Sabbadanam dhammadanam jỉnati 

Món quà về chân lý là món quà cao quý nhất 


Nguyện cho công đức pháp thí này được hồi hướng đến 
những ngưòi thân quyến và tất cả chúng sinh! 


Gia quyến Lê Kim Kha thành tâm ấn tống. 
Liên hệ: 0909503993 
Emaỉl: lekỉmkha@gmaỉl.com 



2 


Tác giả giữ bản quyền. Sách này được tác giả in đế tặng (ấn tống) và 
không được sao in để bán; trừ một số ấn bản có sự đồng ý tác giả (với 
mục đích không thu lợi của tác giả). 

• Chúng tôi không ấn tống và không phát hành bản in năm 2013 do Nxb 
Tổng Hợp Tp.HCM cấp phép, vì sách có nhiều lỗi in sai. 


3 


LÊ KIM KHA 


Con Đường 
Của Chúng Ta 


{Dành cho những Phật tử tại gia) 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


4 


cho Mẹ, Ba, anh, chị, em còn sổng và đã khuất. 



5 


Quyến sách này được cố gắng viết vừa đế tự học vừa đế tỏ lòng 
biết ơn đến những người Thầy ở gần ở xa. 

Kính tặng quyến sách này cho các thầy: 

HT. Thích Thanh Từ 
TT. Thích Thông Phương 

vì những hiếu biết học được theo sách vở và tấm gương tu hành 
của các thầy. 

Kính tặng thầy Thông Kim và các thầy từ Thiền Viện Trúc Lãm 
Phụng Hoàng Đà Lạt, như những người bạn tâm linh quý báu, 
đang hết lòng nhiệt thành gầy dựng khu thiền viện Trúc Lãm 
Chánh Giác ở Tiền Giang. 

Kính tặng các thầy Bảo Tú, Khế Định, Khả Kiến (Thiền viện 
Thường Chiếu), thầy Thái Phước (Thiền Viện Sùng Phúc), thầy 
Thông Tịnh (Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt) và sư cô Như Pháp 
(Chùa Kinh Bắc). 

Các thầy đã luôn khích lệ tôi trên bước đường học Phật và góp 
công làm Phật sự. 



6 



7 


MỤC LỤC 


Trang 

PHẦN L HÃY LÀM NGƯỜI TÓT!.19 

Chương 1. Ai Cũng Được Lên Thiên Đàng!.21 

(1) Thiên Đàng hay Cõi Trời là gì?.23 

(2) Neu chúng ta bị tái sinh vào cảnh giới Thấp xấu, liệu chúng 

ta có phải bị lưu đày ở đó mãi mãi không?.25 


(3) Neu được tái sinh về một cõi Trời, liệu chúng ta có được lưu 
lại mãi mãi? Cõi Trời (Thiên đàng) có phải là đích đến cao nhất 


và cuối cùng của chúng ta và Phật giáo?.26 

(4) Vậy “Niết-bàn” là gì?.27 

Chương 2. Chỉ cần Làm Người Tốt!.31 

(1) Lòng Rộng Lượng (Bố Thí) nghĩa là gì?.32 

(2) Sự Tuân Giữ Đạo Đức (Giới Hạnh) nghĩa là gì?.32 

(3) Tu dưỡng Tâm (Thiền) nghĩa là gì?.36 


(4) Chúng ta có cần phải thờ phụng Đức Phật, có cần phải đến 

chùa thường xuyên, hay có cần phải cúng tế đồ vật hay không? 
.^.......39 

(5) Ý nghĩa của việc cúng dường Đức Phật?.40 

(6) về cơ bản, Nghiệp (kamma) là gì?.41 

(7) Neu chúng ta đã làm việc xấu, thì làm cách nào đế chuộc lại? 

Hay chỉ còn cách xin Phật tha thứ, như rất nhiều người vẫn làm 
vậy?.43 

(8) Chúng ta có thể vượt qua Nghiệp hay xóa bỏ Nghiệp xấu mà 

chúng ta đã làm?.45 

















8 


Chương 3. Đôi Điều Căn Bản.49 

Đức Phật (Buddha).50 

Bốn Sự Thật.52 

(1) Sự Thật 1: Khổ và Bất Toại Nguyện (Dukkha).52 

(2) Sự Thật 2: Nguyên nhân của Khổ và Bất Toại Nguyện ...53 

(3) Sự Thật 3: Trừ bỏ Khổ.54 

(4) Sự Thật 4: Cách trừ bỏ Khổ.55 

Bát Chánh Đạo.58 

Ba Bản Chất của Sự sống.61 

Tái Sinh.63 

Kinh Điển Phật Giáo.65 

Những Truyền Thống Phật Giáo.69 

Chương 4. Thêm Nhiều Câu Hỏi & Trả Lòi.73 

(1) Có phải Nghiệp giải thích tại sao có quá nhiều sự khác biệt 
giữa mọi người xung quanh ta?.75 


(2) Neu chúng ta không thế nhớ gì về những kiếp quá khứ, thì 
tại sao trong kiếp sống này chúng ta phải chịu nhận lãnh những 
điều sai trái mà chúng ta đã làm trong quá khứ? Như vậy có 


công bằng không?.76 

(3) Neu có tái sinh, tại sao con người không nhớ lại được kiếp 

sống quá khứ của mình?.77 

(4) Neu chúng ta không thể biết gì về kiếp sau, vậy cần gì phải 

lo lắng về nó?.78 

(5) Có bằng chứng khoa học nào chứng tỏ có sự tái sinh?.80 

(6) Phật giáo có mâu thuẫn và xung đột với khoa học hiện đại 

không? . 82 




















9 


(7) Vì sao Phật giáo không có niềm tin vào Đấng Sáng Tạo tối 

cao sáng tạo ra thế giới vũ trụ?.84 

(8) Vậy Phật giáo có ‘thù ghét’ hay ‘đe dọa’ những người 

không theo đạo Phật sẽ bị hình phạt hay bị đọa vào địa ngục 
hay không?.86 

(9) Phưong pháp “Thiền” có tạo những tâm niệm xấu ác hay 

không, theo như một số người vẫn bàn tán mà không giải 
thích?.88 

(10) Phải chăng những câu chuyện về những điều thần diệu về 

năng lực thần thông của Đức Phật là có thật?.89 

(11) Những người đồng tính luyến ái có thể là Phật tử hay 

không?.90 

(12) Hút thuốc lá là ngược với đạo Phật?.91 

(13) Phật giáo dạy chúng ta nên luôn luôn hài lòng với mọi thứ 
mình có. Tuy nhiên, đa số mọi người đều có tham vọng làm 
việc nhiều hon đế có thu nhập nhiều hơn, và cũng có tham 
vọng tạo cuộc sống sung túc hơn cho gia đình. Vậy làm sao 


hòa giải vấn đề này?.92 

(14) Việc ăn chay là bắt buộc đối với những Phật tử?.94 

(15) Tại sao có những tu sĩ vẫn ăn thịt trong khi rau cải thì rất 

dễ dàng có được ở khắp nơi?.97 


(16) Việc ăn những đồ chay giả mặn có là ngụy biện và đạo 

đức giả hay không? Tại sao lại làm thức ăn chay giả mặn ở các 
nước Đông Á như Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Triều 
Tiên?.......98 

(17) Những cảnh giới hiện hữu (cõi sống) khác nhau là gì? 

Chúng là những nơi thực hay ảo?.100 













10 


(18) Khi đạo Phật được truyền bá sang những nước phương 

Tây, rất nhiều người phương Tây đã theo Đạo Phật. Điều đó có 
đúng như vậy không?.106 

(19) Bạn vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được trả lời?.107 

Chương 5. Thực Hành Hàng Ngày.109 

(1) Nghi Thức Quy Y & Năm Giới Hạnh.110 

(2) Thiền Tập Hàng Ngày.113 

(3) Chia Sẻ Công Đức.115 

(4) Sự Chú Tâm (Chánh Niệm).117 

(5) Sự Học & Chia sẻ Giáo Pháp (Dhamma).122 

(6) Sự Tử Tế.125 

(7) Vấn Đe “Tụng Kinh” Trong Phật Giáo.126 

(A) Vậy việc đọc tụng kinh là gì?.127 

(B) Lý do những Phật tử cần tụng kinh?.129 

(C) “Tính Chất” Của Những Bài Kinh.131 

(D) Thái độ khi đọc tụng Kinh như thế nào?.139 

Tóm tắt Phần I: “Hãy làm người tốt!”.141 

PHẦN H. ĐẺ CÓ ĐƯỢC MỘT ĐỜI SÓNG PHÚC LÀNH! .143 

Lời Phật Dạy Ban Đầu.145 

Những Hướng Dần Của Đức Phật về Cuộc sống Gia Đình.145 

Chương 6. Đe Có Một Đòi sống Bình An & Hạnh Phúc.151 

(I) Chuẩn Mực Đạo Đức.154 

(II) Gầy Dựng & Quản Lý Tài Sản.159 

(III) Bảo Vệ Tài Sản & Tiền Của.163 

(IV) Bạn Giả & Bạn Thật 


169 
























11 


(V) Bảo Vệ Những Mối Quan Hệ Gia Đình & Xã Hội.174 

(VI) Những Phẩm Chất Đổ Thảnh Đạt.192 

(1) Những Phẩm Chất Của Những “Cá Nhân Thảnh Đạt” ..192 

(2) Những Phẩm Chất Của Những “Người Lãnh Đạo Thả nh 

Đạt”.^. 195 

▲ Sách & Tài Liệu Tham Khảo.197 

Chương 7. Làm Thế Nào Đe Tích Lũy Sự Giàu Có?.199 

(A) Tích Lũy Sự Giàu Có về Vật Chất.201 

(I) Bốn Cách Tích Lũy Sự Giàu Có & Tiến Bộ về Mặt Vật 

Chất.201 

(II) Bốn yếu tố dẫn đến tiêu tán tài sản và sa sút về vật chất 

.. ...209 

(III) Bốn yếu tố giúp làm ra tài sản và tiến bộ về mặt vật chất 


.209 

(B) Tích Lũy Sự Giàu Có & Tiến Bộ về Tâm Linh.213 

(I) Bốn điều đế có được An Bình & Hạnh Phúc trong đời sống 
tưong lai.213 

^ Tóm Tắt Chương 7.215 

A Sách & Tài Liệu Tham Khảo.218 

Chương 8. Làm Thế Nào Đe Tránh Sự Suy Đồi Sa Sút?.221 

(1) Sự Sa Sút về Vật Chất.223 

(2) Sự Suy Đồi về Đạo Đức.223 

(3) Sự Sa Sút về Tâm Linh.224 

A Sách & Tài Liệu Tham Khảo.226 

Chương 9. Đe Có Một Đòi sống Phúc Lành!.227 

(I) Những Hạnh Phúc Căn Bản.232 






















12 


(II) Những Hạnh Phúc Bổ Trợ.237 

(III) Những Hạ nh Phúc Cá Nhân.243 

(IV) Những Hạnh Phúc Cao Hơn.250 

(V) Những Hạnh Phúc Cao Nhất (Tối Thượng).256 

(31) Tự Chủ.256 

(32) Sống phạm hạnh theo Bát Chánh Đạo.257 

(33) “Thấy” được Tứ Diệu Đe.260 

(34) Chứng ngộ Niết-bàn.266 

(35) Không còn bị ảnh hưởng bởi thăng trầm thế tục.271 

(36) Vô ưu: Không còn phiền não.272 

(37) Vô nhiễm: Không còn bị ô nhiễm.273 

(38) Bình an và Tự tại.273 

A Sách & Tài Liệu Tham Khảo.276 

PHẦN III. PHỤ LỤC 1.281 

CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG .281 

(1) Làm thế nào đế chúng ta biết một điều nào là đúng hay sai? 

..^...^.282 

(2) “Năm Điều Phúc Lành” có được khi sống giữ Giới Hạnh .286 

(3) Cảnh Giới Tái Sinh Là Gì?.287 

(4) Hiểu về “Nghiệp”.289 

(5) Vấn Đề “Địa Ngục”.293 

(6) “Niết-bàn” là gì?.296 

(7) “Bố Thí” Nghĩa Là Gì?.299 

(8) “Thiền Phật Giáo” là gì?.302 

(9) Ý nghĩa tâm linh của việc lễ cúng Phật.307 

























13 


(10) “Năm Uẩn” cấu Tạo Nên ‘Con Người’.313 

(11) “Thân Thể” Của Chúng Ta.317 

(12) “Bát Chánh Đạo” viết bằng những “động từ” thực hành .318 

(13) “Tái Sinh”.320 

(14) Phật Giáo Nguyên Thủy & Phật Giáo Đại Thừa.323 

(15) “Nghiệp Quả” nếu sống không giữ giới hạnh đạo đức.328 

(16) “Ta” là Ai?.330 

(17) Đức Phật & Tăng Đoàn đầu tiên có ăn thịt không?.333 

(18) Công nghệ nuôi và giết mổ hiện đại: Những điều ít ai ngờ! 

...^...^.. 339 

(19) “Thiền Minh Sát” Là Gì?.347 

(20) Chia Sẻ, Hồi Hướng Công Đức.350 

(21) “Hơi Thở” Của Chúng Ta.355 

(22) Hạnh phúc là khi sống trong hiện tại!.357 

(23) Hãy Thôi Đợi Chờ!.358 

(24) Uống rượu và dùng những chất độc hại: Đáng chê trách và 

đáng tránh bỏ.360 

PHẦN IV. PHỤ LỤC 2.365 

NHỮNG BÀI KINH HUỚNG dẫn THỰC hành . 365 

Kinh ‘Lời Khuyên Dạy Sigàla’.367 

Kinh ‘Lời Khuyên Dạy Vyagghapajja’.386 

Kinh ‘Nguyên Nhân Suy Đồi’.396 

Kinh “Điềm Lành”.401 

Kinh ‘Tâm Từ’.408 

PHẦN V. PHỤ LỤC 3.413 
























14 


Tại Sao Thiền?.415 

Thiền là gì?.418 

(1) Bắt Đầu.420 

(2) Những Thao Tác Đầu Tiên.426 

(3) Tu Thế Ngồi Thiền.427 

(4) Hai Phuơng Pháp Thiền Quan Trọng.435 

(5) Các Buớc Thực Hành Đúng Đắn.439 

(6) Phân Tích Các Buớc Thực Hành.440 

(7) Chế Ngự Sự Xao Lãng Trong Khi “Thiền Chú Tâm Vào Hơi 

Thở”. 441 

(8) Luu Ý về “Hơi Thở”.445 

(9) Những ích Lợi Của Việc “Thiền Chú Tâm Vào Hơi Thở” 446 

(10) Cách Thực Hành Đúng Đắn.449 

(11) Phân Tích Các Buớc Thực Hành.451 

(12) “Vuợt Qua Rào Cản”.454 

(13) Quán Tuởng và Trải Rải Tâm Từ.455 

(14) Chế Ngự Những Sự Xao Lãng Trong Việc Thiền Quán Tâm 

Từ..1....456 

(15) Những Lợi ích Của Việc Thực Hành Thiền về Tâm Từ .458 

(16) Tránh Bỏ Những Điều Cực Đoan.460 

(17) Tiến Bộ.461 

Tóm tắt Phần V.464 




















15 


Lời Nói Đầu 


Khi là một Phật tử tại gia, quý vị thường có ý nghĩ đi tìm xem 
những cách thức và những điều nào mà chính Đức Phật đã hướng 
dẫn cho những người bình thường và những Phật tử tại gia về cách 
sống theo con đường của đạo Phật. Quý vị cũng sẽ mong muốn 
những lời dạy đó cũng được thu xếp lại thành một tập “Hướng 
dẫn” để dựa vào đó mà chúng ta sống và thực hành hàng ngày cho 
đúng cách mà Đức Phật đã khuyên dạy. 

Ý tưởng về quyển sách này có từ việc tôi tình cờ đọc qua một 
quyển sách nhỏ có tên là “Món Quà Mang lại Bình An & Hạnh 
Phúc” do Hội Phật giáo Singapore phát hành để tặng cho những 
người đến viếng Chùa Xá Lợi Răng Phật. Tuy quyển sách chỉ lớn 
bằng bàn tay, loại “bỏ túi”, nhưng đã nêu ra được những điều cơ 
bản mà Đức Phật đã dạy cho những người tại gia. Tôi nghĩ có thể 
viết rộng ra những đề tài thiết thực này cho phù họp với những 
người tại gia ở Việt Nam. 

Quyển sách này cũng được viết bằng tiếng Việt phổ thông đơn 
đơn giản cho những người đọc. Hy vọng quyển sách sẽ làm quan 
tâm những người chưa biết đến con đường đạo Phật, cũng như 
giúp cho những người Phật tử có thêm những hướng dẫn rõ ràng 
trong việc thực hành hàng ngày. 

Bạn có bao giờ tự hỏi rằng cuộc sống này của chúng ta có ý 
nghĩa gì?. Tại sao chúng ta được sinh ra để rồi chết đi trong một 
quãng đời hữu hạn?. Mà mỗi ngày lại dửng dưng trôi qua!. Vì vậy, 
có lẽ tất cả chúng ta đều mong cầu có được nhiều hạnh phúc trong 
cuộc sống này và nhiều phúc lành trong kiếp sống mai sau. Vì nếu 
không phải như vậy thì chúng ta đang sống trên đời này để làm gì? 

Quyển sách “Con Đường Của Chúng Ta” này được dựa vào 
những lời dạy của Đức Phật trong một số bài kinh quan trọng mà 
Phật đã giảng dạy cho những ngưòi sống tại gia nhằm mục đích 
mang lại những hạnh phúc và phúc lành đó. Tôi cũng đã có duyên 
dịch các kinh này qua tiếng Việt trong những quyển sách trước 



16 


đây. Đó là những phần chính mà Đức Phật đã mong muốn khuyên 
dạy nguời tại gia. 

Tuy nhiên, đã từ lâu ít thấy những Phật tử tại gia ở Việt Nam 
đuợc nghe giảng giải hay đuợc huớng dẫn nhiều về những điều 
dạy rất hay và thực tế của Đức Phật. Nói nhu Hòa Thuợng Wapola 
Rahula, vì không có bao nhiêu nguời trong toàn bộ những dân số 
có thể xuất gia tu học, cho nên Phật Giáo sẽ trở nên vô dụng nếu 
không giảng dạy những giáo lý tốt đẹp để mang lại hạnh phúc và 
lợi lạc cho những nguời tại gia đang sống đời sống cùng với gia 
đình. 

Trong quyển sách này, cũng nhu trong kinh Phật đã nói, thì 
những đề tài mang lại sự tốt đẹp cho đời sống huớng thiện của 
hàng Phật tử tại gia thuờng đuợc lặp đi lặp lại nhiều lần theo mỗi ý 
nghĩa và góc độ khác nhau, ví dụ nhu về Lòng rộng luợng (Bố thí), 
về việc sống giữ Đạo đức (Giới hạnh) và việc tu duỡng Tâm 
(Thiền tập). Chính bản thân Đức Phật cũng đã luôn nhắc đi nhắc 
lại nhiều lần về những điều này trong suốt 45 năm lãng du miệt 
mài đi truyền dạy con đuờng Đạo cho mọi nguời. Đức Phật thuờng 
lặp lại lời dạy vì Phật muốn chúng ta suy nghĩ, hiểu nhiều và nhớ 
nhiều về những điều cơ bản mà một Phật tử cần nên làm để mang 
lại sự tốt đẹp mình và mọi nguời. 

Theo lời Đức Phật, quyển sách mong muốn quý vị và những 
nguời bạn lớn trẻ gần xa, thứ nhất, hãy suy nghĩ về mục đích cuộc 
sống của mình và những điều hạnh phúc mà phần lớn chúng ta 
mong cầu. Thứ hai hãy nghĩ đến cách mang lại những hạnh phúc 
và phúc lành đó. Đó là làm theo lời Phật dạy và “Làm Người 
Tốt!”, vì nếu không làm được những điều đó để làm người tốt, thì 
đâu còn con đường nào mang lại hạnh phúc và bình an lâu bền cho 
bản thân mình và mọi người thân yêu của chúng ta. 

Nhiều người đã nói trong cuộc sống ngày nay làm người tốt khó 
hơn làm người xấu, thậm chí có người còn than rằng khó mà làm 
người tốt được nếu muốn có được một đời sống ấm no và hạnh 
phúc!. Mong rằng quý vị và các bạn hãy suy tư lại để biết rõ “hạnh 
phúc và bình an đích thực” nghĩa là gì. Neu phải làm người xấu thì 



17 


mình mới có được ấm no hạnh phúc, vậy thì sự ấm no hạnh phúc 
đó là loại hạnh phúc gì?. 

Mong rằng bạn sẽ tìm thấy những lời dạy của Đức Phật là hữu 
lý, hữu tình và hữu ích để giúp mang lại được cuộc sống vật chất 
ấm no mà trong khi đó bạn vẫn làm được một “người tốt”, một 
người đạo hạnh. 

Chúng ta hiểu lời Đức Phật dạy như những “hướng dẫn” giản dị 
nhưng bao trùm đời sống của chúng ta, chứ không phải lời Phật 
dạy là những chỉ thị cứng nhắc. Chúng ta sinh ra từ nghiệp khác 
nhau của mỗi người và chúng ta đang sống trong những hoàn cảnh 
khác nhau, vì vậy chúng ta có thê chọn cách thức hay bước chân 
khác nhau phù họp cho mình. Phật chỉ ra con đường, còn mỗi 
chúng ta phải tự bước đi trên con đường đó theo cách thức phù họp 
với những “hoàn cảnh hiện tại” khác nhau trong kiếp sống này của 
mình. Không nhất thiết mọi người đều phải ‘rập khuôn’ giống 
nhau như thế phải cùng bước diễu hành trên con đường đó. Miễn 
sao những cách thức đều hướng thiện và những bước đi được đúng 
đắn để mang lại nhiều kết quả phúc lành. 

Quyển sách này được làm nên nhờ vào sự khích lệ từ nhiều 
người. Xin ghi sâu lòng biết cm công đức của mọi người. Trong đó, 
lời cảm tạ lớn nhất xin gửi đến thầy Thích Trúc Thông Tịnh (Thiền 
viện Trúc Lâm Đà Lạt), thầy đã bỏ nhiều thời gian đọc và hiệu 
đính cho quyên sách này. 

Cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Thu Nga đã nhiệt thành giúp đánh 
máy nhiều phần của bản thảo. 

Cầu chúc mọi người được sống ấm no, trong đời tư và trên bước 
đường tâm linh gặp nhiều duyên lành!. 

Sài Gòn, mùa Phật Đản Sinh 2012 

(PL. 2555) 


Lê Kim Kha 



18 



PHẰNI 


HÃY LÀM NGƯỜI TỐT! 




20 • Con đường của chúng ta 



Chương 1 


Ai Cũng Được Lên Thiên Đàng! 


Bất Kỳ Ai! 


Khi chúng ta nói “Bất Kỳ Ai” thì có nghĩa là gì?. Phật giáo có 
bao giờ nói rằng chỉ những người theo đạo Phật mới được phúc 
báo ở kiếp sau?. 

Theo Phật giáo, việc chúng ta sẽ đi về đâu sau kiếp sống này là 
hoàn toàn không phụ thuộc vào tôn giáo của chúng ta. Thật ra, 
không cần phải cầu nguyện, thờ phụng, hay thậm chí phải tin vào 
Đức Phật thì mới hưởng phúc đức ở kiếp sau. 

Những gì xảy ra cho chúng ta ở kiếp sống tiếp sau là phụ thuộc 
vào phẩm hạnh đạo đức của chúng ta trong kiếp sống này. 



22 • Con đường của chúng ta 


Con đường dẫn đến Cõi Trời (hay Thiên Đàng) không phải có 
được bằng đức tin hay sự thờ phụng, mà bằng cách làm những điều 
tốt thiện và tránh làm những điều xấu ác!. 

Phật chưa bao giờ nói điều gì như kiểu ‘Hãy thờ kính ta và các 
người sẽ được quả báo phúc lành’. Phật cũng chưa bao giờ nói 
mình có đủ quyền năng và cảnh báo sẽ trừng phạt bất cứ ai không 
tin vào Phật hay không theo đạo Phật. 

Trái lại, Phật nói rằng nếu bất cứ ai có điều nghi ngờ về Phật thì 
không có gì là sai trái cả, bởi vì tất cả mọi người đều cần phải có 
đủ thời gian mới có được sự hiểu biết chính đáng. Điều đó không 
có gì là sai trái cả. 

Đức Phật nhấn mạnh rằng mọi người nên tự chính mình tìm tòi, 
hiểu biết và trải nghiệm Lẽ Thật (Chân Lý), và đặc biệt không nên 
đặt lòng tin một cách mù quáng vào ai hay vào điều gì, ngay cả đó 
là Đức Phật hay Phật pháp. (Phụ Lục 1) 

Vì vậy, tất cả những người theo những con đường đạo Thiên 
Chúa, đạo Hindu, đạo Hồi, đạo Do Thái, đạo Phật, đạo Lão...và 
thậm chí những người theo chủ nghĩa vô thần, đều có khả năng có 
được một kiếp sau đầy phúc lành sau khi chết. 

Tuy nhiên, chúng ta hãy tin chắc một điều rằng những người có 
được phúc lành đó trong tưcmg lai phải là những người tốt trong 
kiếp này. Những “Người Tốt”!. Vì sao?. Bởi vì khó có một tôn 
giáo nào hay một chủ thuyết nào, dù tin hay không tin vào kiếp 
sau, lại cho rằng những người làm những điều xấu ác lại được lên 
thiên đàng hay được hưởng phúc lành sau khi chết. 



Chương 1 - Ai cũng được lên thiên đàng... • 23 


(1) Thiên Đàng hay Cõi Tròi là gì? 

Thiên Đàng hay Cõi Trời chúng ta đang nói là gì?. Thứ nhất, 
“thiên đàng” hay “cõi trời” ở đây về mặt ngôn ngữ muốn dùng là 
giống nhau. “Thiên” là trời, “đàng” hay “đuờng” là cõi. 

Bạn không nên lẫn lộn khái niệm “thiên đàng” nhu trong nhiều 
tôn giáo khác. Thiên đàng hay cõi trời ở đây chỉ những cõi hiện 
hữu cao hơn và hạnh phúc hơn (hơn cõi trần gian, địa ngục...) mà 
chúng sinh có thể tái sinh về sau khi kết thúc kiếp này. Dân gian 
cũng hay gọi là những cõi tiên, cõi tiên bồng, cõi trời thần. 

Có thể nói nôm na đó là nơi hay cõi “trên trời” mà chúng ta có 
thể đuợc tái sinh về đó sau khi chúng ta chết. Đó cũng có thể là 
một trạng thái hay cảnh giới tốt đẹp và đáng mong uớc của tâm. 

Chúng ta lấy ví dụ, một nguời tánh tình nóng nảy thì luôn luôn 
ở trong tâm trạng xấu và có thể luôn giận dữ bất kỳ lúc nào. Những 
nguời nhu vậy, luôn luôn tự làm cho mọi nguời xung quanh và 
chính bản thân mình phải khổ sở, bất hạnh. Nguợc lại, những 
nguời tính khí nhẹ nhàng, luôn bình tâm, thì luôn luôn cảm thấy an 
bình và tạo niềm an lạc cho mọi nguời. 

Bởi vì do trạng thái tâm của mình, cuộc sống của nguời sân hận 
cứ nhu là “địa ngục” đối với bản thân nguời đó và mọi nguời xung 
quanh. Dễ thấy rằng, những nguời có tâm bình lặng hài lòng thì 
luôn luôn sống đời hạnh phúc và xung quanh nguời ấy cũng giống 
nhu “thiên đuờng” vậy. 

Lời dạy của Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy đuợc cách tìm thấy 
đuợc trạng thái tâm hạnh phúc trong cuộc đời, cho phép chúng ta 
tìm thấy sự an lạc, sự “thiên đàng” ngay trong cuộc sống này. 

Bên cạnh những trạng thái của tâm, Phật giáo cũng tin rằng có 
những cảnh giới hay cõi sống ở trên vũ trụ, và những cảnh giới đó 
có thể là phúc lành hay đầy đau khổ. 


24 • Con đường của chúng ta 


Theo niềm tin truyền thống thì những cảnh giới thấp xấu nhiều 
đau khổ, bao gồm cõi Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh; và còn 
những cảnh giới cao đẹp nhiều phúc lành là bao gồm cõi Nguời và 
những cõi Trời (Thiên, Thần). 

Chúng ta sẽ bị (hay đuợc) tái sanh về cõi nào là hoàn toàn do 
Nghiệp (kamma) mà chúng ta tạo ra và tích lũy trong kiếp sống 
này, và bao gồm cả phần nghiệp đã đuợc tích lũy trong những kiếp 
sống quá khứ. 

Đức Phật đã tuyên dạy rằng, ngay cả những nguời tại gia nếu 
biết sống giữ Năm giới hạnh căn bản (không sát sanh, không tà 
dâm, trộm cắp và uống rượu, dùng chất độc hại), thì cũng chắc 
chắn được tái sinh về những cõi phúc lành như cõi Người hay 
những cõi Trời. (Phụ Lục 2) 

Vì vậy: cũng được lên thiên đàng, chỉ cần làm người íốí/” 


^ Chú giải: 

“Nghiệp” là một từ Hán-Việt, có nghĩa là những “hành động”, 
đặc biệt là những hành động cố ý, hành động do tâm ý của mình 
làm ra. Nghiệp trong tiếng Pali là: “kamma”. Tiếng Phạn là 
“karma”. 

Quy luật của Nghiệp rất dễ hiểu. Neu bạn làm nhiều hành động 
xấu ác, tức là tạo Nghiệp xấu ác, thì bạn phải nhận lãnh những hậu 
Quả xấu. Neu bạn làm nhiều hành động tốt thiện, tức là tạo nhiều 
Nghiệp tốt lành, thì bạn sẽ nhận lãnh hậu Quả phúc lành. 

Tưoug tự, trong chừng mực căn bản, có thế nói: Neu bạn tích 
lũy quá nhiều Nghiệp xấu ác hơn là những Nghiệp tốt thiện, thì có 
khả năng bạn sẽ bị tái sanh về những cõi thấp xấu. Ngược lại, nếu 
bạn tích lũy nhiều Nghiệp thiện tốt nhiều hơn những Nghiệp xấu 
ác, thì có khả năng là bạn sẽ được tái sinh về những cõi cao đẹp 
nhiều phúc lành. (Phụ Lục 3) 





Chương 1 - Ai cũng được lên thiên đàng... • 25 


Cảnh giới hay cõi sống nào chúng ta sẽ tái sinh về là phụ thuộc 
vào “Nghiệp” mà mỗi chúng ta tích lũy trong đời này và những đời 
trước. “Nghiệp” là kết quả của những hành động tâm ý và những 
hành động thói quen, lặp đi lặp lại trong cuộc sống hàng ngày của 
chúng ta. (Phụ Lục 4) 

Dân số của cõi người không phải là cố định hay theo một xu 
hướng nhất định nào. Bởi vì tất cả chúng sinh đều có thể tái sinh 
vào cõi người hay một trong nhiều cõi khác nhau trong vũ trụ tùy 
theo Nghiệp của họ. 

Đê biết thêm những cảnh giới, và những cõi sổng khác, bạn có 
thê tham khảo “Giáo trình Phật học”, chương VII, của Chan 
Khoon San. 


(2) Nếu chúng ta bị tái sinh vào cảnh giói Thấp xấu, liệu chúng 
ta có phải bị lưu đày ở đó mãi mãi không? 

Phật giáo tin rằng thời gian mà mỗi chúng sinh phải bị lưu đày 
vào những cõi Thấp xấu thì phụ thuộc vào số lượng Nghiệp xấu ác 
mà chúng sinh đó đã gây ra và tích lũy. 

Phật giáo thì không có giáo lý theo kiểu như tôn giáo khác là 
‘khi đã xuống cảnh giới thấp xấu (như địa ngục) là phải bị ở đó 
mãi mãi và không có đường quay ve!’. Theo Phật giáo thì cho dù 
một chúng sinh có thể phải chịu đọa đày trong một cõi xấu nào, 
như như Địa Ngục, thì sự đọa đày đau khổ đó sẽ chấm dứt khi 
Nghiệp xấu ác đã hết, cho dù phải đến hàng ngàn, hàng triệu năm, 
hay một khoảng thời gian dài không đếm được...mới hết ác nghiệp. 

Vì vậy, Đạo Phật không bao giờ tuyên bố những khái niệm bất 
công theo kiểu ‘quơ đũa cả nắm’, hoặc chủ trương có những hình 





26 • Con đường của chúng ta 


phạt vô tận dành cho những hành động (Nghiệp) xấu ác nào đó. 

(Phụ Lục 5) 

Phật giáo cũng chưa bao giờ cảnh báo hay “hù dọa” những 
người không theo đạo Phật hay những người thuộc những tôn giáo 
khác về bất kỳ hình phạt nào cả. Tất cả đều là do Nghiệp của mỗi 
người tự làm. Còn tất cả mọi người thật ra đều có quyền chọn cho 
mình con đường (đạo) hay tín ngưỡng của mình. Bởi vì Phật giáo, 
theo đúng nghĩa, không phải là một tôn giáo, mà chỉ là “con 
đường”, chỉ là “lối sống” để mang lại an lạc và phúc lả nh cho mỗi 
người. 


(3) Nếu được tái sinh về một cõi Tròi, liệu chúng ta có được lưu 
lại mãi mãi? Cõi Tròi (Thiên đàng) có phải là đích đến cao 
nhất và cuối cùng của chúng ta và Phật giáo? 

Những chúng sinh đã làm nhiều việc thiện tốt và nhờ vậy đã 
tích lũy được nhiều Nghiệp thiện lành thì có khả năng được tái sinh 
về những cõi cao đẹp phúc lành, như là những cõi Người, cõi của 
Thiên Thần và Trời. Đức Phật khuyên dạy rằng, nếu một người 
hay chúng sinh không tu tập chứng đạt đến Niết-bàn thì người đó 
nên theo giữ cuộc sống lương thiện và đức hạnh để chúng ta còn có 
cơ hội được tái sinh về những cảnh giới phúc lành đó. Điều quan 
trọng nhất là phải sống thiện lành để phòng hộ, bảo vệ bản thân 
tránh khỏi rớt rơi vào những cảnh giới thấp xấu, toàn đau khổ và 
đọa đày thăm thẳm, như địa ngục, súc sinh. Bạn hãy ghi nhớ về 
điều này!!! 


Kiếp sống trên những cõi Trời trong khoảng thời gian là rất dài, 
được cho là đại thọ, gấp hàng trăm ngàn thậm chí triệu lần so với 
tuổi thọ trên trái đất, nhưng cũng không phải là mãi mãi. Những 
người ở những cõi Trời đến khi hết tuổi thọ (thường nói là ‘khi 
hưởng hết phước’) rồi cũng phải chết và cũng phải tái sinh về cõi 
nào đó, tùy theo tất cả các Nghiệp của người đó. 


Chương 1 - Ai cũng được lên thiên đàng... • 27 


Điều đó dễ hiểu rằng có những chúng sinh cõi Trời sau khi hết 
tuổi thọ có thể lại tái sinh trở lại cõi Nguời. 

Điều đó cho thấy rằng, Phật giáo không coi việc tái sinh vào 
những cõi cao đẹp nhu những cõi Trời và Thiên Thần là mục đích 
cao nhất của đạo Phật. Hầu hết những nguời tu hành theo Phật đều 
nhắm tới “mục tiêu tột cùng” là chứng ngộ Niết-bàn (Nibbana). 
Niết-bàn là sự “giải thoát hoàn toàn”, chấm dứt tái sinh, chấm dứt 
mọi sự khổ (dukkhà). 

Chuyện kinh điển kể lại rằng: Nanda, nguời anh em cùng cha 
khác mẹ với Đức Phật, đã bất mãn thoái và nói với Đức Phật rằng 
ông muốn bỏ đời sống tu hành. Đức Phật liền dùng năng lực thần 
thông đua ông lên một trong những cõi Trời để ông thấy đuợc sự 
huởng phúc sung suớng ở trên đó. Và Đức Phật hứa với ông rằng 
nếu tu tập tốt theo Giáo Pháp thì sau này ông ta có thể tái sinh về 
những cõi Trời phúc lành và hạnh phúc nhu vậy. Điều này đã thúc 
giục Nanda trở lại tu hành siêng năng và sau đó ông ta đã hoàn 
toàn có thể đuợc tái sinh về một cõi Trời sau khi chết. 

Nhung trong quá trình thiền tập tu tiến đó, Nanda nhận ra rằng 
chính Niết-bàn mới thực sự là niềm chân phúc cao nhất hơn cả 
những phúc lành ở cõi Tiên Trời. Vì thế ông đã xin Đức Phật bỏ 
lời hứa truớc đây để ông ta cố gắng tu để đạt đến mục tiêu chứng 
ngộ Niết-bàn. {Theo Kinh “Nanda Suttá’^- “Udana III.2 ”.) 


(4) Vậy “Niết-bàn” là gì? 

Neu bạn đã chua bao giờ thực hành theo Giáo Pháp và đi theo 
con đuờng Đức Phật đã chỉ ra, thì từ Niết-bàn có lẽ là một khái 
niệm khó hiểu đối với bạn. (Phụ Lục 6) 

Theo giảng luận thì một nguời dù có chứng ngộ hay hiểu biết 
đuợc Niết-bàn là gì thì nguời ấy cũng khó mà giải thích cho nguời 
không biết gì về nó. Điều đó cũng nhu việc cố gắng giải thích 


28 • Con đường của chúng ta 


những màu sắc cho những người mù hay những âm thanh cho 
những người bị điếc vậy. Nghe có vẻ bí ẩn quá phải không bạn?. 
Nhưng thật ra nó không phải bí ẩn theo nghĩa thông thường nào cả, 
nó chỉ giống như là nếu bạn không tự-mình nếm nước chanh thì 
bạn không thế nào biết được vị chanh đó như thế nào, dù một 
người có cố miêu tả vị chanh bằng những lời lẽ như thế nào cho 
bạn. 

Nói nôm na rằng, ngôn ngữ thông thường của chúng ta không 
đủ và không thế nào diễn tả được trạng thái Niết-bàn. Mọi người 
phải tự thân trải nghiệm nó, phải tự mình chứng ngộ nó, phải 
“biết” nó thì mới “hiểu” được nó là gì. 

Tuy nhiên, vẫn có một số cách miêu tả nôm na khác như: Niết- 
bàn là sự vắng bặt, không còn mọi dục vọng và đau khổ. Trạng thái 
đó chỉ đạt được bởi những người đã diệt sạch mọi căn gốc Tham, 
Sân, Si. Đó là một trạng thái hay một cảnh giới tột cùng an lạc và 
hạnh phúc, vì ở đó không còn tái sinh nữa.. .v.v... 

Phật đã cố gắng khuyên dạy chúng ta phải giảm bớt Tham, Sân, 
Si, và cuối cùng diệt bỏ hết mọi mầm móng của Tham, Sân, Si. Và 
điều này chỉ làm được nếu chúng ta tu tập những phẩm chất tốt đẹp 
như: Lòng rộng lượng, lòng tốt, lòng nhẫn nhục, lòng từ bi, đạo 
đức và trí tuệ. 

Bằng cách thực hành một cách đúng đắn theo con đường đạo 
Phật, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trải nghiệm được niềm 
an lạc và hạnh phúc của chữ “Niết-bàn”, ngay cả trong kiếp sổng 
hiện tại. 

Hãy tìm hiểu, xem xét và thử nghiệm việc thực hành những Lời 
Dạy của Đức Phật để nếm trải được niềm an lạc mà việc thực hành 
mang lại cho chính bản thân mình trong mỗi ngày!. 



Chương 1 - Ai cũng được lên thiên đàng... • 29 


Đức Phật: 

Không cần chờ đến chết 
Hãy trải nghiệm ‘Thiên đàng'' 
Ngay khi ta còn sống 
Thiên đàng chính nơi đây 
Chính là giây phút này 
Là vị của “Niết-bàn ” 

Trong chính cuộc đời này. 


30 • Con đường của chúng ta 



Chương 2 


Chỉ Cần Làm Người Tốt! 


Đức Phật: 

Không làm những điều xấu 
Hãy làm những điều tốt 
Giữ cho tâm trong sạch 
Đó là lời Phật dạyl 

{Kỉnh Pháp Cú — Kệ 183) 

“Làm người tốt”, theo đạo Phật, có nghĩa là trong đời sống hàng 
ngày chủng ta cần thực hành và phát huy ba (3) mảng vấn đề 
chính: 

• Lòng rộng lượng (Bố thí) 

• Tuân giữ đạo đức (Giới hạnh) 

• Tu dưỡng tâm (Thiền tập) 



32 • Con đường của chúng ta 


(1) Lòng Rộng Lượng (Bố Thí)^ nghĩa là gì? 

Bố thí (Dana) nghĩa là “cho”, “tặng”, “giúp đỡ” người khác. 
Điều này có thể được thực hiện theo rất nhiều cách khác nhau. 
Không phải chỉ là những thứ vật chất, bạn có thể cho tặng những 
lời nói tử tế, lời động viên, an ủi, cảm thông (ái ngữ). Đơn giản 
ngay cả một nụ cười dễ thương dành cho người khác cũng làm cho 
họ cảm thấy một ngày mới thật đẹp và tươi sáng. (Phụ Lục 7) 

Bạn luôn cố giúp một tay cho một người cần giúp đỡ. Bạn có 
thể tình nguyện cứu giúp người bị nạn, hoặc quyên góp để giúp 
những người bạc phận, nghèo khổ trong cuộc đời này. 

Bạn có thể chia sẻ, chỉ dạy lại những lẽ thật của cuộc đời (như 
Giáo lý của Đức Phật) cho người khác nếu họ quan tâm và muốn 
học hỏi. Những món quà về Giáo Pháp (lời nói, sách, kinh...) là 
món quà lớn nhất, nhiều phước đức nhẩt trong những món quà 
tặng!. 

Dĩ nhiên, bạn nên làm những việc tốt đó mà không hề có sự tiếc 
nuối, không hề có sự phân biệt, và không vì một động cơ ích kỷ 
che giấu nào hết. Chúng ta mở lòng rộng lượng và giúp đỡ với một 
lòng vị tha, thanh cao, lòng bi mẫn, thương người. 

Hãy tự hỏi, bạn có bao giờ cuối xuống cho một người tàn tật 
một cái bánh hay một vài đồng nhỏ lẻ nào chưa?. Bạn có bao giờ 
chào một người ăn mày một lần nào trong đời hay chưa? 


(2) Sự Tuân Giữ Đạo Đức (Giói Hạnh) nghĩa là gì? 


'Bố thí (dana) có nghĩa là cho, cho đi, tặng, hiến, góp, giúp, giúp đỡ, cứu 
giúp.. .bằng vật chất hay tinh thần. Từ “bố thí” là từ Hán-Việt thường dễ bị hiếu lầm 
bởi nhiều người là ‘cho thí’ một cách khinh khi hay thương hại. Nên đế tiện cho đẹp 
nghĩa trong tiếng Việt, chúng ta có thế dùng tù' “sự rộng lòng” hay “lòng rộng 
lượng” ở đây. 



Chương 2 - Chỉ cân làm người tót! • 33 


Giới Hạnh (Sila) là những giới hạn hay điều kiêng cữ thuộc về 
đạo đức. Tuân giữ đạo đức là sống theo những giới hạnh về đạo 
đức trong đời sống hàng ngày. Đời sống xã hội, tùy thuộc vào dân 
tộc, tôn giáo, tín nguỡng và luật lệ mà đặt ra nhiều khuôn thuớc 
sống cho mọi nguời ở đó. Tuy vậy, Đức Phật đã khuyên dạy, dù 
bất cứ ở đâu hay bạn đang sống trong môi truờng nào, bạn nên 
tuân giữ theo “Năm Giói Hạnh”, còn gọi tắt là “Năm Giói”. 

Năm Giới đối với chúng ta nghe thật là quen thuộc, vì những 
điều này chúng ta đã học đuợc ít nhiều từ trong gia đình, từ những 
nguồn giáo dục khác. Đó là: 

1. Không sát sanh, giết hại, hãm hại. 

2. Không trộm cắp hay lấy của không được cho. 

3. Không tà dâm, ngoại tình. 

4. Không nói dối, nói láo, nói bậy, nói gãy thù ghét.. 

5. Không uống rượu bia; không dùng chất độc hại, ma túy... 

Những giới hạnh này thật ra không phải là một mệnh lệnh tôn 
giáo hay giáo điều. (Xin đuợc nhắc lại, Phật giáo không phải là 
một tôn giáo bằng giáo điều). Đó là chỉ những quy tắc mà những 
nguời Phật tử và mọi nguời nên giữ mình, nên kiêng cữ, nên tránh 
bỏ để không phạm vào. 

Chúng ta kiêng cữ theo giới hạnh không phải vì sợ-sệt sẽ bị 
‘trừng phạt’ nếu vi phạm, mà chúng ta kiêng cữ vì chúng ta biết 
rằng nếu phạm vào những hành động đó, ta sẽ làm khổ/hại cho 
nguời khác và cho chính bản thân mình. 

• Chang hạn về vấn đề sát sinh, mình luôn mong cầu đuợc sống 
và muốn không bị giết hại, thì chúng ta cũng hiểu rằng mọi nguời 
và chúng sinh khác cũng mong cầu nhu vậy. Ai cũng muốn đuợc 
sống, đuợc sinh tồn, hạnh phúc. Vậy thì sao nguời ta có thể giết 
nguời khác, hoặc giết chết các động vật hữu tình? 



34 • Con đường của chúng ta 


• Tương tự vậy, chúng ta đâu muốn mình bị mất mát của cải, vật 
chất..., chúng ta đâu muốn mình bị ngoại tình và gia đình tan nát..., 
chúng ta đâu muốn bị nói dối, bị lừa dối, bị vu khống...vậy thì sao 
ta có thể làm những việc đó cho người khác mà ta cứ cho là không 
sai trái, mà sao lòng ta không thấy xấu hổ và bất an cho được?. 

Một câu nói hay cho tình lý này: “ớ đòi những gì mình không 
muốn, thì đừng làm cho ngưòi khác!”. 

• Đức Phật cũng mạnh mẽ khuyên mọi người tránh uống rượu 
và dùng những chất độc hại. (Thời buổi sau này còn có thêm bia, 
hàng trăm loại rượu ‘hấp dẫn’, và đủ loại chất độc hại như ma túy, 
thuốc kích thích...). Bởi vì khi bạn uống rượu, bạn sẽ bị tác động 
và chi phối bởi rượu. Khi ai dùng ma túy, thuốc kích thích cũng bị 
như vậy. Khi tâm trí mất kiểm soát, người dùng có thể làm bất cứ 
những chuyện sai trái gì mà lúc tỉnh táo không bao giờ dám làm. 
Hậu quả thật khó lường. Ai cũng biết rằng, những việc xấu xa, đau 
lòng và tương tàn ở trên đời từ trong nhà đến ngoài xã hội thường 
là đều “hậu quả” của việc rượu chè, hút chích. 

Bạn có biết rằng: việc vi phạm bốn giới hạnh đầu tiên (sát sanh, 
nói dối, tà dâm, ăn cắp) thì thường là do vi phạm giới hạnh thứ 
năm là nhậu nhẹt, hút chích mà gây ra. Do vậy, “Giới hạnh thứ 
năm” thực sự giới hạnh rất đáng kiêng cữ và cảnh giác. Bao nhiêu 
chuyện đau lòng và tệ nạn đã xảy ra là thường bắt nguồn từ những 
hành động vi phạm giới thứ năm này. 

Bạn đã nhìn cảnh những người cha say xỉn về đánh đập vợ con 
nheo nhóc hay không? Bạn đã nhìn thấy cảnh những người con say 
khướt và hung hãn khi nói chuyện với những bậc mẹ cha của mình 
không? Bạn đã biết bao nhiêu người chết hay bị tai nạn xe cộ sau 
khi say xỉn hay hút chích? Ngoài những tai nạn gây ra do rượu chè 
và hút chích, hàng ngày người uống rượu người hút chích cũng tàn 
phá sức khỏe và sự tươi tắn yêu đời của chính bản thân mình. Bạn 
có biết bao nhiêu người đang nằm trị bệnh ở trong và ngoài nhà 



Chương 2 - Chỉ cẩn làm người tôt! • 35 


thương, và bao nhiêu người đã chết vì những bệnh do rưọoi bia, xì 
ke và những chất độc hại gây ra? (Phụ Lục 24) 

Vậy chúng ta hãy cùng tránh-bỏ năm vấn đề tệ hại đó thôi. Neu 
bạn đã từng vi phạm một trong năm Giới Hạnh đạo đức này, dù 
bạn là một người Phật tử hay ai cũng vậy, thì hãy ý thức một cách 
rõ ràng mình đã vi phạm đạo đức và cố gắng sửa đổi, kiêng cữ. 

Chúng ta đều hiểu rằng, việc sửa đổi và kiêng cữ một cách sạch 
sẽ không phải dễ dàng làm được trong một sớm một chiều, đặc biệt 
là những nguy hại của việc ghiền rưọoi, ghiền chất ma túy độc hại. 
Tuy nhiên, chúng ta hãy ngồi suy nghĩ về những tệ nạn, tù tội, 
những chuyện đau lòng đã xảy ra cho chúng ta, cho cha mẹ, con 
cái, bạn bè.. .thì có lẽ chúng ta sẽ có thêm nhiều nguồn động lực để 
kiêng cữ; chúng ta sẽ lành mạnh hơn và mạnh mẽ hơn để tránh xa 
những điều xấu ác, để gìn giữ hạnh phúc và yên bình cho mình và 
cho mọi người. 

Đạo đức là nền tảng cho tất cả mọi thứ trên đòi!. Vì vậy, bạn 
nên thuộc, nhớ (niệm) trong đầu mình 5 Giới Hạnh này. Những 
giới hạnh sẽ nhắc nhở chúng ta từng phút, từng giờ, trong mọi 
hành vi của cuộc sống, từ lời ăn, tiếng nói, đến hành động của thân 
hay từng ý nghĩ của tâm mình. 

► Và khi chúng ta đã giữ gìn giới hạnh: không làm những 
chuyện xấu, thì chúng ta luôn có xu hướng làm những việc tốt 
lành!. 

Thật vậy, khi chúng ta chú tâm, cẩn thận, không vi phạm những 
giới hạnh đạo đức, thì chúng ta thường xuyên làm những việc lành 
thiện sau đây một cách tự nhiên và dễ dàng: 

1. Tu tập lòng Vô Hại và Thương Người: thay vì giết hại và thù 
ghét. 

2. Tu tập lòng Tử Te và Rộng Lượng: thay vì xấu xa và ích kỷ, 
hẹp hòi. 


36 • Con đường của chúng ta 


3. Tu tập lòng Chân Thành và Trách Nhiệm: thay vì uân khúc 
và vô trách nhiệm. 

4. Tu tập lòng Thật Thà và Lời Nói dễ chịu: thay vì nói dối, 
gian dối và nói lời gay gắt, chửi rủa. 

5. Tu tập lòng Tự chủ và sự Chú tâm (chánh niệm): thay vì 
buông bỏ, nghiện ngập, sa sút và xao lãng, mù quáng, ngu 
mờ, và si mê. 


(3) Tu dưỡng Tâm (Thiền) nghĩa là gì? 

Thiền (Bhavana) có nghĩa là tu dưỡng tâm, làm trong sạch tâm, 
làm cho tâm ta bình an và lành mạnh. Đó là bước đầu giữ tâm 
trong sạch, phát triển Lòng Rộng Lượng và Bi Mần, và cuối cùng 
có được Trí Tuệ. 

Tu dưỡng tâm (hay gọi là “Thiền”) là một phạm vi thực hành 
quan trọng của đạo Phật để trở thành người tốt và để có một cuộc 
sống an lạc, bên cạnh 2 phạm vi thực hành kia là “Bố Thí” và 
“Giới Hạnh”. Nói rõ nghĩa hơn : “Tm dưỡng tâm là làm trong 
sạch tâm, làm cho tâm lành mạnh để từ đó phát triển được Trí 
Tuệ \ (Phụ Lục 8) 

Vì Đạo Phật là đạo của Trí Tuệ, đề cao sự hiểu biết. Kinh sách 
và mọi người thường hay nói về Trí Tuệ, Giác Ngộ, bậc Trí, bậc 
Giác Ngộ. Giác ngộ có nghĩa là đạt được sự hiểu biết, đạt được Trí 
Tuệ. 

Trí Tuệ là phương tiện để giải thoát cho chúng ta, giải thoát 
từng phần khỏi nghiệp xấu ác, ngăn phòng cho ta khỏi tái sinh vào 
cảnh giới “địa ngục thấp xấu”...cho đến loại Trí Tuệ Toàn Giác để 
giúp chúng ta giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử...vốn là nguồn 
gốc của khổ (dukkha). Cho nên phần Tu dưỡng tâm (Thiền) là 
“mục tiêu quan trọng” cho Phật tử, và cũng rất hữu ích cho những 
người không phải là Phật tử. 


Chương 2 - Chỉ cân làm người tót! • 37 


Xin một cách khác: Vì sao việc Thiền (tu dưỡng tâm) là một 
trong 3 phạm vi thực hành để trở thành một ‘‘‘'Người Tof’ như đã 
nói trên đây?. Chúng ta có Nghiệp xấu ác khi chúng ta làm những 
hành động sai trái. Những hành động sai trái là do Tâm (ý) của 
mình quyết định, điều khiển. Vậy nếu Tâm là xấu ác, ô nhiễm, 
không lành mạnh thì nó sẽ khiến ta làm điều xấu ác, bất thiện, 
không lành mạnh. Khi Tâm được “tu dưỡng” cho trong sạch, lành 
mạnh thì Tâm sẽ điều khiển Thân làm những hành động tốt, thiện, 
lành mạnh, và nhờ đó tạo Nghiệp tốt. Và bằng cách như vậy, 
chúng ta đã tu tập chúng ta thành một người tốt thiện. "'Hãy làm 
người tổtr, hãy tu dưỡng tâm, hãy tập Thiền - Đơn giản vì tâm 
điều khiển mọi ý nghĩ và hành động của chúng ta. Đây là một sự 
thật dễ thấy. 

Nói ngược lại, vì những hành động của chúng ta là do tâm điều 
khiển, nên khi chúng ta muốn làm những hành động tốt (để tạo 
Nghiệp tốt), thì chúng ta cần phải có được tâm tốt thiện. Muốn có 
tâm tốt thiện thì chúng ta phải tu dưỡng nó, làm cho nó trong sạch, 
lành mạnh. Đó là thực hành Thiền tập. 

“Thiền Phật giáo” thường được chia làm những loại mà 
bạn sẽ quan tâm, đó là: 

• Thiền định {Samadhi), mục đích là tập trung chú tâm vào một 
mục tiêu, làm cho tâm hội tụ và tĩnh lặng. Có nhiều loại Thiền 
định khác nhau. 

• Thiền tuệ minh sát iyipassana). Còn gọi là Thiền quán hay 
thiền tuệ. 

• Song song đó, Thiền về Tâm Từ cũng là một cách thực hành 
phổ biến. 

Tuy nhiên, Thiền Minh Sát (có nghĩa là quán sát một cách sáng 
suốt) sẽ giúp cho người hành thiền nhận biết, hiểu rõ mọi hiện 
tượng bên trong Thân và Tâm của mình, giúp cho ta hiểu rõ mọi 



38 • Con đường của chúng ta 


hiện tượng đúng thực chúng-ỉà”. Người thực hành thiền 

thường nên bắt đầu bằng việc ngồi im lặng, sau đó tập chú tâm vào 
một đối tượng (tốt nhất là Hơi-Thở) để đạt đến sự định-tâm. Mục 
tiêu lúc này là đạt đến những trạng thái thiền định sâu, hay các 
tầng thiền định (jhana). Hoặc người thiền cũng có thể chọn cách 
thiền về Tâm Từ. Sau khi tu tập thiền định theo phưcmg pháp đúng 
đắn, người thiền có thể chứng đắc những tầng thiền định. Sau đó, 
người thiền dùng trạng thái định-tâm của tầng thiền đinh để kết 
hợp với thiền minh sát. [Thiền định và thiền quán]. Sự kết họp này 
sẽ giúp khởi sinh trí tuệ. Và trí tuệ là cái mà Phật tử tu hành để đạt 
được để dẫn đến những sự giác ngộ từng phần, và sau cùng là giác 
ngộ hoàn toàn. 

Thiền có thể được gọi là một cách thực hành cao quý của Phật 
giáo mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Chính Người đã giác ngộ 
thành Phật bằng việc hành thiền. 

Chắc bạn đang nghĩ đến Thiền như một điều gì cao siêu, bí ẩn 
và khó thực hiện phải không?—Không phải vậy. Cái gì cũng có 
bước đầu tiên của nó. Bạn có thể bắt đầu thiền bằng cách đếm hơi- 
thở trong vòng 5 phút, 10 phút mỗi ngày, rồi bạn sẽ bắt đầu tự-thấy 
được nhiều điều kỳ diệu, và sau đó bạn tiếp tục thực hành những 
bước tiếp theo kỳ diệu hcm, và thâm sâu hơn. 


Phần “Hướng Dan Kỹ Thuật Thiền Căn Bản Dành Cho Phật Tử 
Tại Gia ” sẽ được in ở PHÂN V của quyến sách này!. 


Thiền là một đề tài rất lớn rộng và ngày nay bạn dễ dàng tìm 
được những sự hướng dẫn từ những vị thầy dạy thiền, từ trong 
những sách hướng dẫn từ lý thuyết abc cho đến những bước thực 
hành cao sâu. 

Ngay lúc này, bạn chỉ cần hiểu định nghĩa rằng: Thiền là huấn 
luyện tâm, là cách thực hành chắc chắn mang lại hạnh phúc và 
bình an cho tâm bạn!. Nhưng hạnh phúc và bình an như thế nào 
thì không tả cho bạn được. Nó như một bát canh hay một ly chanh 



Chương 2 - Chỉ cẩn làm người tôt! • 39 


đường, dù có tả cho bạn bằng nhiều ngôn từ, bạn cũng không thể 
nào cảm nh ận được chính xác. Cách tốt nhất là bạn phải “nếm” nó, 
bạn sẽ “thấy-biết” hương vị của nó một cách đúng thực nhất như 
nó là. 


(4) Chúng ta có cần phải thờ phụng Đức Phật, có cần phải đến 
chùa thường xuyên, hay có cần phải cúng tế đồ vật hay không? 

Những Phật tử không cần phải thờ phụng và sùng bái Đức Phật. 
Chúng ta nên coi Đức Phật là một người thầy và vì vậy chúng ta 
tôn kính Đức Phật như vậy, chứ không sùng bái Đức Phật như một 
vị thần hộ mệnh hay một đấng sáng tạo theo nghĩa như trong 
những tôn giáo hữu thần khác. 

Những Phật tử quỳ lạy (lễ bái) trước tượng Phật chỉ đơn giản là 
cách thể hiện sự tôn kính, sự thành kính đối với Người. Biểu hiện 
đó cũng giống như những người khác đứng chào lá quốc kỳ hay 
đứng dậy khi nghe bài quốc ca của đất nước mà họ yêu mến vậy. 

Cũng không nhất thiết hay bắt buộc những Phật tử phải đi đến 
viếng chùa thường xuyên. Tuy vậy, có rất nhiều Phật tử vẫn 
thường xuyên đến chùa với mục đích gặp gỡ những bạn tu, những 
Phật tử đồng đạo, hoặc đến để nghe học Giáo Pháp do những Tăng 
Ni giảng dạy, hoặc tham dự những khóa thiền tập ở các chùa và tự 
viện. 

Không có yêu cầu hay quy định nào bắt buộc Phật tử phải đến 
cúng dường cho chùa chiền, mặc dù cúng dường thức ăn và những 
phương tiện cần thiết cho Tăng Ni ở đó là điều nên làm để giúp họ 
có điều kiện sống và tu tập. Việc đó thuộc về phần “bố thí”, tức là 
sự cho tặng giúp đỡ những bậc xuất gia cũng tốt đẹp như những sự 
cho tặng từ thiện đối với những người khác. Và trong đạo Phật, 
chắc chắn là không có việc cúng tế, hiến dâng, hy sinh...bằng bất 
kỷ hình thức nào. 


40 • Con đường của chúng ta 


Đức Phật đã nói rằng: “Cách tốt nhất để thể hiện sự tôn kính 
đối vói Phật là thực hành những điều Phật đã dạy”. 

Điều đó có nghĩa là sự thực hành, tu tập chuyên tâm và liên tục 
mới là quan trọng. Chứ không phải đến thăm chùa mỗi tuần một 
lần, ăn chay mỗi tháng hai, ba ngày..., còn những lúc khác thì tiếp 
tục những thói quen và hành động của một đời phàm tục, vô vọng. 
Neu không có lý do gì thì không cần phải đến chùa. Thực hành 
mới là điều quan trọng. Thực hành những điều thuộc ý nghĩa “bố 
thí, giới hạnh, và thiền tập” nhu đã nói trên mới là điều quan trọng. 


(5) Ý nghĩa của việc cúng dường Đức Phật? 

Theo truyền thống đạo Phật, nhang (hương), đèn và hoa là ba 
thứ phẩm vật cúng dường thông dụng nhất để tôn kính Phật. 
Những người theo Phật nên được chỉ dạy rằng tất cả những vật 
phẩm dâng cúng dường này không phải là đồ “dâng cúng” thật sự, 
mà thực sự chỉ là những thứ để tưởng nhớ hay tưởng niệm đến Đức 
Phật. 

Ví dụ, nhang hương được thắp lên, làm gợi nhớ “hương thơm” 
tinh khiết của Giáo Pháp của Đức Phật lan tỏa khắp thế gian. Đèn 
hay nến biểu tượng cho ánh sáng Phật Pháp soi rọi vào trong bóng 
tối vô minh ở thế gian. Và những bông hoa nhắc nhở chung đến sự 
mong manh vô-thường của kiếp người, giống hệt những bông hoa 
chúng ta đang dâng cúng, dù thơm ngát xanh tươi, nhưng rồi cũng 
nhanh chóng héo tàn sau vài ngày và chết đi, cũng giống như tất cả 
mỗi chúng ta đang già đi, và sẽ chết vào một ngày nào đó. 

Những bông hoa được dâng cúng trang trọng, ở những nơi có 
hình tượng Phật, nơi bảo tháp, trong các chùa chiềng, tu 
viện...luôn là biểu tượng nhắc nhở chúng ta phải tranh thủ quãng 
thời gian ngắn-ngủi của cuộc đời mà làm những điều tốt lành cho 
mọi người và thực hành Giáo Pháp của Đức Phật một cách chuyên 
cần. (Phụ Lục 9) 


Chương 2 — Chỉ cẩn làm người tôt! «41 


(6) về cơ bản, Nghiệp (kamma) là gì? 

Trong tiếng Pali từ ‘‘‘'kamma” có nghĩa gốc là “hành động”. 
Nhưng ý nghĩa của từ này trong Phật giáo là những hành động cố 
ý, hành động do tâm ý: hành động tạo tác, được gọi là “Nghiệp”. 
Nghiệp là một từ Hán-Việt dùng để chỉ tất cả những hành động cố 
ý và tạo tác của con người và những chúng sinh. Tiếng Phạn là 
“karma”. 

Những hành động không có ý thức, không cố ý, không cố tâm 
thì không tạo thành nghiệp và không được gọi là nghiệp và không 
dẫn đến nghiệp quả. 

Nghiệp dùng để diễn tả niềm tin của Phật giáo dựa vào những 
nguyên lý nhân-quả. Chúng ta tin rằng mọi hành động cố ý 
(nghiệp) đều dẫn đến một kết quả (nghiệp quả) tưcmg ứng ngay 
trong cuộc sống hiện tại, và trong kiếp sống tương lai. 

Thoạt đầu chúng ta nghe cứ nghĩ giống như là vấn đề “thưởng- 
phạt” vậy. Nhưng không phải vậy. Quả chỉ đơn thuần là kết quả 
của hành động, kết quả của sự tác động của Nghiệp mà thôi. Đơn 
giản như chúng ta quăng một hòn đá thì hòn đá bị quăng đi vậy 
thôi. 

Những hành động tốt, tích cực thì sẽ dẫn đến những hậu quả tốt, 
tích cực. Những hành động xấu, tiêu cực thì sẽ dẫn đến những hậu 
quả xấu, tiêu cực. Đơn giản như ví dụ chúng ta siêng năng làm 
được nhiều việc thì chúng ta có nhiều thu nhập. Còn chúng ta lười 
biếng, làm ít việc thì chúng ta sẽ nhận ít tiền vậy thôi. 

Một ví dụ, có vẻ hữu ích hơn để diễn tả về quy luật “nguyên 
nhân và kết quả” (nhân-quả): như một người hút thuốc lá, uống 
rượu và ăn uống vô độ mà không vận động, thể dục. Ket quả của 
những hành động thói quen xấu này là người đó rất dễ bị đột quỵ 
hay bệnh tim mạch (thông qua hàng trăm quá trình nhân-quả xảy ra 
trong cơ thể của anh ta) và rồi người đó phải chịu nhiều bệnh tật, 


42 • Con đường của chúng ta 


khổ đau. Ngược lại, nếu người đó sống lành mạnh, ăn uống điều 
độ, thường xuyên tập thể dục, thì kết quả là người ấy tránh được 
nhiều bệnh tật, sống mạnh khỏe và có thể sống với tuổi thọ cao 
hơn. Quy luật nhân-quả hoạt động một cách tự nhiên và khoa học 
như vậy. 

Như vậy về vấn đề tâm linh bạn sẽ nói như thế nào?. Phải rồi, 
những người làm nhiều việc tốt thiện thì kết quả là tạo ra nhiều 
Nghiệp tốt lành, và sống một cuộc đời an lạc; và nhờ vào Nghiệp 
tốt, sẽ có khả năng được tái sinh về những cõi phúc lành, như cõi 
người và những cõi Thiên thần và Trời. Ngược lại, những người 
xấu ác, tạo nhiều Nghiệp xấu ác, thì sẽ sống cuộc sống hiện tại đầy 
bất an và quả báo rình rập, và có khả năng bị nhiều Nghiệp xấu dẫn 
dắt tái sinh vào những cõi thấp xấu, nhiều đau khổ đọa đày, như 
những cõi Địa ngục, cõi Súc sinh. 

Nghiệp cũng được xem như là hạt giống. Bạn có quyền chọn 
lựa hạt giống để gieo trồng. Đó là Nhân. Bạn gieo giống nào, thì 
bạn sẽ được Quả giống đó. Vậy sao chúng ta không cố gắng chọn 
những hạt giống tốt lành, và cố gắng vun trồng, chăm sóc, để 
chúng ta được gặt hái nhiều quả lành, trái ngọt?. 


Sự thật “quan trọng” về Nghiệp: 

Thật ra chúng ta chẳng có gì như chúng ta vẫn nghĩ. 
Khi nhắm mắt xuôi tay, tài sản duy nhất ta từng sở 
hữu chính là Nghiệp của chúng ta. 

Nghiệp đi theo ta qua bao kiếp này kiếp khác. 

Mỗi nghiệp của Hành động, Lời nói và Suy nghĩ 
Cũng giống như hạt giống ta gieo (nhân), 

Cùng với những điều kiện (duyên), nó sẽ lớn lên. 

Ta gieo trồng thứ gì, ta thu gặt thứ đó (quả). 


Chương 2 — Chỉ cẩn làm người tôt! • 43 


(7) Nếu chúng ta đã làm việc xấu, thì làm cách nào để chuộc 
lại? Hay chỉ còn cách xin Phật tha thứ, như rất nhiều ngưòi 
vẫn làm vậy? 

Trước hết, nghĩ đến việc tha thứ hay “xin-cho” thì chúng ta đã 
hiểu lầm về Đạo Phật rồi. Đức Phật được coi như là một người 
thầy, một đấng từ phụ, vì lòng từ bi sâu thẳm mà chỉ dạy con 
đường để chúng ta đi đến nơi phúc lành. Chỉ là người thầy, không 
phải là một đấng sáng tạo, hay đấng phán xét, Đức Phật không 
phải là người để chủng ta đến thờ cúng, cầu nguyện, để xin xỏ để 
được phán xét, được tha thứ, hay được cứu rỗi gì gì đó. 

Đức Phật không phải là người mà chúng ta xin được tha thứ cho 
những hành động xấu ác mà chúng ta gây ra. Neu có xin được tha 
thứ, có lẽ chúng ta nên xin những người hay vật đã bị chúng ta gây 
ra những việc xấu ác, chứ không phải xin người thứ ba như Đức 
Phật. Và nếu người hay vật bị chúng ta làm điều xấu ác đó không 
tha thứ cho chúng ta, ta chỉ còn cách để yên những vấn đề (lỗi lầm, 
tội lỗi...) đó “như chủng là”, học cách tha thứ cho bản thân mình, 
và hãy cố gắng học hỏi từ những lỗi lầm đó, sửa đổi bản thân, tu 
dưỡng lại bản tính một cách chân thật. 

Thường có câu: “iTẻ nào bắn tên thì kẻ đó phải gỡ tên ra”. Chỉ 
có chúng ta mới “gỡ” được những rắc rối, những đau khổ mà 
chúng ta đã gây ra. Đó là con đường duy nhất để tu tập và chuyển 
nghiệp. Chuyển thói quen của những nghiệp xấu ác thả nh thói 
quen làm những nghiệp thiện lành. Nghiệp hình thành do có những 
“hành động tạo tác” lâu ngày trở thành thói quen, và thói quen xấu 
này dẫn đến những thói quen xấu khác. Sửa đổi những thói quen 
xấu là tu dưỡng tâm tính và kiểm soát những nghiệp xấu ác của 
mình. 

Đức Phật: 

Tự mình làm điều ác 

Và tự mình ô nhiễm 

Thật ra cũng chính mình 


44 • Con đường của chúng ta 


Mới trừ bỏ điều ác 

Mới thanh lọc được mình. 

Trong sạch không trong sạch 

Thật ra cũng chỉnh mình. 

Không ai làm cho mình 

Trở nên trong sạch được. 

(Kinh Pháp Cú -165) 

Đức Phật đã khuyên dạy nhiều lần rằng mỗi chúng ta phải tự 
chịu trách nhiệm cho chính những hành động của mình. “Mỗi 
ngưòi là chủ của nghiệp mình!”. Và chúng ta hoàn toàn tự mình 
quyết định sự tốt đẹp hay đen tối cho ‘vận mệnh’ của mình. Vì vậy 
hãy bắt đầu suy nghiệm về những giá trị đạo đức hàng ngày và bắt 
đầu tập nghĩ và làm những việc tốt lành. 

Hãy suy nghĩ về con đuờng sẽ dẫn dắt chúng ta đi tiếp trong 
kiếp này và cả kiếp sống tuơng lai. 

Hãy suy nghiệm về quy luật tự nhiên “nhân-quả”. Trích lời của 
bậc thánh nhân ngày xua: ‘‘"Phàm ở đời trước khi làm việc gì cũng 
nên nghĩ về kết quả của nór. Đổ tránh tạo nghiệp xấu ác gây đau 
khổ và bất an cho bản thân mình và nguời khác, truớc khi làm việc 
gì, dù rất lớn, dù rất nhỏ, cũng nên suy nghĩ về hậu quả của nó. 

Có nhu vậy, chúng ta mới tránh né đuợc tội lỗi và những phiền 
não kéo theo sau đó cho cuộc đời mình. Và đó chính là sửa nghiệp. 
Đó chính là tu hành. Đó chính là tìm con đuờng an lạc và phúc 
lành cho chúng ta. Sự an lạc, an toàn và phúc lành là do ta tạo nên, 
chứ không thể nhờ vào cầu nguyện hay thờ cúng hay “xin-cho” mà 
có. 


Bạn sẽ hỏi một câu thật hay: “Giữa cuộc đời đầy mông lung nhu 
vậy, với tâm trí lo toan cho com áo gạo tiền hàng ngày, làm sao 


Chương 2 — Chỉ cẩn làm người tôt! • 45 


mình luôn luôn tỉnh táo để biết đuợc việc mình làm là xấu hay 
tốt?”. 

Đúng là đời sống hiện đại đang lôi cuốn con nguời quá nhanh 
và trôi giạt xa bờ hàng ngày, chúng ta thậm chí không còn nhiều 
thời gian để thở. Tuy vậy, có một điều sẽ giúp bạn biết đuợc hành 
động của mình là tốt hay xấu, theo nhu lời Phật dạy đó là: 

“//àn/ỉ động nào nếu làm sẽ gây hại (không tốt, không có lợi) 
cho bản thân mình hay người khác, hay cả hai, thì ta đừng nên 
làm. Còn việc gì nếu làm sẽ tốt và có lợi cho mình và hay người 
khác, hay cả hai, thì ta nên chọn làm'''’!. 


Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln : 

Khi tôi làm điều tốt, tôi cảm thấy tốt. 
Khi tôi làm điều xẩu, tôi cảm thấy xẩu. 
Đó là đạo của tôi. 


(8) Chúng ta có thể vượt qua Nghiệp hay xóa bỏ Nghiệp xấu 
mà chúng ta đã làm? 

Theo nguyên lý của luật Nhân Quả, những nghiệp xấu ác mà 
chúng ta đã gây ra rồi thì không thể đơn giản được xóa bỏ hay bù 
trừ bằng những nghiệp thiện lành mà chúng ta đã, đang và sẽ tạo 
ra. Mỗi hành động cố ý, mỗi hành vi tạo tác, tức là nghiệp, đều kéo 
theo những hệ quả hay chuỗi kết quả sau đó, đôi khi thấy được 
ngay lập tức (nhãn tiền), đôi khi xảy ra sau này, hay thậm chí có 
những nghiệp xấu ác vẫn tạo ra kết quả xấu cho kiếp sau. 

Cũng giống như bạn chơi một môn thể thao vậy. Trong vòng 
chơi, bạn phải đánh nhiều lần trái banh. Nhưng mỗi lần bạn đá nh 
hư hay sai trái banh đó, thì lần đánh banh hư đó phải bị “trừ điểm”, 
chứ không thể được bù trừ bằng lần đánh tốt khác. Một lần đánh 


46 • Con đường của chúng ta 


banh hư sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau đó của cả vòng chơi. Và 
điểm “xấu” của lần đánh hư đó vẫn còn lưu. Nghiệp xấu cũng vậy, 
nghiệp xấu tạo ra kết quả hay “quả báo” xấu, chứ không đơn giản 
lấy nghiệp tốt bù trừ hay xóa đi nghiệp xấu. Một người giết người 
thì mang tội giết người, chứ không thể lấy công vì đã cứu 100 
người khỏi chết đói để rửa sạch tội giết một người được. 

Tuy nhiên, khi nói về nghiệp báo, Đức Phật đã dùng một ví dụ 
để giải thích như vầy: 

“Mọí muỗng muối nếu pha vào một ly nước thì ly nước đó sẽ 

mặn ngay, nhưng nếu lẩy muỗng muối đó pha vào một con sông 

thì không thê làm con sông mặn được'". 

Có nghĩa là gì? Bạn đang đối diện với ba vấn đề, ba “sự thật” 
thuộc về quy luật nhân quả: 

1) Hành động (nghiệp) xấu thì sẽ dẫn đến kết quả (quả báo) 
xấu. 

2) Nghiệp xấu không thể đơn giản được bù trừ hay xóa bỏ 
bằng một hay nhiều nghiệp tốt. 

3) Nhưng nếu bạn làm “ít” nghiệp xấu ác; bạn “ngưng” không 
làm nghiệp xấu ác, bạn nỗ lực làm “rất nhiều” nghiệp tốt 
lành, tích lũy rất nhiều nghiệp tốt lành (nhiều như nước 
sông so với nước trong ly!), thì tổng nghiệp tốt sẽ lấn lướt 
tổng nghiệp ác, như vị ngọt của nước cả con sông sẽ lấn át 
vị mặn trong một ly nước vậy. 

Hình như đây là “á«Ã sáng ở cuối đường hầm" cho chúng ta, 
nếu chúng ta đã từng lạc vào những đường hầm tăm tối, đã làm 
những hành động xấu ác. Bây giờ, hãy tích lũy nghiệp tốt lành, hãy 
làm những điều tốt. “i/ạy làm người tốtl" . Nhiều nghiệp tốt mới 
có khả năng lấn lướt phần nào những nghiệp xấu mà chúng ta đã 
tạo ra trong kiếp này và những kiếp trước. 


Chương 2 - Chỉ cần làm người tôt! • 47 


— Và nghiệp tốt sẽ được tạo ra và tích lũy hàng ngày chỉ bằng 
việc thực hiện liên tục Lòng Rộng Lượng (Bố Thí), tuân giữ liên 
tục những giới hạnh đạo đức (Giói Hạnh) và liên tục tu dưỡng 
tâm, làm trong sạch tâm (Thiền tập). 


Đức Phật: 

Chớ coi thường điều ác 
Nói: “Nó không đến mình ” 

Ngay cả từng giọt nhỏ 
Nhỏ lâu cũng đầy bình. 

Đừng như kẻ ngu dại, 

Tích dần từng giọt ác, 

Đen khi ác đầy mình. 

(Kỉnh Pháp Cú — Kệ 121) 

Chớ coi thường điều thiện 
Nói: “Nó không đến mình ”, 

Ngay cả từng giọt nhỏ 
Nhỏ lâu cũng đầy bình. 

Do vậy người có trí, 

Tích cóp từng giọt thiện 
Đen khi thiện đầy mình. 

(Kỉnh Pháp Cú — Kệ 122) 


48 • Con đường của chúng ta 



Chương 3 


Đôi Điều Căn Bản 
về Đạo Phật 



50 • Con đường của chúng ta 


Đức Phật (Buddha) 

Đức Phật, tên Người là Siddhatha (Tất-Đạt-Đa) và họ là 
Gotama (Cồ-Đàm) sinh trưởng ở vùng Bắc Àn Độ vào thế kỷ thứ 6 
trước Công Nguyên. Cha của Người là vua Suddhodana (vua Tịnh 
Phạn) là người trị vì vưcmg quốc của dòng họ Thích Ca (Sakya, 
thuộc nước Nepal ngày nay). Mẹ của Người là Hoàng Hậu Maya. 

Theo phong tục truyền thống thời bấy giờ, Người kết hôn lúc 
còn rất trẻ, năm 16 tuổi, với công chúa Yasodhara (Da Du Đà La) 
xinh đẹp và tiết hạnh. Chàng thái tử sống trong cung điện khuôn 
vàng, thước ngọc. 

Nhưng rồi một ngày, sau khi chứng kiến sự thật của sự sống và 
những nổi khổ của kiếp người, Người quyết định đi tìm giải pháp: 
Con đường giải thoát nào để giải thoát khỏi sự Khổ đau của thế 
gian. Vào tuổi 29, ngay sau khi người con trai Rahula (La-hầu-la) 
ra đời, Người rời khỏi hoàng cung và trở thành một tu sĩ khổ hạnh 
với hy vọng tìm ra con đường giải thoát. 

Sáu năm trời, tu sĩ khổ hạnh Cồ-Đàm (Gotama) lang thang khắp 
các thung lũng sông Hằng, gặp gỡ tất cả các vị đạo sư, học tập và 
tu tập theo phương pháp hành xác khổ hạnh của họ. Nhưng những 
sự tu khổ hạnh đó không làm hài lòng mục đích của Người. Vì vậy, 
Người từ bỏ tất cả tôn giáo và những cách tu tập truyền thống đó 
và tự đi tìm con đường riêng cho mình. 

Vào một buổi tối, ngồi dưới một gốc cây Bồ-Đe bên bờ sông 
Niranjarà (Ni-liên-kiền) ở gần Buddha-Gaya (tức Bồ-Đe Đạo 
Tràng, gần Gaya, bang Bihar ngày nay, Ân Độ), năm ấy được 35 
tuổi, Người giác ngộ thành đạo. Ke từ sau đó, người được gọi là 
Phật, chữ “Phật” có nghĩa là “Người Giác Ngộ”. 

Sau khi giác ngộ, Đức Phật Cồ-Đàm nói bài thuyết giảng đầu 
tiên cho nhóm 5 anh em người bạn tu khổ hạnh xưa kia ở Vườn 
Nai ở Isipatana (thuộc Sarnath ngày nay), gần Benares (Ba-la-nại). 
Từ lúc đó cho đến 45 năm sau, Đức Phật đã thuyết giảng cho tất cả 



Chương 3 - Đôi điểu căn bản vể Đạo Phật «51 


mọi người, nam nữ, từ các vua chúa cho đến bần nông, từ các Bà- 
la-môn cho đến kẻ vô lại, từ những tài phiệt giàu có cho đến kẻ ăn 
mày, từ thánh nhân cho đến bọn cướp bóc - mà không hề có một 
chút phân biệt nào đối với bất cứ ai. Người nhận ra rằng không có 
bất kì sự khác nhau giữa tầng lóp hoặc những nhóm người nào, và 
Con Đường Chánh Đạo Người mở ra cho tất cả mọi người, bất kỳ 
ai muốn tìm hiểu và tu tập theo con đường đó. 

Đen năm 80 tuổi, Đức Phật từ giã trần gian tại Kusinaga, thuộc 
tỉnh Utta Pradesh, Ân Độ ngày nay. 

Ngày nay, đạo Phật có mặt ở các nước Tích Lan, Miến Điện, 
Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào, Việt Nam, Tây Tạng, Trung Hoa, 
Nhật Bản, Mông cổ, Đài Loan và một số vùng thuộc Àn Độ, 
Pakistan và Nepal, và một số vùng thuộc Liên-Xô cũ. 

{Trích trong "'Những Điều Phật Đã Dạỷ’ của Hòa thượng Tiến 
sĩ Rahula). 

Sự thật là Phật giáo ngày nay cũng được phát triển và thực hành 
trong một phần dân chúng ở rất nhiều nước phương Tây như Hoa 
Kỳ, Úc và nhiều nước ở Châu Âu. 

Những sự phát triển Phật giáo và Phật học (như về số lượng và 
chất lượng tu viện, thiền viện, chùa chiềng, kinh sách, luận giảng, 
thực hành, thiền tập, thiền khóa, thiền luận, nghiên cứu bậc đại 
học, cao học...) ở những nước này là vô cùng đáng ngưỡng mộ và 
đáng khích lệ. 

Giống như thiền sư lỗi lạc Ajahn Chah của Thái Lan đã từng 
nói gần đây: 

"Phật giáo Đông phương ngày nay chăng khác nào một cội cây 
to lớn nhưng chỉ trô những trái nhỏ, không hương vị. Phật giáo 
Tây phương chang khác nào một cây non nớt, chưa ra hoa kết trái 
nhưng có khả năng trô những trái to và ngọt”. 



52 • Con đường của chúng ta 


Bốn Sự Thật 

(Tứ Diệu Đế) 

Khi Đức Phật giác ngộ thành Phật, Người đã nhận thấy được 
bốn sự-thật vô cùng quý giá và cao thượng. Bốn sự thật đó thường 
được gọi bằng tiếng Hán-Việt là: “Tứ Diệu Đe” hay “Tứ Thánh 
Đe”. Bốn sự thật về cái gì? Bốn “Sự thật” này có nghĩa là “Lẽ 
Thật”, là “Chân lý”, là những điều không thể chối cãi được về cuộc 
đời, về con người và về thế giới của chúng ta và tất cả mọi chúng 
sinh hữu tình. 

Bốn sự thật căn nguyên này là gì: 

(1) Sự Thật 1: Khổ và Bất Toại Nguyện (Dukkha) 

“Mọ/ chúng sinh đều bị chi phối bởi Kho”. 

“Dukkha” trong tiếng Pali thường được dịch là “Khổ”, đau khổ, 
nhưng thật ra nó bao hàm một phạm vi ý nghĩa thật sâu và rộng, 
bao gồm cả những khổ về thể xác và tinh thần. 

Nói chung, dù cho về mặt thể xác hay tinh thần, thì “Khổ” là 
thứ mình không muốn thì lại xảy ra, thứ mình không thích thì lại 
có mặt, thứ mình muốn có lại không có, thứ mình cần thì không có, 
thứ mình ghét thì lại có, thứ mình ao ước thì không được, thứ mình 
được rồi lại chán, thứ mì nh có rồi lại mất...thứ gì làm mình khổ, 
đau, khó chịu, bực tức, buồn, chán, thất vọng...đều là “Khổ”. Thứ 
gì làm thay đổi mình, làm mất đi niềm vui sướng, sự bình an, sự 
khỏe mạnh, hy vọng, sự yêu đời của mình.. .đều là “Khổ”. 

Theo phân loại, có tất cả mười hai (12) bản chất và tâm trạng 
được gọi là “Khổ”. Và 12 đó là gì? 

‘‘"Sinh, già, chết, buồn rầu, khóc than, đau đớn (thế xác), phiền 

não, thất vọng và tuyệt vọng, gặp gỡ người (hay thứ) mình ghét, 


Chương 3 - Đôi điểu căn bản về Đạo Phật • 53 


rời xa và mất mát người (hay thứ) mình yêu quý, không đạt điều 

mình muốn (bất toại nguyện), và tấm thân “năm uẩn ” 

Tất cả mười hai sự thật trên chính là những điều “Khổ” trong 
đời sống của một con người. 

Bạn có thấy cái nào trong mười hai cái được nói trên là “sướng” 
hay đáng được mong ước không? 

Hình như hầu hết chúng ta đều phải đi qua những điều “Khổ’ 
này. Chúng ta không thoát khỏi chúng, dù trong tâm tưởng, dù có 
chui vô hang động hay trốn chạy đến phưcmg nào. 

Ngay cả tấm thân “Năm uẩn” (Phụ Lục 10) của ta cũng chứa 
đầy những thứ Khổ. Nó được cấu thành bằng những yếu tố vật chất 
và tinh thần tự nhiên, phụ thuộc vào những quy luật tự nhiên, biến 
đổi và sinh diệt không ngừng, không có một ngày hay một phút 
giây nào thật sự yên ả, là thật sự ổn định cả. Nên bản thân nó cũng 
là khổ, là một gánh nặng của ta. (Phụ Lục 11) 

— Rồi do những nguyên nhân nào mà có Khổ? 


(2) Sự Thật 2: Nguyên nhân của Khổ và Bất Toại Nguyện 

^"Nguyên nhân của Khô là Tham muôn và Dục vọng'". 

Mọi người và tất cả chúng sinh đều mưu cầu, đều muốn có được 
những (cảm giác) sướng, và cũng muốn tránh được những (cảm 
giác) khổ. Ai cũng thích sướng chứ không thích khổ, đó là bản 
năng của mọi loài, ớ đây đang nói về tất cả những cảm giác hay 
tình trạng Sướng/Khổ về mặt vật chất cũng như về mặt tâm lý, tinh 
thần. 

Và như một cách tự nhiên, Khổ (dukkha) sẽ có mặt khi những 
tham muốn và dục vọng đó không được thoả mãn. Lẽ thật này rất 
đơn giản như khi chúng ta đói, chúng ta có “tham muốn” được ăn, 


54 • Con đường của chúng ta 


nhưng chủng ta không được ăn hay không có gì để ăn, thì chủng ta 
bị đói, chủng ta sẽ ‘cảm thấy’ khổ, ‘cảm thấy’ không sướng như 
khi chúng ta được ăn no. 

Tương tự như nỗi khổ khi ta khát mà không được uống 
nước...cho đến những tham muốn vật chất như giàu có, quần áo 
đẹp, vợ (chồng) đẹp, con ngoan, xe cộ, nhà cửa...và những dục 
vọng về tinh thần như danh tiếng, quyền lực, được thương yêu, 
được sống lâu, bất tử... mà không được thoả mãn. 

Nói nôm na, nếu không có tham muốn thì không có đau khổ. Đó 
là “bản chất hai mặt” của cuộc sống này!. Bạn không muốn có 
được chiếc xe đạp đó hay một chiếc xe hơi đa dụng Previa, thì bạn 
sẽ không bao giờ buồn, thất vọng hay khổ vì không mua được nó. 

— Vậy làm thế nào đế hết Khổ? Có phải rằng nếu không Tham 
muốn, không Dục vọng là không bị hay phụ thuộc vào Khổ phải 
không? 


(3) Sự Thật 3: Trừ bỏ Khổ 

“K/ỉo (Dukkha) có thế được trừ bỏ bằng cách dẹp bỏ Tham 
muốn và Dục vọng'". 

Rõ ràng chúng ta đau khổ, chịu Khổ là vì chúng ta luôn có 
những Tham muốn, Dục vọng. Vậy nếu chúng ta dẹp bỏ, từ bỏ, 
buông bỏ, hay diệt trừ Tham Muốn và Dục vọng, thì chúng ta diệt 
bỏ hết được Khổ, chúng ta được giải thoát khỏi Khổ. 

về triết lý thì đơn giản vậy thôi, về thực hành thì cơ bản chúng 
ta phải loại bỏ được Tham, Sân, Si thì chúng ta sẽ hết đau Khổ và 
sẽ có được hạnh phúc, an lạc. Niết-bàn theo ý nghĩa cao tột nhất 
hay theo ý nghĩa đơn giản nhất thì cũng chỉ là sự diệt trừ Tham, 
Sân, Si và cũng có nghĩa là sự bình an, tĩnh lặng, an lạc không còn 
dục vọng nữa mà thôi. 


Chương 3 - Đôi điểu căn bản về Đạo Phật • 55 


Toàn bộ những lời dạy của Đức Phật dành cho mọi người đều 
xoay quanh việc giải quyết căn-nguyên này. Đó gọi là “Pháp học”. 
Pháp học hay những lòi dạy của Phật chỉ ra con đường để hiểu 
biết, để sống, để thực hành. Những lời hướng dẫn về cách thức và 
phương pháp tu tập là “Pháp tu”. Việc tu tập để làm trong sạch 
thân tâm, để mang lại những niềm an lạc và hạnh phúc dài lâu cho 
mình, và cùng dẫn dắt những người khác trên bước đường tu hành 
là “Pháp giải thoát” hay “Niết-bàn”. 

— Vậy Con đường đó là gì? 


(4) Sự Thật 4: Cách trừ bỏ Khổ 

“Có một con đường đê rời xa khỏi Khô, đó là Bát Chánh Đạo”} 

Bát Chánh Đạo có nghĩa là con đường tám phần. Con đường 
này có khả năng giúp chúng ta làm giảm bớt Khổ, làm suy yếu 
những nguyên nhân và mầm móng của Khổ và cuối cùng có thể trừ 
bỏ, nhổ sạch tận gốc mọi sự Khổ (dukkha). Con đường này là do 
chính Đức Phật tìm ra và chính Người đã dành trọn 45 năm của 
phần đời còn lại của mình, trên đôi chân trần lang thang khắp mọi 
nẻo đường cổ xưa, để giảng dạy cho mọi người. 

Nhiều người cho rằng Phật giáo là bi quan, chỉ chú tâm vào vấn 
đề Khổ và giải quyết Khổ, mà không hề để ý đến Hạnh phúc. Điều 
đó là không phải. Đạo Phật mặc dù không lạc quan hay “chủ 
quan”, nhưng cũng không bi quan. Thật ra quan điểm Đạo Phật là 
thực tế và khách quan, tìm thấy nguyên nhân của sự Khổ và cách 


^ Đây là con đường gồm 8 phần, có thế thực hành những phần cùng lúc hay 
lúc này lúc khác, chứ không phải là con đường 8 bước, thực hành từng bước 
như cách diễn dịch trước kia. Có thế viết đúng là “Bát Chi Chánh Đạo” hay 
“Bát Chi Thánh Đạo”, nhưng tên gọi “Bát Chánh Đạo”, mặc dù có thê bị hiêu 
nhầm là “8 con đường chánh đạo”, đã được quen dùng trong giới Phật tử Việt 
Nam. 



56 • Con đường của chúng ta 


diệt trừ nguyên nhân Khổ để mang lại niềm an lạc và hạnh phúc 
bền lâu. 

Thật ra, những hạnh phúc và thụ huởng của đời sống con nguời 
trong trần gian cũng thuộc về khái niệm và phạm vi của “Khổ”, bởi 
vì những hạnh phúc phàm tục đó cũng thay đổi (vô thuờng), cũng 
có rồi hết, và luôn luôn dẫn đến sự thất vọng và bất toại nguyện. Vì 
vậy, tất cả con nguời và mỗi chúng sinh đều là Khổ, đều phụ thuộc 
vào Khổ (dukkha). 

Bạn không thấy sao, những niềm vui thuờng qua rất nhanh, mà 
những nỗi buồn và sầu khổ thì kéo dài vô tận. Những thất vọng và 
bất toại nguyện thì luôn luôn xuất hiện ngay sau khi vừa thụ huởng 
một điều sung suớng hay khoái lạc. 

Bạn sung suớng ăn một bữa ăn lúc đói, uống một ly nuớc mát 
lúc khát, nhung cảm giác thỏa mãn đó cũng liền biến mất sau khi 
bạn ăn hay uống. Bạn mơ uớc mua một chiếc xe đẹp, khi bạn 
không thể mua đuợc, bạn cũng buồn, bạn thấy Khổ. Nhung sau khi 
bạn mua đuợc rồi, sau một thời gian ngắn, bạn bắt đầu thấy chán 
chiếc xe, niềm sung suớng khi có đuợc chiếc xe cũng sẽ phai nhạt 
theo từng ngày. Đó là mặt trái của hạnh phúc, mặt trái của hạnh 
phúc cũng chính là Khổ, chính là bất toại nguyện nhu vậy. 

Thật ra cũng không phi lý khi nhiều nguời trong chúng ta đều 
ngạc nhiên rằng: “ủa, vậy cuộc đời hay bản chất của cuộc sống 
này toàn là Khổ, không bao giờ có đuợc niềm hạnh phúc nào 
không bị mai một, không bị phai nhạt, không bị thay đổi, không 
làm cho nguời ta nhàm chán”. Thật vậy, không có niềm vui suớng 
nào về vật chất hay tinh thần là truờng tồn, không phôi pha và 
không dẫn đến bất toại nguyện, không dẫn đến đau Khổ sau đó. Vì 
vậy, Thái tử Thích-Ca (Siddhatta) mới rời bỏ tất cả những niềm 
sung suớng vật chất và tinh thần đó, rời bỏ cung vàng điện ngọc để 
đi tìm cho đuợc một niềm hạnh phúc và an lạc dài lâu và không bị 
thay đổi, không vô thuờng, và không còn phụ thuộc vào Khổ nữa. 



Chương 3 - Đôi điểu căn bản vể Đạo Phật • 57 


Và Đức Phật đã tìm ra niềm hạnh phúc và an lạc đó. Và Người 
đã tìm ra con đường đế dẫn đến niềm hạnh phúc và an lạc không 
còn dáng dấp của sự Khổ trong đó. Đó là con đường Bát Chánh 
Đạo. Và Đức Phật dạy rằng, nếu đi theo con đường này, một người 
có thế tìm thấy niềm an lạc và hạnh phúc cao quý đó, tức những 
trạng thái “niết-bàn” ngay cả trong cuộc sống này. 

Có lẽ bạn chợt thấy vui mừng trong bụng!. Có lẽ đây là mặt lạc 
quan, là mục tiêu cao quý nhất mà Đạo Phật, và điều này thúc giục 
mọi người hãy bước theo hướng đi này. Đe làm gì? Đe quay lại 
vấn đề đặt ra ban đầu của chúng ta: Đe làm cho mình tốt đẹp hcm, 
trở thành người có ích cho chính bản thân mình và mọi người, để 
giữ mình tránh xa khỏi những mối nguy hại, tránh bỏ những hành 
động, lời nói, suy nghĩ (ba nghiệp) xấu ác; và để có thể tránh được 
những cảnh giới đau khổ trong đời này và trong những chuyến đi 
tiếp theo sau khi từ giã trần gian xinh đẹp này. 

Và để không còn Khổ nữa!. 



58 • Con đường của chúng ta 


Bát Chánh Đạo 


(1) Chánh Kiến: Sự hiểu biết đúng đắn 

Chánh kiến bao gồm những sự hiểu biết đúng đắn trong cuộc 
đời về thế gian, về con nguời, về đạo đức...Tuy nhiên, nếu nói 
trong phạm vi đạo Phật, vừa ngắn gọn, vừa đầy đủ, đó là sự hiểu 
biết đúng đắn về “Tứ Diệu Đe” đã nói trên, tức là sự hiểu biết về 
bốn chân lý mà Đức Phật đã tìm ra nhu một cách đặt vấn đề “Tại 
sao Phật giáo?”, và Phật đã dùng bốn chân lý đó để bắt đầu khai 
giảng giáo lý Phật giáo. 

Ngoài ra, chánh kiến cũng bao gồm sự thấy rõ ba bản chất của 
sự sống là “Khổ, Vô thuờng và Vô ngã”. 

Nói ngắn gọn, khi bạn hiểu đúng về “bốn sự thật Tứ Diệu Đe”, 
về “ba bản chất sự sống”, thì bạn sẽ có đuợc sự hiểu biết đúng đắn 
về cuộc đời. 


(2) Chánh Tư Duy: Sự suy nghĩ đúng đắn 

Đó là sự thực hành những cách suy nghĩ đúng đắn dựa trên ý 
thức về Lòng Rộng Lượng, Lòng Từ Ái và Bi Mẩn dành cho mọi 
con người và chúng sinh. 


(3) Chánh ngữ: Lòi nói, ngôn từ đúng đắn 

Là không nói dối; không nói sai sự thật, không nói lời vu 
khống, thêu dệt; không nói lời phỉ báng, mắng chửi; và không nói 
chuyện tầm phào, nói chuyện vô nghĩa, vô tích sự. 



Chương 3 - Đôi điểu căn bản vể Đạo Phật • 59 


Đó là thực hành luôn luôn nói lời chân thật, nói đúng sự thật; 
nói lời nhẹ nhàng; nói lời tử tế và có ích, có ý nghĩa. 


(4) Chánh Nghiệp: Hành động đúng đắn 

Là không sát sanh, giết hại; Không ăn cắp, và Không tà dâm, 
ngoại tình. Đó là tu duỡng đạo đức và làm những hành động vô 
hại, chân chính và chân thành. 


(5) Chánh Mạng: Công việc chân chính, nghề nghiệp đúng đắn 

Tránh bỏ những công việc, nghề nghiệp liên quan đến giết hại, 
sát sinh, tiêu diệt sự sống (con nguời, sinh vật), cũng không làm 
nghề mua bán thịt; Không buôn bán nguời, vũ khí, chất độc hại, 
ma túy. 

Nói chung, tất cả những công việc, nghề nghiệp nào trái với đạo 
đức, không nhân đạo, trái đạo làm nguời và trái pháp luật thì phải 
nên tránh bỏ. 


(6) Chánh Tinh Tấn: Nỗ lực đúng đắn, nỗ lực đúng mực 

Đó là sự nỗ lực thực hành những nguyên tắc tu duỡng tâm để 
ngăn chặn, phòng tránh những tâm ý không thiện lành khởi sinh 
lên trong tâm; 

Và những nỗ lực tuơng tự để loại bỏ, trừ bỏ những tâm ý không 
thiện lành đã khởi sinh ở trong tâm rồi. 

Cùng lúc, nỗ lực phát triển và nuôi duỡng những tâm niệm thiện 
lành đã có trong tâm mình. 



60 • Con đường của chúng ta 


Nói ngắn gọn: Nỗ lực tránh điều xấu ác, Nỗ lực trừ bỏ điều xấu 
ác trong tâm, và Nỗ lực phát triển tâm thiện lành và nuôi duỡng 
chúng. 


(7) Chánh Niệm: Sự chú tâm đúng đắn 

(a) Đó là sự chú tâm chánh niệm vào Thân, bao gồm những tu 
thế của thân, vào 32 bộ phận của thân, và vào những cảm giác của 
thân mình trong mọi hành động sinh hoạt hàng ngày hoặc trong lúc 
hành thiền. 

(b) Đó là sự chủ tâm chánh niệm vào Tâm, và những suy nghĩ 
của tâm nhu ý, tình cảm và ‘cảm giác’ của tâm mình trong mọi 
hành động sinh hoạt hàng ngày hoặc trong lúc hành thiền. 

(c) Đó là sự chú tâm chánh niệm về những đối tuợng của Tâm, 
nhu: về những hiện tuợng của tâm, về những chân lý, về những lẽ 
thật...trong mọi hành động sinh hoạt hàng ngày hoặc trong lúc 
hành thiền. Tất cả những đối tuợng của Tâm này đuợc gọi chung là 
các pháp (dhamma). 


(8) Chánh Định: Sự định tâm đúng đắn 

Là thiền định đúng đắn với phucmg pháp và mục tiêu đúng đắn 
của thiền Phật giáo, để đạt đến những trạng thái tâm đạt định sâu, 
tức là các tầng thiền định. Trạng thái tầng thiền định sẽ giúp nguời 
tu thực hành thiền chánh niệm với mục đích tìm ra loại trí-tuệ giải 
thoát. 


^Phần “Bát Chánh Đạo ” quan trọng này sẽ được nói thêm và 
giảng rộng bởi các sư thầy của bạn!. 

^Bạn cũng nên tham khảo thêm những kinh sách và những 
giảng luận chuyên đề hơn về “Bát Chánh Đạo ”!. (Phụ Lục 12) 



Chương 3 - Đôi điểu căn bản về Đạo Phật «61 


Ba Bản Chất của Sự sống 


Đức Phật đã khám phá ra ba “bản chất” chính yếu của mọi sự 
sống, mọi sự hiện hữu. Ba điều này hay đuợc gọi là ba dấu hiệu 
hay ba điều ấn chứng trong triết học Phật Giáo. Đó là: Vô thuờng, 
Khổ và Vô Ngã. 


(1) Vô Thường (Anicca) 

Mọi sự vật đều vô thường, tức là không thường hằng, không cố 
định, và mọi thứ đều mang bản chất biến đổi, thay đổi liên tục. 
Không có gì là không “đang ở trong tiến trình” thay đổi liên tục, từ 
con người và sự sống của con người cho đến ngay cả những vì sao, 
vũ trụ.. .cũng luôn luôn biến đổi từng giây phút. 

Vì sao vậy? Vì mọi sự vật, kể cả con người và tất cả những yếu 
tố tạo thành thân tâm của con người, đều có được nhờ sự kết họp 
của những yếu tố khác nhau. Nói cách khác, mọi sự vật tồn tại nhờ 
vào những điều kiện khác nhau, do hội đủ những điều kiện nh ất 
định nào đó mà có được. Khi một, hai hay tất cả những điều kiện 
đó thay đổi, thì sự vật đó cũng biến đổi theo, khác đi hoặc không 
còn nữa. Họp rồi tan, sinh rồi diệt tuỳ theo những điều kiện 
(duyên) thay đổi, nên gọi là vô thường, tức là không thường trụ, 
không thường hằng, không cố định, không chắc chắn. 

(2) Khổ ịDukkha) 

Bởi vì mọi sự vật đều vô thường, đều biến đổi, cho nên mọi sự 
vật hay sự hiện hữu của chúng đều là Khổ. Bản chất có đây mất 
mai, luôn bị thay đổi liên tục thì gọi là Khổ. 

Hạnh phúc hay niềm vui sướng cũng luôn luôn thay đổi, phai 
nhạt, và chấm hết, nên bản chất của nó cũng là Khổ vì thay đổi. 

Bản chất đời sống là một chuỗi dài và liên tục những tham 
muốn để có được sự dễ chịu, sung sướng, hạnh phúc; song song 


62 • Con đường của chúng ta 


liên tục là những sự khó chịu không muốn có, những điều gây khổ 
sở, gây bất hạnh, làm thất vọng.. .chủng là kết quả liên tục của mọi 
sự liên tục thay đổi không ngừng. Tất cả đều là Khổ. 

(3) Vô Ngã (Anatta) 

Không bao giờ có thứ gì trường tồn, bất biến, không thay đổi, vì 
vậy cũng không bao giờ có một Tinh hồn’ hay ‘bản ngã’ bất biến, 
không thay đổi. Bản ngã hay cái ‘Ta’ của mỗi chủng ta là do chúng 
ta nghĩ là có như vậy, thực ra nó chỉ là sự kết-hợp của những thành 
tố vật chất và tinh thần mà thôi. Và tất cả những yếu tố đó luôn 
luôn thay đổi trong từng khoảng khắc, và vì vậy cái ‘Tữ’ đó cũng 
thay đổi liên tục, không cố định, biến đổi theo quy luật tự nhiên 
nhân-quả. 

Thực ra “danh tánh” của chúng ta (giống như người tên A trong 
ví dụ dưới đây) là chỉ sự liên tục của những biến đổi trong từng 
khoảng khắc (sát-na), chứ không có một anh A nào thật sự tồn tại 
cố định như một ‘linh hồn A’ cả. Không có một danh tánh, một 
bản thể, một bản ngã, hay một linh hồn cố định theo kiểu như cái 
‘Ta’ mà ai cũng cho là ‘mình’ cả. Đức Phật đã nói tất cả mọi sự 
sống và sự vật trên thế gian đều là vô ngã. 

Hiểu được bản chất vô ngã này, con người sẽ không còn tự cao, 
không còn tự ngã và không còn bám víu và chấp thủ vào ‘cái ta’, 
vào những gì là ‘của ta’ như kiểu tài sản của tôi, danh dự của tôi, 
trình độ của tôi...Đen khi nào không còn tự ngã nữa thì sẽ được 
giải thoát, vì đâu còn vì cái “tôi” hiện hữu nào mà phải “tham, sân, 
si” để làm gì!. 

► Đây là 03 điều ấn chứng của Phật giáo. Neu những triết lý 
hay giảng luận nào không dựa trên căn bản này, thì đó không phải 
là những triết lý của Phật giáo. 


Chương 3 - Đôi điểu căn bản vể Đạo Phật • 63 


Tái Sinh 


Đen đây, chúng ta đã bắt đầu dẫn dắt sự tìm hiểu và hiểu biết 
của chúng ta theo trình tự có truớc có sau, một cách có lý, có suy, 
cũng theo nguyên tắc của luật nhân-quả vậy. Tức là có cái này tác 
động thì sẽ có cái kia. 

Bởi vì không có bất cứ thứ gì mà không liên tục thay đổi, cho 
nên không thế có một Tinh hồn’, hay một ‘cái Ta’, hay một ‘bản 
ngã’ nào đó của chúng ta là bất biến, cố định, thuờng hằng, bất diệt 
cho đuợc. Vì vậy, Phật giáo không chấp nhận có một ‘linh hồn A’, 
‘một linh hồn bất diệt’ di chuyển từ kiếp sống này qua kiếp sống 
tiếp theo. 

Theo Phật Giáo thì chỉ có “tâm thức” di chuyển từ kiếp sống 
này qua kiếp sống kiếp sống tiếp theo mà thôi. Mà “tâm” hay 
“thức” thì rõ ràng là luôn luôn thay đổi liên tục trong từng khoảng 
khắc, trong từng “cáỉ Tích-chưa-đến-Tắc”, trong từng “sát-na”, 
cho nên không có cái gì nhu kiểu một dạng ‘linh hồn’ cố hữu, một 
‘linh hồn nguời A bất biến’ di chuyển từ sự sống này qua sự sống 
khác. 

Đơn giản nhu vầy, hãy lấy ví dụ một đoạn phim nhựa. Khi đoạn 
phim đuợc chiếu lên màn ảnh thì tạo ra những sự vật, con nguời, 
cảnh vật chuyển động nối tiếp nhau. Đó là sự nối tiếp nhau của 
những ô phim nhựa. Thật ra, mỗi ô phim là một hình ảnh khác 
nhau. Sự sống trong mỗi một khoảng khắc cũng giống tuơng tự 
nhu những ô phim vậy. Nghĩa là không bao giờ có một ô phim hay 
một hình ảnh cố định nào di chuyển tiếp nối trong cùng một bộ 
phim đó, mà là những ô phim khác nhau nối tiếp nhau. Mỗi ô phim 
khác nhau là mỗi “cảnh”, là mỗi tình trạng, là mỗi “sự sống” khác 
nhau của từng thời khắc khác nhau. 

Có rất nhiều ví dụ của Đức Phật về bản chất của “sự sống là vô 
ngã” này. 



64 • Con đường của chúng ta 


Hãy lấy một ví dụ khác, một người A 10 tuổi, khi lớn lên thành 
một người A 70 tuổi. Hai người này không phải khác nhau, cùng là 
A, nhưng cũng không phải giống nhau. Sự giống nhau và khác 
nhau về cả hai phần sinh vật lý và tâm lý. Tương tự như vậy, thức 
cũng di chuyển từ sự sống này sang sự sống khác cũng không phải 
là khác mà cũng không còn là giống nhau với thức trước đó. 

Ví dụ tương tự như lửa của ngọn nến. Khi bạn dùng lửa ngọn 
nến này để thắp sáng cây nến thứ hai, thì lửa của cây nến thứ hai 
cũng chang khác nhau, mà cũng chẳng giống nhau với ngọn lửa 
của cây nến ban đầu, mặc dù cho ngọn lửa thứ hai là bắt nguồn từ 
ngọn lửa đầu tiên. 

Sự tái sinh, sự sống chết, hay còn gọi là sự sinh diệt cũng xảy ra 
theo tiến trì nh như vậy. (Phụ Lục 13) 


► Nghiệp (kamma) của mỗi người thì do Thức mang đi qua 
kiếp sổng tiếp theo. 


► Ngay từ ban đầu cho đến lúc này, một số khái niệm về tâm 
linh hay thuât ngữ Phật học, ví dụ như Nghiệp, Chết, Tái Sinh.. .có 
thể hơi khó để bạn nắm bắt ngay. Nhưng bạn hãy bỏ qua sự phân 
vân này và tiếp tục đi tiếp đến những khái niệm và giáo lý cơ bản 
khác của đạo Phật. 

Bạn có thể muốn hiểu biết thêm ít nhiều về những khái niệm 
này, xin mời bạn đọc thêm những phần “P/ỉỊí Lục Những Chú Giải 
và Luận Giảng” được đánh số (Phụ Lục 1), (Phụ Lục 2)... và 
được in ở PHẦN III của quyển sách này. 


Chương 3 - Đôi điểu căn bản về Đạo Phật • 65 


Kỉnh Điển Phật Giáo 

Những Lời Dạy của Đức Phật, còn được gọi là Giáo Pháp, được 
ghi chép và kết tập thành những bộ sách. Những (3) bộ sách này 
được gọi chung là “Ba Rỗ Kinh” hay “Tam Tạng Kinh” (Tipitaka). 
Toàn bộ Tam Tạng Kinh là rất đồ sộ, ước lượng lớn gấp 2 lần so 
với Bách Khoa Toàn Thư ‘'Encycỉopaedia Brừannica” và gấp gần 
2 lần so với toàn bộ Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo. 

Mặc dù có những thay đổi không thể tránh được do việc truyền 
miệng và ghi chép trong suốt 2.550 năm qua, nhưng theo giới Phật 
giáo thì hơn 90% của những lời dạy của Đức Phật được ghi chép 
bằng tiếng Pali đã không bị thay đổi. Bởi vì mỗi lời dạy khi được 
truyền tụng hàng ngày thường phải được đọc tụng bởi hàng nhiều 
trăm tu sĩ trong một lần. Khi tất cả kinh điển được chép thành chữ 
viết vào khoảng năm 80 trước CN, thì rất đông những đoàn thể tu 
sĩ cùng đảm nhiệm công việc công phu này. Vì thế, rất khó có một 
ai thay đổi hay đọc sai về những bài kinh. Tất cả kinh điến bằng 
tiếng Pali đó vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày hôm nay ở Tích 
Lan. 

“Ba rỗ Kinh” [Tam tạng kinh] là bao gồm Kinh tạng, Luật tạng 
và Vi Diệu Pháp tạng. 


(1) Kỉnh Tạng (Sutta Pỉtaka) 

Kinh Tạng bao gồm 05 tuyển tập gọi là 05 Bộ Kinh (Nikaya). 
Kinh Tạng chứa tất cả những bài thuyết giảng của Đức Phật và 
trong đó cũng có một số bài thuyết giảng của những vị thánh đại đệ 
tử của Đức Phật. Đức Phật đã thành công trong việc truyền bá 
Giáo Pháp và Người đã chọn ngôn ngữ phổ thông là tiếng Magadhi 
(Ma-kiệt-đà), nguồn gốc của tiếng Pali, để giảng dạy cho mọi 
thành phần dân chúng về Giáo Pháp của Phật. 

Đức Phật đã đi thuyết giảng giáo lý của mình từ những người 
nông dân cho đến những bậc vua chúa. Với những bài thuyết 


66 • Con đường của chúng ta 


giảng, Đức Phật dùng nhiều cách khác nhau, từ những cách giảng 
dạy đon giản dễ hiểu cho những nguời bình thuờng hay những 
cách giảng dạy giàu tính trí tuệ cho những nguời có căn cơ cao 
hơn. 

Đức Phật thuờng sử dụng ngôn từ rất chính xác, không thiếu 
không thừa, rất hợp lý và dễ hiểu, đơn giản mà rất sâu sắc. Nổi bật 
nhất, chúng ta sẽ tìm thấy Đức Phật là một “bậc thầy vô song” 
trong cách dùng những ví dụ và ẩn dụ so sánh rất tài tình để giảng 
dạy cho mọi nguời khi mà ý nghĩa khó giải thích để cho nguời 
nghe hiểu đuợc ngay, về những phuơng pháp truyền dạy và giáo 
huấn, Đức Phật có lẽ là một nhà su phạm lỗi lạc nhất. 

Kinh Tạng chứa đựng những lời thuyết giảng, những huớng dẫn 
chi tiết từng đề tài giáo lý và tu tập cho đến những vấn đề về thế 
giới, xã hội, chính trị, gia đình. Tất cả những điều Phật đã dạy đều 
rõ ràng và khoa học để áp dụng trong đời sống hàng ngày. 

Vì vậy, mặc dù những giáo lý của Nguời đã đuợc giảng dạy hơn 
2550 năm, những giáo lý đó vẫn còn nguyên giá trị khoa học để 
chúng ta áp dụng vào cuộc sống hàng ngày và đời sống tinh thần 
cho đến tận hôm nay. 

Bạn hãy buớc vào tìm hiểu và sẽ biết rằng những lời dạy của 
Phật thật sự mang lại những giá trị thực tiễn và khách quan nhu 
vậy. 


(2) Luật Tạng {Vinaya Pỉtaka) 

Luật Tạng cũng bao gồm 05 tuyển tập hay 05 bộ. Luật Tạng ghi 
chép lại toàn bộ những lời Phật đã dạy về những giới luật và khuôn 
phép áp dụng trong Tăng đoàn và Ni đoàn. 

Đó là những giới luật và giới hạnh áp dụng cho Tăng đoàn để 
nuơng theo đó một cách tự giác để giữ mình và tu hành theo đủng 
Giáo Pháp. Thật ra trong Tăng đoàn, tất cả Tăng, Ni đều bình đẳng 


Chương 3 - Đôi điểu căn bản về Đạo Phật • 67 


với nhau về quyền hạn và quyền lợi, không ai chỉ huy ai, kỷ luật ai, 
mà tất cả đều bình đắng nuơng theo Giới Luật để sống và tu hành. 

Có thể nói Tăng Đoàn Phật Giáo là một ‘tổ chức’ dân chủ bình 
đắng ra đời sớm nhất trong lịch sử loài nguời cho đến tận hôm nay. 

Trong Luật Tạng cũng có những giới luật dành cho hàng Phật tử 
tại gia. Tuy nhiên, những bài thuyết giảng nhu “giới luật” cho 
những nguời tại gia cũng đuợc tìm thấy rất đầy đủ trong nhiều kinh 
thuộc Kinh Tạng. 


(3) Vi Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma Pỉtakà) 

Vi Diệu Pháp Tạng, nhu tên đuợc gọi, là rỗ kinh ghi chép lại 
những thuyết giảng bậc cao; đây là phần “cao học Phật giáo” của 
Đức Phật”. Vi Diệu Pháp Tạng bao gồm 07 bộ. 

Mặc dù truyền thống đã ghi lại là “Vi Diệu Pháp” tạng là do 
Đức Phật giảng dạy cho Mẹ của Nguời ở cõi Trời Đao Lợi 
{Tavatỉmsa) và giảng cho ngài Xá-Lợi-Phất (Sariputta) ở trần gian, 
nhung nhiều nguồn truyền thừa vẫn cho rằng có nhiều bài thuyết 
giảng trong Vi Diệu Pháp tạng cũng do những vị Đại Đệ Tử, 
những bậc A-la-hán, những tu sĩ, và luận su sau này kết giảng từ 
những giáo lý của Đức Phật thành những giảng luận cao sâu nhu 
vậy. 

Phần lớn Vi Diệu Pháp tạng giảng thuyết về những khái niệm 
cao học nhu: tiến trình tâm, những chân lý tột cùng, những vấn đề 
chi tiết nhu tâm, những khái niệm về vật chất và tâm linh (danh- 
sắc) nhu uẩn, tâm sở, xứ (đối tuợng), giới (môi truờng) và về thiền 
học...; nguời mới bắt đầu có thể sẽ thấy khó hiểu biết đuợc một 
cách nhanh chóng. 

Ví nhu Kinh tạng nói về đối tuợng là con-nguời, trong khi đó 
Vi Diệu Pháp tạng thì phân tích nhu y học về lâm sàng nhu: thần 
kinh, huyết học, cơ chế bên trong của tế bào, tim, não... 


68 • Con đường của chúng ta 


Bạn nên bắt đầu học Phật qua những lời dạy trong Kinh tạng về 
con nguời và những quy luật thế gian, chứ chua cần đi ngay vào 
phần siêu xuất mang tính chất nghiên cứu cao sâu này. 



Chương 3 - Đôi điểu căn bản về Đạo Phật • 69 


Những Truyền Thống Phật Giáo 

(1) Tại sao lại có những truyền thống Phật Giáo khác nhau? 

Phật giáo đã ra đời hon 2550 năm, vào thời Đức Phật khai giảng 
và phát triển. Một quãng thời gian dài như vậy đã trôi qua, trong 
đó có 03 truyền thống Phật Giáo nổi bật đã tồn tại. 

Sự phát trỉến thành những truyền thống hay trường phái là do 
quá trình phát triến của Phật Giáo đáp ứng theo những điều kiện 
xã hội và vãn hóa khác nhau qua nhiều xứ sở mà Phật giảo đã 
được truyền bá đến. 

Tuy “Những Lời Dạy Của Đức Phật” đã được truyền thừa, tô 
điểm, thêm bớt khác nh au từ bên ngoài, nhưng cốt lõi của giáo lý 
bên trong hầu như là giống nhau ở tất cả những truyền thống. 

Ví dụ, việc chấp nhận những giáo lý nền tảng chung đã được 
thông qua vào năm 1966 tại Tích Lan bởi Hội Đồng Tăng Đoàn 
Thế Giới, bởi hai trường phái Phật Giáo lớn nhất còn tồn tại đến 
ngày hôm nay là Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravada) và Đại 
Thừa (Mayahana). (Phụ Lục 14) 

Những Phật tử thường tôn trọng những truyền thống Phật giáo 
khác nhau và coi đó là những cách thức, những đường đi khác 
nhau, nhưng đều hướng về một mục tiêu. 

So sánh với những tôn giáo khác, mặc dù có nhiều phân biệt đối 
đãi, thậm chí phê phán một số cách thực hành giữa hai trường phái 
Nguyên Thủy và Đại Thừa, nhung nói chung, hai truyền thống vẫn 
đi song song bên nhau, thậm chí giao lưu và quan hệ, giúp đỡ lẫn 
nhau để cùng phát triển. Trong lịch sử Phật giáo, thực sự chưa bao 
giờ có cuộc xô xát hay tranh đấu tưong tàn nào giữa những truyền 
thống hay trường phái khác nhau. Vì bản chất chủ trương của Phật 
giáo là lòng bao dung, sự bất bạo động, sự hiểu biết và từ bi. 


70 • Con đường của chúng ta 


Hãy thử so sánh (chỉ đơn thuần là sự so sánh về mặt nghiên 
cứu), Thiên Chúa Giáo đuợc thành lập cách đây 2012 năm, theo 
Dữ Liệu Công Giáo Thế Giới (worldchristiandatabase.org/wcd), có 
đến 09 truờng phái công giáo chính và hơn 9.000 bộ phái và chi 
phái nhỏ. Nhiều trường phái, giáo phái khác nhau cũng khác biệt 
nhau về giáo lý và kinh điển. 

(2) Những truyền thống Phật giáo khác nhau đó là gì? 

Trường phái nguyên thủy Trưởng Lão Bộ (Theravadà) là 
trường phái cổ xưa nhất và bảo thủ nhất. Sau khi Đức Phật bát- 
niết-bàn, trường phái này bao gồm những Tỳ-kheo trưởng lão đã 
bảo thủ việc bảo-lưu và giữ-gìn toàn bộ những giáo lý theo đúng 
những ngôn từ do chính Đức Phật đã nói ra, không cho thêm bớt. 

Truyền thống này đơn giản về mặt hình thức hơn các trường 
phái khác, rất ít những lễ nghi và cúng bái, mà chủ yếu nhấn mạnh 
vào việc thực hành Giáo pháp, sống giữ theo giới hạnh Đạo đức và 
thực hành Thiền để tu dưỡng tâm. 

Truyền thống Đại Thừa (Mahayana) bắt đầu phát triển ở Ân Độ 
vào giữa năm 200 trước Công Nguyên cho đến 100 năm sau CN, 
tức là khoảng 250-600 năm sau khi Đức Phật từ giã trần gian. 
Trường phái này đưa vào nhiều yếu tố văn hóa Á Đông, như đạo 
Hindu của Àn Độ và đạo Lão của Trung Quốc. 

Đại Thừa nhấn mạnh lòng bi mẫn và trung thành với hạnh 
nguyện giúp đỡ mọi người cùng giác ngộ. Tông phái thiền Zen, 
Liên Hoa Tông (Nichiren) và Tịnh Độ Tông cũng đều thuộc về 
Phật giáo Đại Thừa. 

Một trường phái thứ ba cũng thiên về Đại Thừa là Kim Cương 
Thừa (yạịrayana) hay Phật Giáo Tây Tạng xuất hiện vào giữa năm 
700 sau CN khi những tu sĩ Ản Độ truyền bá qua Tây Tạng những 
cách tu tập được gọi là Tantra (Mật Tông). Trường phái này kết 
hợp với những yếu tố của truyền thống tín ngưỡng đạo Bon ở đó, 
tạo thành những cách tu tập riêng của Kim Cương Thừa, phụ thuộc 


Chương 3 - Đôi điểu căn bản về Đạo Phật •lì 


vào những lễ nghi và thần chú (mantra). Dalai Lama (Đạt-lai Lạt- 
ma) là người đứng đầu trường phái Phật Giáo Tây Tạng này. 

Trong Phật giáo, những sự khác biệt về cách tu tập và một số 
niềm tin và văn hoá tôn giáo cũng khá nhiều giữa 03 trường phái 
nói trên còn tồn tại đến ngày nay, bạn có muốn nghiên cứu cũng 
phải mất nhiều thời gian đèn sách. Tuy nhiên, hãy hình dung 
những truyền thống Phật giáo giống như những vị kem. Ly kem 
được làm từ những chất liệu ban đầu như nhau, nhưng mỗi vị kem 
thêm vào chỉ để làm hấp dẫn và thích họp với những loại người 
khác nhau. 

(3) Tại sao cũng là những Lời Dạy của Đức Phật nói ra mà lại 
trở thành những truyền thống khác nhau? 

Như đã nói ban đầu: sự phát trỉến thành những truyền thống 
hay trường phái là do quá trình phát triên của Phật giáo đáp ứng 
theo những điều kiện xã hội và vãn hóa khác nhau qua nhiều xứ sở 
mà Phật giáo đã được truyền bá đến. 

Vào thời Đức Phật, ngôn ngữ thông dụng bình dân là tiếng 
Magadha (Ma-kiệt-đà), gần như là tiền thân của ngôn ngữ Pali, 
ngược lại với tiếng Phạn (Sanskrit) vốn là ngôn ngữ của giai cấp 
quý tộc và Bà-la-môn của Ân Độ giáo (Hindu). Đức Phật đã chọn 
tiếng Magadha (Ma-kiệt-đà) để nói và giảng dạy giáo pháp của 
mình, bởi vì Người muốn rằng giáo lý của Người sẽ được truyền 
dạy cho tất cả mọi thành phần dân chúng, từ nghèo nàn, ngu dốt 
cho đến giàu sang, tinh thông, từ những kẻ trộm cưóp cho đến 
những vua chúa cao sang. Phật mong muốn bất cứ ai cũng được 
quyền hiểu biết và mang lại lợi ích từ những giáo pháp của Người. 

Trường phái Phật giáo Nguyên thủy “Trưởng Lão Bộ” 
(Theravada) đã dùng tiếng Pali để truyền thừa kinh điển. Nhưng 
những người chủ trương triết lý Đại Thừa (và Kim Cương Thừa 
sau này) từ ban đầu đã sử dụng tiếng Phạn để ghi chép và truyền bá 
kinh điển. Ví dụ chữ Giáo Pháp, Nghiệp, Niết-Bàn trong tiếng Pali 


72 • Con đường của chúng ta 


là Dhamma, kamma, nibbana, trong khi đó tiếng Phạn viết là 
Dharma, karma, nirvana. 

Trong quyển sách này, những danh từ Phật giáo được viết theo 
tiếng Pali, ngôn ngữ được dùng bởi Phật Giáo Nguyên Thủy để 
bảo tồn những lời dạy của Đức Phật nói ra. 

Bên cạnh những giải thích bên trên, sở dĩ có sự phân ly và hình 
thành những trường phái Phật giáo khác nhau là do những người 
Đại Thừa đã bổ sung thêm nhiều chủ thuyết và kinh điển ngoài 
những giáo lý cổ điển nguyên thủy mà chính Đức Phật đã giảng 
dạy. 

Sự khác nhau là bên Phật Giáo Nguyên Thủy thì bảo thủ, giữ 
nguyên chủ thuyết và những lời dạy của Đức Phật. Và Phật giáo 
Nguyên thủy theo đuổi mục tiêu tu hành để giải thoát là quả vị A- 
la-hán (bậc giải thoát, không còn tái sanh). 

Bên Phật giáo Đại Thừa thì lại đưa ra những luận giảng mới và 
mục tiêu tu hành mới là nhắm đến quả vị Bồ-tát và quả vị Phật, 
dựa vào lòng vị tha, bi mẫn cứu giúp chúng sinh cùng giải thoát. 



Chương 4 


Thêm Nhiều Câu Hỏi & Trả Lòi 



74 • Con đường của chúng ta 


Đây là những câu hỏi mà rất nhiều Phật tử cũng như những 
người không theo đạo Phật lại thường hay hỏi. Những câu hỏi 
này được thống kê là thường được hỏi bởi những người thế hệ 
hiện đại sau này, đặc biệt là ở những nước phương Tây. 

Sự thật, những câu hỏi này là do những Phật tử thường không 
tìm thấy câu trả lời trong các kinh sách Phật giáo; hoặc những 
câu hỏi thuộc những vấn đề xã hội trong thời hiện đại mà một 
người chuẩn bị theo đạo Phật hay quan tâm. 

Sau đây là ví dụ về một số đề tài mà nhiều người ngày nay 
thường hay hỏi: 


Nghiệp Tái Sinh và Những Khác Biệt Của Mỗi Người Khỉ 
Được Sinh Ra ? 

Phật giáo và Khoa Học Hiện Đại Có Mâu Thuân Nhau? 
Phật giáo và Những Thần Thoại? 

“Thiền Tập ” Có Tạo Ra Những Tâm Niệm xẩu Như Một So 
Người Bàn Tán? 

Đức Phật và Năng Lực Thần Thông 

Vấn Đe Đồng Tính Luyến Ái Theo Quan Điếm Đạo Phật? 

Hút Thuốc Lá và Quan Điếm của Đạo Phật 

Tham Vọng và Sự Bằng Lòng 

Việc Ẵn Chay và Thức Ẵn Chay Giả Mặn 

Những Cảnh Giới và Cõi Song Khác Nhau 

Những Người ớ Các Nước Âu Mỹ Cũng Theo Phật giảo? 




Chương 4 — Thêm nhiều câu hỏi & trả lời •lĩ 


(1) Có phải Nghiệp giải thích tại sao có quá nhiều sự khác biệt 
giữa mọi người xung quanh ta? 

Mọi người luôn luôn thắc mắc vì sao mọi người luôn khác 
nhau khi sinh ra, vậy đâu là lẽ công bằng trong cuộc sống? Tại 
sao mọi người sinh ra không giống nhau, không đồng đẳng với 
nhau? (Phụ Lục 15) 

Người đời thường ca thán và phân bua với những câu hỏi như 
tại sao một người sinh ra khỏe mạnh, người khác lại sinh ra ốm 
yếu? Tại sao có người lại sống vui sướng hay có tuổi thọ rất cao, 
trong khi người khác thì sống khố cực hay chết yểu vì tai nạn? 

Những người theo Phật không tin những điều trên là do sự sắp 
xếp của một đấng tạo hóa siêu nhiên. Phật giáo tin rằng những sự 
việc xảy ra cho mồi người chính là do Nghiệp và quy luật Nhân- 
Quả chi phối một cách tự nhiên. Chính vì mọi người đã tạo 
những Nghiệp khác nhau, nên mọi người khác nhau rất nhiều từ 
khi sinh ra cho đến khi sống trong kiếp sống này. 

Đức Phật đã tìm ra quy luật Nghiệp hoạt động theo nguyên lý 
nhân-quả. Tức là mọi sự việc xảy ra trong đời chúng ta đều là do 
tác động của những hành động tạo nghiệp trước đó, có thế trước 
đó vài giây, vài giờ, vài ngày, vài năm, vài chục năm hay là từ 
kiếp trước. Đen khi gặp đủ điều kiện (duyên) thì Nghiệp quả xảy 
ra. Trên thế gian, mọi sự đều có nguyên nhân của nó!. 

Vì cách đây vài phút anh chạy xe ngược chiều, nên bây giờ 
anh đang bị tạm giam bởi cảnh sát. Cũng có thể vì cách đây vài 
chục năm anh đã tông chết người rồi bỏ chạy, nên ngày hôm nay 
anh đang bị cảnh sát bắt giam vì họ mới điều tra ra anh. Nghiệp 
anh gây ra, thì bây giờ anh nhận lãnh hậu quả. Đó là quy luật 
Nghiệp. Vì anh gây ra những hành động đó, nên tác động của nó 
dẫn đến hậu quả là đang bị giam lúc này. Đó là nguyên tắc của 
quy luật nhân-quả. 


76 • Con đường của chúng ta 


Đức Phật đã nêu ra những ví dụ theo quy tắc nhân-quả về 
Nghiệp và Nghiệp quả. Nhung Đức Phật cũng khuyên không nên 
truy tìm Nghiệp quá khứ, vì có những Nghiệp có thể thấy đuợc 
(nhãn tiền) và có những Nghiệp có thể không thấy đuợc. Vì sao? 
Vì Nghiệp thì trùng trùng, quá nhiều, bởi vì mỗi một giây trong 
quá khứ hay trong hiện tại chủng ta suy nghĩ, chủng ta hành 
động, chúng ta nói ra bao nhiêu điều gì thì tạo ra chừng ấy 
Nghiệp. Vì vậy Đức Phật đã nói: ^"Nghiệp là một trong những 
vẩn đề không thế nghĩ bàn”. 

Vậy chúng ta phải làm sao? Một khi Nghiệp của chúng ta là 
“không thể nghĩ bàn”?. Câu trả lời là: chúng ta chỉ nên biết trong 
cuộc sống hiện-tại chủng ta hãy cố gắng làm toàn những điều tốt 
đẹp, tạo toàn những Nghiệp tốt lành. Hãy làm người tốt! để có 
những hậu quả tốt lành, để có đuợc cuộc sống tốt lành trong hiện 
tại và tuong lai, theo quy luật của Nghiệp và nguyên lý nhân quả. 


(2) Nếu chúng ta không thể nhớ gì về những kiếp quá khứ, thì 
tại sao trong kiếp sống này chúng ta phải chịu nhận lãnh 
những điều sai trái mà chúng ta đã làm trong quá khứ? Như 
vậy có công bằng không? 

Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng Nghiệp (kamma) không phải 
là một hệ thống thuởng phạt. Đon giản Nghiệp là một nguyên lý 
tự nhiên, những hành động cố ý của chúng ta (nguyên nhân) sẽ 
tạo ra những tác động (kết quả) nào đó trong những điều kiện 
(duyên) nào đó. 

Một nguời uống ruợu say, buớc đi và té ngã xuống muong 
nuớc. Bị gãy chân. Cho dù ngày sau đó anh ta không nhớ gì về 
việc mình bị té, bị thuong nhu thế nào, nhung anh ta vẫn phải 
chịu hậu-quả là gãy chân, đau đớn...vì hành động uống ruợu, té 
ngã của mình. 


Chương 4 — Thêm nhiều câu hỏi & trả lời • 77 


Cũng giống như ví dụ trước đây. Nghiệp cũng giống như hạt 
giống. Neu bạn trồng giống cây táo, thì nó sẽ lớn lên là cây táo. 
Neu bạn gieo hột xoài, thì nó sẽ lớn lên là cây xoài. Đó chỉ là 
nguyên lý của quy luật Nhân và Quả. 

Vì vậy, “sự công bằng” và “sự không nhớ” trong câu hỏi trên 
đây không phải là những yếu tố của Nghiệp. Quy luật Nghiệp 
theo nguyên tắc nhân-quả thể hiện cho tất cả mọi con người và 
sự vật. 


(3) Nếu có tái sinh, tại sao con ngưòd không nhớ lại được kiếp 
sổng quá khứ của mình? 

Đây là một câu hỏi hay, tuy nhiên câu trả lời cũng thật là đon 
giản. Những trí nhớ hay ký ức về kiếp sống quá khứ của chúng ta 
nằm rất sâu trong tàng thức (vô thức) của chúng ta. Trong khi 
bản thân chúng ta thường không thế nhớ nối những gì mình đã 
làm trong ngày này của tháng trước, bởi vì tâm của chủng ta 
không được trong sạch, không được tu dưỡng và tĩnh lặng. Đầu 
óc của chúng ta không bao giờ đủ minh mẫn để nhớ, mặc dù 
chúng ta hay dùng từ ‘minh mẫn’ để chỉ sự sáng suốt và thông 
minh của chúng ta. 

Ví dụ lặp lại là: rất ít trong chúng ta có thế nhớ chính xác 
những gì mình đã làm vào cùng ngày của tháng trước. Tuy nhiên, 
những nghiên cứu khoa học cho thấy rõ rằng, trẻ em với bản tâm 
vẫn còn trong sạch và ít vẫn đục có thế nhớ được rất nhiều, thậm 
chí một số có thể nhớ kiếp trước của mình. 

Neu bạn nghĩ được như vậy thì bạn sẽ hiểu tại sao có rất nhiều 
đứa trẻ chưa bao giờ nghe nhạc, nhưng sau khi lọt lòng một thời 
gian đã trở thảnh thần đồng về âm nhạc. Có những đứa trẻ chưa 
bao giờ học môn toán cao cấp đó, nhưng vẫn giải được những bài 
toán đó. Đó là thức nhớ lại kiếp sống quá khứ theo Nghiệp dẫn 


78 • Con đường của chúng ta 


tái sinh. Hai đứa trẻ có thể là một nhạc sư và một giáo sư trong 
kiếp quá khứ. 

Những nhà bác học phưong Tây thường dùng phưong pháp 
thôi miên để trị liệu tâm lý cho rất nhiều bệnh nhân và nhiều 
bệnh nhân đã có thể hồi nhớ lại những kiếp trước của mình trong 
quá trình thôi miên, khi tâm không bị can thiệp bằng những đối 
tượng trần cảnh bên ngoài. 

Tương tự vậy, nhiều thiền sư có tâm được tu dưỡng nhờ vào 
việc thiền tập đến mức độ đạt định thâm cao được cho là cũng có 
khả năng hồi tưởng lại kiếp sống quá khứ. Người nổi bật nhất có 
khả năng này bằng quá trình hành thiền chính là Đức Phật. Đức 
Phật có thể nhớ và thấy lại tất cả kiếp sống trong quá khứ của 
mình và của người khác, khi tâm đã hoàn toàn trong sạch và 
không còn bất kỳ ô nhiễm nào. 

Vì vậy, câu hỏi này được đặt ra thì đã như câu trả lời. Vì sao? 
Vì muốn tập trung, muốn nhớ thì tâm trí chúng ta phải trong 
sạch, thanh tịnh. Tâm chúng ta bị vô minh che mờ, bị cảnh trần 
và “tham sân si” vẫn đục che lấp, bị những vấn đề “com áo gạo 
tiền” hàng ngày làm rối trí. Thậm chí đa số trong chúng ta còn 
chưa bao giờ dành thời gian để nghĩ đến những điều thiện tốt, 
chưa một lần ngồi xuống để tâm an nghỉ và hành thiền. 


(4) Nếu chúng ta không thể biết gì về kiếp sau, vậy cần gì phải 
lo lẳng về nó? 


Người Anh nói: “Ngày mai không bao giờ đến”. Thật vậy, cái 
“ngày mai” làm sao ai biết được chắc chắn nó sẽ chính xác như 
thế nào. Cho dù những dự tính và hoạch định, và quy luật Nghiệp 
là có thể dự đoán được phần nào, nhưng không ai trong chúng ta 
biết được chính xác điều gì sẽ xảy ra cho “ngày mai” đó, vì còn 
rất nhiều điều kiện (duyên) tác động đến. 


Chương 4 - Thêm nhiều câu hỏi & trả lời • 79 


Tuy nhiên, hoạch định đế phòng tránh cho một “ngày mai” 
khả dĩ như vậy là điều mang tính “trách nhiệm” cần phải làm. 
Chúng ta không thể cứ ngồi nhìn coi ngày mai sẽ ra sao. Đó là 
thái độ hơi ích kỷ, vô tâm và thiếu trách nhiệm. 

Cứ giống như những bậc cha mẹ ích kỷ, tiêu xài tất cả những 
gì có được mà không hề nghĩ đến việc để lại một chút gì cho 
ngày mai của những đứa con thơ dại. Họ không cần biết ngày 
mai của những đứa trẻ sẽ như thế nào. Cha mẹ có trách nhiệm 
thường làm mọi cách để chuẩn bị cho tương lai tốt đẹp nhất có 
thể cho con mình, cho dù họ có thể không còn sống đến lúc đó để 
chứng kiến tương lai của con mình có giống như mình hoạch 
định hay không. Chúng ta cũng cần phải nghĩ về tương lai và 
về kiếp sau của chúng ta theo cách nghĩ như vậy. 

Những kinh điển Phật giáo có ghi lại chuyện những chúng 
sinh ở cõi Trời, và cả một số chúng sinh bị tái sinh vào cõi thấp 
xấu, họ có khả năng nhớ lại những kiếp quá khứ của mình, nhớ 
lại những hành động họ đã làm, những Nghiệp họ đã tạo ra và 
“chính những Nghiệp đó đã dẫn dắt họ đến những cảnh tái sinh 
đó”. Điều đó là một trong những dấu hiệu có ý nghĩa động viên 
chúng ta hãy tích cực cố gắng làm những điều tốt nhất có thể 
trong kiếp sống hiện tại!. 

Phật giáo khuyên mọi người hãy làm điều tốt nhất, “Hãy làm 
người tốt! ”, để mang lại kết quả tốt nhất cho kiếp sống tiếp theo, 
cho dù ở kiếp sau chúng ta có thể không biết rằng hậu-quả tốt 
đẹp của kiếp sau là do kiếp này tạo tác mà thành. Việc có biết 
hay không biết về kiếp sống quá khứ hay kiếp sống tương lai 
không giải quyết vấn đề ở đây. (Phụ Lục 16) 

Vấn đề là ý thức trách nhiệm của chúng ta. Cũng như chúng ta 
không cần phải được biết rõ con cái chúng ta sẽ sung sướng hay 
khổ sở ra sao trong tương lai thì chúng ta mới hoạch định và lo 
lắng cho tương lai của chúng. Chủng ta phải làm vì trách nh iệm 
và vì mọi sự “tốt đẹp hơn” cho tương lai. 


80 • Con đường của chúng ta 


Vì ý nghĩa cứu cánh theo lý nhân-quả này có thể làm an ủi 
lòng người hiện tại như vậy, nên những người theo Phật thường 
hay nói với nhau rằng: bạn muốn biết kiếp sống trước đây 

của mình, hãy nhìn vào kiếp này của bạn. Neu bạn muốn biết 
kiếp sau của mình, hãy nhìn vào kiếp này của bạn ” 

Kiếp này là kết quả của những gì trong kiếp trước bạn đã làm. 
Kiếp sau là kết quả của những gì bạn đã làm trong kiếp này. 


Hiện tại là con của quá khứ và là mẹ của tưong lai. Neu có 
những bậc cha mẹ tốt trong hiện tại thì có thể có một đời sống 
tinh thần và vật chất phúc lảnh cho con cái trong tưong lai. Đời 
sống của chính chúng ta ở kiếp nào, ở giây phút nào, ở nơi đâu 
cũng mang bản chất tương tự như vậy. 


(5) Có bằng chứng khoa học nào chứng tỏ có sự tái sinh? 

Có rất nhiều trường hợp nghiên cứu đã chứng minh nhiều 
người lớn và trẻ em đã nhớ lại kiếp trước của mình. Cũng có rất 
nhiều trường họp, tuy không thông qua nghiên cứu khoa học, 
nhưng mang tính giai thoại, được thuật lại bởi rất nhiều người và 
nguồn tin đáng tôn trọng ở những nước phương Đông. 

Phương Đông và phương Tây ngày nay vẫn liên tục nghiên 
cứu về sự hồi nhớ kiếp quá khứ—Đó là bằng chứng chứng minh 
có sự “tái sinh”. 

Ví dụ, Carol Bowman, người chủ xướng một trưng tâm khoa 
học và diễn đàn rất lớn mang tên “Trung Tâm Nghiên Cứu Tiền 
Kiếp ở Trẻ Em” ( www.childpastlives.ơrg) đã viết một quyển 
sách về nhiều đứa trẻ đã có khả năng nhớ lại kiếp quá khứ của 
mình. Đó không phải là những quyển sách về đề tài tôn giáo hay 
tâm linh, mà là sách về nghiên cứu khoa học, dựa vào những 
công trình nghiên cứu công phu trên hàng trăm đứa trẻ. 



Chương 4 — Thêm nhiều câu hỏi & trả lời «81 


Giáo sư lan Stevenson là giám đốc Khoa Nghiên Cứu Cảm 
Nhận ở đại học University of Virginia, Hoa Kỳ đã thực hiện rất 
nhiều nghiên cứu hàn lâm và khoa học hơn 3.000 người có khả 
năng nhớ lại kiếp trước của mình. (www.medicine. 
virginia.Edu/clinical) 

Một số những nhà khoa học rất nổi tiếng trong việc nghiên 
cứu đề tài con người hồi nhớ lại tiền kiếp mà bạn có thế tham 
khảo nhu là: 

Tiến sĩ Jim Tucker 

( www.enlightennext.org/magazine/bios/iim-tucker) 

Tiến sĩ Raymond Moody (www.lifeafterlife.com) . 

Thomas Shroder ( www .books ■ simonandschuster.com) . 

Đó là những công trình nghiên cứu đầy thú vị và những bằng 
chứng đầy thuyết phục mà ai cũng nên quan tâm. Hàng ngàn kết 
quả hiện đại và khoa học như vậy, chứ chưa cần tính hàng ngàn 
hiện tượng được chứng kiến được ở những xứ sở khác, đã chứng 
minh sự có-thật của những kiếp sống trước của những người 
đang sống trong hiện tại. Nói cách khác, khoa học đã chứng minh 
rằng có sự tái sinh. 


Henry Ford, người sáng lập Hãng xe hơi Ford: 

Công việc là vô dụng nếu chúng ta không thể dùng kinh 
nghiệm đó trong kiếp sống khác. 

Thiên tài là kết quả của những kinh nghiệm lâu dài trong 
nhiều kiếp quá khứ. 

về điều này tôi luôn chắc chắn, chúng ta đang ở đây vì một 
mục đích. 

Chúng ta sẽ liên tục. Tâm trí và ký ức, chúng là bất diệt”. 





82 • Con đường của chúng ta 


(6) Phật giáo có mâu thuẫn và xung đột với khoa học hiện đại 
không? 

Trong tất cả những tôn giáo thì giáo lý Phật giáo dường như 
không có xung đột đáng kế nào với những khám phá và phát 
minh của khoa học. Phật giáo cũng không tạo ra những thần 
thánh bí ấn hay những thế lực siêu nhiên nào đế giải thích những 
trật tự và nguyên lý vận hành của thế giới. 

Khoa học chứng minh và chủ trương theo học thuyết Tiến 
Hóa, thì cũng hoàn toàn giống như học thuyết Vô Thường của 
Phật giáo. Tưong tự vậy, cùng với những bằng chứng hóa thạch 
và cách tính tuổi carbon về địa chất học, khảo cổ học hiện đại đã 
có thế tính được tuối của trái đất khoảng 4.5 tỷ năm 
(http ://vi.wikipedia.org/tuoi trái đất). Khám phá này cũng giống 
với những lời giảng của Đức Phật về tuổi trái đất là một đại kiếp 
(con), tức là một khoảng thời gian gần như không thế đếm được 
như vậy. 

Đặc biệt, cách tính và khái niệm thời gian của Đức Phật trong 
mối tưong quan với vũ trụ hầu như rất đúng với khoa học hiện 
đại. Phật giáo đưa ra cách tính thời gian của vũ trự theo đại kiếp 
(kappa), tức những khoảng thời gian không thể nào đếm được. 
Đe giải thích những quãng thời gian đó, Đức Phật đã dùng ví dụ 
là nếu lấy một miếng vải lụa, rồi mồi một trăm năm (100 năm) 
đến lau chùi một trái núi một lần. Cho đến khi nào trái núi đó bị 
chùi mòn hết, thì khoảng thời gian đó có thế gọi là một đại kiếp 
(kappa). Thuyết vũ trụ này của Phật giáo gần giống với cách tính 
của khoa học. Khoa học tính rằng, tuổi của vũ trụ là vào khoảng 
13.7 tỷ năm, một khoảng thời gian chủng ta không bao giờ ngồi 
đếm hết được. Neu chúng ta chỉ ngồi đếm liên tục từ 1 cho đến 
con số 13.7 tỷ đó thì chắc cuộc đời của chủng ta cũng đã đi qua 
rồi. (http://vi.wikipedia .org /Tuổi vũ trụ). 

Đức Phật cũng đã nói nhiều về vũ trụ, chẳng hạn, vũ trụ bao 
gồm vô vàn những vì sao và hệ Thiên Hà và thế giới của chúng 
ta chỉ là một hạt bụi so với vũ trụ vô biên đó. Vào thời hiện đại, 


Chương 4 - Thêm nhiều câu hỏi & trả lời • 83 


nhờ vào khoa học vũ trụ, thiên văn học, vệ tinh và những kính 
viễn vọng, chúng ta hoàn toàn có thể quan sát hàng tỷ tỷ vì sao 
và hàng tỷ hệ Ngân Hà trong vũ trụ. 

Đức Phật cũng không bao giờ nói trái đất hay thế giới ciảa 
chúng ta được tạo ra bởi một thánh thần hay một đấng sáng tạo 
nào, và con người cũng không được tạo ra bởi đấng sáng tạo đó. 
Điều đó cho thấy rằng, cách đây hơn 2550 năm, Đức Phật đã 
quan sát và miêu tả đúng đắn về vũ trụ cũng như vị trí ciảa trái 
đất trong vũ trụ. 

Một điều thú vị hơn là Đức Phật đã mô tả vũ trụ luôn co giãn 
và những chu kỳ co giãn kéo dài trong khoảng thời gian dài bằng 
cả một đại kiếp. Điều này đúng như lời tiên đoán cho Học 
Thuyết Vũ Trụ Dao Động đã được chứng minh sau 2500 năm. 

Một ví dụ khác, trong một bài thuyết giảng (kinh), Đức Phật 
cầm ly nước trong tay và bảo rằng có vô số chúng sinh vi trùng 
đang ở trong ly nước. Là một khoảng thời gian thật dài kể từ lúc 
đó, dường như không mấy ai hiểu gì về lời dạy đó cria Phật, cho 
đến sau này và hôm nay, chúng ta có thể nhìn qua kính hiển vi và 
thấy được vô số vi trùng trong bất kỳ một ly nước lã tự nhiên 
nào. 

Ví dụ, mới cách đây khoảng một thế kỷ, khi con người đã tìm 
dược cách nói chuyện với nhau được qua những ống nghe điện 
thoại khi ở cách xa nhau hàng ngàn dặm; rồi cách đây vài chục 
năm chúng ta có thế chuyển qua không gian vô tận nguyên vẹn 
chữ viết và ký tên và có thế gửi hình ảnh ciảa chúng ta từ một cái 
máy fax...cho đến hơn mười năm nay; và chúng ta đã có thể nhìn 
thấy nhau khi nói chuyện, gửi tất cả hình ảnh cria một buối sinh 
nhật trong vòng vài chục giây qua không gian để đến nửa vòng 
trái đất bên kia.. .Đó là những điều mà thời xa xưa không ai có 
thế tưởng tượng ra nổi, nhưng những điều Phật đã nói lúc đó 
người ta không thể hiểu được nếu họ không phải là một bậc 
thánh nhân giác ngộ. 



84 • Con đường của chúng ta 


Còn rất nhiều điều Đức Phật đã nói mà cho đến hôm nay khoa 
học vẫn chua khám phá và kiểm chứng hết. Không biết chúng ta 
có may mắn còn sống đến khi nào hoặc có may mắn đuợc tái 
sinh trở lại cõi nguời đáng nhớ này để chúng ta có thể đuợc tiếp 
tục chứng kiến những phát minh và khám phá mới mà con nguời 
sẽ tìm ra nữa. Nhung chắc chắn những khám phá đó không có gì 
là bí ẩn khác với những quy luật vận hành của tự nhiên mà Đức 
Phật đã từng thuyết giảng. 

Vậy thì tại sao ngày xua cho đến tận bây giờ vẫn còn rất nhiều 
nguời không tin những câu chuyện của Đức Phật về thế giới và 
vũ trụ, về những cõi tái-sinh hiện hữu khác của chủng sinh, mà 
họ cứ mãi đi thêu dệt những chuyện hoang đuờng đầy màu sắc 
thần thoại và phi khoa học về Đức Phật. 


William Shakespeare, trong tác phẩm "Hamlet": 

"Này Horatio, còn nhiều thứ trên cõi trời và trái đất hơn 
những điều ông mơ thấy trong triết học cửa ông" 


(7) Vì sao Phật giáo không có niềm tin vào Đấng Sảng Tạo tối 
cao sáng tạo ra thế giới vũ trụ? 

Phật giáo có xu huớng khá “thực tiễn” trong những vấn đề đó 
và không tin vào những bí ẩn sáng tạo, và cũng không chấp nhạn 
giả thuyết vũ trụ bắt nguồn từ “trứng vũ trụ” hay đuợc tạo ra bởi 
một ‘vị thần có chòm râu dài trắng’. 

Neu bạn nghĩ rằng có một đấng sáng tạo tài tình tạo ra cả vũ 
trụ và thế giới, vậy ai tạo ra đấng sáng tạo tài tình đó? Và nếu 
đấng sáng tạo đó đã luôn luôn tồn tại, vậy liệu vũ trụ cũng đã 
luôn luôn tồn tại hay không? 


Chương 4 - Thêm nhiều câu hỏi & trả lời • 85 


Nói chung, Phật giáo không tin vào những đấng sáng tạo toàn 
năng như vậy. Chang hạn như nếu một đấng sáng tạo đã tạo ra vũ 
trụ, đã tạo ra con người, vậy tại sao không tạo ra những con 
người giống nhau, cùng hạnh phúc như nhau, mà lại tạo ra người 
ác, người hiền, người làm ra tội lồi và phải bị hình phạt xuống 
địa ngục ‘vĩnh viễn’ trong cảnh đầu rơi máu chảy như vậy? 

Cứ cho nếu con người không được đấng sáng tạo tạo ra thì 
cũng chẳng là gì cả. Những đấng sáng tạo, theo quan điểm tôn 
giáo của nhiều tôn giáo, thì là đấng sáng tạo với đầy lòng bác ái, 
thương yêu muôn loài. Đấng sáng tạo đã tạo ra và biết trước có 
thiên đường hạnh phúc và địa ngục kinh khủng. Vậy sao đấng 
sáng tạo lại tạo ra những con người làm nên tội lồi để rồi bị đọa 
đày xuống địa ngục kinh khủng đó? - Đe làm gì?. Tại sao đấng 
sáng tạo có lúc lại đầy lòng bác ái, thương yêu muôn loài, có lúc 
lại tạo ra địa ngục, rồi tạo ra con người gây nên tội lồi và bị hình 
phạt một cách bất công, không thương xót ở địa ngục đó. 

Đức Phật đã khuyên dạy không nên tin theo những điều do 
giáo điều, do kinh kệ, do truyền thống hay do những suy đoán 
tưởng tượng, vì nếu tin như vậy sẽ chang mang lại lợi ích gì. 

Đức Phật khuyên rằng đừng bao giờ cố gắng tìm hiểu những 
câu hỏi siêu hình như vậy, chang hạn như: Ai tạo ra thế giới này? 
Thế giới này có tồn tại mãi mãi hay không? Trong câu chuyện về 
một người bị dính mũi tên độc không lo việc rút mũi tên ra để 
cứu lấy mạng sống của mình, mà cứ lo hỏi những câu hỏi vô ích 
như: Ai đã bắn mũi tên đó? Tên họ hắn là gì? Hắn làm nghề gì? 
Vì sao và vì sao?...thì người đó có thể chết trước khi nghe được 
câu trả lời. Cách tốt nhất là hãy để thầy thuốc rút mũi tên ra và 
băng bó thuốc thang và cứu lấy mạng sống của mình. Những câu 
hỏi đó không giúp ích gì cho việc cứu nguy mạng sống của mình. 

Ý Đức Phật khuyên dạy rằng, cuộc sống trên thế gian thật là 
vô thường và ngắn ngủi, nên chúng ta hãy tập trung vào những 
vấn đề “thực tế” là làm sao để bớt Khổ, để giải thoát được khỏi 
Khố... trước khi những vô thường đến vào một ngày không hẹn 



86 • Con đường của chúng ta 


trước, trước khi chủng ta có thể nghe được những câu trả lời về 
những vấn đề siêu phàm siêu nhiên đó. Chúng ta hãy nên tu tập 
để mau đạt đến những trí tuệ giải thoát. Khi chủng ta đạt được 
loại trí tuệ giải thoát đó, chúng ta sẽ tự nhiên thấy biết tất cả 
những câu trả lời về những vấn đề cao siêu đó. 


(8) Vậy Phật giáo có ‘thù ghét’ hay ‘đe dọa’ những người 
không theo đạo Phật sẽ bị hình phạt hay bị đọa vào địa ngục 
hay không?. 

Chắc chắn là không phải rồi! Đạo Phật không chủ trương theo 
kiểu cơ chế thưởng phạt và địa ngục vĩnh viễn. 

Phật giáo chủ trương rằng những quy luật về Nghiệp, luật 
nhân-quả đều áp dụng cho tất cả mọi người. Không phải là Phật 
tử thì được ưu ái, còn không phải Phật tử thì bị xử. Không phải 
vậy, mọi người đều nhận lãnh những hậu quả tốt xấu tùy theo 
Nghiệp của mình. 

Phật giáo không phải giống những tôn giáo khác là sẽ trừng 
phạt con người khi họ chọn theo tôn giáo khác. Thời nay, những 
hình phạt dành cho những người gọi là ‘ngoại đạo’ hoặc cho 
những kẻ bỏ đạo đi theo tôn giáo khác đã bị nghiêm cấm. Tất cả 
mọi người trên trái đất đều được bảo vệ, được tôn trọng để lựa 
chọn tín ngưỡng cho mình. Đó là nhân quyền, nhu đã được ghi rõ 
trong Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc (Điều 18). Việc trừng 
phạt mang tính tôn giáo đã bị cấm ở hầu hết những nước văn 
minh trên thế giới này. Những người soạn thảo và quyết định 
Hiến Chương tiến bộ này cũng là những người từ những tôn giáo 
“hữu thần” khác nhau. Vậy không lẽ có đấng sáng tạo nào mà lại 
thiếu văn minh như vậy? Còn trừng phạt hay đày đọa tín đồ của 
mình chỉ vì họ từ bỏ tôn giáo hoặc vì họ chuyến qua tôn giáo 
khác? 


Chương 4 - Thêm nhiều câu hỏi & trả lời • 87 


Phật giáo thì chưa bao giờ liên quan đến ý tưởng này. Đạo 
Phật không có chủ trương ích kỷ hay trừng phạt bất kỳ ai vì bất 
kỳ lý do tôn giáo, ngay cả việc không tin vào Đức Phật. 

Neu đấng sáng tạo là một người tạo ra muôn loài và loài người 
thì tại sao đấng sáng tạo có thể giáng một người xuống địa ngục 
đế bị đọa đày, nấu chảy mãi mãi ở đó? Bạn có bao giờ đốt một 
diêm quẹt dưới lòng bàn tay và chịu được sự nóng cháy của ngọn 
lửa không? Vậy sao bạn có thể đốt bàn tay của người khác mãi 
mãi đế người ta kêu rống trong đau đớn như vậy? 

Và giả sử bạn là đấng sáng tạo có đầy đủ quyền năng để dừng 
lại việc thiêu đốt đó, liệu bạn có nên dừng lại không hay vẫn tiếp 
tục nhìn người khác đau đớn như vậy? 

Đức Phật chủ trương tự do tư tưởng. Người đã chưa bao giờ 
yêu cầu bất cứ ai phải tin theo giáo lý của Người. Đức Phật còn 
cho rằng không phải bất cứ ai cũng hiểu được giáo lý của Phật, vì 
những căn cơ khác nhau của mọi người, cho nên mọi người đều 
có thế chọn con đường thích hợp nhất cho mình. 

Phật giáo không phải là một tôn giáo của giáo điều và thưởng 
phạt, mà Phật giáo mong muốn đưa đến cho mọi người sự hiếu 
biết và “thấy” rõ những lẽ thật, chân lý của cuộc đời và thế giới, 
rồi tự mọi người chọn cách sống thích hợp cho mình để tránh bỏ 
những đau Khổ trong cuộc đời. 



88 • Con đường của chúng ta 


Nhà bác học Albert Einstein ; 

“Tôi không thể tưởng tượng một Thượng đế, kẻ tưởng 
thưởng và trừng phạt những tạo vật của mình ... 

“Tôn giáo của tương lai sẽ là tôn giáo về vũ trụ. Nó phải 
vượt quá một đấng thượng đế cá nhân và tránh bỏ giáo điều 
cùng lý thuyết thần học. Bao trùm cả hai mặt tự nhiên và 
tâm linh, nó phải được dựa trên cảm quan tôn giáo có được 
từ kinh nghiệm về mọi sự vật tự nhiên và tâm linh như là 
cách kết hợp đúng nghĩa nhất. Phật giáo sẽ trả lời được ỷ 
nghĩa này. 

“Nếu có một tôn giáo nào có thể đương đầu với những nhu 
cầu khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không 
cần xét lại quan điểm cửa mình để cập nhật với những 
khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ 
bỏ quan điểm cửa mình để xu hướng theo khoa học, bởi vì 
Phật giáo bao trùm cả khoa học cũng như vượt qua khoa 
học”. 


(9) Phương pháp “Thiền ” có tạo những tâm niệm xẩu ác hay 
không, theo như một sổ người vẫn bàn tán mà không giải 
thích? 

Thiền đã được thực hành và phát triển bằng nhiều hình thức 
khác nhau và nhiều nền văn hóa khác nhau trong suốt mấy ngàn 
năm qua. Ngày nay, thiền tập được thực hiện trên khắp thế giới, 
đặc biệt phát triến mạnh ở những nước phương Tây. 

Rất nhiều công ty, doanh nghiệp đã gửi nhân viên của mình 
đến thiền tập ở những khóa thiền. Họ nhận ra rằng, thiền mang 


Chương 4 - Thêm nhiều câu hỏi & trả lời • 89 


lại rất nhiều lợi ích làm cho tâm an định và tâm trong sạch, và 
giúp cho việc kiểm soát những áp lực công việc, stress, nồi đau, 
bức xúc và những con giận. 

Những nhà thần kinh học thuộc Truông Y Khoa của đại học 
University of Massachusetts, bằng cách nghiên cứu sóng não của 
những nguời hành thiền, đã cho thấy kết luận rằng não của họ an 
bình và tĩnh lặng hơn não của những nguời không hành thiền. 
(www.psvchologvtodav .com/ articles/200304/the-benefits- 

meditation). 

Những nhà nghiên cứu của Trung Tâm Y Khoa San Trancisco 
thuộc đại học University of California, cũng đã kết luận rằng nhờ 
vào thiền tập, những nguời theo Phật giáo thực sự hạnh phúc và 
bình tĩnh hơn những nguời khác!. 

(www.news.bbc.co. uk/2/hi/health/3047291.stm) 


Một số nguời không tán đồng việc hành thiền vì những nồi sợ 
vô lý. Điều đó là hoàn toàn sai trái, ngay cả đơn thuần về mặt 
khoa học, y học. 


(10) Phải chăng những câu chuyện về những điều thần diệu về 
năng lực thần thông của Đức Phật là có thật? 

Theo Phật giáo, mọi điều đều có thể xảy ra, theo tiến trình 
khoa học và nhân quả. 

Một số năng lực của Tâm có thể tạo ra những kỳ công hay 
những điều thần diệu khó mà giải thích được bằng tri kiến bình 
thường của người phàm tục còn đầy vô minh và ô nhiễm nhu 
chúng ta. 

Đúng là trong kinh điển có ghi lại một số điều thần diệu và 
năng lực thần thông mà Đức Phật đã thế hiện trong một vài lần 



90 • Con đường của chúng ta 


để chinh phục đạo đức của những người ngoại đạo quá khích. 
Tuy nhiên, Đức Phật chưa bao giờ nói nhiều về những năng lực 
này hay chỉ dạy cho ai về thần thông nhu là một giáo lý cần thiết. 

Còn một số câu chuyện khác về năng lực thần thông của Đức 
Phật lịch sử có lẽ do một số tu sĩ cổ xưa đã phóng đại, thêu dệt 
thêm ít nhiều, vì sự sùng kính cao độ dành cho Đức Phật và vì 
mục đích tạo ra những hình ảnh cao siêu của Đức Phật đế sánh 
với những hình ảnh huyền thoại bí ẩn của tôn giáo hữu thần khác 
vào thời cổ xưa đó (như Hindu giáo). 

Phật giáo không khuyến khích sự đề cao hay niềm tin mù 
quáng vào những điều thần diệu, những bùa phép hay về một 
Đức Phật đầy huyền thuật và thần thông bí ẩn như vậy. Đức Phật 
không chủ trương phép thuật hay thần thông biến hóa là một 
trong những cách thức tu hành nào cả. 

Chính Đức Phật đã dạy rằng, bất kỳ thần thông biến hóa nào, 
cho dù có thật đi nữa, thì cũng không hề quan trọng. Điều quan 
trọng là thực hành con đường Đạo mà Đức Phật đã hướng dẫn, 
bởi vì chỉ có con đường đó mới giải thoát con người khỏi mọi 
khổ đau và phiền não mà thôi. 


(11) Những người đồng tính luyến ái có thể là Phật tử hay 
không? 

Xu hướng tình dục của mọi người là không liên quan và 
không phải là yếu tố quan trọng gì trong Phật giáo hết. Đồng tính 
luyến ái là xu hướng tình dục tự nhiên của một người, và có lẽ đó 
không phải là một dạng phạm giới về đạo đức như là một hành 
động tà dâm (giới thứ tư trong “Năm Giới”). 

Neu bạn thắc mắc, những người theo đạo Phật có thể sẽ hỏi lại 
như vầy: “Ai tốt hơn ai, một người đồng tính chính trục hiền hòa 
hay một người tình dục khác phái mà vô lương tâm gian trá?”. 


Chương 4 — Thêm nhiều câu hỏi & trả lời «91 


Theo Đức Phật, đạo đức và phấm hạnh của một người không 
phụ thuộc vào tôn giáo của họ!. Dù những người có đang theo 
đạo Phật hay không, thì họ vẫn là người tốt khi họ là người tốt. 
Và tất cả mọi người đều có thể tham gia vào Phật giáo, nếu họ 
tìm hiểu và thấy đạo Phật là có lý và thích hợp cho việc tu tập để 
đem lại sự bình an và giải thoát cho họ. Dù cho họ không theo 
đạo Phật một cách chính thức, nhưng nếu họ sống một đời với 
đạo đức tốt đẹp, thì họ cũng đã là những Phật tử rồi, theo ý nghĩa 
của Phật giáo. 


(12) Hút thuốc lá là ngược với đạo Phật? 

Nói một cách chính thức thì Phật giáo không xem việc hút 
thuốc lá là sai trái về mặt đạo đức. 

Tuy nhiên, rất nhiều những Phật tử và tu sĩ Phật giáo nghiêm 
túc và gương mẫu đều không hút thuốc lá, và họ thường khuyến 
khích việc từ bỏ thuốc lá. 

Bởi vì hút thuốc lá có rất nhiều điều nguy hại cho bản thân. 
Những người “tu thiền” không nên hút thuốc lá, vì hút thuốc lá là 
làm cho thần kinh và tâm trí luôn luôn bị hồi hộp, kích thích, 
trong khi việc thiền định là việc làm cho tâm tĩnh lặng và tập 
trung. Hơn nữa, hút thuốc lá là làm cho hệ hô hấp hoạt động 
không tốt, hơi-thở sẽ khó khăn, ngắn dài, ngộp thở vì thuốc lá 
làm hại phổi và hệ tim mạch, làm sức khỏe không tốt, tất cả đều 
cản trở cho việc hà nh thiền. Cho dù những tăng sĩ không tu theo 
phương pháp thiền thì họ cũng không nên hút thuốc lá vì điều đó 
cũng tạo ra những hình ảnh không đẹp ở những nơi chùa chiền 
và trước mắt những Phật tử. Nhưng sự thật thì thời nay có rất 
nhiều thầy tu theo pháp môn Tịnh Độ ở Việt nam là những người 
hút thuốc lá thường xuyên. 

Một vấn đề nữa của hút thuốc lá, cũng giống như việc uống 
rượu và dùng chất độc hại, do là gây ghiền. Hút thuốc có thể biến 


92 • Con đường của chúng ta 


thành một dạng thèm muốn liên tục hàng ngày vì tính chất gây 
ghiền và làm cho người hút thuốc luôn luôn phụ thuộc vào nó. 

Một vấn đề quan trọng nữa, là việc hút thuốc lá vừa gây hại 
cho bản thân mình, vừa ảnh hưởng và gây hại đến những người 
hít thở xung quanh, họ trở thành những người hút thuốc lá “bị 
động”, trở thảnh những nạn nhân của người hút thuốc. Mà như 
Đức Phật đã nói, những việc gì mình làm mà gây hại cho bản 
thân mình và những người khác thì đó không phải là một hành 
động tốt thiện. Và vì vậy, chúng ta cần nên tránh bỏ. 

Cũng chính vì lý do gây nguy hại cho mình và mọi người, 
nhiều nước văn minh trên thế giới đã hạn chế việc hút thuốc và 
việc hút thuốc cũng bị nghiêm cấm ở những nơi công cộng. 

Từ những điều này, chúng ta có thể hiểu rằng Phật giáo có lẽ 
không tán đồng với việc hút thuốc lá, và có lẽ không xem việc 
hút thuốc là thái độ hay hành động tích cực và tốt lành trong cuộc 
sống. 


(13) Phật giáo dạy chúng ta nên luôn luôn hài lòng với mọi thứ 
mình có. Tuy nhiên, đa số mọi người đều có tham vọng làm 
việc nhiều hơn để có thu nhập nhiều hơn, và cũng có tham 
vọng tạo cuộc sống sung túc hơn cho gia đình. Vậy làm sao 
hòa giải vẩn đề này? 

Đây là một câu hỏi hay!. Đủng là Đạo Phật khuyên dạy mọi 
người hãy biết hài lòng, biết hạnh phúc với những gì mình có 
được, đừng quá tham lam, đừng quá tham muốn mà dẫn đến thất 
vọng, bất hạnh và khổ sở. 


Tuy nhiên, Đạo Phật vẫn mở ra cho mọi người sự tự do chọn 
lựa phương cách và con đường nào đem lại nhiều an lành và 
hạnh phúc nhất cho mình, miễn sao bạn đừng quá đi về cực 


Chương 4 - Thêm nhiều câu hỏi & trả lời • 93 


đoan. Vì vậy, đạo Phật đã chủ trương và khuyến khích “Con 
Đường Trưng Đạo”. Trung đạo nghĩa là sao? 

Nghĩa là (a) bạn đừng quá tham vọng đến nồi có khả năng gây 
phương hại đến quyền lợi ciảa người khác trong khi mình nồ lực 
để đạt được mục đích đó ciảa mình. Và bạn (b) cũng không nên 
quá hài lòng với hoàn cảnh ciảa mình, nếu còn phấn đấu được để 
cải thiện đời sống tinh thần và vật chất cho chính mình và gia 
đình, thì hãy cố gắng nồ lực trong phạm vi khả năng cria mình, 
đừng quá rụt rè một cách tiêu cực, nhưng cũng đừng quá tham 
vọng một cách quá đáng. Tức là trá nh hai cực đoan. Đó là ý 
nghĩa ciảa con đường trung đạo. 

Ví dụ, vì tham muốn được thăng cấp hay được tăng lương mà 
mình phải dùng nhiều cách hay thiả đoạn không tốt để đạt được 
mục đích, làm phương hại đến đồng nghiệp và người khác, thì 
điều đó là không đúng với đạo Phật. 

(Những thực tại “không đẹp” trong ví dụ này là rất phố biến 
trong nhiều nơi công sở hiện nay!. Một số đồng nghiệp và đối tác 
ciảa tôi trước đây từ Trung Quốc, Nam Triều Tiên và nhiều nước 
Âu Mỹ cũng tâm sự rằng việc này là khá phố biến ở đất nước họ. 
Tuy nhiên, cũng theo ý họ, tình trạng này ở những nước Âu Mỹ 
có vẻ ít hơn sơ với ở những nước Đông Á). 

Hay vì muốn có thật nhiều tiền, nên bạn dành hết thời gian 
làm thêm ngoài giờ, coi nhẹ những thời gian hay những việc 
dành cho gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em... .Điều 
đó về lâu về dài sẽ làm tốn hại tình cảm cria gia đình đối với 
mình, điều đó là không có lợi cho mình và gia đình. 

Nói cho cùng, những tham vọng và sự bằng lòng phải nên 
được cân bằng theo đúng hoàn cảnh, năng lực và những nhu cầu 
được im tiên theo thứ tự ciảa mình. Ví dụ thời gian đi chăm sóc 
cha mẹ ở bệnh viện sau giờ làm việc nên được rm tiên hơn là thời 
gian dành cho việc làm thêm ngoài giờ để tăng thêm mức độ thu 
nhập. Cha mẹ càng ngày càng gần đất xa trời, chứ họ không chờ 



94 • Con đường của chúng ta 


cho bạn có đủ thu nhập để đến chăm sóc họ. Nguyên tắc vẫn vậy. 
Dù bạn có tham vọng tích cực đến đâu, thì luôn luôn suy nghĩ 
chính chắn rằng: '"Những gì làm mà không có lợi cho mình hay 
người khác, hay cả hai, thì mình nên tránh. Những gì (tham 
vọng) nào nếu mình làm thì mang lại lợi ích cho mình và cũng 
không làm tôn hại cho người khác, thì mình có thê làm'". 

Sự chấp nhận bằng lòng với mọi điều, mọi hoàn cảnh cũng 
nên dựa vào nguyên tắc trung đạo này. 


(14) Việc ăn chay là bắt buộc đối với những Phật tử? 

Theo Đạo Phật, đặc biệt là Phật giáo Nguyên thủy, thì việc ăn 
chay hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân của mồi 
nguời. Phật giáo không nhẩn mạnh vào sự thanh tịnh và thanh 
khiết của thức ăn, mà nhấn mạnh vào sự thanh tịnh và trong sạch 
của Tâm. 

Đây là một trong những vấn đề thuờng được bàn cãi, bạn cần 
tìm hiểu kỹ tại sao Phật giáo Nguyên Thủy thì nói như vậy, trong 
khi phần lớn những người theo Phật giáo Đại Thừa thì chủ 
trưong việc ăn chay là bắt buộc đối với mọi Phật tử xuất gia và 
khuyến khích mọi Phật tử tại gia cũng nên ăn chay. 

Phật giáo Nguyên Thủy hay Nam Tông đến ngày nay vẫn chủ 
trưong việc “khất thực” thức ăn theo đúng như cách thực hành từ 
thời Đức Phật còn tại thế. Mà đã đi khất thực thức ăn, thì người 
đi khất thực (xin đồ ăn) không nên yêu cầu người cho (thí chủ, 
Phật tử cúng dường thức ăn) phải làm đồ ăn đúng theo yêu cầu 
của mình. Vì vậy, từ thời Đức Phật cho đến nay, trường phái bảo 
thủ này vẫn giữ nguyên truyền thống khất thực, và người ta cho 
gì ăn nấy. 

Điều thứ hai, Phật giáo Nguyên Thủy chủ trưong ăn chay theo 
giới “Tam Tịnh Nhục”, có nghĩa là những loại thịt nào không 


Chương 4 - Thêm nhiều câu hỏi & trả lời • 95 


dính vào ba điều sau thì Phật tử có thể dùng. Ba điều đó là (a) 
không thấy nguời ta giết, (b) không nghe tiếng kêu la của loài thú 
bị giết, và (c) không có sự nghi ngờ về nguời khác giết thịt là để 
cho mình ăn, tức là vì mình mà giết thịt. Neu thức ăn (thịt, cá) 
nào đáp ứng đủ ba điều kiện này, thì các Tỳ kheo đuợc ăn, là 
không phạm giới, theo sự cho phép trong Giới Luật mà Đức Phật 
đua ra. (Phụ Lục 17) 

Trong khi đó, Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt ở Trung Quốc sau 
này, thì không chấp nhận cách ăn chay này, họ quan niệm rằng 
ăn chay là không đuợc ăn thịt động vật, mà chỉ ăn các loại rau, 
đậu, trái cây... 

Bất luận quan điểm của Phật giáo Nguyên Thuỷ hay Đại 
Thừa, mục đích của sự ăn chay là làm tăng truởng lòng từ bi, làm 
giảm bớt lòng sân hận cũng giống như cách tu tập “không sát 
sinh”, để biết thưong yêu người đồng loại và những loài sinh vật 
khác. Khi một người đã có lòng từ bi và không nõ giết hại các 
loại loài vật, thì người ấy cũng khó có thể giết người. Đó là lý do 
tại sao Đức Phật đưa ra giới cấm: ^'Không được sát sinh”. Chính 
Giới Hạnh thứ nhất này là nhãn to đế hình thành quan điếm ăn 
chay trong đạo Phật. (Phụ Lục 18) 

Nhiều người đã suy nghiệm về sự tàn bạo khi giết hại súc vật 
nên họ đã từ bỏ sự thèm muốn ăn thịt cá và trở thành những 
người ăn chay, chứ không riêng những người theo đạo Phật mới 
ăn chay. Rất nhiều người phưong Tây bây giờ ăn chay vì quan 
điểm từ-bi này. 

ớ đây, rất mong bạn đọc nên đọc thêm những giảng luận với 
nhiều góc nhìn về đề tài “nhạy cảm và quan trọng” này trong bài 
Phụ Lục ở cuối sách!. 

► Do vấn đề này là quan trọng và bạn là người Phật tử tại gia 
cần phải tự mình suy nghĩ và tự quyết định cho mình như thế nào 
là đúng sai, như thế nào là hợp đạo lỷ và hợp với lời Phật dạy, 
bởi vì vẩn đề này được hiếu và thực hành khác nhau bởi nhiều 


96 • Con đường của chúng ta 


trường phái Phật giáo khác nhau. Bạn cần nên đọc và tham khảo 
thêm nhiều nguồn kỉnh, sách và luận giảng khác nhau!. 

Tuy nhiên, trong hạn hẹp của quyển sách nhỏ bé này, chỉ 
mong muốn nói nôm na lại như sau: 

(1) Theo quan điểm của Phật giáo Nguyên thủy, thì bạn có thể 
ăn chay. Hoặc nếu việc ăn chay là khó khăn, bất tiện (vì phải đi 
khất thực, hoặc vì phải nhờ vào nguồn thức ăn của người khác để 
nuôi thân, hoặc môi trường sống ở nơi đó không thế có nhiều 
thức ăn thực vật) thì bạn có thể tiếp tục ăn mặn, trong khi vẫn là 
một Phật tử đạo hạnh. 

(2) Theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, người xuất gia 
thì bắt buộc phải ăn chay (rau cải, thực vật...). Còn Phật tử tại 
gia nếu ăn chay được, hợp với sức khỏe và tiện lợi của mình, thì 
nên ăn chay, là sự thực hành rất đáng khen ngợi. Còn nếu không, 
Phật tử tại gia được khuyến khích ăn chay vào các ngày lễ lảnh 
như ngày Rằm, Mồng Một, hay những ngày giữ Tám giới...để 
tăng trưởng lòng Từ Bi đối với con người và vạn vật. 

• Tại đây có hai vấn đề chúng ta cần nên suy nghĩ, theo thiển ý 
của tôi: 

Một, ăn chay chắc chắn là cách tốt đẹp đối với một Phật Tử, 
và ăn chay là chắc chắn nuôi dưỡng lòng từ bi, là tránh sát sanh 
và tránh gây tốn hại cho bất cứ người nào và chúng sinh nào. 

Hai, tuy nhiên đừng nên cho rằng chỉ việc ăn chay là hoàn 
toàn trở thành một Phật tử tốt, theo đạo Phật. Việc ăn chay không 
phải là thay thế được cho những việc thực hành, tu tập và giữ 
giới hạnh đạo đức khác. Như đã nói trên, Phật giáo nhấn mạnh 
vào sự tu tập, sự sổng giữ giới hạnh và tu dưỡng Tâm để có 
Tâm trong sạch, lảnh mạnh, và chính điều này mới tạo ra Nghiệp 
tốt lành, tạo ra cuộc sống tốt lành. 



Chương 4 — Thêm nhiều câu hỏi & trả lời • 97 


(15) Tại sao có những tu sĩ vẫn ăn thịt trong khi rau cải thì rất 
dễ dàng có được ở khắp noi? 

Khi có người trong Tăng Đoàn, đó là ngài Devadatta (Đe-bà- 
đạt-đa), đã đề xuất với Phật về việc ăn chay và cấm các tu sĩ ăn 
thịt cá. Đức Phật đã từ chối đề xuất này. Có lẽ Đức Phật đã có 
nhiều lý do thiết thực vào hoàn cảnh xã hội thời đó, bởi vì rau cải 
không được gieo trồng một cách trù phú ở những vùng miền bắc 
Ản Độ vào thời xưa đó, đặc biệt rau cải và ngũ cốc là rất kh an 
hiếm vào những mùa khô hạn ở xung quanh lưu vực sông Hằng. 

Ví dụ sau này, nếu chỉ ăn chay bằng rau cải thì sẽ rất khó khăn 
cho những vùng Phật giáo như Tây Tạng, vì ở đó gia súc thì rất 
nhiều, mà những rau cải, trái cây thì cực kỳ khan hiếm, khó trồng 
được ở vùng đất khắc nghiệt đó. 

Vào thời Đức Phật cho đến tận ngày nay, những tu sĩ (theo 
Phật giáo Nguyên Thủy) vẫn sống nhờ vào thức ăn khất thực. Và 
thức ăn khất thực là tùy theo lòng bố thí của thí chủ và Phật tử 
cúng dường. Neu những tu sĩ yêu cầu chỉ giới hạn cúng dường 
bằng thức ăn toàn-chay, toàn rau cải ngũ cốc, thì điều đó có thể 
tạo gánh nặng cho những thí chủ cúng dường thức ăn hàng ngày 
cho các Tăng Ni. Thực tế là đa số mọi người trong cuộc sống ở 
những xứ sở này đều tranh thủ “một lần” thời gian trong ngày để 
nấu thức ăn, trước là cúng dường các sư thầy, sau là phần còn lại 
để gia đình ăn. Mà đa số những gia đình Phật tử này cũng ăn mặn 
như truyền thống từ thời Đức Phật. Vì vậy, những thầy tu của 
Nam Tông nhận và ăn bất cứ thứ gì được cho, ngay cả là thịt, 
miễn sao những loại thịt đó nằm trong giới hạnh của “Tam Tị nh 
Nhục” như đã nói trên, là được. 

► Xin nói thêm một chút về Giới Luật của Tăng Đoàn. Vì 
Phật giáo Nguyên thủy cấm, không cho các tu sĩ nhận sự cúng 
dường bố thí bằng tiền bạc. Cho nên họ không có co hội đi mua 
thức ăn bằng tiền bạc đế mà chọn thức ăn theo ý muốn của mình 
(giả sử như họ có muốn ăn chay). Họ hoàn toàn phụ thuộc vào 
thức ăn khất thực của dân làng, của thí chủ bố thí cho họ hàng 


98 • Con đường của chúng ta 


ngày. Ngay cả khi họ nấu ăn trong tu viện, tịnh xá thì những 
nguyên liệu thực phấm cũng là do những Phật tử mang tới cúng 
duờng. (Hy vọng quý vị hiểu ra đuợc chồ này.) 

Ngày nay, thực tế rất nhiều tu sĩ và chùa chiền theo Phâ giáo 
Nguyên Thủy cũng ưu tiên việc ăn chay như ở Thái Lan, ở Miến 
Điện.. .khi những điều kiện hậu cần cho phép. 

Tuy nhiên, những thầy tu “nghiêm túc” theo truyền thống Đại 
Thừa chắc chắn là ăn chay tuyệt đối. 


(16) Việc ăn những đồ chay giả mặn có là ngụy biện và đạo 
đức giả hay không? Tại sao lại làm thức ăn chay giả mặn ở các 
nước Đông A như Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Triều 
Tiên? 

Đồ ăn chay giả mặn là những thức ăn “chay” làm từ bột, đậu 
nành, nấm và thực vật nhưng được làm và trình bày giống như 
những món ăn mặn. Nhiều nơi những người Phật tử nấu và ăn 
những đồ ăn kiếu này bị cho là đạo đức giả. Cái lý là: Đã ăn chay 
để quên đi thịt cá, quên đi việc sát sinh động vật, vậy mà khi nấu 
chay lại chế biến “rau cải” giống hệt như mùi vị hình dạng của 
thịt cá để ‘gợi nhớ’ đến những thức ăn từ thịt cá (và có thể để ăn 
cho được ngon miệng hon)!. 

Một số người thì giải thích rằng việc làm thức ăn chay giả 
mặn là cách làm cho những người chưa ăn chay bước qua ăn 
chay được dễ dàng hơn, không bị bỡ ngỡ, không bị khó ăn khi 
chuyến từ ăn mặn qua ăn chay(!). Điều này dù có đúng đối với 
một số người, nhưng có lẽ chỉ là tự nguy biện. Rõ ràng là trong 
tất cả những quán ăn chay, và trong những dịp lễ lảnh các Phật tử 
tề tựu về các chùa chiền ở Việt Nam và những nước Đông Á 
khác, thì hầu hết thức ăn chay đều được chế biến và trình bày với 
hình dạng, hình thức và hương vị y hệt thức ăn mặn, và được 
dùng bởi tất cả mọi người và cả Tăng Ni. 


Chương 4 - Thêm nhiều câu hỏi & trả lời • 99 


Có hai vấn đề hay “hai lý lẽ” cần suy nghiệm, và bạn cần chọn 
cho mình quan điểm nào bạn thấy đúng đắn, là phù hợp với giáo 
lý của Phật và phù họp với lòng từ-bi của chính mình: 

Một (1), khi đồ chay giả mặn đuợc chế biến và trình bày cho 
số đông Phật tử là những nguời bình thuờng đang ăn mặn, thì họ 
nói là chế biến như vậy để những người đang ăn thịt cá chuyển 
qua ăn chay được dễ dàng hơn, vì hình thức và mùi vị cũng gần 
giống món mặn!. Cho nên tất cả quán cơm chay, nhả hàng chay 
và những nơi cúng dường Trai Tăng cũng đều làm như vậy. Đó 
cách khuyến khích mọi người ăn chay!. 

Hai(2), khi làm đồ chay giả mặn và cúng dường cho Tăng Ni, 
thì họ lại nói Tăng Ni thọ dụng thức ăn chay giả mặn nhưng Tâm 
không hề khởi sinh điều gì về đồ ăn mặn như thịt, cá. Điều này 
rất khó nói!. Đức Phật đã nói: khi có đối tượng tiếp xúc, như 
mùi, vị, hình sắc.. .thì cảm-thọ và “tâm-khởi” sẽ khởi sinh. 

Cho dù theo Phật giáo Nguyên Thủy thì việc ăn mặn là không 
bị cấm, nhưng nếu đã tránh ăn đồ mặn thật sự vì lý do không 
muốn hình thù, mùi vị của thịt cá làm động lòng từ bi, làm suy 
nghĩ về việc sát sinh giết hại, thì việc làm đồ ăn chay giả mặn với 
hình thù, mùi vị như của thịt cá thật (thịt gì, cá gì thì có những 
hình thù và mùi vị đúng như vậy) chắc sẽ làm khởi sinh trong 
tâm những nhận-thức [tưởng] về loại thịt hay cá đó. Và như vậy 
lại đi ngược lại ý nghĩa của việc ăn chay!. Như vậy, cái “ý nghĩa” 
của việc ăn chay là vì lòng từ-bi, là để quên đi hình ảnh, mùi vị 
của thịt cá thật... cũng không còn ở đây!. 

Bạn có thể tự hỏi rằng, nếu ăn chay vì lòng từ-bi và sự thanh- 
tịnh của thân và tâm, thì rau cải, nấm rơm, đậu nành... được cắt 
thành từng miếng nhỏ vuông vức ăn không thấy ngon miệng một 
cách tự nhiên hay sao mà cần phải công phu cắt tỉa, gán ghép, tạo 
hình và cho vào những gia vị, mùi vị để thức ăn phải giống như 
chả lụa, cá kho, heo xào, thịt nướng... thì mới ăn thấy ngon 
miệng được?. 



100 • Con đường của chúng ta 


Tuy nhiên, dù tốt hay xấu, thì việc ăn chay hay ăn đồ chay giả 
mặn vẫn tốt hơn nhiều so với việc “cố ý” ăn thịt ăn cá với cái tâm 
“ý thức” rõ việc giết thịt sát sanh chắc chắn đã xảy ra đâu đó (ở 
những lò giết mổ, ở chợ, và ở trong nhà bếp của những nguời 
nấu). 


Đức Phật: 

Tất cả mọi chúng sinh 
Đều mưu cầu được sổng 
Đeu mưu cầu hạnh phúc 

Mình run sợ đao kiếm 
Mình cũng sợ chết chóc 
Vậy lấy người là mình 
Thì không nên giết hại 
Không gây ra giết hại. 

(Kỉnh Pháp Cú — Kệ 129) 


(17) Những cảnh giới^ hiện hữu (cõi sống) khác nhau là gì? 
Chúng là những noi thực hay ảo? 

Theo truyền thống Phật giáo, có năm (5) cảnh giới hiện hữu 
mà tất cả các loài chúng sinh có mặt ở đó. Năm cảnh giới đó là: 

Địa Ngục 


^“Cảnh giới” là hoàn cảnh, là phân giói cao thấp, ví dụ cảnh giới súc sinh, cảnh giới 
địa ngục, cảnh giới trên trời. Trong mỗi loại cảnh giới cao thấp đó có thế có nhiều 
“cõi sống” khác nhau, ví dụ địa ngục có 168 tầng hay “cõi” khác nhau, cảnh giới 
trên trời thì có đến 28 “cõi” sống khác nhau. 




Chương 4 - Thêm nhiều câu hỏi & trả lời «101 


SÚC Sinh 
Ngạ Quỷ 
Người 

rT'i_ • /v rT^i_ A > rT^__ > • 

Thiên Than và Tròi 

Những cảnh giới thấp xấu đầy đau khố là: Địa ngục, Súc sinh, 
Ngạ quỷ. 

• Địa ngục theo kinh điển bao gồm 08 đại địa ngục và 160 tiếu 
địa ngục bao bọc xung quanh những đại địa ngục đó. 

• Súc sinh là cảnh giới của tất cả loài động vật từ nhỏ bé cho 
đến to lớn. 

• Ngạ quỷ (peta) có nghĩa là “quỷ đói”, hoặc hay được gọi là 
những ‘hồn ma’ hay “những người khuất mặt” xung quanh ta. 
Ngạ quỷ sống trong cõi vô cùng đày đọa và đau khổ, luôn luôn 
thiếu thốn, luôn luôn đói khát mà không được ăn uống. Và có 
những loài ngạ quỷ luôn luôn ở gần những người thân quyến còn 
sống của mình và có thể thấy được tất cả những gì họ hàng, thân 
quyến của mình đang làm, và luôn luôn khao khát những người 
thân làm những việc công-đức và hồi-hướng công đức đó cho họ 
để họ hưởng được công-đức đó. Đó là cách duy nhất giúp họ 
giảm bớt nghiệp xấu và hy vọng được tái sinh về một cõi lảnh 
khác. 

• Cõi Súc sinh và Ngạ quỷ là ở cùng nơi với cõi Người, cùng 
ở trên bề mặt trái đất. 

• [Xin để ý thêm: loài Quỷ thần A-tu-la (asuras) là loài quỷ 
thần dị dạng to lớn ở cõi trời của Nam Thiên Vưong (thuộc Tứ 
Đại Thiên Vưong), nhưng do nghiệp xấu, luôn sống với tâm sân 
hận hung hãn và đau khổ, cho nên họ cũng thuộc về cảnh giới 
thấp xấu đau khố mặc dù cõi sống của họ là thuộc về trên cảnh 
giới trời thần. Cho nên, nhiều truyền thống Phật giáo khác đã 
tính riêng cõi quỷ thần A-tu-la một cảnh-giới đau khố riêng, và 



102 • Con đường của chúng ta 


do cách tính như vậy nên tống cộng có 06 cảnh giới mà chúng 
sinh đang hiện hữu. 

Bạn có biết không, có rất nhiều có lòng tốt và chính trục, họ là 
những người tốt bụng, công bằng, và có lòng bi mẫn, nhưng họ 
có tâm hay dễ bị nóng giận. Họ có thể nóng giận vì nhiều lý do 
xảy ra hàng ngày, họ nóng giận vì bất đồng, vì tự ái, vì cái ta bị 
xúc phạm, hoặc vì sự bất công, vì quá nóng ruột lo lắng cho 
người thân và người khác, vì hoàn cảnh trớ trêu, vì gặp phải 
người xấu, vì buồn bực nhân tình thế thái...Nếu họ không tu tập 
tâm để giảm trừ tâm sân-giận đó, thì sau khi chết họ rất dễ bị tái 
sinh thảnh những quỷ thần A-tu-la đau khố nhu vậy!] 

• Những cảnh giới cao đẹp là cõi Người và những cõi Trời của 
các thiên thần và các vị trời Phạm Thiên (Brahmas). 

• Kinh điển cũng ghi rằng có nhiều “tầng”, tức nhiều “cõi” cao 
thấp khác nhau trong cảnh giới Địa Ngục và trong cảnh giới 
Thiên Thần và Trời. 

• Nếu loài quỷ thần A-tu-la (asuras) được tách riêng ra 
thành một (đơn vị) cõi hiện hữu riêng biệt, và các tầng địa 
ngục được gom chung thành một cõi, thì tổng cộng có 04 
cõi thuộc cảnh giới xấu [Địa ngục, Súc sinh, Ngạ quỷ và A- 
tu-la], 07 cõi Dục giới phúc lành [gồm 1 cõi dục giới là cõi 
Người và 06 cõi dục giới của Thiên thần), 16 cõi Trời sắc 
Giới và 04 cõi Trời Vô sắc Giới. 

Tổng cộng: Có 31 Cõi hiện hữu mà con người (và chúng 
sinh) có thể bị hay được tái sinh về đó ngay sau khi từ giã 
kiếp sổng hiện tại. 

Chẳng hạn ở cảnh giới địa ngục có đến 168 “tầng” đại địa 
ngục và tiểu địa ngục khác nhau, tùy theo mức độ Nghiệp ác 
nặng nề mà chúng sinh bị rơi rớt và đày đọa vào đó. 



Chương 4 - Thêm nhiều câu hỏi & trả lời «103 


Còn trên cảnh giới Thiên thần và Trời có rất nhiều cõi Trời 
khác nhau, tùy theo mức độ do Nghiệp thiện lảnh mà chúng sinh 
đuợc tái sinh về đó, gồm có 06 Cõi Trời Dục Giới, 16 Cõi Trời 
Sắc Giới và 04 Cõi Trời Vô sắc Giới. 

Đe dễ hình dung, bạn có thể liên-tuởng đến một cõi là “cõi 
Nguời” trên trái đất mà chúng ta đang sống, gồm 193 nuớc trải 
dài trên 07 đại lục địa. Neu chúng ta may mắn đuợc sống trong 
những đất nuớc văn minh, thanh bình và khí hậu ôn hòa, thì đó là 
một điều phúc lảnh so với việc phải sống trong những đất nuớc 
lạc hậu, đầy chiến tranh và khí hậu khắc nghiệt, đói nghèo và 
bệnh tật. Những đất nuớc trên trái đất và mức độ dễ sống và khó 
sống khác nhau, thậm chí quá chênh lệch nhau, thì cũng giống 
nhu những “cõi” khác nhau trên cảnh giới trên Trời hay những 
“cõi” khác nhau trong cảnh giới duới địa ngục vậy. 

Vì vậy, có thể nói rằng bất kỳ một cõi Trời nào đó (trong 26 
cõi thuộc cảnh giới Thiên thần và Trời) là chắc chắn sẽ tốt đẹp 
hơn và phúc lảnh hơn bất cứ quốc gia nào trên trái đất cõi nguời. 

Và nguợc lại, có thể hiểu bất kỳ một “tầng” hay “cõi” nào đó 
(trong 168 “tầng” hay “cõi”) của cảnh giới địa ngục cũng chắc 
chắn là kinh khủng hơn, đày đọa hơn và toàn là đau khố hơn bất 
kỳ xứ sở nào trên trái đất. 

Vì vậy, ở nơi đâu đời sống hay môi truờng sống có sự tàn bạo, 
độc tài, áp bức và đày đọa quá khốc liệt với con nguời thì nguời 
ta hay gọi là “địa ngục trần gian”. 

Khi nói về đời sống Thân-Tâm của con nguời, Đức Phật 
thuờng nói một cách ẩn dụ về những “cảnh giới”, có nghĩa là 
những tình trạng hạ nh phúc hay đau khô khác nhau của con 
nguời tùy theo hoàn cảnh của mồi nguời. 

-Ví dụ một nguời đang phải chịu tật nguyền, đau đớn hoặc 
tinh thần khủng hoảng, thì nguời đó đã giống như đang chịu cảnh 
địa ngục. 



104 • Con đường của chúng ta 


-Những người không còn lẽ sống gì, chỉ biết nằm chờ đến bữa 
ăn và sống để ăn, thì chẳng khác nào sống như cảnh súc sinh. 

-Những người quá tham lam, luôn luôn tham muốn thèm khát 
mà chắng bao giờ được thỏa mãn dù đã có đầy đủ, thì được cho 
là giống như loài ngạ quỷ: luôn luôn cảm thấy đói, thiếu và đau 
khô vì thèm khát. 

-Người luôn luôn có máu sân giận, ganh tị, chiến tranh, tranh 
dành quyền lực và của cải thì tâm cũng chẳng khác nào loài quỷ 
thần dị dạng A-tu-la: luôn luôn sống với tâm sân hận, thù hằn và 
hiếu chiến. 

-Và những ai được sinh ra đẹp đẽ và giàu sang có thể được gọi 
là đang sống sung sướng như ở cõi thiên thần hay thiên đàng. Cõi 
thiên thần dường nhu là mơ ước của Ví dụ những ngôi sao thể 
thầu hết mọi người; bởi vậy khi những tài tử điện ảnh nổi tiếng 
sống trong nhà cao cửa đẹp và luôn có hàng triệu người hâm mộ 
hay ‘tôn thờ’ thì những người hâm mộ đó gọi họ là những ‘thiên 
than’!. 


Rõ ràng là những cõi thấp xấu như Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc 
Sinh, Quỷ Thần dị dạng là đầy đau khố và hành hạ. Và những cõi 
Thiên thần và Trời trên tiên cảnh là đầy phúc lảnh và sung 
sướng. 

-Tuy nhiên, Đức Phật nói rằng ở những cõi thấp xấu đó chúng 
sinh khó mà làm được một việc công đức nào để tích lũy Nghiệp 
tốt được. Những chúng sinh ở trong những cõi thấp xấu bị đọa 
đày như vậy thì chỉ lo chịu đựng mọi đau khố hành hạ, chứ 
không còn thời gian hay cơ hội làm chuyện phúc đức nào. (Khi 
đã bị ở trong cảnh giới Địa ngục hay Súc sinh thì có làm công 
đức cũng chắng có điều gì để làm. Và tâm thức của chúng sinh 
đang bị ở trong cõi địa ngục và súc sinh cũng khó mà khởi sinh 
một trí tuệ căn bản nào để mà làm chuyện công đức. Thời gian bị 
ở trong những cõi đó thật là dài, không thể nghĩ bàn, vì khó mà 



Chương 4 - Thêm nhiều câu hỏi & trả lời «105 


tạo ra được nghiệp tốt nào để chuyển hóa tái sinh vào những 
cảnh giới tốt hơn). 

-Trong khi đó, những chúng sinh ở những cõi bồng lai của 
Thiên thần và Trời thì chỉ lo hưởng thụ sung sướng, không còn bị 
đau khô, cho nên họ cũng chăng rảnh rang đê suy tư hay nghĩ 
nhiều đến những việc công đức. ở những cõi phúc lành sung 
sướng đó, những thiên thần cũng không nhìn thấy được những lẽ 
vô-thường và biến-đối nha nh chóng nhu ở trong cõi Người, 

-Như vậy, chỉ còn cõi Người là có đủ hai bản chất Khố và 
Sướng, là thích hợp để học tập và thực hành giáo pháp của Đức 
Phật. Hơn nữa, chỉ có ở cõi Người thì tất cả chúng sinh mới có 
cơ hội làm những hành động công-đức, làm những việc tốt, làm 
người tốt!, và nhờ đó tích lũy Nghiệp tốt. Những Nghiệp tốt sẽ là 
những hành trang cho những chuyến đi sau này sau khi từ giã cõi 
Người, và cũng nhờ vậy mới mong có ngày giải thoát hoàn toàn. 

Tuy nhiên, Đức Phật có kế rằng có những chúng sinh là thiên 
thần ở những cõi Trời cũng cố gắng thực hành giáo pháp của 
Đức Phật và đã có thể chứng ngộ Niết-bàn. Vì vậy, Đức Phật đã 
cố gắng khuyên dạy mọi người hãy nồ lực tu tập, làm những điều 
tốt lảnh để tích lũy Nghiệp tốt. Đó là cơ hội để được tái sinh về 
những cõi lành đáng quý đó!. 

Cho dù những cảnh giới (gồm 31 cõi hiện hữu) có thực sự tồn 
tại trong vũ trụ hay không, hoặc đó chỉ là những trạng thái tâm 
của từng chúng sinh, thì vấn đề đó cũng không quan trọng. Điều 
quan trọng là chúng ta theo nguyên lý khoa học của Phật giáo: đó 
là sống tốt thì sẽ tạo Nghiệp tốt, và nhờ đó bạn có quyền hy vọng 
sẽ được tái sinh về những cõi phúc lảnh sau khi chết. 

Mục đích trước sau của các Phật tử là phải được về cõi lành, 
tránh được những cõi thấp xấu đầy đau khố và đọa đày kinh 
khủng như cảnh Địa ngục, Súc sinh, Ngạ quỷ... 



106 • Con đường của chúng ta 


Còn đối với mục tiêu tột-cùng là giải thoát khỏi vòng tái sinh 
luân hồi thì chỉ khi chúng ta đuợc ở trong những cõi lành thì mới 
có thể tiếp tục làm việc tốt lảnh và thực hành Phật Pháp, thì mới 
mong có ngày đạt đến Niết-bàn: sự giải thoát hoàn toàn khỏi luân 
hồi sinh tử. 


(18) Khi đạo Phật được truyền bá sang những nước phương 
Tây, rất nhiều người phương Tây đã theo Đạo Phật. Điều đó 
có đúng như vậy không? 

Riêng ở Mỹ, con số nguời thực sự thực hành theo Phật giáo 
vẫn còn ít. Giáo su Seymour Lachman, đồng tác giả của quyển 
sách nổi tiếng “Mộí quốc Gia Bên Dưới Chúa” (One Nation 
Under God) uớc luợng khoảng 800.000 nguời là Phật tử ở Mỹ. 
Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu Phật giáo thì cho rằng con số 
đó có thể là nhiều hon 4-5 lần, nếu tính cả con số những nguời 
theo đạo Phật nhập cu liên tục từ những nuớc Đông Nam Á và 
Đông Á. 

Số nguời theo đạo Phật ở châu Âu khoảng 4 triệu nguời, chủ 
yếu ở các nuớc Đức, Pháp, Anh, Ý. 

Số nguời theo đạo Phật ở châu úc cũng khá nhiều và tăng 
nhanh. Thống kê năm 2011 cho biết có khoảng 529.000 nguời 
Úc theo đạo Phật trong tổng dân số khoảng 21,5 triệu nguời, con 
số Phật tử tăng nhanh từ khoảng 2.1% dân số lên gần 2.5 % dân 
số trong năm năm cuối. 

Có rất nhiều danh nhân rất nổi tiếng ở những nuớc Âu Mỹ đã 
theo đạo Phật, hoặc đã chuyến từ đạo của họ qua đạo Phật. Trong 
số đó có nhiều nguời nổi tiếng nhất trong lĩnh vực của mình trên 
thế giới mà bạn có thể đã dễ dàng biết đến từ lâu. Ví dụ nhu: 

William Ford Jr. Chủ hãng xe hơi Ford 

Steve Jobs Chủ tịch hãng máy tính Apple Inc 


Chương 4 - Thêm nhiều câu hỏi & trả lời «107 


Tiger Woods 

Nhà vô địch gôn thế giới 

Richard Gere 

Tài tử điện ảnh 

Harrison Ford 

Tài tử điện ảnh 

Orlando Bloom 

Tài tử điện ảnh 

Keanu Reeves 

Tài tử điện ảnh 

Uma Thurman 

Tài tử điện ảnh 

Oliver Stone 

Đạo diễn điện ảnh 

Tina Turner 

Ca sĩ nhạc Pop 

Adam Yauch 

Ca sĩ nhạc Pop 

Herbie Hancock 

Nhạc sĩ nhạc Jazz 

Roberto Baggio 

Cầu thủ bóng đá Ý 

Phil lackson 

Cầu thủ bóng rồ NBA 

Marshall 

Goldsmith 

Cty Marshall Goldsmith Partners 


Bạn cũng có thể đọc thêm một bài viết rất hay về bối cảnh 
Phật giáo ở Hollywood và Hoa Kỳ trên trang www. 
unbound. ỉntrasun. tcnj. edu/archives/lifestyle/old/buddha với tựa 
đề “Những Ngôi Sao Là Phật Tử”. 


(19) Bạn vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được trả lời? 

► Neu bạn vẫn còn nhiều thắc mắc về ý nghĩa và giáo lý Phật 
giáo và việc thực hành đạo Phật, xin bạn hãy tìm đọc một quyển 
sách về vấn đáp theo từng đề mục rất hay có tên là ‘‘"Những Hỏi 
Đáp Hay" (Good Question, Good Answer) của ngài s. 
Dhammika. Quyển sách này đã đuợc dịch ra nhiều ngôn ngữ và 
cũng có bản dịch ra tiếng Việt của cu sĩ Phạm Kim Khánh và TS. 
Bình Anson mang tên ""Phật Pháp vẩn Đáp". 

Bạn có thể tham khảo thêm quyển “ vấn Đáp về Phật giáo" 
đuợc biên soạn bởi cùng nguời viết, do cùng nhà xuất bản ấn 
hành 2012 cùng với quyển sách này. 



108 • Con đường của chúng ta 



Chương 5 


Thực Hành Hàng Ngày 



110« Con đường của chúng ta 


(1) Nghi Thức Quy Y & Năm Giói Hạnh 

Những tôn giáo khác thì nghi thức để một người trở thành tín 
đồ của tôn giáo đó là rất phức tạp, thậm chí rất khó khăn. Tuy 
nhiên, nếu bạn muốn trở thành một người theo đạo Phật thì ‘thủ 
tục’ rất đơn giản, vì thật ra không có những nguyên tắc ‘bắt buộc’ 
hay cứng nhắc nào. 

Tất cả được bắt đầu bằng 3 hành động mang tính tự giác của 
mình là: 


Đảnh Lễ Đức Phật 

Chấp Nhận Quy Y Tam Bảo 

Chấp Nhận Theo Năm Giói Hạnh 

Đảnh Lễ Phật hay lạy Phật là sự kính chào, là sự thể hiện lòng 
tôn kính đối với Đức Phật, tưởng nhớ đến Đức Phật và hướng về 
giáo lý của Đức Phật. 

Quy Y Tam Bảo (Tam Quy) có nghĩa là bạn tâm nguyện chấp 
nhận Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn là nơi nương tựa cho đời 
sống tinh thần của mình ngay khi trở thành một Phật tử. 

Năm Giới Hạnh (Năm Giới) có nghĩa là bạn tâm nguyện chấp 
nhận tuân theo 5 giới hạnh về đạo đức như một quy tắc sống cho 
mình, bao gồm việc kiêng cữ: Không sát sanh, Không trộm cắp, 
Không nói dối, Không tà dâm, và Không uống rượu hay dùng 
những chất độc hại. 

Bạn có thể thực hiện những điều tâm nguyện này trong một 
buổi Lễ Quy Y ở một ngôi chùa hay tu viện trước một vị tăng hay 
ni, cùng với nhiều người cùng tham gia quy y Tam Bảo như bạn. 



Chương 5 — Thực hành hàng ngày «111 


Tuy nhiên, Đạo Phật quan trọng về phần “tâm” và lòng thả nh 
hơn là những hình thức. Vì vậy, bạn cũng có thể thực hiện điều 
tâm nguyện Quy Y này một mình truớc một bức ả nh hay tuợng 
Phật, mà nếu không có ảnh hay tuợng trước mặt thì cũng không 
ảnh hưởng gì đến việc bạn đã trở thành một Phật tử. 

Bạn chỉ cần thành kính chấp tay tôn kính Đức Phật và thể hiện 
lòng biết ơn đối với những Lời Dạy của Phật và đọc tụng một cách 
thành tâm như sau: 

(1) Đọc tụng câu “Đảnh Lễ” 3 lần: 

“Cơn xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hản, Bậc Toàn 
Giác'\ 

(2) Sau đó, thành tâm đọc tụng tiếp những câu bên dưới đây 3 

lần: 


Con xin Nương tựa vào Phật 
Con xin Nương tựa vào Pháp 
Con xin Nương tựa vào Tăng 

Lẩn thứ hai, con xỉn Nương tựa vào Phật 
Con xin Nương tựa vào Pháp 
Con xin Nương tựa vào Tăng 

Lẩn thứ ba, con xin Nương tựa vào Phật 
Con xin Nương tựa vào Pháp 

Con xin Nương tựa vào Tăng 

(3) Sau đó, bước thứ ba, là bước bạn thành tâm chấp nhận Năm 
Giới Hạnh làm quy tắc sống và thực hành trong cuộc sống hàng 


112 « Con đường của chúng ta 


ngày. Bạn chỉ cần thành tâm đọc lên những lời tâm nguyện này 
như sau: 

1. “£)o/ với việc sát sanh, con nguyện theo Giới Hạnh và kiêng 
cư. 

2. '"Đối với việc trộm cắp, con nguyện theo Giới Hạnh và kiêng 
cư. 

3. "Đối với việc tà dâm, con nguyện theo Giới Hạnh và kiêng 
cư. 

4. "Đối với việc nói dối, con nguyện theo Giới Hạnh và kiêng 
cư. 

5. "Đối với việc uống rượu bia và dùng những chất độc hại, 
con nguyện theo Giới Hạnh và kiêng cữ. ” 

Như vậy là bạn đã thực hiện xong việc quy y nưcmg tựa vào 
Tam Bảo {Phật Pháp Tăng), và bạn đã trở thành một Phật tử tại 
gia, sống dựa vào sự vững chắc của Tam Bảo và thực hành lối 
sống tuân theo những giới hạnh đạo đức đáng quý đó. 


Đức Phật: 

Ai quy y nương tựa 
Vào Phật, Pháp và Tăng 
Với chánh kiến của mình 
Thấy rõ Bốn Diệu Đe 

Nương tựa này an toàn 
Nương tựa này cao nhất 
Khi nương tựa như vậy 
Thoát khỏi mọi não phiền 

{Kỉnh Pháp Cú - Kệ 190-192) 


Chương 5 - Thực hành hàng ngày «113 


(2) Thiền Tập Hàng Ngày 

Như vậy chúng ta đã đi qua từng bước. Từ việc tìm hiểu những 
giáo lý căn bản của Phật giáo, chúng ta bắt đầu hiểu được nguyên 
nhân vỉ sao chúng ta phải sống tốt, vì sao phải làm những điều tốt, 
và vì sao phải làm người tốt để đem lại bình an và phúc lành cho 
bản thân chúng ta và những người xung quanh, và để tạo Nghiệp 
tốt cho tương lai tốt đẹp. 

Sau đó chúng ta thực hiện tâm nguyện trở thành một Phật tử, 
bằng cách nguyện sống tuân theo Năm Giới Hạnh đạo đức. 

Sau cùng là đến việc “ÍM dưỡng TânT" của mình, làm cho Tâm 
trong sạch lành mạnh để dẫn dắt mọi việc thực hành khác tốt đẹp 
hơn. Việc tu dưỡng tâm được gọi là Thiền. 

Neu có thời gian biểu dành riêng cho việc hành thiền (sau khi 
đã thành thục những thao tác thiền tập căn bản), một số người đi 
dần vào những cách tu tập sâu hơn về Thiền Định (Samatha), 
Thiền Tuệ Minh Sát (Vipassana), trong khi một số người khác thì 
chọn giữ hình thức Thiền về Tâm Từ (Metta) trước tiên. Thực ra 
nếu thực hành đúng các bước thiền căn bản, ví dụ Thiền về Hoi 
Thở Vào Ra, thì các bước thiền trên có thể thực hành cùng lúc chứ 
không cần phải phân biệt một cách rạch ròi là loại thiền gì. Chẳng 
hạn, nếu bạn chọn Hơi Thở làm đối tượng quan sát, thì bạn sẽ có 
thể tu tập thiền định với đối tượng đó, và sau khi đạt định, tâm 
vững mạnh sẽ hỗ trọ cho thiền tuệ minh sát. 

Phương pháp Thiền về Hoi Thở vừa là phương pháp thiền căn 
bản và nền tảng, vừa là phương pháp được dùng để làm cho tâm an 
định và tập trung trở lại bất cứ khi nào tâm bị xao lãng và chạy 
nhảy trong khi đang thực hành những cách thiền quan trọng kia. 



114 « Con đường của chúng ta 


Một số người thích thực hà nh loại Thiền về Tâm Từ hơn để 
dễ hướng tâm vào tĩnh lặng và tập trung. Xin nhắc lại, mọi người 
đều có quyền lựa chọn cho mình phương pháp thiền và thời khóa 
thiền sao cho phù họp với mình. 

Tuy nhiên, phần lớn đều cho rằng người mới bắt đầu thiền nên 
bắt đầu tập thiền về Tâm Từ, để làm tăng trưởng và tu dưỡng lòng 
từ bi dành cho mọi người và tất cả mọi loài chúng sinh. Lòng từ bi 
là một trong những phẩm chất đạo đức nền tảng nhất để thực hành 
những việc tu tập cao sâu khác trong đạo Phật. 

Thông thường, những người nghiêm túc thực hành việc hành 
thiền thường chọn những khóa-thiền ở những nơi gần nơi mình ở, 
hoặc ở trong nước, hoặc thậm chí ở ngoài nước. Bạn nên cần có 
những khóa-thiền, vì sao? Vì bước đầu bạn cần có những thiền sư 
và những bạn thiền giúp đỡ, hướng dẫn những thao tác, quy tắc của 
việc thiền tập. Thêm nữa, bạn cũng cần có những khóa-thiền để 
“khép” mình vào một số quy định về thời gian, nội dung, kỹ thuật 
thiền để bạn có được những bước đầu đúng đắn, không sai lạc, và 
mang lại hiệu quả tốt và niềm an lạc cho mình. 

► Những khóa-thiền? Có rất nhiều khóa-thiền ở các chùa, tu 
viện và trung tâm thiền ở nhiều nơi ở những quốc gia Phật giáo, có 
thể là gần nhà của bạn, có thể ở ngay trong trung tâm thị tứ, gần 
vùng bờ biển hay rừng núi, hay ở trong một làng quê yên tĩnh. 

Nhưng để biết thêm khái niệm và ích dụng của “môi trường 
thiền” như các khóa-thiền, bạn có thể tham khảo vào một trang 
web điển hình, như trang web của một trung tâm thiền khá nổi 
tiếng như Trung Tâm Thiền “Ngôi Nhà Giáo Pháp” (House of 
Dhamma) ở miền Bắc Thái Lan (www.houseofdhamma.com). Đó 
chỉ là một ví dụ về một trung tâm thiền chuyên biệt. Thực ra ở Việt 
Nam cũng có những trung tâm thiền có những thời khóa rất rỗ ràng 
và hũu ích. Hầu hết các trung tâm thiền (tu viện, thiền viện) khác ở 



Chương 5 — Thực hành hàng ngày «115 


các nước trên thế giới như Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, 
Campuchia, Việt Nam, Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu úc.. .cũng tổ chức 
những khoá thiền học một cách tưcmg tự. 

► Thiền Tuệ Minh Sát là một pháp môn thiền quan trọng nhất 
của Thiền Phật Giáo (19). Bạn chắc chắn sẽ bước vào tu tập môn 
thiền này, từ bước đầu abc cho đến những bước cao sâu trên con 
đường đi tìm trí tuệ mang tính giải thoát của tâm. Bạn có thể đọc 
qua những hướng dẫn cơ bản về môn thiền này. Rất nhiều nhiều 
sách hướng dẫn về môn thiền minh sát này. Bạn có thể tìm ra dễ 
dàng để đọc, hoặc tham vấn các sư thầy. Một số người chọn tu tập 
toàn thiền minh sát (thiền minh sát khô) như ở Miến Điện, một số 
người thì tu tập thiền định và sau khi chứng đắc trạng thái chánh 
định sâu (như tầng thiền định) thì họ sẽ dùng nó hỗ trợ để tu tập 
thiền minh sát (chánh niệm) để giúp khởi sinh trí tuệ giải thoát. 


(3) Chia Sẻ Công Đửc 

Thiền tập là một hành động tốt thiện. Bạn càng nỗ lực hành 
thiền đúng đắn, bạn càng có thêm sự lành mạnh và niềm an lạc của 
tâm, và việc hành thiền đúng đắn như vậy tích tích thêm nhiều 
nghiệp tốt. 

Cách hay nhất mà những người tu thiền thường làm khi kết 
thúc một buổi thiền hay khóa thiền là nguyện trong tâm chia sẻ 
công đức cho những người khác (công đức có được từ một hành 
động tốt: đó là việc hành thiền). Việc chia sẻ công đức thường 
được gọi là hồi hướng công đức. (Phụ Lục 20) 

Nguyện chia sẻ những công đức cho tất cả mọi chúng sinh và 
những người thân quyến thuộc đã mất. Điều này làm tăng trưởng 
tâm Rộng Lượng (bố thí) của bạn, và giúp cho mọi chúng sinh và 
thân nhân chia sẻ được những công đức đó từ bạn. 


116 « Con đường của chúng ta 


Thật ra việc chia sẻ công đức thường được thực hiện sau khi 
thực hiện một hành động công đức tốt đẹp, chứ không phải chỉ 
riêng hành động thiền tập. 

Ví dụ những hành động công đức là những hành động bố thí, 
làm từ thiện, giúp đỡ tài vật cho những người nghèo khổ, người 
già, người bệnh tật, hoặc dành cho người khác thái độ lễ phép, 
củng dường cho những bậc chân tu, tặng cho mọi người một nụ 
cười khi gặp, dành lòng trắc ẩn cho người thiếu may mắn, không 
khinh khi rẻ rúng người nghèo hèn...cho đến những việc chia sẻ 
tốt đẹp khác trong đời, ngay cả việc nhường một chỗ ngồi trên xe 
buýt hay một chỗ xếp hàng cho một người lớn tuổi... Nói chung, 
từng hành động, thái độ của chúng ta từ trong nhà cho đến bên 
ngoài nếu luôn luôn tốt lành, thì tất cả những hành động và thái độ 
đó đều trở thành những hành động công đức. 

Và việc giảng dạy hay nói về Phật Pháp cho những người khác 
nghe thì cũng được cho là “hành động công đức”, và đó là hành 
động công đức cao quý nhất bởi vì món quà bạn tặng là “Giáo 
Pháp” (dhamma), là những chân lý và lẽ thật của sự sống. 

Mọi người đều trải qua những lúc thăng trầm lên xuống trong 
kiếp sống của mình. Vào những lúc bị stress hay khốn khó, nên 
ngồi lại thiền về Tâm Từ và chia sẻ công đức với mọi người. Bạn 
luôn có lòng từ bi chia sẻ với mọi người, thì khi bạn cần sự giúp 
đỡ, chắc chắn sẽ có nhiều người giúp đỡ và chia sẻ với bạn. 

Tùy thuộc vào những Nghiệp tốt xấu trong quá khứ của bạn, sự 
tốt đẹp hay niềm an lạc hay kết quả thực hành sẽ xảy ra nhanh hay 
chậm đối với bạn. Nhưng dù chậm hay nhanh, xu hướng “tốt lành 
hơn” chắc chắn sẽ là hướng-đến với chúng ta, nếu ta bắt đầu chọn 
làm những hành động tốt lành. Và khi niềm an lạc phúc lành đến 
với chúng ta, chúng ta nên biết ơn tất cả mọi điều, mọi duyên lành 
xung quanh ta, mọi người xung quanh còn sống và khuất mặt! 



Chương 5 - Thực hành hàng ngày «117 


(4) Sự Chú Tâm (Chánh Niệm) 

Chương sau sẽ giới thiệu cho bạn những hướng dẫn và phương 
pháp tập thiền một cách căn bản và cụ thể. 

Vì thiền là một trong ba phần quan trọng của “công thức” thực 
hành hàng ngày để chúng ta trở thành người tốt trong mục tiêu đầy 
ý nghĩa “//ạy Làm Người Tổtr, cho nên cần giới thiệu cái “công 
cụ” rất quan trọng của các phương pháo thiền: đó là sự “chú tâm”, 
hay còn gọi là “chánh niệm”. Tiếng Pali là sati. 

► Sự “Chú Tâm” hay khả năng “Chú Tâm” dường như sẽ 
quyết định phần lớn kết quả thiền tập của chúng ta, như các thiền 
sư đã luôn nhấn mạnh. 

“Chú Tâm” ở đây là sự quan sát, nhìn, theo dõi, hằng 
biết.. .một cách chú ý và có ý thức. 

Không riêng trong đạo Phật, sự “chú tâm” (chánh niệm) cũng 
được dùng chủ yếu trong phương pháp thiền tập để giữ gìn sức 
khỏe, thân tâm, đế chống lại tất cả những stress và những phiền 
muộn đau khổ trong đời thường. Neu bạn chỉ đơn thuần là một 
người đến với thiền tập vì mục đích mang lại sức khỏe và sự thư 
giãn trong thân tâm, thì bạn cũng sẽ thấy được những kết quả kỳ 
diệu mà sự “Chú Tâm” sẽ mang lại trong những bài tập thể dục đó. 

ở đây chúng ta đang nói về sự “Chú Tâm” được áp dụng trong 
các phương pháp thiền Phật giáo, như Thiền về Tâm Từ, Thiền 
Định, Thiền Tuệ Minh Sát... KHi bạn tu tập sự “chú tâm”, bạn sẽ 
dần dần tăng khả năng chú ý, khả năng quan sát, luôn luôn thấy 
biết, hằng biết và tỉnh giác về những sự vật đang diễn ra. Khả năng 
tỉnh giác càng cai thì bạn càng dễ nhìn thấy những hiện tượng thân 
tâm đúng thực “n/ỉu chủng là”, tức là thấy được sự-thật. 



118 « Con đường của chúng ta 


► Sự “chú tâm” ở đây là chú ý quan sát mọi sự việc diễn ra, và 
không can thiệp gì vào những sự việc đó. Chỉ quan sát, chú ý, tỉnh 
giác về mọi việc đang diễn ra trong giây phút hiện tại. 

► Sự chú tâm chánh niệm {satĩ) không phải chỉ đuợc thực 
hành trong lúc hành thiền, mà có thể thực hà nh trong mọi lúc, mọi 
nơi, bất kể ngày, đêm, bất kể lúc bạn đang làm gì, nghĩ gì. 

Chẳng hạn, bạn chỉ cần quan sát, chú ý vào những tu thế của 
thân, lúc mình đang đi, đang ngồi, đang đứng, đang nằm. Nghĩa là 
khi mình đang đi, mình biết rõ mình đang đi; khi đang đứng, mình 
chú ý mình đang đứng; khi đang ngồi, mình ý thức rõ ràng mình 
đang ngồi. Cứ chú tâm nhu vậy vào cử động cơ thể. 

Đặc biệt, nếu bạn chú tâm quan sát hơi thở vào-ra của mình 
trong giây phút hiện-tại, thì bạn đã bắt đầu tiến bộ trong việc tu tập 
“công cụ” chú tâm chánh niệm rồi, bạn bắt đầu hoàn toàn có ý thức 
về hơi thở của mình. Neu bạn có ý thức và luôn có khả năng chú 
tâm vào hơi-thở của mình, thì bạn đang có đuợc “kỹ thuật” về 
thiền quán (đó là chánh niệm). Nguời có khả năng và thói quên 
“thở chánh niệm” thì nguời đó đang “thực sự sống” với thân tâm 
của mình. (Phụ Lục 21) 

Rồi bạn sẽ tu tập chú tâm (chánh niệm) về Cảm Giác (cảm thọ) 
của mình. Mọi lúc mọi nơi, bạn luôn luôn có cảm giác, đó là phản- 
ứng của thân tâm mình về một đối tuợng của bên ngoài tiếp xúc 
vào thân tâm của bạn. Những cảm giác có đuợc thông qua năm 
giác quan (căn), tạo điều kiện làm khởi sinh những cảm giác về 
thân và những cảm nhận về tâm của mình. Bạn chỉ cần quan sát 
cảm giác của mình ra sao, dù nó là khó chịu, dễ chịu hay trung 
tính, bạn cũng không cần phải can thiệp. Chỉ cần quan sát chúng. 
Chỉ cần “nhìn” những cảm giác của mình mà không cần phải 
“đụng” hay “dính líu” hay “khởi tâm” này nọ đến chúng. Nhu vậy 
là cách quan sát (quán sát, quán niệm, chánh niệm) về cảm giác. 


Chương 5 - Thực hành hàng ngày «119 


Trong sinh hoạt hàng ngày, bạn chỉ cần “chùng xuống” hay 
“ngồi lại” quan sát một cách có ý thức mọi chuyện đang diễn ra. Ví 
dụ, khi điện thoại reo, bạn chỉ cần ý thức là mình đang nghe 
chuông điện thoại, biết mình đang có ý định nghe điện thoại, và 
hành động bốc điện thoại lên.. .Nghe có vẻ nhu bạn chỉ lo chú tâm 
vào những việc xảy ra, rồi sẽ không biết nói gì khi bắt điện thoại 
lên. Không phải vậy. Bạn nói chuyện trên điện thoại nội dung gì 
không ảnh huởng gì đến việc chú tâm vào những việc xảy ra vào 
lúc nó xảy ra đó. Bạn chỉ cần chú tâm biết mình đang nói điện 
thoại, còn nội dung thì do phần khác của tâm trí bạn làm việc!. Vậy 
thôi. Có nghĩa là khi nói chuyện điện thoại, bạn ý thức và chú tâm 
vào việc mình đang nói điện thoại, chứ không phải vừa cầm điện 
thoại nói, vừa chồm lên chồm xuống xem nguời hàng xóm đang 
cho gà ăn hay đang làm gì. Mục đích là tập cho đuợc khả năng 
chú-tâm của mình. Thậm chí khi bạn buớc đi từ phòng này sang 
phòng khác trong nhà bạn, bạn cũng ý thức đuợc rằng mình đang 
đi bộ, đi từ phòng này sang phòng khác. 

Mới nghe thì bạn thấy nhu mình đang làm những việc vô bổ 
không đâu. Nhung không phải vậy. Neu bạn tu tập đuợc nhu vậy, 
bạn sẽ thấy kết quả chú tâm sẽ mang đến sự bình an của tâm. Mục 
đích của tất cả phuơng pháp và công cụ thiền là giúp tăng truởng 
sự định-tâm và khả năng chánh-niệm của bạn. Sự định-tâm và khả 
năng chánh-niệm chính là công cụ giúp tạo ra trí-tuệ nhìn thấy sự 
thật của mọi hiện tuợng nhu-chúng-đích-thực-là. Đó là loại trí tuệ 
giúp giải thoát. 

Một ví dụ khác, nhu khi bạn đang giận. Bạn chỉ cần “chùng 
lại” và quan sát ccm giận (một loại cảm giác) của mình. Bạn không 
còn chú tâm đến đối tuợng mà bạn giận hay đối tuợng đang làm 
bạn giận, mà chỉ đcm thuần chú tâm “nhìn” ccm giận của mình. 
Nhiều nguời còn quan sát để “nhìn” nguồn gốc và lý do tại sao tâm 
mình khởi sinh cảm giác sân giận đó. Ngay lúc lúc bạn chú tâm 



120 • Con đường của chúng ta 


nhìn vào cơn giận, cơn giận tự nhiên giảm xuống hay biến mất, cứ 
nó ‘mắc cỡ’ khi bạn nhìn nó vậy”, nói như Hòa thượng TS. w. 
Rahula vậy. Bạn hãy thử tập và thấy. Bởi vì khi mình chỉ “chú 
tâm” đến cơn giận, thì mình đâu còn “lo” việc giận dữ nữa, vì vậy 
cơn giận cũng đâu còn. Vì vậy, những người hành thiền lâu ngày, 
bằng khả năng “chú tâm” (chánh niệm) như vậy, họ có khả năng 
kiểm soát cảm giác và tình cảm của mình, và đa số họ có thần kinh 
bình lặng, êm đềm hơn những người khác, theo kết luận của khoa 
học. 


Sự “chú tâm” (tỉnh giác, chánh niệm) là một công cụ, một 
phương pháp đơn sơ, nhưng vô cùng mầu nhiệm, do chính Đức 
Phật chỉ dạy cho những đệ tử của Người. Phật khuyên dạy rằng 
Chú Tâm (chánh niệm) là phương pháp quan trọng nhất trong thiền 
tập để chứng đạt niềm an lạc và trí tuệ giác ngộ. 

Phật còn tuyên giảng rằng, chỉ cần thực hành chuyên chú, “chú 
tâm” vào những hành vi của Thân, của Tâm, của những Đổi tượng 
của tâm, thì đang thực sự “sống” với mình trong giây-phút hiện- 
tại. 


“£>ậy là con đường trực chỉ, này các Tỳ kheo, để làm thanh 
tịnh chúng sinh, để vượt qua sự buồn đau và sầu não, để tiêu 
trừ sự khổ và phiền não, để bước đến được con đường chánh 
Đạo, để chứng đạt Nỉết-bàn, được gọi là “Bổn Nen Tảng 
Chánh Niệm”. 

{Trích Kỉnh “Bốn Nen Tảng Chánh Niệm”} 

Sự chú tâm là chú tâm vào “ngay” lúc những sự việc đang diễn 
ra. Tức là bạn luôn luôn chú ý (“nhìn”, “quán sát”, “hằng biết”, 
“tỉnh giác”) vào từng mỗi thứ đang diễn ra “ngay lúc nó đang diễn 
ra”. Khi nó không còn diễn ra thì thôi. Thì ta bắt đầu chú tâm vào 
những cái đang diễn ra tiếp theo. Bạn chú tâm vào “hiện tại”, 



Chương 5 — Thực hành hàng ngày «121 


những gì đang diễn ra ngay trong ‘''giây phút hiện tại”. Bạn đang 
tỉnh thức, bạn đang “sống trong hiện tại”. 

Neu bạn tu tập được sự chú tâm tốt, thì trong cuộc sống, bạn sẽ 
có khả năng chú tâm tập trung vào những công việc, những hành 
động và cảm giác hiện tại của bạn, chứ tâm không luôn bị trôi giạt, 
luôn vọng tưởng nhìn ngó trước sau và xa xôi; bạn luôn biết rõ và 
trải-nghiệm thực sự những gì đang xảy ra, dù đó là cảm giác hạnh 
phúc hay khổ đau trong thân tâm của mình. 

Thiền tập là nâng cao khả năng chú tâm và quán sát vào sự 
sống hiện-tại của mình. Thiền sư Nhất Hạnh cũng đã từng dạy 
rằng: những người sống trong giờ phút hiện tại là những người 
hạnh phúc nhất. (Phụ Lục 22). 

Vì sao? Vì những gì đã xảy ra là quá khứ dù mới cách đây một 
phút, là đã qua rồi, là đã “chết” rồi. Và những gì sau đó thì chưa 
xảy đến, chưa diễn ra, biết đâu mà “nhìn” hay suy tưởng về chúng. 
Hãy trở nên thiết thực!. Hãy quán sát, hãy “nhìn” vào khoảnh khắc 
hiện-tại, sống trong mỗi giây phút hiện tại!. Chỉ có như vậy bạn 
mới đang sống thực sự, và thấy rõ được cuộc sống diễn ra “như nó 
là”. Không ai “thực sự” sống với quá khứ và tưcmg lai, vì cả hai 
đều là “ảo”. Vì vậy, hạnh phúc thực sự thì chỉ có được và cảm 
nhận được trong hiện-tại mà thôi. (Phụ Lục 23) 

► Bạn không nên lẫn lộn sự "chú tâm” này với hà nh động “cơ 
định tâm” vào một chỗ, vào một đối tượng cố định nào đó. Sự “tập 
trung” hay “cố định tâm” vào một đối tượng cố định là phương 
pháp của “thiền định” nhằm mục đích tạo sự định-tâm sâu của tâm 
vào một đối tượng duy nhất. 

Việc định-tâm thiền định là “dán” tâm vào đối tượng cố định, 
một cách liên tục, không rời bỏ. Còn sự chú-tâm (chánh niệm) chú 
tâm để “quan sát” (nhìn, tỉnh giác) vào từng mỗi sự việc hiện 


122 • Con đường của chúng ta 


tượng đang diễn ra, hết đối tượng này đến đối tượng khác, chứ 
không phải chỉ một đối tượng duy nhất. 

Một người chỉ ngồi tập trung tâm trí vào một-điểm hay một đề- 
mục duy nhất nào đó thì là “định tâm”. Còn một người thì chú tâm 
“quan sát” mọi sự đang diễn ra và kết thúc, như việc mình đang 
rửa cái chén, mình đang nấu tô mì, chuông điện thoại đang reo, 
mình đang có cảm giác buồn chán..., thì đó là chánh-niệm. Sự chú 
tâm trong thiền chánh niệm (đồng nghĩa với thiền tuệ, thiền quán, 
thiền minh sát) giống như kiểu một người bảo vệ đang theo dõi 
trên màn hình của camera an ninh mọi sự diễn ra, từng kẻ đến, 
người đi trong một toà nhà vậy. Nhưng người quan sát không can 
thiệp vào sự đến đi của mọi người (nếu không có xảy ra chuyện gì 
về an ninh). 

Nói cách khác, sự chú-tâm trong thiền-định là sự tập trung, hội 
tụ tâm vào một đối tượng duy nhất để giúp tâm không lăng xăng và 
đạt đến độ hợp-nhất của tâm, gọi là định. Còn sự chú-tâm trong 
thiền quán là sự chú tâm quán sát, là sự theo dõi, nhìn xem nhiều 
đối tượng và hiện tượng khởi sinh và biến mất như-chúng-là. Sự 
chú-tâm trong thiền-định giống như sự nhắm vào một mục tiêu của 
một tay súng hay tay cung. Sự chú-tâm của thiền chánh niệm thì 
giống như sự quan sát, sự nhìn thấy từng đối tượng đến đi bằng 
một ống nhòm hay camera quan sát. 


(5) Sự Học & Chia sẻ Giáo Pháp (Dhamma) 

Neu bạn có thời gian, mỗi ngày bạn nên cố gắng học ít nhất vài 
điều giáo lý trong Phật Pháp. 


Neu bạn có thời gian nhiều và hiểu rằng không nên tiêu tốn 
thời gian vào những việc vô ích hay những việc giải trí thoáng qua 



Chương 5 - Thực hành hàng ngày «123 


và vô bổ, bạn nên chuyên tâm đọc nhiều kinh sách Phật giáo, nhu 
là một cách đi tìm chân-lý và trả lời nhiều câu hỏi quan trọng cho 
cuộc-đời mình. 

Neu bạn đọc đuợc nhiều điều hay lẽ thật trong giáo lý Phật 
giáo, bạn có thế sau đó thảo luận và chia sẻ với những nguời khác 
để họ cũng hiểu biết nhu bạn. Việc chia sẻ đó đuợc cho là một 
công việc công đức và cao quý nhất trong tất cả mọi hành động 
chia sẻ, bố thí, hiến tặng trên thế gian. Neu bạn chua là một diễn 
giả, thì bạn có thế thảo luận, chia sẻ những kiến thức đó với bạn 
bè, anh em, họ hàng xung quanh hoặc cả cha mẹ của mình. 

Đức Phật đã nói rằng, chỉ có một cách mà chúng ta có thể trả 
hiếu và đền đáp hết công ơn sinh thành của cha mẹ là mang Phật 
Pháp đến với cha mẹ, hoặc mang cha mẹ đến với Phật Pháp. Việc 
thảo luận, bàn bạc về giáo pháp với cha mẹ, khuyến khích cha mẹ 
quy y vào Tam Bảo, hiểu đuợc những chân lý của Đức Phật và 
thực hành những trách phận của nguời Phật tử tại gia là vô cùng 
quý giá và đầy công đức. Còn những sự chăm sóc khác dành cho 
cha mẹ, theo Phật, ngay cả “đặt cha mẹ lên vai mình suốt một trăm 
năm”, cũng không thể nào đền đáp hết công ơn đấng sinh thành, 
hơn là việc giúp cho cha mẹ mình đuợc biết và gần gũi với giáo 
pháp của Đức Phật. 

Tôi đã thuờng gặp một số su thầy thuộc những thiền viện Trúc 
Lâm, Thuờng Chiếu...đã thực hiện đuợc những tâm nguyện này 
theo lời Phật dạy. Các thầy vừa xuất gia tu hành vừa huớng dẫn 
cha mẹ về Phật Pháp và sau một thời gian, một số bậc cha mẹ của 
các thầy cũng xuất gia đi tu ở những thiền viện và chùa chiền khác. 

Neu bạn là nguời đã có gia đình và con cái, ngoài việc dạy dỗ 
những điều cần thiết cho học hành và cuộc sống, bạn cũng có thể 
xen vào chỉ dạy về những chân lý giáo pháp cho con mình, giúp 
cho những đức trẻ lớn có đuợc những cách suy nghĩ nền tảng về 



124 • Con đường của chúng ta 


đạo đức và Phật giáo. Những lời dạy của Đức Phật về đạo đức cá 
nhân và gia đình luôn luôn có giá trị và vẫn luôn đúng với mọi 
hoàn cảnh con nguời cho đến tận hôm nay. 

Khi bạn chia sẻ kiến thức Phật Pháp cho nguời khác, điều đó 
sẽ trở thành những món quà cao quý nhất. Những món quà mà bạn 
và những nguời đó sẽ mang theo suốt cả cuộc đời này, cho đến tận 
những kiếp sống mai sau, bởi vì, nhu đã nói trên, món quà bạn 
tặng chính là “Giáo Pháp” (Dhamma), là những chân lý, lẽ thật. 

Hành động chia sẻ, bố thí giáo pháp là sự bố thí cao nhất. Việc 
chia sẻ kiến thức Phật Pháp có thể đuợc thực hành bằng những 
việc cụ thể nhu: 

(1) Bạn sẽ nói, diễn đạt, dạy lại cho nguời khác nghe những 
giáo pháp bạn đã học đuợc; 

(2) Bạn có thể cùng đến thảo luận, trao đổi những kiến thức 
Phật pháp với một nguời khác; 

(3) Bạn có thể mua hay quyên tiền mua, in ấn kinh sách và bài 
giảng bằng sách hay bằng băng đĩa CD, MP3, DVD để ấn tống hay 
tặng cho những nơi mà bà con Phật tử thiếu thốn những điều kiện 
vật chất, đặc biệt những nơi mà các su thầy, vì những hoàn cảnh 
nào đó, ít bao giờ giảng dạy giáo pháp cho bà con, Phật tử. 

(4) Bạn có thế tham gia vào các “đạo tràng” (tức những nhóm 
tự nguyện tập trung ở các chùa để nghe giảng giáo pháp) để cùng 
mọi nguời học tập giáo lý; giúp mỗi nguời một tay vào những việc 
Phật sự để cho đạo tràng ngày một ổn định và hữu ích. 

(5) Bạn có thể tổ chức những khóa giảng Phật pháp ở địa 
phuơng nào đó, nhu làng quê có bà con của mình, và mời những 
bậc chân tu đến giảng dạy cho bà con ở nơi đó. 



Chương 5 — Thực hành hàng ngày «125 


(6) Bạn có thể quyên góp in những bài giảng hay, những điều 
Phật nhắc nhở, những gì đáng tôn trọng và kỷ niệm rồi cùng đến 
phát cho mọi nguời trong những buổi lễ ở các chùa vào các dịp lễ 
nhu Phật Đản Sinh, Mùa Vu Lan, những ngày Vía Phật quan trọng, 
những ngày Rằm, những ngày Tet đầu năm tuơi đẹp... 

► Đó là cơ hội để khi có nhiều Phật tử và khách đến viếng 
chùa và họ có cơ duyên nhận và đọc những lời dạy đó. Dần dần 
trong số họ sẽ có cơ hội tìm hiểu những chân lý Phật đã dạy và 
huớng vào con đuờng đạo một cách đúng đắn. Sau khi đọc đuợc 
những điều hay lẽ thật, họ sẽ thầm cảm ơn bạn rất nhiều. 


Món quà về chân lý (giáo pháp) là món quà cao quý nhất! 
Bố thí Pháp là bố thí cao quý nhất trong tất cả bổ thú 


(6) Sự Tử Tế 

Có nghĩa là Lòng Tốt, có nghĩa là thái độ tử tế, hành động tử 
tế đối với mọi nguời xung quanh. Hãy luôn luôn mở rộng tấm 
lòng, luôn luôn nhẫn nhục và nhún nhuờng. Đối xử với mọi nguời 
bằng sự tôn trọng và đối xử với mọi thứ bằng lòng tế nhị, lòng tốt. 

Sự thật thì thuờng những nguời huớng thiện theo con đuờng 
đạo đức thì biểu hiện và thái độ của họ trước mọi người là tử tế và 
tốt bụng!. 


126 • Con đường của chúng ta 


Còn những người đã bước vào thực hành con đường đạo và 
thường xuyên tu dưỡng tâm tánh thì luôn biểu hiện và hành xử một 
cách tử tế và tốt bụng đối với mọi người. 

Sự tử tế và tốt bụng sẽ giúp cho tâm được tốt và lành mạnh 
hơn, giúp chúng ta cảm thấy vinh hạnh và nhiệt thành trong những 
việc tu tập khác hàng ngày. 


(7) Vấn Đề “Tụng Kinh” Trong Phật Giáo 

Đây tuy không phải là vấn đề quan trọng bậc nhất (như là thực 
hành giáo pháp và thiền tập) trong đạo Phật, nhưng cũng quan 
trọng và cần được giải thích cho các bạn, do có nhiều sự hiểu biết 
khác nhau trong giới Phật tử. 

Những người sơ cơ thường là xem đạo Phật chính là việc cạo 
đầu và tụng kinh. Một số đông khác thì lại quan niệm rằng tụng 
kinh là việc bắt buộc phải làm trong các nghi lễ như đám chết, 
cúng sao...Một số khác lại quan niệm rằng việc tụng đọc kinh là 
phải do thầy chùa, thầy tụng đọc, thầy tu, chứ dân thường không 
cần tụng, không cần phải học và hiểu biết về những kinh đó. Một 
số đông khác thì lại quả quyết rằng việc tụng kinh sẽ có phước-quả 
như ý đồ ‘cầu nguyện’, và kết-quả nhiều hay ít là tùy thuộc do nơi 
ông thầy tụng, chẳng hạn người tụng phải là thượng tọa, hòa 
thượng nổi tiếng, phải có giọng tụng hay, mang chất ‘cải lương’, bi 
ai, nghe là cảm động, nghe muốn khóc...thì mới đúng là tụng kinh. 
Còn những người tụng với giọng không truyền cảm, không bi ai thì 
sẽ làm hỏng những đám cúng, đám chết, và người nghe thường cho 
là sẽ ít mang lại phước-quả... 

Thực ra, những cách nghĩ và thực hành lâu đời như vậy là 
không-đúng với ý nghĩa trong Phật giáo. 



Chương 5 — Thực hành hàng ngày «127 


(A) Vậy việc đọc tụng kinh là gì? 

Theo thiền sư Bhikkhu Dhammasami:^ 

“Fzẹc tụng kinh hầu như là phố biến trong tất cả mọi tôn giảo. 
Phật giảo cũng không ngoại lệ trong vấn đề này. Tuy nhiên, 
mục đích và công dụng của việc tụng kinh trong Phật giáo là 
khác với những tôn giảo khác. Quan điếm của Phật giáo từ 
trong nguyên thủy là không xem việc tụng kinh như là sự 
‘cầu nguyện’. Tụng kinh trong đạo Phật không phải là hình 
thức hay ỷ nghĩa cầu nguyệnl.” 

Đức Phật đã luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng mình phải chịu 
trách nhiệm vào những hành động do mình làm và hậu quả của 
chúng. Và vì vậy Phật đã nhấn mạnh nhiều lần rằng trong đời sống 
tâm linh, mỗi người hãy tự là nơi nương tựa của chính mình, chứ 
không không nương tựa vào ai khác hay van xin ai. (Việc nương 
tựa vào Tam Bảo mang một ý nghĩa khác về trí tuệ và giúp thực 
hành). Điều này đã được kinh điển ghi lại như là những lòi cuối 
cùng của Phật trước khi Phật từ giã trần gian: 

“Vạy Ananda, phải dựa vào chính mình, hãy là nơi nương tựa 
của chính mình, chứ không phải người khác, tức là phải dựa 
vào Giáo Pháp, nương tựa vào Giáo Pháp”. 

Khi một người Phật tử tụng kinh một cách đúng đắn thì không 
phải người đó đang cầu nguyện ơn trên hay người nào đó (như chư 
Phật hay Bồ-tát) cứu mình khỏi hiểm nguy và bất hạnh, cũng 


Tham khảo thêm theo bài giảng Việc Thực Hành Tụng Kinh Trong Phật Giáo 
(The Practice of Chanting in Buddhism) của thiền sư Bhikkhu Dhammasami, 
Miến Điện. 



128 • Con đường của chúng ta 


không phải hy vọng hay cầu mong mình được những ‘bậc bề trên’ 
gia hộ hay ban phước cho mình được lên ‘thiên đàng’ sau khi chết. 

Thay vì vậy, việc đọc tụng kinh trong đạo Phật chỉ là đế học, 
dạy, triết giảng hoặc để ôn, nhớ, thuộc những lời lời dạy của Đức 
Phật. 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikaya) có một số bài 
kinh dạy về những “mục đích” của việc đọc tụng kinh, ví dụ như 
kinh ''Người Song Trong Giảo Pháp” (Dhammavihari Sutta). Kinh 
này phân rõ năm dạng người đọc tụng kinh, đó là: 

1. Thứ nhất, dạng người đọc kinh chỉ để học iparỉyattỉ bahulo), 
chứ thật ra không có thực hành theo kinh; 

2. Thứ hai là dạng người đọc kinh chỉ để dạy dạy, để thuyết 
pháp cho người khác iparỉyatti bahuỉo), nhưng không thực 
hành gì cả. Dạng này có thể giống như những giáo viên, 
những người nghiên cứu và giảng dạy Phật giáo...ngày nay, 
chỉ nghiên cứu đạo để dạy chứ không theo đạo. 

3. Thứ ba là những người đọc kinh chỉ quan tâm đến “tính triết 
học” của lời kinh iyỉtakka bahuỉo). Dạng này có thể giống 
như những người chỉ đơn thuần nghiên cứu tôn giáo và triết 
học chỉ để thỏa mãn nhu cầu hiểu biết về các triết học mà 
thôi. Thường những người này cũng không thực hành theo 
đạo. 

4. Thứ tư là những Phật tử tụng đọc một cách chú tâm và nhiệt 
thành với mục đích ôn, nhớ và thuộc lòng kinh (sajjahayaka- 
bahuỉo), và đôi khi cũng mong cầu một số những sự mầu 
nhiệm của việc tụng kinh. 

5. Cuối cùng là những người đọc tụng kinh và thực hành theo 
lời dạy trong kinh trong đời sống hàng ngày của mình, tức 
“hiện trú” {viharĩ) hay sống trong giáo pháp ỢDhamma- 



Chương 5 — Thực hành hàng ngày «129 


vỉharỉ). Họ là những người đọc tụng kinh và cùng lúc thực 
hành Giáo Pháp ghi trong kinh, giáo lý và thực hành song 
song. 

Như vậy từ kinh ‘'Người Song Trong Giáo Pháp'" này, chúng ta 
thấy rằng chủ trương và truyền thống vừa tụng đọc kinh vừa thực 
hành Giáo Pháp đã xuất hiện vào thời của Đức Phật. Nội dung bài 
kinh cũng là là những lời tiên đoán và định dạng của Đức Phật về 
việc đọc kinh từ đó và sau này!. 

>-Sau khi hiểu rõ sự phân loại những dạng người đọc tụng 
kinh như Đức Phật đã nói trong kinh này, chúng ta hãy tự xem 
lại mình thuộc dạng người nào trên đây và lý do tại sao chúng ta 
đọc kinh, tụng kinh!. 

Thật ra việc đọc kinh, tụng kinh, hay học kinh là những việc 
làm cần thiết và đáng khen ngợi. Tuy nhiên, với tinh thần khuyến 
khích để lợi ích hơn, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng ở Việt 
Nam dạng người tụng kinh thứ nhất và thứ tư là rất nhiều. 

Có rất nhiều người ở nhà hoặc đến đạo tràng để đọc tụng kinh 
nhưng thật sự ít được sư thầy giảng giải hết ý nghĩa của những lời 
kinh. Hoặc rất nhiều người thường xuyên đến tụng kinh theo ý 
nghĩa là ‘cầu xin’ hay ‘cầu vọng’ vào những điều mầu nhiệm và 
phước báu sẽ đến với mình. Phật dạy con đường thực hành, và lời 
dạy được ghi lại thành các bài kinh. Bây giờ họ đọc kinh cứ như là 
đọc lại cho Phật nghe và chứng công cho họ vậy. 


(B) Lý do những Phật tử cần tụng kinh? 

Trong những ngày cổ xưa, trước khi có những phương tiện ghi 
chép (như sách vở, dịch thuật chuyển ngữ và máy vi tính) như 
ngày nay, thì mọi người đều phải học nhớ thuộc những bài kinh. 


130 • Con đường của chúng ta 


Và sau khi học thuộc những bài kinh, mọi nguời phải thuờng 
xuyên đọc tụng lại để khỏi quên, để đối chiếu lẫn nhau, để bảo tồn 
đúng nội dung nguyên thủy và truyền tụng cho những thế hệ sau 
đó. Neu họ không đọc tụng kinh thuờng xuyên hàng ngày thì khả 
năng là sẽ bị quên, bị rơi rớt những câu, chữ hay các phần của bài 
kinh. 

Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikaya) đã ghi rõ rằng: 

“Nếu những bài kinh không được bảo tồn một cách đúng 

đắn thì có ngày Phật Pháp (Sasana) sẽ bị biến mất”.^ 

Vì vậy, việc đọc tụng để nhớ thuộc những bài kinh hàng ngày 
vào thời đó là việc làm vô cùng quan trọng!. 

Chính vì lý do này những nguời xua đã tổ chức và khuyến 
khích việc đọc tụng kinh thuờng xuyên. Việc đọc tụng kinh là sự 
sống còn của Giáo Pháp (Dhamma). 

Và bây giờ, chúng ta đã có đầy đủ những phuơng tiện ghi chép 
và luu trữ một cách hiện đại, vậy chúng ta vẫn còn đọc tụng kinh 
để làm gì? Có những lý do nào khác nữa phải không? 

Thiền su Bhikkhu Dhammasami ghi rằng: 

“Thật ra cũng còn có những lý do khác cũng hữu lý đê mọi 
người tiếp tục đọc tụng các bài kinh. Việc tụng kinh đều đặn giúp 
người tụng có (1) được sự tự tin, yên tâm và thanh tịnh và làm 
tăng thêm lòng nhiệt thành theo đạo của mình. Lòng nhiệt thành 
ở đây thật sự là một nguồn lực. Nó được gọi là năng lực của niềm 


^ Nguyên văn tiếng Pali: 

"Dve 'me bhikkhave dhamma saddhammassa sammosaya antaradhanaya 
samvattanti. Katame dve. Dunnkikkhittam ca pada-byancanam attho ca 
dunnito". 



Chương 5 — Thực hành hàng ngày «131 


tin hay tin lực (saddha-bala). Tin lực nói chung sẽ làm tăng thêm 
năng lượng cho đời sống của chúng ta.'''' 

‘"Bản thân tôi không cỏn biết có những lý do nào khác nữa. 
Đổi với tôi, đơn giản là tôi cảm thay hoan hỷ, dễ chịu và thanh tịnh 
khi mình đọc tụng đúng đắn một bài kỉnh. Tôi cảm thấy tự tin về 
mình hơn. Tôi cảm thấy nó có một phần làm cho sự nhiệt thành về 
đạo của mình tăng lên. Ngoài ra, không còn lý do nào mà tôi phải 
tụng kinh cả'”. 

Trong những truyền thống dạy và học Phật Pháp chính quy ở 
các tu viện thì việc đọc để học kinh, việc học thuộc lòng những bài 
kinh vẫn còn là một phần phải làm. Vì sao? Vì việc này cũng (2) 
giúp cho những người xuất gia thuộc biết nhiều kinh để sau này 
đi giảng dạy cho những Phật tử khác nhau. Bởi vì việc giảng dạy 
Giáo Pháp là một việc làm quan trọng bậc nhất đối với mọi người 
mà một tu sĩ Phật giáo cần phải làm!. 

Nói nhu Hòa thuợng Thích Thanh Từ, những su thầy hàng 
ngày sống đuợc để tu hành là nhờ vào công của cúng duờng của thí 
chủ và Phật tử khắp nơi. Vậy chỉ có một cách tốt nhất để trả ơn họ 
là chỉ dạy Giáo Pháp cho họ, ngoài việc tinh tấn tu hành để khỏi 
phụ lòng cúng duờng của họ. 

Còn những khi một nguời tại gia hay xuất gia muốn tìm hiểu rõ 
hơn về tính chất và ý nghĩa của bài kinh, thì việc đọc đi đọc lại, 
tụng thuộc lòng các bài kinh là có lý do chính đáng hơn bao giờ 
hết. 


(C) “Tinh Chất” Của Những Bài Kỉnh 

Cũng theo thiền su Bhikkhu Dhammasami: 


132 • Con đường của chúng ta 


Một bài kinh (sutta), tức là một bài thuyết giảng của Đức Phật, 
ví dụ như kinh “Điềm Lành” {Mangala Sutta) là một lời giải đáp 
cho một thiên thần đang thỉnh cầu Đức Phật giải đáp và chỉ dạy về 
những điều sẽ mang lại những phúc lành và sự tiến bộ về đời sống 
gia đình, xã hội, kinh tế và tâm linh của mọi người. Sự giải đáp 
trong kinh này cũng mang ý nghĩa là Đức Phật đang ^^khuyên dạy 
và hướng dẫn'" mọi người, vì con người trong bản năng ai cũng 
luôn suy tư và mưu cầu có được một đời sống hạnh phúc. Đó là 
tầm-nhìn của Phật, là những nguyên tắc và bước đi mà chúng ta 
cần phải thực hành từ lúc còn niên thiếu cho đến lúc bỏ thân ra đi, 
để có được một đời sống yên tâm và nhiều phúc lành. 

Hầu hết các kinh khác cũng mang tính chất là những ( 1 ) lời 
khuyên dạy và hướng dẫn cho con người như vậy. Đa phần số 
kinh cũng xoay quanh những đề tài về những căn bệnh khó trị của 
con người là Tham, Sân, Si (Lobha, Dosa, Moha) và khuyên dạy 
cách thức để vượt qua chúng để đem lại sự giải thoát và bình an 
cho mình. 

Một tính chất khác của những bài kinh là (2) mang ý nghĩa 
phòng hộ, giúp làm vơi đi những khó khăn, chữa lành đau khổ. Ví 
dụ như Kinh Châu Báu {Ratana Sutta) là một trong những điển 
hình rõ nhất trong ý nghĩa “‘phỏng hộ và cầu mong an lành"'’ vừa 
nói ở đây. Kinh này do Đức Phật nói ra vì mục đích này và ngài 
Ananda đã đi và tụng kinh vòng quanh trong thành Vaisali (Tỳ-xá- 
ly) nhằm mục đích an ủi, phòng hộ tâm, xua tan những sợ hãi và 
khổ đau trong tâm dân chúng đang chịu những thiên tai và và nạn 
chết đói đang hoành hành, khi Đức Phật và Tăng đoàn đang ở đó. 

Kinh “Angulimala Sutta" cũng thuộc dạng kinh mang ý nghĩa 
này, vì kinh đã được tụng một cách đầy cảm động bởi Tỳ kheo 
Angulimala (trước kia là một tướng cướp hung ác) để làm xoa dịu 
những nỗi đau đớn và lo sợ của một người mẹ đang sinh con một 
cách khó khăn. 



Chương 5 — Thực hành hàng ngày «133 


Còn những kinh như Kinh ‘"Mahasamaya Sutta” (Kinh Đại 
Hội) và Kinh “Atanatiya Sutta ” cũng là những kinh mang ý nghĩa 
phòng hộ, bảo vệ và xoa dịu tâm trí của những người đang chịu 
đựng những khó khăn, đau khổ. Chúng ta nhớ lại theo nghi chép 
của kinh điển rằng chính ngài Ananda và ngài Angulimala đã quán 
tưởng và giác ngộ về lòng Từ Bi rất sâu sắc trước khi đọc tụng 
những kinh mang ý nghĩa phòng hộ và cầu mong an lành này cho 
những người dân vào thời Đức Phật còn tại thế. 

Ba bài Kinh “Bojjhanga Sutta ” {Thất Giác ChiÝ {được đọc ba 
lần khi ba vị đại đệ tử của Phật là ngài Đại Ca-diếp, Mục-kiền-lỉên 
và Cunda bị bệnh) là kinh được Phật nói ra và dùng để (3) đọc khi 
có người bị bệnh, nhằm xoa dịu những cơn đau và giúp chữa 
lành bệnh đau. Cũng theo hòa thượng Bhikkhu Dhammasami thì: 
“£)ây là tính chãt thứ ba của các kinh mà chúng ta có thê nhìn ra”. 

Đầu tiên, Đức Phật nói ra kinh này cho ngài Đại Ca-diếp và 
ngài Mục-kiền-liên khi hai vị này đang nằm bệnh. Sau đó, Đức 
Phật bảo ngài Cunda tụng kinh này khi ngài Cunda đang bị bệnh. 
Những loại kinh này mang cả hai ý nghĩa khuyên dạy, hướng dẫn 
và xoa dịu giúp chữa lành sự đau bệnh. 

Tưcmg tự, Kinh ‘"Karaniya-metta Sutta” cũng có những tính 
chất tưcmg tự: hướng dẫn những việc tu tập hàng ngày để tiến bộ 
về trình độ tâm linh và để phòng trá nh những tâm xấu, điều ác. 


* Trong Kinh “Mahakassapa Sutta” (Kinh ”Đại Ca-diếp”) thuộc Tương ưng Bộ 
Kinh (Samyutta Nikaya), Đức Phật đã đọc kinh này đế giúp chữa lành bệnh cho 
ngài Đại Ca-diếp (Maha Kassapa), và lần thứ hai là Phật đọc đế giúp an tâm 
vượt qua bệnh cho ngài Đại Mục-kiền-liên (Maha Moggallana). Còn trong Kinh 
“Mahacunda-bojjhanga Sutta” (Kinh “Thất Giác Chi - Ngài Đại Cunda”) thi 
Đức Phật bảo ngài Cunda đọc kinh này khi ngài bị bệnh. Kinh điến chép lại 
rằng, ngay sau khi mỗi lần kinh này được đọc xong, thi ba người đó cũng hết 
bệnh. 



134 « Con đường của chúng ta 


Nói một cách khác nếu áp dụng theo tinh thần nguyên thủy của 
đạo Phật thì: 

Thứ nhất, (1) việc đọc tụng kinh trong đạo Phật chỉ được làm 
đế học ỷ nghĩa kinh và nhắc nhớ việc thực hành theo kinh mà 
chúng ta cần phải nhớ thực hiện hàng ngày. 

Neu chúng ta đã hiểu đuợc và học đuợc cách thực hành một 
cách đúng đắn và thuần thục từ trong kinh, thì lúc đó việc tụng 
kinh cũng trở thành nhu là một động tác hỗ trợ cho việc “thiền tập” 
vậy. 


Thứ hai, (2) việc đọc tụng kinh vào những lúc, những dịp cần 
thiết đế phòng hộ, đế xoa dịu, an ủi và cầu mong an lành. 

Bạn có thê gọi những loại kinh dùng cho ỷ nghĩa này là “kinh 
phòng hộ và cầu an”, như mọi người thường gọi, nhưng nghĩa 
“cầu an ” ở đây không có nghĩa như ‘cầu nguyện ’ của những tôn 
giảo khác. Chúng ta có lý do chính đáng đế cầu mong an lành, chứ 
không phải tụng đế xin trời đất ban phép mầu đế ban ngay cho gạo 
lúa lúc chết đói, hoặc làm biến mất ngay hết dịch bệnh. Vì kinh là 
do Đức Phật nói ra, và nếu có tụng đế xin phép mầu theo nghĩa đó 
thì có lẽ tốt hơn hãy đến xin trực tiếp Đức Phật. Mục đích “cầu 
an ” là làm cho “năng lực tâm linh ” trong thân tâm mạnh mẽ hơn 
đế phòng hộ những điều xấu ấc, xua tan điềm gõ, an ủi và xua đi 
những hồn ma, quỷ thần, hắc ám; và làm an lành những tâm-trạng 
đang đau khô, khó khăn. 

Cuối cùng, nhu vừa nói trên, thì (3) lợi ích của việc tụng kinh 
là về mục đích về “thiền-tập”. Tụng kinh đế luyện tập sự tập trung 
và không xao lãng của tâm. Khi một nguời đọc tụng kinh, thì 
nguời đó tập trung vào lời của bài kinh, vào “sự tụng đọc” bài 
kinh, thì tâm sẽ tập trung, không lăng xăng đây đó, không khởi 
sinh những tâm ý bất thiện. 



Chương 5 — Thực hành hàng ngày «135 


Điều này cũng được áp dụng trong Tịnh Độ tông của Phật giáo 
Đại thừa. Phật tử tụng kinh với ý nghĩa hướng thiện tâm và lòng tin 
về Đức Phật A-Di-Đà, đúng theo tinh thần triết lý của tông môn 
này, nhưng họ cũng lấy việc tụng kinh đó như một việc thiền tập, 
ví dụ như khi tụng kinh một cách đúng đắn và miên mật đến “nhất 
tâm bất loạn”, thì tâm cũng đạt được trạng thái tập trung cao độ. 

►Xem thêm bài giảng '^Thiền Tông và Tịnh Độ Tông’’' của HT. 
Thích Thanh Từ. 

Hòa thượng tiến sĩ H. Saddhatissa Mahanayaka Thero, người 
sáng lập trưng tâm thiền SIBC^, nay đã quá cố, đã nói về điều này 
trong tác phẩm* của ngài là: 

‘"Hầu hết những Phật tử tụng kinh là không có lý do gì nhiều 
ngoài lý do là những lợi ích giúp ích thêm việc hành thiền, giúp tập 
trung tâm”. 

Như vậy chúng ta nên hiểu rõ được lý do: 

(1) Mục đích và ỷ nghĩa của việc đọc tụng kỉnh trong thời cô 
xưa; và (2) mục đích và công dụng của việc đọc tụng kinh thời 
hiện tại, cũng như (3) hiếu rõ những tính chất, ỷ nghĩa của những 
bài kỉnh là lý do đế những Phật tử chọn đọc tụng vào những lúc 
thích hợp cho mục đích thích hợp. 

Việc tụng kinh trong Đạo Phật, trước sau như một, không phải 
là đọc để van vái với Phật và Bồ-tát để cầu xin hay để được chứng 
minh điều gì. 

^ Saddhatissa International Buddhist Centre (Trung Tâm Phật Giáo Quốc Te ở 
London). 

® Quyển ‘Tacets of Buddhism” (Những Khía Cạnh Khác Nhau Của Phật Giáo”, 
tác giả HT. H. Saddhatissa; Nxb. “World Buddhist Poundation, London”, 1991; 
trang 267. 



136 • Con đường của chúng ta 


Việc tụng kinh chỉ mang lại lợi ích về tâm, như giúp (ỉ) phòng 
hộ và an ủi cho tâm đê vượt qua những nghịch cảnh, và, (ii) giúp 
làm cho tâm tập trung, tĩnh lặng và cuối cùng là (Ui) giúp làm tăng 
thêm lòng nhiệt thành về con đường đạo có được từ sự hoan hỷ và 
an lạc sau khi đọc tụng lại những lời Phật dạy và thực hành chúng. 

► Xin được nói thêm, ở những xứ theo Phật giáo Nguyên thủy, 
thì những kinh mang tính chất "'phỏng hộ và cầu mong an lành” 
thường được đọc tụng. Đa số Phật tử xuất gia và tại gia đều có 
trong tay quyển sách gồm những kinh phòng hộ để tụng đọc hàng 
ngày hay vào những lúc cần thiết thích họp. Đó là quyển "Sách 
Kinh Phòng Hộ” (Parita) bao gồm 11 bài kinh mang ý nghĩa này 
do chính Đức Phật nói và chọn ra để tụng đọc cho những ý nghĩa 
này. 


Còn cho ý nghĩa ‘‘khuyên dạy và hướng dẫn tu tập hàng ngày ” 
cho tất cả Phật tử, thì có lẽ "Kinh Điềm Lành” (Mangala Sutta) là 
được đọc tụng nhiều nhất và thường xuyên nhất, vì những chủ đề 
thực hành và tu tập được Đức Phật tóm lược trong bài kinh gọn 
gàng và dễ tụng đọc này. 

Đây là một đề tài được luận giải theo nhiều ý nghĩa và có 
nhiều phưoTig pháp tụng niệm đon giản và phức họp khác 
nhau hỏi rất nhiều tông môn, trường phái. Tuy nhiên, ở đây chỉ 
xin dẫn ra những mục đích và ý nghĩa thiết thực nhất của việc tụng 
đọc kinh theo nguyên thủy Phật giáo và nhu cầu trong thời hiện 
đại. Ngoài ra những mục đích tụng kinh khác không được ghi nhận 
là thiết thực và đúng hướng tu tập theo hướng dẫn của kinh điển 
nguyên thủy của Đức Phật. 

Điều chúng ta cần làm là chú ý vào mục đích và ý nghĩa của 
việc đọc tụng kinh thông qua tìm hiểu tính chất kinh, để mang lại 
ích lợi cho mình. 



Chương 5 - Thực hành hàng ngày «137 


Ví dụ chúng ta đọc một kinh này là để học, để hiểu cách thực 
hành làm cho tâm mình bi mẫn và thương người. Còn chúng ta đọc 
các kinh mang tính chất “phòng hộ và cầu mong an lành” vào 
những dịp hay hoàn cảnh khó nào đó. Chẳng hạn bạn đọc Kinh 
“Lòng Từ” ở những nơi bạn mới đến ở hay tập thiền, mục đích là 
chia sẻ tâm từ với những chúng sinh khuất mặt ở đó và tạo sự 
thanh tịnh và an bình cho tâm mình trước khi hành thiền. 

Điều không nên làm là cứ tụng kinh một cách (1) như thế tụng 
lại cho Phật nghe, đế cầu xin Phật và Bồ-tát ban ơn hay chứng 
minh cho ‘lòng trung thành ’ của mình, và (2) tụng kinh mà không 
hề hiếu được kinh đó nói cái gì, ý nghĩa gì. Như vậy gọi là tụng 
‘mù 

Nhiều Phật tử sơ cơ tham gia vào việc tụng kinh hàng ngày 
nhưng kỳ thực là không hiểu kinh nói gì, chưa kế trong đó là 
những bào kinh cao sâu và đặc biệt những kinh được tụng đọc 
bằng tiếng Hán-Việt vốn đòi hỏi một trình độ ngôn từ nhất định 
mới hiểu được. Buồn thay là ngày nay vẫn còn quá đông những sư 
thầy vẫn liên tục tổ chức và tụng kinh bằng tiếng Hán-Việt mà 
người đọc người nghe chắc không bao giờ hiểu hết nghĩa câu nào. 
Sự thật này thật là đáng buồn. 

Với thiện ý mang lại điều thiết thực và lợi ích chính đáng cho 
hàng triệu Phật tử vô cùng kính đạo nhưng còn quá sơ cơ, xin nói 
đó là cách tụng niệm tại những lễ nghi cúng bái. Đa phần những 
kinh tụng ở đám chết, đám giỗ, cúng cầu an, cầu siêu, cúng sao, 
giải hạn...đều được tụng phần lớn bằng tiếng Hán-Việt. Thiết nghĩ 
những thế hệ sau nên bắt đầu học và tụng những kinh bằng bản 
tiếng Việt. 

Nhiều ấn phẩm dịch Việt cũng đã được lưu hành rộng rãi. 
Tiếng Việt trong sáng, rõ ràng, dễ hiểu, có ý nghĩa. Tụng kinh 



138 • Con đường của chúng ta 


bằng tiếng Hán-Việt chỉ làm cho buổi tụng niệm của những sư thầy 
và Phật tử trở nên vô ích và vô nghĩa mà thôi!. 

Thiết nghĩ mọi người nên cố gắng và quyết tâm học thuộc và 
tụng đọc các kinh bằng tiếng Việt mà mình nói và tư duy hàng 
ngày, để người tụng và người nghe đều có thể nghe và hiểu rõ 
nghĩa từng câu kinh, đúng theo lời khuyên dạy trong Phật pháp. 

Nói tóm lại một lần nữa về vấn đề “Tụng Kinh”, đề tài quan 
trọng và nhạy cảm, Đức Phật và Phật giáo không chủ trương việc 
tụng kinh là phần quan trọng NHẤT của việc tu tập và tiến bộ tâm 
linh. Việc đọc tụng kinh là có một số lý do chính đáng và những 
giá trị quý giá cần phải làm. Đó là: 

(1) Vào thời Đức Phật, Phật có dạy đọc tụng một số bài kinh vì 
mục đích làm mạnh mẽ và giúp tăng lên năng lực của thân tâm và 
lòng nhiệt thành về đạo. Đe làm gì? Đe có thêm năng lực và tín lực 
vượt qua sự đau bệnh, bất an và để an ủi, làm an lòng người dân 
cũng như giúp có thêm năng lực về tâm để phòng hộ những điềm 
xấu, hồn ma, quỷ thần hay hắc ám phá rối người tu và dân chúng. 

(2) Thời cổ xưa sau khi Phật Bát-Niết-bàn, thì việc tụng đọc 
kinh bởi đại đa số Tỳ-kheo, để thuộc nhớ và truyền tụng, là cần 
thiết và là vấn đề ''sổng cỏn” để bảo tồn Giáo Pháp của Đức Phật. 
Ngoài việc đọc kinh để giảng dạy kinh hay để tu học theo lời kinh, 
thì Tăng Ni lúc đó cũng phải học thuộc lòng, ôn tập, đối chứng và 
truyền tụng những bài kinh cho lẫn nhau để bảo tồn chính xác từng 
câu chữ mà Đức Phật đã nói ra. 

(3) Vào thời đại ngày nay, việc đọc kinh để học hiểu giáo lý và 
những hướng dẫn tu tập trong lời kinh là điều không thể bỏ qua, ở 
thời nào cũng vậy. Rất quan trọng! 



Chương 5 — Thực hành hàng ngày «139 


(4) Việc học thuộc hay học nhớ các kinh, những câu kinh hay 
những ý nghĩa của các bài kinh để giảng dạy cho những nguời 
khác là điều đáng quý không thể bỏ qua, ở thời nào cũng vậy. 

Còn việc tụng kinh một cách chính thức theo nghi thức tụng 
niệm thì tùy vào mục đích thiết thực của mình mà tụng. Ví dụ: 
tụng những câu thành kính về những đức hạnh của Phật khi đến 
viếng chùa chiền, Phật tích hay truớc một hình tuợng Phật. Tụng 
“Kinh Châu Báu” khi đến thăm cảnh đau khổ, thiên tai. Tụng 
“Kinh Lòng Từ” khi chuẩn bị hành thiền để tâm mình an ổn và 
khởi sinh lòng từ bi cần thiết... vv... 

Không nên mang kinh ra tụng ở những lễ nghi mang tính chất 
mê tín dị đoan nhu chỗ xem bói số, cúng sao, cúng giải hạn, cúng 
mở của mã, cúng đê con thỉ đậu, cúng đê chông giữ chức thăng 
quan, cúng cho vợ sinh con trai, cúng đế làm ăn phát đạt, cúng cầu 
khách vô quán đông thêm, người bệnh đến tiệm nhà mua thuốc 
nhiều... bởi vì những việc ‘cúng bái’ kiểu nhu vậy cũng đã không 
đúng theo đạo Phật rồi. 


(D) Thái độ khi đọc tụng Kỉnh như thế nào? 

(1) Khi tụng kinh niệm Phật (cũng nhu khi đến lễ Phật ở nơi 
chùa chiền, hay truớc hình tuợng Phật) thì nguời đọc phải có thái 
độ trang nghiêm và lòng thành kính. Giống nhu thái độ chào một 
vị thầy đáng kính của mình. 

(2) Khi đọc tụng kinh để học và hiểu, thì đọc tụng kỹ luỡng, 
không bỏ sót một chữ nào, vì ngôn từ của Phật trong các kinh 
thuờng không thừa không thiếu, những chữ đơn giản cũng đều có 
mục đích truyền dạy rất cao sâu. 


140 • Con đường của chúng ta 


(3) Khi đọc kinh mang ý nghĩa phòng hộ và cầu an, thì tụng 
một cách rõ ràng, đầy đủ và trôi chảy. Tụng với đầy lòng thành 
nguyện, với lòng từ bi thực sự và sâu sắc nhất. Tụng với lòng quán 
chiếu và giác ngộ về Từ Bi nhu cách của các ngài Ananda và ngài 
Angulimala đã từng làm. 

Đọc tụng kinh là một phần thực hành và nghi thức đẹp đẽ trong 
đạo Phật. Nhung vì Phật giáo đã đuợc truyền qua nhiều xứ sở và 
đất nuớc khác nhau và bị biến thể theo những tông phái khác nhau, 
cho nên những nghi thức này cũng đuợc thực hành một cách khác 
nhau. Vì vậy nên ngày nay mới còn rất nhiều nghi thức và ý nghĩa 
tụng niệm phức tạp và sai mục đích với ý nghĩa ban đầu của Đức 
Phật và Tăng Đoàn ngày xua. 

Cho nên phần này muốn nói lại rõ để cho các bạn dễ dàng hình 
dung và nắm bắt cho đúng đắn khi thực hành. 

Còn việc đọc tụng kinh cụ thể, bạn có thể đến các chùa, tịnh 
xá, tu viện, trung tâm học Phật để gặp những bậc chân tu để đuợc 
huớng dẫn về cách thức tụng niệm đúng đắn, ví dụ nhu những loại 
kinh nào đuợc đọc tụng cho mục đích. 

Thuờng ở nhiều nuớc và nhiều trung tâm Phật giáo luôn có 
những khóa học tu giáo lý và tụng kinh, bên cạnh những khóa 
thiền tập. 



Chương 5 — Thực hành hàng ngày «141 


Tóm tắt PHẦN I: ^'"Hãy làm người tốtP’* 


— Với ba (3) phần thiết thực cần thực hành là: 

1. Lòng Rộng Lượng {bổ thi, làm công đức) 

2. Giói Hạnh {đạo đức) 

3. Thiền Tập {tu dưỡng tâm) 

Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta cách sống để có được sự 
bình an và hạnh phúc ngay trong kiếp sống này và cho kiếp sau. 
Cách sống thực hành như vậy cũng tạo giúp tạo nền tảng cho việc 
tu tập sâu hơn để tiến đến những niềm an lạc và giác ngộ cao hơn. 

— Những “hướng dẫn” này cũng không thực sự là quá khó 
khăn để chúng ta không làm nỗi. Nhân vô thập toàn, nhưng chúng 
ta sẽ làm được. Neu bạn có bị mắc lỗi lầm hay không thực hà nh 
được điều gì, đừng quá lo lắng về điều đó. Ai cũng vậy. Hãy cố 
gắng làm lại. Việc thực hành là vậy. 

— Hãy tự mình thực hành con đường của Đức Phật để chính 
mình trở thành “Người Tốt!”, để mang lại cho chính mình và mọi 
người sự an tâm và an lạc trong cuộc đời ngắn ngủi này!. 


142 • Con đường của chúng ta 



PHÀN II 
ĐẺ CÓ ĐƯỢC 

MỘT ĐỜI SỐNG PHÚC LÀNH! 




144 • Con đường của chúng ta 



Lòi Phật Dạy Ban Đầu 


Những Hướng Dân Của Đức Phật 
về Cuộc Sống Gia Đình 



146 • Con đường của chúng ta 


Từ đây, chúng ta sẽ cùng bàn về những phần quan trọng là việc 
giữ gìn và thực hà nh những Giới Hạnh để có được một đời sống 
An Bình và Hạnh Phúc. 

Đó là hướng dẫn thực hành chi tiết về: (1) Cách sống, (2) Việc 
gầy dựng và giữ gìn của cải, (3) Giữ gìn những giá trị đạo đức, 
những mối quan hệ tình cảm trong gia đình (từ cha mẹ, vợ 
chồng...) cho đến những quan hệ xã hội (bạn bè, họ hàng, những 
người kính đạo, bậc tu hành...). 

Mọi người xưa nay cứ nghĩ đến đạo Phật là một đạo lánh đời 
giải thoát, chỉ lo đến vấn đề xuất gia và tu tập để giải thoát cho 
mình. Điều này là đúng, tuy nhiên đạo Phật (Đức Phật) đã luôn 
luôn khuyên dạy, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người tại gia về cách 
sống đúng đắn cho những quan hệ về gia đình và xã hội. 

Học giả lỗi lạc, thiền sư Bhikkhu Bodhi, đã từng viết với đại ý 
rằng: 

‘"Ban đầu tôi đọc những giảo lý Tứ Diệu Đe, Bát Chánh 
Đạo...tôi nghĩ rằng Đức Phật chỉ là một nhà phát minh tài 
tình...,nhưng sau khi tôi đọc những bài thuyết giảng của Đức Phật 
về đời sống tình cảm, gia đình và xã hội...của con người, ví dụ như 
trong “Kỉnh Lời Khuyên Dạy Sigala”...,thì tôi mới nhận ra rằng 
Đức Phật chính là một “bậc Giác ngộ'". 

Ngoài những mảng thuyết giảng về giáo lý và tu tập cho các tu 
sĩ xuất gia, Đức Phật đã bàn về những quy tắc, giới hạnh và cách 
thực hành dành những Phật tử tại gia và những người thường. Theo 
lời viết của Hòa Thượng Tiến sĩ w. Rahula: 

“Cớ một số người cho rằng Phật Giáo là một hệ thống triết lý 
thật là cao vời và siêu phàm mà mọi người nam nữ đều không thế 
thực hành được trong thế giới hiện tại đầy ắp những công việc của 
chúng ta, và rằng chỉ có những người từ bỏ thế giới hiện tại này đế 


Chương 5 - Thực hành hàng ngày • 147 


rút lui vào chùa chiền, tu viện, hoặc một nơi vắng vẻ nếu người ấy 
muốn trở thành Phật tử thực sự. 

'‘‘Đây là một ngộ nhận đáng buồn vì lẽ do thiếu hiếu biết về 
những điều dạy của Đức Phật. Người ta thường có những kết luận 
sai trái, vội vã từ những gì do nghe được hoặc do thỉnh thoảng đọc 
được đâu đó, hoặc do những điều được viết bởi vài người thiếu 
hiếu biết về tất cả các khía cạnh của Phật giáo mà chỉ đưa ra 
những quan diêm thiên lệch và chủ quan. Thật ra những lời dạy 
của Đức Phật không chỉ dành riêng cho giới Tăng Ni, tu sĩ xuất 
gia ở trong các tu viện, mà cũng dành cho mọi người nam nữ bình 
thường đang sống ở nhà với gia đình của họ. “Bát Chánh Đạo ” là 
lối sống của người theo Phật, được dạy cho tất cả mọi người mà 
không hề có phân biệt xuất gia hay tại gia. 

"Hầu hết mọi người trên thế gian này không thế xuất gia thành 
tu sĩ hoặc cũng không thê lãn tránh vào hang động hay rừng sâu 
đế tu hành. Vì thế, Đạo Phật dù cao cả và tinh hoa đến đâu, cũng 
sẽ vô dụng đối với nhãn loại nếu đại đa số mọi người không thế 
thực hành được trong đời sống hằng ngày trong gia đình. Nhưng 
nếu hiếu đúng tinh thần Phật giảo, chắc chắn chúng ta có thế thực 
hành lời Phật dạy trong khi vẫn sổng cuộc đời bình thường của 
mỗi người.'' 

{Trích trong quyển “Những Điều Phật Đã Dạy ”, chương 
VIIỉ). 

Phần này sẽ trích dẫn và giải thích những lời dạy đó của Phật đã 
được ghi trong bốn (4) bài kinh căn bản rất nổi tiếng, đó là: 

(1) kinh “Lòi Khuyên Dạy Sigala” {Sỉgalovada Sutta): 

Những giới luật về đạo đức cần thiết cho những người thường 

và Phật tử tại gia. 

(2) kinh “Lòi Khuyên Dạy Vyagghapajja” (Vyagghapajja 

Sutta): 



148 • Con đường của chúng ta 


Những điều kiện giúp tạo nên và duy trì những phúc lợi về vật 

chất của nguời tại gia. 

(3) kinh “Nguyên Nhân Suy Đồi”, (Parabhava Sutta): 

Những nguyên nhân tạo nên những sa sút về vật chất và suy đồi 

về tinh thần trong đời sống của nguời tại gia. 

(4) Kinh “Điềm Lành” (Mangala Sutta): 

Những điều tu tập để mang lại sự an sinh và hạnh phúc trong 

đời này và đời sau. 

Bốn bài kinh này bao gồm khá đầy đủ những hướng Dẩn cho 
mọi người trong đòi sống kinh tế, gia đình, xã hội. 

Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu rõ rằng, những hướng dẫn này 
không phải là những mệnh lệnh hay giáo điều để bắt buộc phải thi 
hành. Đạo Phật không chủ trưcmg những giáo điều do một đấng 
siêu nhiên nào tạo ra và bắt con người phải thực hiện ‘bằng không 
sẽ phải bị hình phạt hay đọa đày vĩnh viễn trong cõi địa ngục’. 
Chắc chắn là không phải vậy. 

Đạo Phật không dựa vào những cơ sở ra lệnh và thưởng-phạt, 
mà dựa vào sự hiểu biết và trí tuệ. Chỉ có cách là bạn phải tìm 
hiểu, nghi vấn, và sau đó chính bản thân mình hiểu rõ giáo lý Phật 
giáo, thì lúc đó bạn sẽ yên tâm thực hành theo. 

Đạo Phật không đề cao những đức tin mù quáng và thờ phụng 
một cách thiếu hiểu biết, mê tín và sùng bái. Những việc đó không 
liên quan gì đến trí tuệ và không mang lại sự bình an lạc và hạnh 
phúc cho mọi người. Việc thờ cúng kiểu cúng sao, cúng giải hạn, 
cúng bói, xin xăm, cúng chùa chiền cho Tăng Ni không đúng cách, 
những lễ nghi mang màu sắc bí ẩn...đều không được khen ngợi 
hay tán đồng bởi đạo Phật chân chính. 



Chương 5 — Thực hành hàng ngày • 149 


► Xin đọc thêm các quyển “Mể Tín Hay Chánh Tín”, ‘‘"Chúng ta 
đi chùa là đê câu xỉn hay đê tu theo Phật?” của HT. Thích Thanh 
Từ. 

Chỉ có việc tu tập giới hạnh đạo đức, thực hiện những hành 
động công đức, và tu tập thiền theo Bát Chánh Đạo thì mới có 
đuợc sự tiến bộ tâm linh, sự bình an và hạn phúc. 

Những lời huớng dẫn chi tiết của Đức Phật là không có gì quá 
cao siêu bí hiểm, mà thực rất đơn giản, mộc mạc, rõ ràng và có thể 
thực hiện đuợc trong đời sống gia đình và xã hội, dù bạn là Phật tử 
hay không là Phật tử. 

Hãy đọc những khuyên dạy của Phật, rồi hãy thử làm theo trong 
đời sống hàng ngày. Chắc chắn các bạn sẽ thấy đuợc những ích lợi 
tức thì và lâu dài của việc thực hành đó. Sự bình an và hạnh phúc. 


150 • Con đường của chúng ta 



Chương 6 


Để Có Một Đời Sống 
Bình An & Hạnh Phúc 


“Giói Hạnh của Phật Tử Tại Gia”. 



152 • Con đường của chúng ta 


Phần thuyết giảng này đã được Đức Phật giảng dạy và được ghi 
lại trong kinh “Lòi Khuyên Dạy Sigala”. Kinh này chỉ dạy về 
những vấn đề: 

(1) Chuẩn mực đạo đức 

(2) Việc gầy dựng và giữ gìn tài sản vật chất 

(3) Việc giữ gìn quan hệ gia đình và xã hội, và 

(4) Những phẩm chất cần có của một ngưòi thành đạt. 

Những lời dạy này mang lại ích lợi cho cả cá nhân và gia đình. 

Chuyện kinh kể rằng có một chàng trai trẻ tên là Sigala sống 
vào thời Đức Phật. Sigala ban đầu rất bướng bỉnh và mang tư 
tưởng theo vật chất, không tôn trọng hay tin vào Đức Phật, ngược 
lại với cha mẹ của mình là những người tôn kính Đức Phật. Cha 
của Sigala là một người giàu có và ông rất lo lắng cho tương lai 
của Sigala, gia đình và sản nghiệp dòng tộc khi sau này con trai 
ông sẽ kế thừa cai quản. 

Sau một cơn bệnh, người cha hấp hối trên giường bệnh và đã 
khuyên Sigala sau này mỗi sáng sớm phải thờ cúng sáu phương 
Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên & Dưới. Đây là một tập tục phổ biến ở 
Ân Độ thời bấy giờ, họ tin rằng thờ cúng sáu phương như là thờ 
cúng những vị thần ở sáu phương đó để tránh được những tai ương 
đến từ các phương đó. 

Như người cha hy vọng, một buổi sáng Sigala gặp được Đức 
Phật trên đường. Đức Phật bèn hỏi Sigala cúng lạy sáu phương để 
làm gì, chàng trai trẻ nói rằng chỉ làm vì nghe theo lời tâm nguyện 
của người cha. 

Đức Phật mới bắt đầu nói Sigala hãy lắng nghe, Phật sẽ giảng 
thêm về việc thờ cúng sáu phương như thế nào cho đúng với nghi 
luật của bậc Thảnh Nhân. Đức Phật giảng dạy về các quan hệ gia 
đình và xã hội, mà sau khi nghe xong bài giảng, Sigala đã quỳ 


Chương 6 - Đế có một đời sống bình an và hạnh phúc «153 


xuống xin Đức Phật cho quy y theo Phật và trở thành một Phật tử 
kính đạo. 

Luận su Phật giáo lỗi lạc là ngài Phật Âm (Buddhashoga) đã 
nói rằng kinh “Lờ/ Khuyên Dạy Sigaỉa”^ chính là '"Giới Luật dành 
choPhật tử tại gia”, ngoài những giới luật khác dành cho Tăng 
Đoàn. 


® Còn được gọi là “Kinh Sigala”, “Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt” hay “Kinh 
Thiện Sinh”, tùy theo cách dịch, phiên âm hay dịch nghĩa trước đây của mỗi 
người. 



154 « Con đường của chúng ta 


(I) Chuẩn Mực Đạo Đửc 

(1) Bốn Điều Xấu Ác Phải Tránh Bỏ: 

1. Không sát sinh, không hãm hại sự sống của người hay vật: 

Đây là cách một người bảo vệ sự sống và tính mạng của người 
và chúng sinh kh ác. 

Đồng thời, đây cũng là cách mà sự sống và an ninh của mình 
cũng được bảo vệ. 

2. Không trộm cắp, không lấy của không được cho 

Đây là cách một người bảo vệ những người khác không bị rơi 
vào khốn khó hay mất mát. 

Đồng thời, đây cũng là cách mà tài sản và sự sinh sống của 
mình cũng được bảo vệ. 

3. Không tà dăm, không ngoại tình 

Không dính vào những hành động ngoại tình, quan hệ nam nữ 
bất chính và bất hợp pháp. Đó là cách không gây ra đau khổ và tan 
nát cho những gia đình khác. 

Đồng thời, đó cũng là cách bảo vệ sự nguyên vẹn và hạnh phúc 
của gia đình mình. 

4. Không nói dối, không nói sai sự thật 

Đây là cách một người bảo vệ quan hệ và xã hội khỏi mất niềm 
tin và hỗn loạn. 

Đồng thời, đây cũng là cách mà những niềm tin, sự yên tâm và 
an ninh của xã hội cũng được bảo vệ. 


(2) Bôn Nguyên Nhân Làm Một Người Vi Phạm Vào 
Bốn Điều Xấu Ác Này: 


Chương 6 - Đê có một đời sông bình an và hạnh phúc «155 


(1) Tham dục: 

Ví dụ, vì tham dục ham muốn những khoái lạc giác quan mà 
một nguời vi phạm vào việc tà dâm, ngoại tình. 

(2) Sân hận 

Ví dụ, vì cơn giận không thể kiềm chế đuợc mà một nguời có 
thể gây tổn thuơng cho nguời khác. 

(3) Si mê 

Ví dụ, vì si mê ngu dốt, một nguời có thể thản nhiên mua nhầm 
đồ ăn cắp nên vi phạm vào giới “lấy của không đuợc cho”. Hoặc vì 
bị xúi giục lúc tâm trí ngu muội vì “rượu bia, hút chích”, một 
người có thể làm điều xấu ác như giết người, cưóp của, đánh đập 
người khác. 

(4) Sợ hãi 

Ví dụ, vì sợ những hành động hay ý đồ xấu xa của mình bị lộ ra, 
bị bắt tội, nên một người có thể phải nói dối, nói vu khống đế che 
đậy tội lỗi của mình hay hãm hại người khác. 

► Một người có đức hạnh không để cho mình bị dẫn dắt bởi 
những tâm niệm xấu như Tham, Sân, Si & Sợ hãi, cho nên người 
đó thường có khả năng tránh bỏ được những hành động bất thiện 
nói trên. 

Đức Phật đã bắt đầu đặt nền tảng đạo đức căn bản cho tẩt cả 
mọi người, không ngoại trừ ai, chúng ta phải nên phấn đấu cố gắng 
sống theo đúng như vậy. 

— Chúng ta không nên tạo ra khô đau băng những hành động 
như hãm hại, giết chóc; hay trộm cắp; hay nói dối, nói vu khống; 
hay có quan hệ nam nữ bất chính. 



156 • Con đường của chúng ta 


— Chúng ta cũng không bao giờ muốn bị làm cho đau khổ bởi 
những hành động xấu ác này, vậy thì chúng ta cũng không bao giờ 
nên làm những hành động xấu ác đó cho nguời khác. Đó là lẽ công 
bằng trong cuộc sống. 

Bất cứ ai dính vào những hà nh động xấu ác đó, thì nguợc lại 
truớc sau nguời đó cũng trở thành những nạn nhân, hoặc ít nhất 
cũng sẽ gặp rắc rối, nhu pháp luật, lời nguyền rủa, chê bai, mọi 
nguời xa lánh...điều này là quy luật thuờng tình. Đó là quy luật 
nhân-quả tự nhiên. 

► Lưu ý quan trọng: 

Đe phòng tránh những hành động bất thiện đó, chúng ta phải 
nên kiên quyết tránh bỏ việc “uống rượu bia hay dùng chất độc 
hại”, bởi vì việc “uống rượu bia hay dùng chất độc hại”, theo Đức 
Phật, là nằm trong phần nguyên nhân chính là “Si Mê”. Nhậu nhẹt, 
hút chích thì bị kích thích, đầu óc bị ngu muội, mù quáng rồi dẫn 
đến những hành động bất thiện thất đức, dễ dẫn đến vi phạm vào 

“Bốn Điều Xấu Ác” vừa được nói ở trên phần. 

Hay nói cách khác, nếu phạm giới thứ năm (trong Năm Giới), 
thì đa số thường dẫn tới những hành động bất thiện phạm vào bốn 
giới đầu tiên. Điều này rất dễ thấy!. 

Bạn đã biết rõ rất nhiều những hành động xấu ác, án mạng, tai 
nạn, sự tan nát trong gia đình và xã hội.. .đều là hậu quả của những 
việc nhậu nhẹt liên tục và hút chích. Bao nhiêu cảnh gia đình tan 
thương, đau khổ, bao nhiêu mạng sống đã mất đi và hàng bao 
nhiêu người mỗi ngày vào bệnh viện vì tai nạn, vì bệnh tích lũy lâu 
năm của việc uống rượu và hút chích, và bao nhiêu thiệt hại cho 
gia đình và xã hội. Làm sao tính hết sự “tha hóa” trong việc ăn 
nhậu, hút chích trong xã hội ngày nay. 

Nếu tính cho kỹ: “Mọi sự nghèo khó, sa sút của những gia 
đình và sự thiệt thòi và khổ sở đáng thương của những thế hệ 


Chương 6 — Đế có một đời sông bình an và hạnh phúc «157 


con cháu sau này cũng là hậu quả của hàng triệu người uống 
rượu, hút chích trong thòi đại bây giờ”. 

Bạn hãy nghĩ đến điều này. Chưa bao giờ loài người ở trong 
những tình trạng lạm dụng rượu bia và chất kích thích như thời bây 
giờ. (Phụ Lục 24) 

Chiến tranh, tệ nạn, buôn lậu, buôn người, buôn ma tủy, thuốc 
kích thích, giết hại.. .đều xuất phát từ những bốn nguyên nhân như 
vậy. 

Khi mọi người đều được giáo dục để tránh bỏ những bốn điều 
xấu ác này, thì mọi người đã đóng góp vào bảo vệ xã hội, bảo vệ 
môi trường sống lành thiện cho cả thế hệ con cháu mai sau. Hãy 
nghĩ đến điều đó, nếu bạn hay lo nghĩ về tưoug lai của con cháu 
chúng ta. 


^ Chú Thích: 

về bốn (4) điều xấu ác phải nên tránh bỏ: 

[1] “Của không được cho” ở đây bao gồm cả những của cải 
người khác bỏ quên hay gửi nhầm. Chúng ta cũng nên cố gắng tìm 
cách trả lại cho chủ nhân. Nó bao gồm cả bản quyền, tài sản trí tuệ, 
bằng sáng chế.. .mà việc đánh cắp hay giả mạo sẽ gây hậu quả thiệt 
thòi cho người chủ của tài sản đó...., cho đến một chiếc nón hay 
cây dù bỏ quên của ai đó... 

[2] ở đây bao gồm những hành động cưỡng hiếp, quan hệ nam 
nữ bất chính và không hợp pháp như ngoại tình, thông dâm, mua 
bán dâm...Cũng giống như nhiều nghiệp khác, tội tà dâm cũng có 
thể được cấu thành ngay cả khi chỉ là ý nghĩ. Nghĩ đến hành động 
tà dâm là đã dính nghiệp tà dâm. Xem những phim ảnh kích dục 
cũng dính vào nghiệp tà dâm. 





158 • Con đường của chúng ta 


[3] Điều này bao gồm tất cả những dạng nói dối, nói láo, nói sai 
sự thật, nói vu khống, nói lời lăng mạ, nói mắng chửi, nói gây chia 
sẻ, nói gây oán thù, nói dóc, nói tầm phào, nói điều vô nghĩa, đồn 
nhảm. 





Chương 6 — Đế cỏ một đời sông bình an và hạnh phúc «159 


(II) Gầy Dựng & Quản Lý Tài Sản 

(1) Gầy Dựng Tài Sản 

Đức Phật: 

Người khôn ngoan và đức hạnh ngay thăng 

Tỏa sáng như ngọn lửa trên đỉnh đồi 

Người ẩy kiên nhẫn gầy dựng của cải mỗi ngày một ừ 

Như cách đàn ong tha mật về to 

Sự giàu có cũng như vậy mà có 

Như kiến tha lâu ngày xây thành to. 


(2) Quản Lý Tài Sản 

Người gầy dựng tài sản theo cách này 

Sẽ có đủ lo cho gia đình, họ tộc 

Của cải nên chia thành bốn phần 

Đe luôn có được bạn bè và cuộc sống tốt lành 

Một phần dùng đế tiêu xài, hưởng thụ. 

Hai phần đế đầu tư làm ăn, có thêm thu nhập 
Một phần đế dành phòng khỉ rủi ro, bất trắc. 

Tài sản, của cải nên được làm ra và tích lũy bằng những công 
việc nghề nghiệp chân chính (Chánh Mạng). Điều này có nghĩa, 
theo Phật giáo, là những thu nhập hay sự giàu có từ những công 
việc như: sát sanh, buôn bán thịt động vật, buôn bán vũ khí, buôn 
người, mại dâm, buôn bán chất độc hại, chất gây nghiện...đều 
không được cho là lương thiện, là bất chính và phải nên tránh bỏ. 

Những hành động trái đạo, trái luân thường đạo lý và những 
việc làm bất họp pháp đều phải nên được tránh bỏ. Đức Phật chỉ 
đồng tình và khen ngợi những người khôn ngoan và chính trục, 
luôn luôn tuân giữ giới hạnh Nghề Nghiệp Chân chính (Chánh 
Mạng) trong việc tích lũy thu nhập và tài sản. 


160 • Con đường của chúng ta 


► Một điều thú vị ở đây là việc Đức Phật khuyên mọi nguời 
hãy tích lũy, làm giàu, gầy dựng tài sản một cách kiên nhẫn và dần 
dần {như cách loài ong xây to). Điều này chắc ý Phật muốn mọi 
nguời không quá tham lam, không làm giàu mau chóng bằng mọi 
giá sẽ dẫn đến việc vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật và gây hại 
cho nguời khác. 

về mặt quản trị kinh tài, điều này cũng có giá trị khuyên dạy 
thứ hai rất quý giá, khi trong thời buổi ngày nay, quá nhiều nguời 
quá tham lam làm giàu nhanh chóng, bằng những việc đầu tu, đầu 
cơ vào tài chánh, bất động sản, vào những công việc mang tính rủi 
ro cao. Và kết quả là gì? Một số ít nguời may mắn thì đuợc làm 
giàu nhanh chóng, nhung hầu hết mọi nguời đều sa sút hoặc về lại 
tay trắng, thậm chí phá sản, nợ nần, thậm chí tù tội...theo những 
chu kỳ của nền kinh tế giao thoa toàn cầu rất khó dự đoán nhu hiện 
nay. 

về mặt tinh thần và phúc lợi cá nhân và gia đình, những nguời 
theo chiến luợc ‘'chậm mà chắc'''’ có vẻ bình an và theo đúng với 
lời Phật dạy hơn. Một nguời đầu tu, làm ăn hay tích lũy tài sản một 
cách chậm hơn thuờng ổn định và ít gặp rủi ro hơn, nên cũng còn 
thời gian đuợc huởng thụ, đuợc sống và chăm lo gia đình thì chắc 
chắn sẽ có nhiều hạnh phúc hơn trong đời so với những nguời bận 
rộn, nôn nóng khác. 

Tài sản thì nên đuợc chia thành bốn (4) phần, có nghĩa là: 

—Một phần dùng để chi dùng cho mọi tiêu dùng sinh hoạt gia 
đình, nguời thân và ăn học của con cái. Trong đó, nếu có thêm 
lòng từ bi, nên dành ra một phần nhỏ từ phần này để làm những 
công việc từ thiện, giúp đỡ những kẻ nghèo khó, đơn độc, bệnh tật, 
gặp tai uơng, làm những việc công đức nhu cúng duờng giúp đỡ 
những bậc chân tu, hay những đóng góp cho những công trình 
phúc lợi của xã hội nhu làm cầu đuờng, truờng học, bênh viện, chỗ 
ăn ở cho trẻ thơ mồ côi, nguời già bất hạnh, bị con cháu bất hiếu 
bỏ rơi... 



Chương 6 - Đê có một đời sông bình an và hạnh phúc «161 


—Hai phần tiếp theo dùng cho việc đầu tư, làm ăn, có thể là 
những khoản đầu tư dài hạn hay trung hạn theo ý nghĩa hiện đại, để 
duy trì nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, để bù lại những phần 
đã chi xài hằng ngày như đã nói trên. 

—Phần còn lại dành để riêng, phòng cho những lúc cấp bách, 
rủi ro. Phần này nghe có vẻ lãng phí và lo quá xa, tuy nhiên nó là 
“phần bắt buộc” không kém phần quan trọng. Vì sao? Vì vận rủi và 
bất trắc có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, vì bản chất đời sống và con 
người là vô thường. Bạn cần phải chuẩn bị tư tưởng và phương tiện 
để đối mặt với chúng. 

Những bất trắc rủi ro bao gồm cả những rủi ro trong làm ăn, 
kinh doanh. Ví dụ, nếu bạn không dự trữ một phần này, thì xã hội, 
tình hình kinh tế, thị trường hay khủng hoảng bất ngờ làm doanh 
nghiệp bạn sa sút và phá sản hay bạn bị trở nên thất nghiệp, lúc đó 
bạn lấy đâu ra nguồn thu nhập để sống hay hy vọng tái tạo lại công 
việc mới?. Nhiều người trắng tay vì đã luôn luôn tiêu xài và dùng 
hết số tiền, của cải, nhà cửa, tài sản vào đầu tư những công việc, 
thậm chí vay mượn thêm ngân hàng. Cho nên khi công việc trì trệ, 
thị trường sụp đổ, người đó trở thành trắng tay, thậm chí phá sản, 
nợ nần chồng chất sau khi dốc hết tiền bạc vào những canh bạc 
làm ăn vì muốn làm giàu hay gỡ lại nhanh chóng. Một kết quả nên 
phòng tránh và không đáng để xảy ra trong cuộc đời mình!. 

Neu không phòng hộ, bảo hiểm và rủi ro, bất trắc xảy ra với 
mình, thì cuộc sống tinh thần và gia đình cũng bị liên lụy, bị ảnh 
hưởng theo. Người khôn ngoan và chánh trực lấy sự “an bình và 
hạnh phúc của gia đình và bản thân mình'’'’ đặt lên hàng đầu, thì 
luôn luôn khiêm tốn và tránh bỏ những thái độ “liều lĩnh” hay “quá 
tham” như vậy. Bởi vì sau cùng thì sự bình an và hạnh phúc là điều 
quý nhất trong cuộc sống này. 

Đức Phật đã từng nói rằng, cuộc sống không nên để bị đến 
những lúc bế tắc, nợ nần; và sự “không nợ nần” đã là một niềm 
hạnh phúc (vô trái lạc) rồi. 



162 « Con đường của chúng ta 


^ Chú Thích: 

Phần “Quản Lý Tài Sản ” này được nói ở phần sau của Kinh 
này, tuy nhiên người viết muốn đem lên phần “Tài Sản (2) & (3) ” 
này đế tiện đọc một lần về cùng một chủ đề khuyên dạy. 



Chương 6 - Đê có một đời sông bình an và hạnh phúc «163 


(III) Bảo Vệ Tài Sản & Tiền Của 

Muốn bảo vệ tiền của và không bị mất tài sản đã có, cách tốt 
nhất là tránh xa những việc làm và những nguy cơ có thể gây ra 
mất mát, những việc làm phung phí và tiêu tan tiền của. Nguời xua 
thuờng than thở và căn dặn: “Tiền vô nhà khó, nhu gió vô nhà 
trống”. 

Đức Phật đã dạy rằng nên tránh xa những “cửa-ra” của tiền của. 
Có sáu cửa để phung phí tiền của mà một nguời cần phải tránh xa, 
đó là: 

(1) “Uống Rượu, Hút Chích”: Gây mất tự chủ và có 06 hiểm hoạ 
có thê xảy ra: 

1. Phung phí tiền của và mất tài sản thật sự; 

2. Gây lộn, cãi vả, xích mích; 

3. Gây bệnh tật; 

4. Mang tiếng xấu rượu chè; 

5. Tư cách không đàng hoàng, đứng đắn; 

6. Làm ngu muội trí óc. 

(2) “Đi ra ngoài đường phố vào những giờ không thích họp”: 

Có 05 hiểm hoạ có thế xảy ra: 

1. Bản thân không được bảo vệ và đề phòng, và vợ con vì thế 
cũng không có ai bảo vệ; 

2. Tài sản, tiền của vì thế cũng không có ai bảo vệ; 

3. Bản thân, thêm vào đó, có thể bị rơi vào trường hợp đối 
tượng bị tình nghi trong những chỗ có tệ nạn gây ra; 

4. Tên tuổi bị tin xấu đồn đại; 

5. Sẽ gặp nhiều rắc rối, phiền phức khác. 

(3) “Tụ tập, đình đám”: Có 06 “khuynh hướng” xảy ra khi tụ tập, 
đàn dúm: 



164 « Con đường của chúng ta 


Việc giải trí, thư giãn có chừng mực là điều bình thường đối với 
nhũng người tại gia. Tuy nhiên, một khi những người mà tập họp 
đình đám thì thể nào cũng xảy ra những gợi ý, những rủ rê để luôn 
luôn tìm những chỗ ăn nhậu, tiệc tùng, đàn hát, ăn chơi, thậm chí 
tha hoá, sa đoạ. Những hiểm hoạ mà Đức Phật đã nhắc đến trong 
Kinh cũng tương tự như những chỗ mà ngày nay nhiều người, nhất 
là những người nhiều tiền nhiều của hay tìm đến, ví dụ như là: 

1. Luôn tìm chỗ có nhảy múa, gợi dục (như chỗ ăn nhậu, vũ 
trường, disco...) 

2. Luôn tìm chỗ xướng ca, hát hò (như quán karaoke...) 

3. Luôn tìm chỗ có nhạc (như quán xá, quán cafê...) 

4. Luôn tìm chỗ phim ảnh (như tìm phim bạo lực, khiêu 
dâm...) 

5. Luôn tìm chỗ có biểu diễn (thời trang, nhảy đường phố...) 

6. Luôn tìm chỗ có những màn ‘giải trí’ khác như ăn nhậu, 
đánh bài, đua xe, hút chích...hoặc những trò giải trí cũng 
vô hại, nhưng cũng vô ích, giết thời gian mà thôi... 

Mặc dù ngay vấn đề “tụ tập ” này trong kinh, Đức Phật không 
nói rõ đến việc tụ tập rồi uống rượu, hút chích hay làm những việc 
không lương thiện khác, nhưng ý nghĩa này rất dễ thấy trong cuộc 
sống ngày nay, khi đa số con người sống chạy theo vật chất, đánh 
mất bản thân mình vào nhiều việc vô bổ (một ví dụ như uống rượu, 
nhậu nhẹt liên tục). 

Không phải là tất cả, nhưng rất nhiều người thường phải tụ tập 
ở đâu đó để gặp nhau, ngay cả họ là những người không phải thật 
sự thân thuộc nhau. Họ tụ tập nhau sau một lần chơi thể thao, sau 
một ngày làm việc hay sau một tuần làm việc...Và đa số việc đầu 
tiên họ làm là ngồi xuống bên bia rượu. Neu bạn thử lấy bia rượu 
ra khỏi bàn, chắc chắn họ chang còn ngồi bao lâu, vì đâu có công 
việc nghiêm túc nào cần phải ngồi nói cả buổi cả ngày như vậy!. 

Còn nếu tưởng tượng những đối tượng hư hỏng, vô công rồi 
nghề, thậm chí là những người tội phạm khác hàng ngày, hàng đêm 



Chương 6 - Đê có một đời sông bình an và hạnh phúc «165 


tụ tập và mỗi ngày lôi kéo thêm biết bao nhiêu người sa ngã mới, 
gây ra không biết bao nhiêu tệ nạn mới hay tan thương mới cho 
bao nhiêu gia đình. Những điều này đã và đang xảy ra hàng ngày 
trong xã hội. Nhiều đến nỗi sáng ra bạn chỉ cần cầm bất kỳ một tờ 
báo thời sự nào ở địa phương, bạn cũng có thể đọc thấy những vụ 
tệ nạn đủ loại vừa xảy ra hôm qua. 

(4) “Cờ bạc”: Có 06 hiểm hoạ: 

1. Neu mình thắng, sẽ bị người thua ghét; 

2. Neu mình thua, sẽ tiếc than tiền của bị mất; 

3. Lãng phí tiền của không đáng; 

4. Lời nói không còn giá trị nếu bị phân xử hay bị bắt ra tòa; 

5. Bị bạn bè, đồng nghiệp coi khinh; 

6. Không được chào đón trong hôn nhân, vì mọi người đều 
cho rằng kẻ cờ bạc chắc chắn không thể nào làm người 
chồng hay vợ tốt. 

Sáu điều xảy ra đối với việc đánh bài, cá độ là chắc chắn xảy ra 
khi bạn tham gia vào. Không có một điều nào mà không xảy ra hết. 
Người xưa đã từng khuyên răn “Cờ bạc là bác thằng bần” là vậy. 

(5) “Giao du vói bạn bè xấu”: Có 06 hiểm họa: 

1. Gặp dân cờ bạc; 

2. Gặp kẻ trụy lạc, ăn chơi; 

3. Gặp kẻ nghiện rượu; 

4. Gặp kẻ gian lận; 

5. Gặp kẻ lừa đảo; 

6. Hay gặp bất cứ kẻ bạo động nào. 

(6) “Sự lưòi biếng”: Có 06 khuynh hướng xấu có thể xảy ra, vì 
những người lười biếng thường hay nói rằng: 

1. Trời lạnh quá, không thể làm được; 

2. Trời nóng quá, không thể làm được, 

3. Còn quá sớm.. .hay đã quá trễ, không thể làm được; 



166 « Con đường của chúng ta 


4. Đói bụng quá.. .hay no quá, không thể làm đuợc; 

5. Do đó, những việc cần làm không bao giờ làm xong; 

6. Do đó, không làm ra tiền của, và đó cũng là lý do tiền của 
trong nhà vơi cạn dần đi. 

Không làm thì làm gì có việc nào đuợc làm xong. Không đi làm 
gì để tạo thêm tài sản, chỉ ăn xài vào những tài sản đang cạn vơi đi. 
Và “nhản cu vi bất thiện”: nguời luời biếng là đã là “không luơng 
thiện” và sẽ sinh ra những hà nh động bất thiện khác. 

Đức Phật chỉ đua ra bốn ví dụ mà nguời luời biếng hay nói để 
chúng ta hiểu đuợc bản chất của nguời chây luời, chứ thật ra trong 
đời những nguời luời biếng bất thiện còn đua ra hàng trăm lý do 
khác để không bao giờ đi làm (ví dụ nhu việc làm chân tay đó chỉ 
dành cho nguời hạ tiện ít học, mình không làm đuợc, việc đó 
không phù hợp trình độ chuyên môn của mình, việc đó không hợp 
“gu” của mình, việc đó luơng ít quá, nghe nói “ông chủ hay bà 
chủ” đó hách dịch lắm nên không xin làm, thời của mình chua đến 
nên làm gì cũng không giàu, nên mình phải “hoãn lại” để xem thời 
của mình, hay thầy bói nói tuổi mình năm nay không hợp đế đi 
làm, phải qua sao hay hạn 40 tuổi, chỗ làm xa quá, mình thích ở 
nhà chăm lo vợ con hơn đi làm, cha mẹ mình đã giàu rồi mình còn 
đi làm làm gì nữa cho mệt, hay xã hội bất công quá, tầng lóp của 
mình không thể làm ăn gì đuợc...). 

► Thật ra, bạn hãy luôn nhớ rằng, không có việc gì là hoàn hảo 
thích họp cho mình hết, vì “tâm yêu thích việc” của bạn cũng thay 
đổi liên tục và vì công việc và đời sống cũng thay đổi hàng ngày. 
Hơn nữa, không phải chỉ có một công việc hay một cơ hội duy 
nhất dành cho bạn, bạn có thể chọn lựa trong hàng trăm, hàng ngàn 
công việc khác để làm. 

► Trong “sáu cửa” làm tiêu tan tài sản, nhu đã nói trên bởi Đức 
Phật, thì điểm nào cũng tự giải thích rất rõ ràng. Những lý do đó 
đều rất dễ hiểu đối với chúng ta. Tuy nhiên có một điểm Phật đã 
nhấn mạnh hơn hết là ‘cửa’ “uống rượu và dùng những chất độc 


Chương 6 — Đế cỏ một đời sông bình an và hạnh phúc •167 


hại” nhiều lần trong bài thuyết giảng này (và trong rất nhiều kinh 
khác). Điều này có nghĩa là việc dính vào chuyện nhậu nhẹt hay 
hút chích (giới thứ năm trong “Năm Giới”) là một trong những 
hiểm hoạ tồi tệ nhất và vì vậy đáng phải tránh xa nh ất. 

Nhu chúng ta cũng đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong quyển sách 
nhỏ này, việc uống ruợu và dùng những chất gây nghiện nguy 
hiểm và những hậu quả sẽ gây ra là những tệ nạn lớn nhất trong xã 
hội hiện đại ở các quốc gia và xứ sở. Nguời ta uớc tính rằng hàng 
ngày có hàng triệu nguời trở thành tội phạm gây tội lớn nhỏ, phần 
lớn là hậu-quả của việc uống ruợu bia và sử dụng những chất ma 
tuý. Không đơn giản chỉ là những hậu quả gây ra tiêu tán tiền của. 

Nhu vậy, sáu (6) “cửa” trên (sáu loại hành động xấu) nếu ai 
dính vào chắc chắn sẽ làm mất mát tiền của, tiêu tan sản nghiệp 
hay làm “nghèo đi”. Nguời khôn ngoan và có đức hạnh có lẽ 
không bao giờ “dính” vào những “cửa” đó để bảo vệ những của 
cải, tiền bạc mà mình và gia đình đã khổ cực làm ra hàng ngày. 

Nói cách khác, cách để bảo vệ tiền của, tài sản của mình là phải 
tránh những “thói hu tật xấu” này. Và nhờ đó nguời ấy cũng có 
nhiều tiền của và thời gian hơn (vì không còn “dính” các “cửa” 
kia) để có thể thực hiện nhiều việc tốt đẹp hơn, thụ huởng cuộc 
sống tốt hơn (ví dụ có nhà cửa rộng rãi hơn, con cái đuợc học hành 
ở truờng tốt hơn...), chăm sóc báo hiếu cho cha mẹ đuợc nhiều 
hơn, giúp đỡ anh chị em và nguời thân nhiều hơn; có điều kiện bố 
thí đuợc nhiều hơn cho những nguời đáng thuơng, đáng giúp và 
đáng kính trong cuộc sống. 


■ Tóm lại: 

Nhu đại ý mà Đức Phật đã giảng giải và nhắc lại trong bài 
thuyết giảng của Nguời, nhu sau: 


168 • Con đường của chúng ta 


"‘‘Một người sẽ bê tha, hư hỏng, mất hết tiền của và tư cách bởi 
sáu (6) điều này: (i) Thức đêm và ngủ ngày; (ỉỉ) trai gái và 
ngoại tình; (Ui) sân hận và thù hằn; (iv) lang bang, không nghề 
nghiệp; (v) có bạn bè xấu, nguy hiếm; và (vi) quá keo kiệt, bủn 
xỉn. 

'^Một người chắc chắn sẽ chịu nhiều đau kho nếu luôn luôn 
quan hệ với kẻ xấu ác cùng thực hiện những việc làm xấu ác, 
bất lương. Người đó chắc chắn sẽ chịu đau kho trong kiếp này 
(vì gia đình khổ sở, vì tội lỗi...) và kiếp sau (theo lý nghiệp 
báo). 

^^Một người coi như đã tự hủy diệt, trở thành người vô dụng khi 
dính vào sáu (6) điều này: (i) Cờ bạc và tà dâm; (iỉ) Nhậu nhẹt 
& ca hát, nhảy nhót; (Ui) Ngủ ngày và đi đêm; (iv) Lang bang, 
vô nghề nghiệp; (v) Có bạn bè xấu, nguy hiếm; và (vi) quá keo 
kiệt, bủn xỉn. 

^^Một người cả đời chỉ nhắm đến cờ bạc, tà dâm và rượu chè 
theo cuộc sống thấp hèn và tránh xa những người đàng hoàng 
hiền trí, thì chắc chắn là kẻ vô dụng của cuộc đời. 

^^Một người luôn la cà, ăn nhậu và trở thành con nghiện thì 
chắc chắn sẽ nhanh chóng chìm trong nợ nần, nghèo hèn, vô 
gia cư và mang toàn điều nhục nhã về cho gia đình. 

^^Một người chây lười, biếng nhác, không bao giờ làm xong việc 
gì, luôn chê bai việc nhỏ, luôn có lý do không làm việc lớn, ngủ 
ngày, ăn bám thì đã là kẻ bạc nhược, kẻ chết nhiều lần trước 
khi chết thật.’’'' 



Chương 6 — Đế có một đời sông bình an và hạnh phúc «169 


(IV) Bạn Giả & Bạn Thật 

(1) Bạn Giả: 

Theo Đức Phật, “Bạn giả” (bạn xấu) bao gồm bốn (4) loại người 
cần phải được xem xét và nhận dạng; và bốn loại người đó nên 
được xem như ‘kẻ thù’, dù đang là bạn. Đó là: 

(a) Kẻ tham, chỉ biết lấy: 

- Tham lam, chỉ biết lấy, 

- Bỏ ra ít đòi được nhiều; 

- Làm điều gì chỉ vì sợ hãi bởi trách nhiệm 
(chứ không thật lòng muốn làm); 

- Làm chỉ tính lợi ích cho mình. 

(b) Kẻ miệng lưỡi, chỉ biết nói: 

- Hay nói về sự hào hiệp trong quá khứ; 

- Hứa hẹn sẽ rộng lượng trong việc tương lai; 

- Toàn nói chuyện đạo đức suông; 

- Khi gặp chuyện cần nhờ thì không giúp được gì. 

(c) Kẻ nịnh hót, chỉ biết ba phải: 

- Điều xấu cũng theo; 

- Điều tốt hay xấu không quan tâm, miễn sao có lợi cho mình; 

- Khen mình trước mặt; 

- Nói xấu mình sau lưng. 

(d) Kẻ vô dụng, chỉ có mặt xấu: 

- Chỉ là bạn khi nhậu nhẹt (bạn nhậu); 

- Chỉ là bạn lúc lang bang ngoài đường phố, đi đêm 
(bạn hè phố); 

- Chỉ là bạn ở nơi tụ tập, đình đám (bạn chơi bời); 

- Chỉ là cùng dính vào cờ bạc (bạn cờ bạc). 


170 • Con đường của chúng ta 


■ Tóm lại: 

Bạn hãy suy nghĩ lại xem mình có những người bạn như trên 
đây hay không? Theo Đức Phật, những người bạn trên đây chỉ là 
bạn giả, tức không phải bạn, mà thậm chí là kẻ thù cho cuộc đời 
mình, vậy mình nên hết sức tránh né quan hệ, giao du với những 
loại người này. 

Vì “bạn” là một phần quan trọng trong cuộc đời của mọi người, 
có thể là một nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, công việc, 
sự nghiệp và hạnh phúc của bạn và gia đình bạn. Vì vậy, đây là lời 
khuyên thiết thực mà Đức Phật đã khuyên chàng trai trẻ Sigala 
phải nên cân nhắc và nhận dạng bạn bè. Vì sao? Vì không phải vào 
thời xa xưa của Đức Phật, mà đến mãi tận hôm nay, chúng ta chắc 
chắn đã biết rằng những người “bạn giả” trên thế gian này chắc là 
không ít. Vào thời hiện đại, khi lòng tin của con người đã không 
còn dành cho nhau nhiều và sự chạy đua với cuộc sống vật chất, 
quyền lực và dục vọng, mọi người càng cư xử với nhau, canh 
chừng nhau, nói chuyện với nhau theo hàng trăm cách thức để đạt 
được mục đích của mình. 

Cũng không hoàn toàn vô lý khi một số người không lạc quan 
thường cho rằng xung quanh chúng ta ngày nay không còn ai là 
bạn thật, bạn tốt hết. Dường như mỗi người đều là ‘bạn thân’ với 
nhau chỉ vì lý do công việc chung, quyền lợi chung, kẻ thù chung 
và vì quyền lợi riêng của mỗi người mà thôi; Hoặc có những người 
đi lại thân thiết với nhau chỉ vì nhu cầu vật chất hay giải trí giống 
nhau, ví dụ họ thường chơi thể thao chung, có ăn thua cá độ; hoặc 
họ là những người hay đánh bài ăn tiền với nhau. 

Họ chỉ là những người “bạn giả”, theo lời Phật: 

Bạn tham, chỉ biết lấy, lợi dụng; 

Bạn mồm mép, buôn lưỡi, dẽo miệng; 

Bạn nịnh hót, chỉ biết ba phải, hèn hạ. 


Chương 6 — Đế có một đời sông bình an và hạnh phúc •171 


Kẻ vô dụng, chỉ có mặt xấu (ăn chơi, cờ bạc, nhậu nhẹt, hút 
sách...). 

■ Vì vậy: 

Người khôn ngoan đều có thế nhận ra, 

Ai “bạn giả ” đê tránh xa, 

Đe giữ an toàn cho bản thân, tiền của và hạnh phúc của mình. 

(2) Bạn Thật 

Theo Đức Phật, Bạn thật (bạn tốt) bao gồm bốn (4) loại người 
mà chúng ta có thể nhận biết; và bốn loại người đó nên được xem 
là bạn tốt, và phải nên gìn giữ, dù là trong những lúc khó khăn, 
hoạn nạn. Đó là: 

(a) Bạn giúp đỡ: 

- Luôn giúp đỡ bạn của mình trong nguy khó. 

- Luôn bảo vệ tài sản của bạn mình khi mình đang gặp nguy 
khó. 

- Luôn có mặt khi bạn mình gặp nguy hại 

- Luôn cứu giúp những gì bạn mình đang thiếu, lá lành đùm lá 
rách. 


(b) Bạn vẫn là bạn dù lúc huy hoàng hay tăm tối: 

- Là người luôn tin tưởng mình, tâm giao chia sẻ với mình mọi 
chuyện, ngay cả những bí mật có liên quan đến bạn và mình. 

- Là người mình luôn tin tưởng, tâm giao chia sẻ, ngay cả bí mật 
lien quan đến mình và bạn. 

- Là người không bao giờ bỏ bạn trong hoạn nạn, lúc khó khăn. 

- Là người có thể hy sinh vì mình, đánh đổi bản thân để cứu 
mình. 


172 • Con đường của chúng ta 


(c) Bạn là ngưòi khuyên bảo, góp ý (chứ không nịnh hót, ba 
phải): 

- Luôn ngăn mình làm những điều sai trái. 

- Luôn khuyến khích mình làm những điều thiện tốt. 

- Luôn nói, chỉ ra hay tu vấn cho mình biết những gì mình nên 
biết, cần biết (không giấu diếm, gian trá). 

- Luôn chỉ cho bạn con đuờng chánh đạo và cùng đồng hành với 
mình. 


(d) Bạn có lòng bi mẫn và trắc ẩn: 

- Luôn thông cảm, sẻ chia với những bất hạnh của bạn mình. 

- Luôn vui mừng, hoan hỉ khi thấy bạn mình hạnh phúc. 

- Luôn ngăn cản nguời xấu nói xấu về bạn mình 

- Luôn khen ngợi nguời tốt nói tốt về bạn mình. 

■ Vì Vậy: 

Người khôn ngoan đều có thế nhận ra 

Ai là bạn thật, bạn tốt 

Đe qua lại, kết thân 

Và luôn trân quỷ những người “bạn thật ” 

Đe giữ an toàn, tiền của và hạnh phúc của mình. 

► Theo Đức Phật thì bạn bè là một yếu tố “ảnh huởng” quan 
trọng trong việc định huớng cho cuộc đời của một nguời, mặc dù 
nguời ta hay nói yếu tố quan trọng nhất là cha mẹ, thầy cô. Yeu tố 
cha mẹ thầy cô cũng “ảnh huởng” rất quan trọng, song đôi khi 
không ảnh huởng nhanh và quyết định huớng đi cho một nguời 
bằng những mối quan hệ bạn bè lúc còn đi học hay sau này đi làm. 

Thật vậy, một nguời bạn tốt có thể làm cho một nguời xấu trở 
thành một nguời tốt, có hiểu biết và có đạo đức. Nhung một nguời 
xấu có thể biến một nguời tốt, ngay cả một nguời chính trực và đạo 


Chương 6 - Đế có một đời sống bình an và hạnh phúc «173 


đức nhất, trở thành một kẻ xấu. “Gầ« mực thì đen, gần đèn thì 
sáng’’" là vậy. 

Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, nếu bạn đang có một vài 
nguời bạn thật sự tốt thì bạn thật là may mắn và khi bạn có chỉ toàn 
bạn tốt thì cuộc sống và hạnh phúc của bạn có thể đuợc bảo vệ an 
toàn. 

Tuy nhiên, nếu bạn đang có một hay vài nguời bạn xấu hay 
“bạn giả”, chắc chắn sớm muộn bạn sẽ gặp phải những điều không 
tốt. Ví dụ ngay cả khi bạn tham gia vào một cuộc chơi thể thao 
nhung hôm đó bạn phải chơi với một ‘bạn chơi’ có máu ăn thua 
kiểu cờ bạc, có đạo đức và thái độ không lành mạnh, thì chắc chắn 
sẽ xảy ra những cãi vã, xung đột, và bực bội sẽ xảy ra với bạn. Vì 
đơn giản bạn đang chơi với một nguời bạn chơi “xấu”. 

Bạn Tốt (bạn thật) là nguời tốt về mặt đạo đức, tâm linh, có tinh 
thần huớng đạo tốt lành, thì thuờng sẽ dẫn dắt nhau đi đến những 
hạnh phúc cao đẹp hơn nữa. 

Đức Phật đã khuyên dạy từ ngàn xua về vấn đề “bạn bè” này và 
lặp đi lặp lại nhiều lần trong rất nhiều kinh điển: 

^“Không giao du, quan hệ với bạn xấu, “bạn giả”, chỉ trừ 

khi mình muốn tiếp xúc với loại người xấu đó đế khuyên răn, 

góp ý hay giúp đỡ để họ trở thành người tốt!”. 


^“Bạn tốt, “bạn thật” là rất quý hiếm, vậy nên trân quý, gìn 
giữ những bạn tốt!”. 



174 • Con đường của chúng ta 


(V) Bảo Vệ Những Mối Quan Hệ Gia Đình & Xã Hội 

■ Sáu Mối Quan Hệ cần Được Bảo Vệ! 

Cũng trong Kinh “Zờ/ Khuyên Dạy Sigàla" này, Đức Phật đã đề 
cập đến việc gìn giữ những mối quan hệ gia đình và xã hội là 
những bổn phận đối của những người tại gia. 

Người trẻ tuổi tên Sigala đó thường thờ cúng sáu phương của vũ 
trụ (Đông, Tây, Nam, Bắc, Thiên đế và Thiên đỉnh), theo như lời 
dạy và nghi lễ mà người cha quá cố để lại. 

Đức Phật mới khuyên dạy chàng trai trẻ rằng: 

“Những nghi luật thánh nhân” (Thánh Giới Luật, ariyassa- 
vỉnaye) của Đức Phật về sáu phương thì khác. Theo “Thánh 
Giới Luật” của Đức Phật, sáu phương đó là: 

“Đông: Cha mẹ 
“Nam: Thầy Cô 
“Tây: Vợ con 

“Bắc: Bạn bè, những người họ hàng, láng giềng... 

“Thiên đế (nadir): Người ở, người làm, nhân viên 

“Thiên đỉnh (zenith): Những người mộ đạo, người theo đạo, 

thánh nhân. 

“Con nên tôn thờ sáu Phương như vậy ”. 

ớ đây, chữ ‘tôn thờ’ hay ‘thờ phụng’ ịnamass eyya) thật sự có ý 
nghĩa, vì ở đây người nên tôn-thờ những điều thiêng liêng, những 
điều đáng đáng tôn thờ, những điều mang lại sự an bình và phúc 
lành cho đời sống của chúng ta. 

Sáu Phương hay sáu Nhóm quan hệ gia đình và xã hội nêu trên 
được Phật giáo coi là thiêng liêng, đáng tôn trọng và đáng tôn thờ. 
Nhưng ‘tôn thờ’ sáu Phương đó bằng cách nào?. 

Đức Phật dạy rằng một người có thể ‘tôn thờ’ sáu Phương chỉ 

bằng cách thực hiện đúng nghĩa vụ đối vói sáu Phương đó . Có 


Chương 6 - Đê có một đời sông bình an và hạnh phúc «175 


nghĩa rằng, một người có thể “tôn thờ” và bảo vệ sáu phương nếu 
có cách sống đúng đắn và cách thực hiện đúng đắn các Bổn 
Phận trong quan hệ với: 

(1) Quan hệ Cha Mẹ & Con cái; 

(2) Quan hệ Thầy Cô & Học trò; 

(3) Quan hệ Vợ Chồng. 

(4) Quan hệ Bạn Bè, Bà con, Họ hàng & Láng giềng; 

(5) Quan hệ Chủ thuê & Người làm; 

(6) Quan hệ với người mộ đạo như Tăng Ni, Tu sĩ, Thánh nhân, 
những người Phật tử tại gia... 

Những lời dạy của Phật là vô cùng thực tiễn và khoa học, luôn 
phù hợp với con người và cuộc đời cho đến tận hôm nay. 

(1) Như khi chúng ta còn là trẻ thơ, chúng ta được nuôi nấng 
trong nhà bởi cha mẹ. Cha mẹ là đấng sinh thành với công dưỡng 
dục. “Phương Đông” là quan hệ Cha mẹ & Con cái. 

(2) Khi chúng ta lớn lên, giai đoạn tiếp theo là đến trường để 
học tập. Đây cũng là giai đoạn quan trọng thứ hai trong cuộc đời 
của mỗi người, lúc này chúng ta cũng nhờ sự dạy dỗ của Thầy cô. 
“Phương Nam” biểu trưng cho mối quan hệ Thầy cô & Học trò. 

(3) Khi chúng ta trưởng thành, rồi lập gia đình. Rất nhiều yếu tố 
quyết định sự an bình và hạnh phúc của một người chính là gia 
đình của mình, bắt đầu bằng chuyến đi xây dựng hạnh phúc của hai 
người bạn đời. “Phương Tây” là dành cho mối quan hệ giữa Vợ & 
Chồng. 

(4) Như đã nói trong Phần (IV) của Chương này , những mối 
quan hệ bên ngoài xã hội, như bạn bè, đồng nghiệp, bà con, láng 
giềng...cũng là yếu tố vô cùng quan trọng trong công việc và 
hướng đi sự nghiệp của chúng ta, nơi đó cũng có nhiều những quan 



176 • Con đường của chúng ta 


hệ, tình bạn cần phải được gìn giữ. “Phưcmg Bắc” đại diện cho mối 
quan hệ với Bạn bè, Người thân, Bà con.... 

(5) “Phương Thiên Đe” (Nadir) là đại diện cho mối quan hệ 
giữa Chủ & Người làm, công nhân. 

(6) Theo truyền thống lịch sử vào thời của Đức Phật, người ta 
hay nghĩ đến những vấn đề tâm linh và bắt đầu thực hành những tu 
tập tâm linh để tìm những niềm bình an và phúc lành cao hơn 
những hạnh phúc phàm trần. “Phương Thiên Đỉnh” {Zenith) chỉ về 
những mối quan hệ giữa những người tại gia & những bậc chân tu, 
thánh nhân, tu sĩ, Tăng Ni và những người đáng kính ở hàng Phật 
tử tại gia (cư sĩ). 

Đức Phật đã rất khéo léo dùng những hình tượng của sáu (6) 
phương mà những người thời đó thường cúng thờ chỉ vì họ sợ hãi 
những nguy hại gây ra bởi những Tinh hồn’ hay ‘những vị thần’ 
đến từ những phương đó. Thay vì vậy, Đức Phật dùng hình tượng 
của sáu phương đó để giảng dạy rằng những hiểm họa, rủi ro, nguy 
hại hay bất hạnh có thể xảy đến cho mọi người là từ bên trong lối 
sống đạo đức và hay sự thiếu tôn trọng và không thực hiện những 
bổn phận của mình đối với những mối quan hệ gia đình và xã hội. 

Tất cả các “phương” đó phải được bảo vệ, phải được “tôn 
trọng”. Đức Phật dùng các phương chỉ về những mối quan hệ trong 
bốn giai đoạn quan trọng của đời người. 

Vậy sáu phương đó được “tôn trọng” bằng cách nào? Đó là 
bằng cách thực hiện những nghĩa vụ và bổn phận của một người 
đối với sáu mối quan hệ đó. 

Tuy nhiên, bài giảng dạy này của Đức Phật dạy rõ là việc thực 
hiện nghĩa vụ được thực hiện bằng cả hai phía. Chẳng hạn như 
không phải chỉ con cái phải tốt với cha mẹ, nhưng cha mẹ không 
cần phải tốt với con cái. Những mối quan hệ về đạo đức là được 
thưc hành bởi hai chiều hỗ trơ nhau. 



Chương 6 — Đế cỏ một đời sông bình an và hạnh phúc «177 


Vì sao vậy? vì Đức Phật đã nhìn xa trông rộng, nếu tất cả những 
mối quan hệ đuợc tôn trọng và thực hiện nghĩa vụ tốt đẹp cho 
nhauau, thì xã hội và cuộc đời (vốn đuợc cấu tạo bằng những mối 
quan hệ đó) sẽ tốt đẹp, hạnh phúc và an ninh. Điều đó là điều khoa 
học và hoàn toàn hữu lý. 

Bạn hãy nghĩ vì sao chúng ta cần giáo dục? Vì chúng ta khác 
những loài động vật tội nghiệp khác. Chúng ta cần tri thức và hiểu 
biết đế thực hiện những điều tốt đẹp. 

Một gia đình không thể gọi là êm ấm hạnh phúc khi quan hệ 
tình cảm con cái với cha mẹ, hay vợ với chồng không tốt. Và khi 
những gia đình không hạ nh phúc thì một xóm, một khu láng giềng 
hay một xã hội cũng không thể gọi là hạnh phúc đuợc. Đơn giản là 
vậy. 

Và bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu thực hiện những nghĩa vụ để 
“bảo vệ’ sáu “Phuơng” đó. 

(1) Bảo vệ phương Đông - “Con Cái & Cha Mẹ” 

(a) Một người con phải có trách nhiệm đối với cha mẹ bằng 
năm (5) cách sau đây: 

1. Vì con được cha mẹ nuôi dưỡng, nên con phải chăm sóc, 
phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu; [1] 

2. Phải thực hiện những công việc giùm cho cha mẹ; 

3. Gìn giữ danh dự và duy trì gia phong của gia đình; 

4. Phải gìn giữ những gì cha mẹ đã vất vả đã làm ra và để lại 
cho mình; [2] và 

5. Phải tổ chức lễ nghi, cúng kính khi cha mẹ qua đời. 

(b) Còn đối với cha mẹ, cha mẹ cũng phải thể hiện tình yêu 
thương đối với con cái theo năm (5) cách sau đây: 

1. Phải nuôi dạy khuyên răn con trá nh xa đường xấu ác; 

2. Hướng, dạy con làm điều lành, điều thiện, điều ích; [3] 


178 • Con đường của chúng ta 


3. Phải lo cho con cái được ăn học tốt; [4] 

4. Gả cưới con cái cho những gia đình tốt; và 

5. Chuyển giao tài sản cho con cái đủng lúc. [5] 

► Khi con cái và cha mẹ đều đối xử với nhau như vầy, thì 
“Phương Đông được bảo vệ” và gia đình ấm êm, hạnh phúc. 

(2) Bảo vệ phương Nam - “Học Trò & Thầy Cô” 

(a) Một học trò phải có trách nhiệm với Thầy Cô theo năm 
(5) cách như sau: 

1. Học trò phải kính trọng, chào hỏi lễ phép; 

2. Vâng lời thầy cô của mình; 

3. Chú tâm đến những điều thầy cô cần; 

4. Vâng lời khi được nhờ sai; và 

5. Phải cố gắng học tập hết mình. 

(b) Còn đối với Thầy Cô, mình phải có trách nhiệm đối với học 
trò theo năm (5) cách sau đây: 

1. Dạy dỗ và uốn nắn học trò một cách đúng phép; 

2. Dạy học, dạy nghề cho học trò; 

3. Giới thiệu học trò với bạn bè mình, đồng nghiệp mình; [6] 

4. Giúp học trò đi theo hướng an toàn của cuộc sống; và 

5. Giúp đỡ, giới thiệu, thu xếp công ăn việc làm cho học trò 
khi đã học xong. 

► Khi học trò và thầy cô đều đối xử với nhau như vầy, thì 
“Phương Nam được bảo vệ”. Trường lớp luôn là nơi an toàn và giá 
trị, và những tình cảm thầy trò đến mãi sau này vẫn không bao giờ 
phai nhạt. 

(3) Bảo vệ phương Tây - “Chồng & Vợ” 

(a) Một người chồng phải có trách nhiệm với người vợ theo 
năm (5) cách sau đây: 


Chương 6 — Đế có một đời sông bình an và hạnh phúc • 179 


1. Người chồng luôn luôn chân thật với vợ; 

2. Không bao giờ bớt tôn trọng vợ mình; [7] 

3. Phải yêu thưcmg và chung thủy; 

4. Phải lo lắng phương tiện đi đứng và tiện nghi cho vợ mình; 
và 

5. Làm vui lòng vợ bằng cách mua những đồ trang sức, nữ 
trang.. .để tặng vợ mình. [8] 

(b) Đối với người vợ, người vợ phải có trách nhiệm với người 
chồng theo năm (5) cách sau đây: 

1. Phải trông nom, chăm sóc mọi chuyện nhà cửa, nội trợ; 

2. Tiếp đãi họ hàng bên chồng, khách khứa đến thăm, bạn bè, 
bà con và những người làm công cho gia đình mình [9]; 
Không làm chồng mất mặt với mọi người; 

3. Phải yêu thương và chung thủy với chồng; 

4. Tôn trọng & giúp gìn giữ những tài sản người chồng đã làm 
ra; 

5. Phải tháo vát và khôn khéo trong mọi việc để giúp chồng. 

► Khi chồng và vợ đều đối xử với nhau như vầy, thì “Phương 
Tây được bảo vệ”. Nhà cửa và vợ chồng luôn luôn êm ấm, “tát 
biển Đông cũng cạn”!. 


(4) Bảo vệ phương Bắc - “Bạn bè & Bà con, Đồng nghiệp...” 

(a) Một người trong gia đình phải có trách nhiệm đối xử với bạn 
bè, họ hàng, đồng nghiệp... theo năm (5) cách như sau: 

1. Phải nên hoan hỉ chia sẻ và rộng lòng với người khác 

2. Ăn nói hòa nhã, dễ nghe; 

3. Nên làm những việc có lợi lạc cho người khác; 

4. Phải sòng phang, bình đẳng trong mọi điều với mọi người; 

5. Nói lời chân thật, thật thà. 


180« Con đường của chúng ta 


(b) Ngược lại, những người bạn bè, họ hàng, đồng 
nghiệp...phải có trách nhiệm thể hiện tình cảm đối với người đó 
theo năm (5) cách sau đây: 

1. Bảo vệ người ấy khi người ấy cần sự bảo vệ; 

2. Gìn giữ tài sản người ấy khi người ấy bị khó khăn, bất lực; 

3. Phải giúp đỡ khi người khác cần; 

4. Không nên bỏ nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn; 

5. Làm nơi nương nhờ khi người ấy gặp hiểm nguy. 

► Khi mọi người nói trên đều đối xử với nhau như vầy, thì 
“Phương Bắc được bảo vệ”. Xóm làng, ngoài đường, xã hội đều 
được thái hoà và an toàn. Một xã hội tốt đẹp là một xã hội dần dần 
sẽ đi về hướng này. 


(5) Bảo vệ phương Thiên Đe - “Ngưòi chủ & Ngưòi làm 
công,,.” 

(a) Người chủ phải có trách nhiệm đối với người ở, người làm 
theo năm (5) cách sau đây: 

1. Giao công việc phải phù họp với khả năng của người làm; 

2. Phải nên trả lương, cung cấp thức ăn tương xứng với lao 
động của họ; 

3. Phải cung cấp thuốc men cho họ khi họ đau ốm; 

4. Đôi lúc chia sẻ một ít cao lương mỹ vị cho họ; 

5. Cho họ nghỉ phép và nhiều lúc phải cho thêm hoặc thưởng 
công cho họ để khuyến khích họ. 

(b) Đối với người làm thuê, vì được chủ đối đãi như vậy, nên 
cũng đáp lại bằng trách nhiệm theo năm (5) cách sau đây: 

1. Dậy sớm trước chủ; 

2. Đi ngủ sau chủ; 

3. Thật thà, chỉ nhận lấy những gì được cho; 


Chương 6 — Đế cỏ một đời sông bình an và hạnh phúc «181 


4. Làm tốt mọi việc; 

5. Nói tốt đẹp về chủ, giữ gìn uy tín cho gia đình người chủ. 

► Khi chủ & người làm công đều đối xử với nhau như vầy, thì 
“phương Thiên Đe được bảo vệ”. Nơi làm việc được vui vẻ và an 
toàn. Đời sống của hai bên đều được chăm lo. Hai bên được tôn 
trọng lẫn nhau. 


(6) Bảo vệ phương Thiên Đỉnh - “Bậc chân tu & Ngưòi tại gia” 

(a) Những người tại gia phải có trách nhiệm đối với những Bậc 

chân tu, người mộ đạo, tu sĩ, thả nh nhân, . theo năm (5) cách 

sau đây: 

1. Có hành động quý mến; 

2. Có lời nói quý mến; 

3. Có suy nghĩ quý mến; 

4. Mở rộng nhà cửa tiếp đón; 

5. Chăm lo, cấp dưỡng cho những nhu cầu vật chất của người 
“xuất gia” với lòng thương mến và kính trọng. 

(b) Ngược lại, những Bậc chân tu, người mộ đạo, tu sĩ, thánh 
nhân...có trách nhiệm đối với những người tại gia theo sáu (6) cách 
như sau: 

1. Hướng dẫn họ đi theo con đường tốt, làm điều thiện; 

2. Hướng dẫn họ tránh xa điều xấu, điều ác; 

3. Thương mến họ với suy nghĩ tốt đẹp; 

4. Truyền đạt, giảng dạy những kiến thức (bổ thi Pháp) mà họ 
chưa học được; 

5. Đính chính, làm rõ & giảng dạy thêm những gì họ đã học 
còn chưa rõ ràng; Chỉ cho họ con đường hướng thượng, để 
được lên Cõi Trời, tức là con đường chánh Đạo để họ Làm 
Người Tốt!, được tái sinh những cõi phúc lành. 



182 « Con đường của chúng ta 


► Khi những tu sĩ, thánh nhân...& và những người tại gia đều 
đối xử với nhau như vầy, thì “phương Thiên Đỉnh” được bảo vệ”. 


Cha mẹ là phương Đông 
Thầy cô là phương Nam 
Vợ chồng là phương Tây 
Bạn, họ...là phương Bắc 
Người làm là Thiên Đe 
Tăng, Ni là Thiên Đỉnh 
Người khôn ngoan, đức hạnh 
Luôn cung kính các phương. 


Chương 6 — Đế có một đời sông bình an và hạnh phúc «183 


^ Chủ Giải: 


Những chú giải này được trích trong giảng luận của ngài 
Narada: 

[1] Đây là bổn phận lớn nhất, quan trọng nhất mà những người 
con phải nên làm để đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của 
cha mẹ. Cha mẹ luôn gánh chịu mọi đau thương, cơ cực và dà nh 
những điều sung sướng, từng miếng ăn ngon cho con cái và luôn 
dõi mắt theo con cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời 
mình. Khi bạn trở thành cha mẹ của con mình, bạn sẽ hiểu được 
những cực khổ và tình yêu thương sâu nặng của cha mẹ mình đã 
luôn dành cho chúng ta. 

Bạn cũng biết ở trên đời những người có hiếu với cha mẹ ông 
bà thì luôn được mọi người xung quanh khen ngợi như thế nào và 
ngược lại những kẻ bất hiếu, nghịch tử sẽ bị thiên hạ chê cười, 
ruồng bỏ như thế nào. 

Như Đức Phật đã tuyên dạy: “Dù chúng ta có cõng cha mẹ 
mình trên vai một trăm năm thì cũng không thể nào trả hết ơn 
nghĩa cha mẹ”. 

Hơn nữa, cũng theo Đức Phật, thì chỉ có một cách có thể báo 
hiếu cha mẹ nhiều nhất là cố gắng mang Giáo Pháp đến cho cha 
mẹ, hay cố gắng dìu dắt cha mẹ đến với Giáo Pháp. Việc hướng 
cha mẹ đến được con đường chánh đạo của Đức Phật đã chỉ dạy là 
việc báo hiếu cao đẹp nhất của một người con. 

[2] Điều này có nghĩa là thái độ biết ơn, lòng trung hiếu và con 
cái phải thực hiện những nghĩa vụ tốt đẹp để xứng đáng với những 
của cải, gia phong mà cha mẹ đã khổ cực gầy dựng và để lại cho 
con. 

[3] Neu chúng ta là ở vai trò cha mẹ, thì chúng ta là người thầy, 
người cô đầu tiên dạy dỗ và hướng dẫn con cái chúng ta làm những 






184 « Con đường của chúng ta 


điều đúng, tránh xa những thói hư tật xấu. Và cách tốt nhất là 
chúng ta phải làm gương tốt cho con cái noi theo, để chúng nghe j 
theo lời khuyên dạy của chúng ta. 

[4] Trong bối cảnh cuộc sống ngày nay, nghĩa vụ này bao gồm 
cả việc cha mẹ phải cung cấp cho con cái những sự giáo dục, học 
hành cơ bản mà mọi người được có, nói cách khác là trang bị cho : 
con cái kiến thức cần thiết cho đời sống sau này. 

Đối với nhiều cha mẹ là Phật tử thì họ cũng có thể thường 
xuyên giảng giải cho con cái về những chân lý Phật pháp. Phần 
này rất quan trọng, nhưng trong nhiều gia đình cha mẹ rất do dự 1 
trong việc dạy những giáo lý cho các con, mặc dù mình hiểu biết ^ 
rất nhiều. Học giáo lý về đạo sẽ góp phần rất lớn trong rèn luyện 
những tư cách đạo đức khác ở gia đình, trong trường học và ngoài 1 
xã hội sau này. Chúng ta cũng thấy rằng đa số mọi người cùng học I 
và hấp thu một nền giáo dục giống nhau trong trường học và xã i 
hội, nhưng họ lại có những tư cách và suy nghĩ đạo đức khác nhau. 1 
Đó có thể chính là sự khác nhau của kiến thức về đạo đức từ cha Ị 
mẹ. 


[5] Điều này là rất thực tế và có ảnh hưởng nghiêm trọng trong 
hoàn cảnh hiện đại. Rất nhiều cha mẹ không chuẩn bị gì trước khi 
ra đi hoặc thậm chí nhiều cha mẹ không hề để lại một lời di chúc 
nào. Những gia đình Đông Á thường gặp những rắc rối này, vì sau 
đó con cái thường tranh giành nhau tài sản thừa tự và cảnh huynh 
đệ tương tàn đã luôn luôn xảy ra. Vì vậy, phận cha mẹ nên để lại 
lời nhắn gởi hay phân chia những của cải thừa tự, cho dù đó chỉ là 
một mảnh đất nhỏ hay chỉ là những khoản nợ (vật chất hay tình 
cảm) với người khác mà cha mẹ muốn con cái nào phải nhận lãnh, 
thừa hưởng hay gánh vác giùm. 

Mọi người được khuyên là nên ghi lại một cách rõ ràng (bằng di 
chúc), nếu không sau này con cái phải tiêu tốn rất nhiều tiền của 
cho những luật sư, quan toà phân xử. Nhiều gia đình sau khi tranh 











Chương 6 — Đế có một đời sông bình an và hạnh phúc «185 


chấp, phần tài sản bán đi chỉ đủ để trả tiền cho nhiều chỗ môi giới 
về pháp lý, luật su và chi phí quan toà. 

[6] Điều này có nghĩa là thầy cô nên giới thiệu học trò mình với 
những vị thầy cô tốt khác để học trò có thể học hành đuợc thêm 
những kiến thức khác hoặc có thể tìm đuợc việc làm tốt. Thuờng 
những vị thầy uy tín có thể giới thiệu học trò tốt đến những chỗ 
làm tốt. Ví dụ: Hàng năm, những công ty lớn ở Mỹ đều tài trợ cho 
nhiều truờng đại học lớn ở Mỹ. Cuối cùng để đáp lại sự đóng góp 
của họ, các giáo su trong các truờng đại học đó sẽ nghiêm túc giới 
thiệu những sinh viên giỏi tốt về làm trong các công ty đó. 

Hơn 2.500 năm truớc Đức Phật đã nhìn thấy tầm quan trọng của 
mạng luới liên kết học trò, thầy cô và nghề nghiệp xã hội nhu vậy!. 

[7] Trong xã hội và nền văn hóa cổ xua khi mà nam giới đuợc 
uu tiên đứng trên thì nữ giới chỉ là tầng lớp thứ hai hay tệ hơn. 
Nhung Đức Phật đã giảng dạy điều này để khởi xuớng sự bình 
đắng nam nữ, vợ chồng. Đó là một tu tuởng tốt đẹp vào thời đó và 
đến tận hôm nay. 

Vì vậy, một nguời chồng văn minh thì luôn luôn tôn trọng vợ 
mình, không bớt tôn trọng và không bao giờ đuợc khinh khi vợ. 
Điều đó sẽ mang lại tình cảm tốt đẹp và lâu dài của vợ chồng. 

[8] (a) Thời trung cổ ở Ân Độ thì không có ngân hàng, nên mọi 
nguời thuờng giữ tiền của duới hình thức vàng bạc, trang sức. 
(Thật ra ngay cả bây giờ Việt Nam vẫn còn rất nhiều nguời thích 
giữ của cải duới dạng vàng bạc, đá quý, trang sức). Vào thời xua, 
những trang sức, vàng bạc này có thể trở thành của phòng thân cho 
nguời vợ, khi nguời chồng đi xa hay qua đời, để nguời vợ có thể lo 
nhiều việc nhu tang gia, chỗ ăn ở, nuôi dạy con cái, một cuộc sống 
sau này... 







186 • Con đường của chúng ta 


Ngày nay, ý nghĩa phòng hộ này nên được hiểu như là những 
khoản bảo hiểm về nhân thọ, những khoản tiết kiệm mà người 
chồng phải cố gắng thu xếp cho vợ con. 

Ngày trước, việc mua tặng vợ trang sức cũng mang nghĩa thể 
hiện tình cảm dành cho người vợ và những người vợ đến tận bây 
giờ cũng luôn luôn thích thú khi mang những trang sức đó. 

(b) Như trong Kinh này đã ghi lại, chúng ta có thể thấy sự việc 
mà Đức Phật không quên đề cập đến những món quà mà người 
chồng phải nên mua tặng cho vợ. Điều này cũng đủ để nói lên sự 
thấu hiểu và thông cảm sâu sắc đầy tình người của Phật đối với 
cảm xúc và tình cảm của mọi con người bình thường, về điều này, 
Hòa thượng w. Rahula cũng có sự nhận xét và cảm kích như vậy. 

[9] Những người làm công ở đây cũng bao gồm cả những người 
ở, người phụ việc trong nhà, người làm vườn...[l 1], [12] 

[10] Người vợ nên có bổn phận là không nên hoang phí, tiêu xài 
một cách không đúng, mà nên góp ý tiêu xài một cách tiết kiệm 
đúng đắn số tiền người chồng làm ra. Ngày nay, phụ nữ cũng đi 
làm như chồng thì càng phải hiểu rõ sự khó khăn vất vả để làm ra 
đồng tiền, nên người vợ càng phải có trách nhiệm và khôn khéo 
trong tiêu xài để giải quyết dung hòa mọi mục đích sống của người 
có đức hạnh (gia đình, cha mẹ, con cái...) và phòng hộ cho bất trắc 
tương lai. 

Lời dạy thực tế của Đức Phật vẫn còn nguyên giá trị cho đến 
hôm nay cho đời sống gia đình. 

[11] Điều này có nghĩa là hãy trao thưởng công bằng cho họ khi 
họ làm thêm, khi họ đóng góp được nhiều hơn; và ở tầm công ty 
thì nên tăng lương thưởng khi công ty ăn nên làm ra, có nhiều lợi 
nhuận. Điều này không những làm tăng ý nghĩa đạo đức từ phía 
chủ, mà còn làm tăng lòng trung thành của nhân viên, người làm. 






Chương 6 — Đế có một đời sông bình an và hạnh phúc «187 


Họ sẽ càng góp sức làm mọi việc tốt hcm, và kết quả là công việc 
lại tốt đẹp hơn. 

Đối với người làm công, giúp việc trong nhà, người chủ nên 
luôn luôn đối xử với họ một cách công bằng, có tình người, như là 
một cách ta làm gương đạo đức cho con cái trong nhà nhìn thấy và 
noi theo. Lòng nhân-hậu của cha mẹ đối với kẻ ăn người ở trong 
nhà sẽ giúp cho con cái chứng kiến và tăng trưởng lòng thương 
người và rộng lượng tốt đẹp. 

Trong xã hội, có rất nhiều gia đình giàu có, ăn học, nhưng họ 
đối xử với kẻ ăn người ở trong nhà rất tàn nhẫn, bất công và keo 
kiệt. Họ sân si với người làm nh ư vậy vì lòng khinh khi kẻ nghèo, 
nhưng họ đâu ngờ rằng những hành động hèn hạ như vậy đã làm 
họ mất đi rất nhiều; bởi vì con cái họ sẽ chứng kiến và sau này sẽ 
bắt chước và trở thành những người thiếu đạo đức như vậy. Rất 
nhiều con cái nhà giàu được cho đi ăn học ở những trường học 
hạng nhất, nhưng ở nhà noi gương cha mẹ nên đối xử với người 
làm người ở một cách vô lễ và bất nhân. 

Trong xã hội hiện đại, đằng sau những nơi kín cổng cao tường 
vẫn đang luôn diễn ra những cảnh bất công đau lòng như vậy. 
Chúng ta hãy cầu mong cho mọi người đừng làm vậy nữa. Đừng rẻ 
rúng người nghèo hèn nữa!. Đó là thông điệp của Đức Phật cách 
đây 2.600 năm. 

ở những nước văn minh, những người hay bạc đãi, hay chửi rủa 
và đối xử tệ với người làm thì thường bị ra toà. Ket quả là họ trở 
thành người luôn luôn thấy xấu hổ, nhục nhã trước mặt toà án, bạn 
bè, họ hàng...vì những hành động hèn hạ, bất nhân như vậy. Và 
hình như “chế độ nô lệ” bất nhân đã kết thúc từ lâu rồi mà, phải 
không các bạn? [12] 

[12] về điểm này, chúng ta có lẽ sẽ vô cùng ngạc nhiên về nội 
dung lời khuyên của Đức Phật được nói ra 2.600 năm trước khi chế 
độ nô lệ là ‘họp pháp’ và phổ biến ở khắp Ân Độ và thế giới, khi 






188 • Con đường của chúng ta 


mà mọi người nô lệ bị bóc lột một cách tự do, nhưng Đức Phật lại 
đề xướng cho họ những ngày nghỉ, ngày phép...để họ được nghỉ 
ngơi và về thăm gia đình, cha mẹ. Tư tưởng công bằng và cao đẹp 
này chỉ được thực hiện một cách chính thức bởi nhân loại sau hơn Ị 
2.400 năm sau đó (khoảng 100 năm trở lại đây) sau khi những tổ 
chức “Công Đoàn” đầu tiên được lập ra trên thế giới. 

[13] Điều này không chỉ có nghĩa là những thái độ, suy nghĩ, 
đối xử một cách lễ phép và kính trọng trực tiếp đối với những 
người thầy tâm linh (tu sĩ, tăng, ni hướng dẫn mình trên con đường ; 
học đạo). Nhưng điều này còn bao gồm những việc tu tập Bố thí, ' 
Giới hạnh và Thiền tập để phát triển tâm trong sạch (tức làm theo 
công thức “//ậy làm người tổtr như quyển sách này muốn nói) thì 
bạn mới thực sự trả ơn cho những vị thầy. 

Theo Đức Phật, để tỏ lòng tôn kính và biết ơn Đức Phật thì Phật 
tử nên thực hành những lời dạy của Phật chứ không chỉ tỏ thái độ 
tôn kính, lễ lạy bề ngoài. 

[14] Điều này có nghĩa là những người tại gia nên có bổn phận 
cúng dường những thức ăn, hoa quả, phương tiện.. .tuỳ theo hoàn 
cảnh của mình...để giúp cho những bậc chân tu có phương tiện để 
tu hành, và để trả ơn lại công đức của những người cúng dường, I 
các tăng ni có bổn phận giảng dạy Giáo Pháp cho mọi người [15]. 
Khi cúng dường, bạn nên lưu ý một số điều: 

(a) Chúng ta chỉ cúng dường cho những bậc chân tu đáng kính, 
luôn giảng dạy (bố thí pháp) cho mọi người. Không nên cúng 
dường cho những người rõ ràng giả mạo tu hành, hành nghề bằng 
tôn giáo, làm mê muội mọi người bằng những hủ tục, cúng bái mê 
tín, dị đoan và lấy tiền của mọi người. 

(b) Khi bạn không biết chắc về những vị Tăng Ni đó là bậc chân 
tu hay đạo đức giả, hoặc vị tu sĩ đó đang tu hành sai lạc, thì bạn sẽ 
thấy lòng mình không đúng nếu không ton kính và cúng dường cho 





Chương 6 — Đế có một đời sông bình an và hạnh phúc «189 


họ. Trong trường hợp đó, bạn nên tôn kính và cũng dường với tâm ; 
niệm rằng “Mình cúng dường cho Tăng-đoàn” là tốt lành thôi. 

(c) Trong bối cảnh hiện nay, nếu có Tăng hay Ni nào nhất định 
hỏi bạn phải cúng dường loại đồ vật nào theo ý của thầy ấy mà bạn 
cảm thấy đồ vật ấy không thật sự thiết thực cho mục đích Phật sự 
cao cả, thì bạn nên bỏ ý định cúng dường chỗ đó. Còn rất nhiều 
những nơi những Tăng, Ni là bậc chân tu đang thiếu thốn rất nhiều 1 
phương tiện để tu hành, như là một vài cân gạo, ít tài vật để sửa , 
sang một tượng Phật, tạo thêm vài chỗ ngồi hay mua thêm kinh 
sách cho đạo tràng.. .thì bạn hãy tìm đến đó mà cúng dường. Đó là ! 
việc làm công đức đúng đắn!. 

► Đọc thêm phần “5o Thí, Củng Dường'''’ trong quyển “Giáo I 
Trình Phật Học” của Chan Khoon San, Nxb. Phương Đông]. 

(d) Tương tự vậy, trong khi việc cúng dường cho Tăng, Ni, I 
chùa chiền, thiền viện, tịnh xá...là hành động công đức, nếu khi 
bạn cần thỉnh một vị thầy về vấn đề tâm linh (ví dụ đến nhà tụng ; 
kinh cho tang lễ, cho đến việc tụng kinh cầu an, cầu siêu hay giải 
hạn, giải sao...) mà có sư thầy nào mà ra giá, yêu cầu thanh toán 
tiền mặt...cho việc tụng niệm đó thì bạn không nên chấp nhận, vì 
điều đó cũng không đúng đối với bạn vì điều đó cũng không đúng 
đối với vị thầy đó (thầy đó không thanh tịnh) và việc tụng niệm đó 
cũng không tốt (không tha nh tịnh và đúng đắn). 

► Đọc thêm bài giảng “Mê Tín Hay Chánh Tín”, “Chúng Ta Đi 

Chùa Đe cầu Xỉn Hay Đe Tu Theo Phật” của HT. Thích Thanh I 
Từ. Ị 

Khi bạn thỉnh mời một vị Tăng hay Ni đến để tụng kinh theo ' 
“đúng” hướng dẫn và ý nghĩa cao đẹp của nhà Phật, vị tăng ni đó I 
sẽ hoan hỉ đến ngay (cho dù bạn hay người đã mất là những người 
không thanh tịnh, thất đức) thì điều đó là đúng đắn và mang lại an 
lạc của việc tụng niệm. Và sau đó, tùy theo khả năng, bạn có thể ' 
mang hoa quả, gạo, hay bất cứ vật phẩm gì mà nhà chùa có thể cần I 






190 • Con đường của chúng ta 


để đến cúng chùa, như một cách thể hiện lòng biết cm “một cách 
tôn kính”. Như vậy là thanh tịnh cho tất cả. 

(e) Cúng dường bằng lòng tôn kính, bằng hành động tốt đẹp 
lưcmg thiện hằng ngày, bằng vật chất như: thức ăn, thuốc men, gạo 
đậu, ly chén, cho đến vải vóc để may y...cho đến một nải chuối, 
một bó hoa, nhang đèn...đều là những hành động công đức vô 
lượng hon mọi hành động bố thí khác (sau cúng dường Phật), tùy 
theo khả năng của mình. 

Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng phải có tiền mặt, phải có nhiều quà 
tặng có giá trị vật chất cao mới dám đem cúng dường Tăng, Ni. 
Đạo Phật không có điều gì ràng buộc trong việc cúng dường hết, 
mà chỉ khuyên không nên cúng dường những đồ vật nào không 
thanh tịnh, không lương thiện và không được dùng bởi Tăng Ni 
theo giới luật của người xuất gia. 

► Thật ra ở những xứ theo Phật giáo nguyên thủy và Giới Luật 
Tăng Đoàn thời Đức Phật, việc cúng dường tiền-bạc là không 
được!. Tăng, Ni đều bị nghiêm cấm nhận tiền trực tiếp từ người 
cúng dường, cho đến ngày hôm nay. Trong trường hợp này, bạn 
nên trao tiền cho một đại diện của các tăng ni, ví dụ là một người 
cư sĩ đáng kính, để người này sau đó có thể mua những thức ăn, 
vật dụng...cho các tăng, ni sử dụng cho mục đích tu hành và Phật 
sự. 


[15] về phương diện đạo Phật, điều này xin nhắc lại cũng có 
nghĩa là các Tăng, Ni phải có bổn phận giảng dạy (bố thí Pháp), 
hướng dẫn, chỉ dạy cho các người tại gia việc tu tập Công Đức, 
Giới Hạnh, và Thiền Tập nhằm đạt được những tiến bộ về tâm 
linh, tăng trưởng những phẩm chất “Từ, Bi, Hỷ, Xả”. 

Hành động cụ thể là các thầy phải luôn chỉ dạy Giáo Pháp dần 
dần cho họ, lập những nhóm Phật tử (Đạo tràng) để học tập giáo 
pháp ở chùa, tịnh xá hay thiền viện, lập những khóa thiền tập từ 
căn bản cho đến bậc chuyên sâu dành cho những người tại gia, các 







Chương 6 — Đê cỏ một đời sông bình an và hạnh phúc «191 


sư thầy hoan hỷ đi đến những vùng xa, vùng nghèo để giảng dạy 
chữ nghĩa và giáo pháp cho những người bất hạnh, bị thiếu thốn 
điều kiện ở đó. 

Các thầy luôn luôn khuyên bảo Phật tử ngày đêm giữ giới hạnh 
(Năm giới, Tám Giới, Mười giới) là cách để luôn luôn mang lại và 
bảo vệ cuộc sống an lành cho tất cả mọi người. Đó là điều thiết 
thực mà các Tăng Ni nên làm đối với các Phật tử hay người tại gia 
trước khi giảng dạy sâu rộng hay hướng dẫn họ đến những việc tu 
tập cao sâu hơn. 





192 • Con đường của chúng ta 


(VI) Những Phẩm Chất Để Thành Đạt 

(1) Những Phẩm Chất Của Những “Cá Nhân Thành 
Đạt” 

Đức Phật: 

Có trí khôn, đức hạnh 
Nhẹ nhàng và hùng biện 
Khiêm tốn và uốn nắn 
Đó là người thành đạt. 

Năng no không lười biếng 
Không nản chí, nản lòng 
Đạo đức và thông thái 
Đó là người thành đạt. 

Là thầy hay lãnh đạo 
Dễ tỉnh và thần thiện 
Tử tế, không ích kỷ 
Đó là người thành đạt. 

Những phẩm chất của một cá nhân thành đạt là phẩm chất thuộc 
cả hai phần trí thức và đạo đức, trong đó những phẩm chất về đạo 
đức luôn luôn là nền móng cho những phẩm chất khác để tạo nên 
một nguời thành đạt. Nguời xua nói rằng, không có đức làm nền 
tảng, thì dù có tài đến mấy cũng là nguời vô dụng. Nguời có đức 
mà không có năng lực gì thì làm gì cũng khó mà thành đạt. Tuy 
vậy, nguời ta vẫn trân trọng nguời có đức mà không có tài hơn là 
nguời có tài nhung thất đức. 

Đầu tiên, những phẩm chất là (1) Trí khôn và Đức hạnh thì mới 
có đuợc sự thành công lâu bền. Trí khôn và đức hạnh giúp cho một 
nguời không những nhận dạng đuợc, phân biệt đuợc đúng sai, mà 
còn tránh đuợc những việc làm sai trái, không thiện lành. 


Chương 6 - Đế có một đời sống bình an và hạnh phúc «193 


Một người cũng nên (2) Nhẹ nhàng, từ ái, không có thái độ cáu 
gắt, không xúc phạm người khác. Đó cũng là người luôn luôn (3) 
Khiêm tốn, nhẹ nhàng và dễ sửa đổi những lỗi lầm của mình khi 
được người khác uốn nắn, góp ý. 

Tiếp theo là những phẩm chất giúp ích cho sự thành đạt trong 
công việc. Ai muốn thành công một việc gì thì phải sẵn sàng và (4) 
Siêng năng làm việc đó. Không có ai lười biếng mà thành công 
được, vì nếu không làm thì lấy gì để làm xong hay thành công. Sau 
đó, khi làm gì muốn thành công thì (5) Không được nản lòng, nản 
chí trước khó khăn, thử thách. Phẩm chất này là rất quan trọng để 
mang lại sự thành đạt hcm những người khác. Bởi vì nếu công việc 
nào cũng dễ dàng thì ai chang làm được. Nhưng trên đời việc gì 
cũng có khó khăn và rủi ro, nên phẩm chất không nản lòng, không 
nản chí trước khó khăn là bản chất cần có để thành đạt. 

Vì dụ, tu hành và làm trong sạch thân tâm là con đường giải 
thoát. Tuy nhiên, nếu việc tu hành là dễ dàng, thì chắc ai cũng đi tu 
và đã có nhiều người tu thành công rồi. Nhưng tu hành cũng là một 
sự nghiệp khó khăn từ những ngày đầu cho đến tận mai sau. Rất 
nhiều bậc chân tu đã luôn luôn kiên trung, không nản chí trên 
đường tu tập. Vì vậy, sự không nản chí là một bản chất quan trọng 
để thành đạt mục đích. 

Luôn có thái độ (6) Hiền hòa, vui vẻ và (7) Cởi mở và thân 
thiện và (8) đối xử tử tế, lời nói tử tế (ái ngữ) với mọi người. (9) 
Không ích kỷ hẹp hòi mà luôn luôn trao đổi, chỉ dẫn những kiến 
thức cho người khác, luôn rộng lòng từ bi bố thí cho những người 
đang cần giúp đỡ. 

► Đó là những phẩm chất của những người thành đạt, theo như 
Đức Phật đã giảng dạy. Những phẩm chất cao đẹp này chắc chắn là 
nền tảng và chắc chắn xứng đáng có ở những người thành đạt. 


Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, “định nghĩa” về một người 
thành đạt đã không còn đầy đủ như vậy. Ngày nay, khắp nơi người 



194 • Con đường của chúng ta 


ta định nghĩa người thành đạt theo tiền bạc, của cải hay danh tiếng 
nhiều hơn. Hễ cứ thấy ai giàu lên thì người ta gọi là người thành 
đạt. Đó chỉ là một mặt về mặt vật chất, về mặt trí khôn chứ hoàn 
toàn không có và không được xét đến vấn đề đạo đức hay nhân 
cách. Ngay cả rất nhiều người cũng chẳng hề có trí khôn hay kinh 
nghiệm hay sự tháo vát hay sự đầu tư trí óc nào đáng kể hơn chỉ là 
sự may mắn vì “thời cuộc”, và những vòng xoáy thăng trầm lên 
xuống của nền kinh tài, cũng được ca ngợi là người thành đạt. 

Người thành đạt lâu bền là người thành công dựa trên nền tảng 
của trí khôn và đạo đức, mà trong đó đạo đức lại là nền tảng của trí 
khôn. 



Chương 6 — Đế cỏ một đời sông bình an và hạnh phúc «195 


(2) Những Phẩm Chất Của Những “Ngưòi Lãnh Đạo 
Thành Đạt” 

Đức Phật: 

Rộng lòng và từ ái 
Luôn giúp đõ mọi người 
Luôn đối xử công bằng 
ơ mọi lúc, mọi nơi 

Bốn phắm chất thành đạt 
Giữ cho đời tốt đẹp 
Giống như trục bánh xe 
Nâng đõ cả chiếc xe 

Thiếu nhữngphắm chất này 
Thì một người thành đạt 
Chỉ như người bất hiếu 
Không trả ơn cha mẹ 
Không tôn kính cha mẹ. 

Đây là những phẩm chất cần có của một nhà lãnh đạo thành đạt. 
ớ đây, khái niệm phẩm chất của người lãnh đạo xã hội đã được mở 
rộng ra, vì vai trò quan trọng của họ trong việc thịnh suy, an bình 
hay bất an của xã hội. Một người lã nh đạo thành đạt là người phải 
luôn có bốn phẩm chất “để thành công” tích cực này”. 

Dù là là lãnh đạo trong chính quyền hay công ty làm ăn, người 
lãnh đạo phải (1) Rộng lượng, không ích kỷ, không quá tham lam. 
Neu không có phẩm hạnh này thì người lãnh đạo dễ sa vào tham 
nhũng, ăn cắp của công hay biển thủ. Tham nhũng đang là vấn nạn 
của rất nhiều nước và xã hội trên thế giới. Mức độ tham nhũng 
trong thời đại ngày nay vẫn còn là thước đo cho mức độ phồn 
thịnh, văn minh, hạnh phúc và công bằng của một xã hội. 

Như vậy, một người lãnh đạo thật sự phải là người thành công 
trong việc lãnh đạo, và không ích kỷ, không tham lam, không tham 


196 • Con đường của chúng ta 


nhũng và luôn luôn (2) Từ tâm huớng những phúc lợi của xã hội 
đến những tầng lóp nghèo khó, những hoạt động từ thiện, những 
công trình cải tạo an sinh và cuộc sống cho nhung nguời thiếu đặc 
quyền và thiếu may mắn. Bằng cách này, xã hội sẽ dần dần cải 
thiện về sự công bằng và hạnh phúc. 

Sự (3) Công bằng của nguời lãnh đạo đuợc nhấn mạnh ở đây. 
Đó là sự giúp đỡ, chính sách nâng đỡ dành cho mọi nơi, mọi miền, 
mọi sắc tộc, mọi thành phần kinh tế và tôn giáo trong xã hội một 
cách công bằng. Cả xã hội đều đuợc phát triển và đi lên. 

Vì vậy, những phẩm chất này đuợc cho là nối kết, giữ vững mọi 
cuộc đời trong xã hội với nhau, nhu trục bánh xe nối kết chuyển 
động của cả chiếc xe vậy. Neu nguợc lại, chỉ có hẹp hòi, phân biệt, 
ích kỷ, tham lam, tham nhũng và bất công, thì xã hội chắc chắn sẽ 
không tốt, theo nghĩa này hay nghĩa khác, niềm tin của tất cả cũng 
không còn, mạnh ai nấy lo, mạnh ai nấy trục lợi, kẻ giàu nguời 
nghèo càng ngày càng xa cách, căng thắng. Đó là một xã hội 
không đáng có, mà rất nhiều nuớc trên thế giới đã và đang hình 
thành. 

Những nguời lãnh đạo hiểu đuợc và có đuợc những phẩm chất 
này, thuờng xuyên thực hành những phẩm chất này, thì họ luôn 
thành đạt đuợc đạo đức cao đẹp, danh tiếng tốt và sự ca ngợi từ 
phía nhân viên, quần chúng và cộng đồng. Và trở thành những 
nhân tố góp phần vào sự an lạc và phúc lợi của cộng đồng và toàn 
xã hội. Nhu vậy đó cũng là những phẩm chất làm nên công đức. 

Ý Phật so sánh nhu vầy: Thà là một nguời không thành đạt mà 
có đức độ thì còn đuợc coi là có hiếu với cha mẹ, còn hơn là nguời 
thành đạt mà không có đức, làm ô danh cha mẹ, làm mọi nguời chê 
bai, làm cha mẹ đau khổ bất hạnh. 



Chương 6 — Đế cỏ một đời sông bình an và hạnh phúc «197 


A Sách & Tài Liệu Tham Khảo 

1. “An Approach to Buddhist Socỉal Philosophy ” (Tiếp Cận Triết 
Lý về Xã Hội của Phật Giáo) — tác giả Ngài Ven. p. 
Gnanarama. 

2. “A Constỉtution for Livỉng” (Thiết Lập cho Cuộc sổng) — tác 
giả Ngài Bhikkhu P.A. Payutto. 

3. “Buddhỉsm for Every Man ” (Đạo Phật cho Mọi Người) — tác 
giả ỈV.G. Weeraratne. 

4. “Moral & Ethỉcal Conduct of a Buddhist ” (Phâm Hạnh Đạo 
Đức & Lương Tâm của một Phật Tử) — tác giả Tiến sĩ s. K. Srỉ 
Dhammananda. 

5. “Sigaỉovada Sutta ” (Kinh Lời Khuyên Dạy Sỉgala) — bản dịch 
& giảng giải của: 

(a) Hòa Thượng Tiến Sĩ w. Rahula, 

(b) Ngài Ven. p. Pemeratana, 

(c) Pỉya Tan, 

(d) Hòa Thượng Trưởng Lão Narada Thera, 

ịe) John Kelly, Sue Sawyer & Victoria Yareham. 

6. “The Charter of an Ideal Socỉety” (Hiến Chương cho một Xã 
Hội Lý Tưởng) — tác giả Ngài Ven. p. Gnanarama. 

7. “The Way to Socỉal Harmony ” (Con Đường Đi Đen Hòa Hợp 
Xã Hội) — tác giả Ngài Ven. u Pyinnyathiha. 


198 • Con đường của chúng ta 



Chương 7 


Làm Thế Nào Để Tích Lũy 
Sự Giàu Có? 



200 • Con đường của chúng ta 


Chương này được dựa trên căn bản của bài kinh “Lòi Khuyên 
Dạy Vyagghpajja” {Vyagghpajja Sutta). Kinh này còn có tên là 
Kinh ‘‘"Dighạịanu Sutta'\ Kinh giảng dạy về những điều kiện cần 
thiết để duy trì và tăng cao những phúc lợi vật chất và tinh thần của 
người tại gia, bao gồm những Phật tử tại gia. 

Chuyện kể rằng Đức Phật đã được tiếp cận bởi một người tại 
gia giàu có, tên là Dighạịanu, đến thỉnh cầu Phật chỉ dạy. ông 
Dighajanu đã thưa với Đức Phật rằng những người trong gia đình 
ông đều đang được hưởng thụ những tiện nghi vật chất tốt, như 
dùng quần áo toàn bằng lụa là, nước hoa và trang sức bằng vàng 
bạc, đá quý. ông đến để xin Đức Phật chỉ dạy những cách thức để 
“duy trì” sự giàu có và cuộc sống hưởng thụ tốt như vậy trong kiếp 
sống này và trong cả kiếp sống sau. 

Đức Phật đã bắt đầu giảng cho ông ta rằng sự giàu có thực sự 
về mặt vật chất và tinh thần đều được tích lũy bằng những phẩm 
chất đúng đắn và thiện lành, chứ không phải bằng những con 
đường bất chính. 

Theo Phật, để tích lũy sự giàu có về vật chất thì mọi người 
chúng ta cần phải sống và làm việc theo bốn (4) cách. Đe tích lũy 
sự giàu có về tâm linh và tinh thần thì, chúng ta cần phải sống và 
làm việc theo bốn (4) cách. Những cách đó được Đức Phật giảng 
giải như sau. 



Chương 7 — Làm thê nào đê tích lũy sự giàu có? «201 


(A) Tích Lũy Sự Giàu Có về Vật Chất 

(I) Bốn Cách Tích Lũy Sự Giàu Có & Tiến Bộ về Mặt 
Vật Chất 

(1) Tích Lũy Tài Sản Bằng Nỗ Lực Làm Việc Liên Tục & Chân 
Chính: 

Cũng như trong cuộc mưu sinh, Đức Phật khuyên rằng một 
người phải luôn luôn siêng năng, nỗ lực, không được lười biếng, 
hay khất thời một việc gì. Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Fzẹc gì 
cỏ thê làm hôm nay thì không nên đê sang ngày mai”. Hãy làm 
xong hôm nay. 

Cần phải hiểu rõ việc gì cần phải được làm và làm một cách 
hợp lý như thế nào, và phải phân công công việc cho mọi người 
một cách hợp lý và hiệu quả như thế nào. Như vậy, mọi công việc 
và nghề nghiệp của người ấy sẽ luôn luôn được thực hiện trôi chảy 
và thành công. Đó là nền tảng giúp mang lại thu nhập vật chất và 
sự giàu có. 

Ý của Đức Phật có thế hiểu như sau. Công việc, nghề nghiệp 
của mình thì mình phải làm, và làm tốt. Ngoài ra không có phép 
mầu nào, lời cầu nguyện nào, hay việc cúng bái hay bùa chú nào 
có thể giúp làm xong việc hoặc giúp bạn làm ra tiền của cả. Ngay 
cả lòng tin hay việc tôn thờ vào Đức Phật cũng chẳng bao giờ 
mang lại những phần thưởng vật chất nào hết. Siêng năng, cẩn 
thận và hiểu biết tháo vát trong công việc là 3 điều kiện ‘‘cần 
phải có” để làm ra tiền của. 

Ngoài ra, những điều kiện khác dưới đây [phần (2),(3),(4)], chỉ 
là những điều kiện bố trợ cho những phẩm chất cần có ở phần (1) 
này. 


Khi hướng dẫn ta đến sự thành đạt về sự nghiệp, Đức Phật còn 
dạy thêm rằng việc tích lũy làm giàu phải dựa vào những công việc 


202 • Con đường của chúng ta 


nghề nghiệp hợp pháp, chân chánh và lương thiện. Chỉ có cách như 
vậy, thì tài sản mới được bảo vệ lâu dài. Chang hạn, tài sản nếu 
được làm ra bằng những việc phạm pháp, bằng những việc bất 
thiện, bằng những việc làm hại người khác, hay tạo ra thù hận, thì 
theo thứ tự những tài sản đó có thể sẽ bị tịch thu bởi pháp luật, bị 
tai ương, bị mất mát vì nghiệp báo hay bị phá hay cướp lại bởi 
những kẻ thù. 

Thông tin báo chí về những nước trên thế giới có những những 
quan chức và lãnh đạo thường bị truy tố về những tội ăn hối lộ, 
tham nhũng, biển thủ, lập bè phái ăn chia, hàm oan người vô tội, 
và những tài sản kết sù có được từ những hành vi bất thiện đó 
tưởng chừng như đã an toàn đã bị chính quyền tịch thu ngoài việc 
bản thân bị tù tội. 

Bạn cũng từng nghe những người làm giàu bất thiện cũng bị 
quả báo, bản thân và con cháu phải nhận lãnh hậu quả. 

Bởi vậy, việc đầu tiên Đức Phật thuyết giảng cho ông 
Dighajanu cách để mưu sinh và làm giàu là phải nỗ lực làm ăn và 
phải làm một cách chân chính. 


(2) Bảo Vệ Tài Sản Một Cách Đúng Đắn 

Đe gìn giữ tài sản cá nhân khỏi rủi ro bị chi phối của chính 
quyền, Đức Phật khuyên chúng ta tạo ra của cảin một cách chân 
chính và làm đầy đủ bổn phận đối với chính quyền. Tức là ngoài 
việc mưu sinh làm giàu chân chính, chúng ta còn phải luôn luôn 
đóng thuế và những nghĩa vụ khác một cách đầy đủ. Khi đã thực 
hiện đầy đủ những bổn phận này, ngưòd giàu có sẽ giảm thiểu tối 
đa, nếu không nói là loại bỏ hoàn toàn, mối đe dọa bị chính quyền 
tịch thu tài sản. Vì đó là thu nhập và tài sản hợp pháp. 

Vào thời Đức Phật, người ta thường bảo vệ tài sản khỏi bị trộm 
cưóp bằng cách giữ nó bên mình. Ngày nay người ta gửi tiền bạc 


Chương 7 - Làm thế nào đế tích lũy sự giàu cỏ? • 203 


vào chỗ khác, như là các cơ quan tài chánh. Sự sụp đổ của các 
ngân hàng và các cơ quan tài chính ở khắp nơi trong những thập kỷ 
qua, do tham nhũng và những lý do khác, biểu lộ nhu cầu cần phải 
đầu tư tài sản một các khôn ngoan để bảo vệ chúng khỏi những 
‘tên cưóp’ của thời đại tân tiến. Trong trường hợp này để có được 
sự bảo vệ tối đa, ta vẫn có thể làm theo lời Phật dạy bằng cách 
“chọn lựa” những cơ quan tài chính đáng tin cậy nhất để gửi hay 
đầu tư tài sản vào đó. 

Đức Phật cũng khuyên ta bảo vệ tài sản bằng cách có những 
biện pháp gìn giữ nó khỏi “lửa và nước”, có nghĩa rộng là bao gồm 
tất cả những loại thiên tai và tai nạn bất ngờ khác, như động đất, 
sóng thần, nguyên tử, lũ lụt...mà thoạt đầu nghe rất xa xôi, nhưng 
lại rất thường xảy ra trong thời hiện tại (như trận động đất tsunami 
ở Aceh, Phuket, Nhật bản, Kathina (Mỹ) và lũ lụt ở Việt Nam...). 

Có các biện pháp để gìn giữ tài sản khỏi tay những “người thân 
không tốt” (appiyato dayadato) cũng là một cách bảo vệ khác. Dù 
lời khuyên này có thể quan trọng hơn vào thời Đức Phật, nhưng 
trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng khó thể bỏ qua. Thí dụ, một 
số người cho thân quyến mượn những số tiền khá lớn chỉ dựa vào 
lòng tin. Tuy nhiên, người được hưởng lợi có thể phản bội tất cả 
mọi lòng tin, và không bao giờ trả lại tiền đã mượn. Trong một số 
nền văn hóa, các bậc cha mẹ và ông bà đầy lòng thương chiều con 
cái là dễ gặp điều nguy hiểm này. Những người con đã trưởng 
thành hoặc con dâu, con rể có thể cắt xén của cải, tài sản của 
những người thân quyến trọng tuổi này. Những sự kiện này cho ta 
thấy các biện pháp đế bảo vệ tài sản khỏi những người quyến thuộc 
xấu là một nhu cầu chính đáng đối với một số người trong xã hội 
ngày nay. 

Những người trong gia đình, họ hàng, quyến thuộc và cả bạn 
bè được khuyên là nên tương trợ, giúp đỡ nhau trong làm ăn, mưu 
sinh. Tuy nhiên, tất cả đều nên xem xét tư cách cá nhân và lý do và 
tiềm năng của công việc cần đầu tư giúp đỡ, phải góp ý, tránh 
những việc vay mượn hay hùn hạp có tính rủi ro cao. Nhiều gia 



204 • Con đường của chúng ta 


đình gầy dựng nhiều của cải một cách cực khổ rất lâu trong nhiều 
năm, thậm chí nhiều đời, nhung về sau bị con cái nguời thân làm 
tiêu tán trong vài lần làm ăn. 

Nói chung, Đức Phật động viên cả cộng đồng coi việc bảo vệ 
tài sản (arakkha sampada) cũng quan trọng nhu việc làm ra tài sản, 
thì mới duy trì sự giàu có và phúc lợi của một cách lâu bền đuợc. 
Cụm từ ‘"arakkha sampada” mà Đức Phật dùng là chỉ rõ sự xác lập 
việc bảo vệ tài sản và sự quan trọng của việc đó. Nó có nghĩa là: 
'"Việc có biện pháp chân chính đê bảo vệ tài sản chân chính cũng 
quan trọng tương tự như việc thực hiện một nghĩa vụ cao thượng 
vậy”. 

(3) Có Được Bạn Bè Tốt 

Đức Phật đưa ra điều thứ ba để có được và duy trì được đời 
sống vật chất và hạnh phúc thế tục là cần nên có bạn tốt. Bạn hiền 
bạn tốt không quan trọng là trẻ hay già, làm chung hay khác nghề 
nghiệp, cùng hay khác sắc tộc hay tôn giáo, miễn sao họ là những 
người có đức hạnh, có lòng tốt, có trí tuệ và có đời sống tinh thần 
tâm linh đáng kính. Như vậy, những người bạn đó sẽ trở thành tấm 
gương, thành những người sẽ ảnh hưởng tốt đẹp đến sự nghiệp, 
việc làm và đời sống tinh thần và tâm linh của mình. 

Trong phần trước (trong kinh Lời Khuyên Dạy Sigala) Đức 
Phật đã dạy rõ những loại bạn tốt và bạn xấu và cách để chúng ta 
phân biệt rồi. Đức Phật dạy người thanh niên trẻ Sigala rằng khi 
giao tiếp với những người xấu và vô đạo đức thì đó là “cửa” qua 
đó tài sản sẽ bị tiêu tán như thế nào. Do đó, Đức Phật, với trí tuệ 
của Người, đã thảo luận những quan hệ, những giao tiếp có thể 
giúp bảo vệ hoặc làm hủy hoại tài sản của một người như thế nào. 

Phần khác, Đức Phật khuyên mọi người nên giữ mối liên hệ 
giao hữu với các vị thầy, các nhà cố vấn có khả năng, để học hỏi 
và trao đổi ý tưởng với họ. Bằng cách đó, họ có thế phát triến nhân 
cách, đạt được sự hiểu biết và khả năng — Đó là những yếu tố làm 


Chương 7 — Làm thê nào đê tích lũy sự giàu có? • 205 


tăng thêm sự thành đạt về vật chất của họ. Sự lựa chọn bạn bè, 
bằng hữu...một cách khôn ngoan là quan trọng trong việc mưu 
sinh làm giàu và bảo vệ tài sản và phúc lợi của mình. 

► Xin bổ sung thêm một chút về điều dạy này của Đức Phật 
trong bối cảnh ngày nay. Rõ ràng là làm ăn, giao du với bạn xấu thì 
sẽ dẫn đến hậu quả xấu và ngược lại. Bạn xấu có thể làm mình tan 
gia bại sản, tha hóa, thậm chí gây ra tội lỗi, trong khi bạn tốt sẽ là 
người đối tác tốt, bạn làm ăn tốt, cùng nhau đi lên. 

Nhưng trong đời sống, có một loại bạn có thể không xấu, là 
loại bạn luôn khuyến khích, rủ rê, kích thích lòng tham của mình 
để làm giàu thêm, làm giàu mãi. Điều này thật ra cũng chẳng phải 
là xấu xa, nếu việc làm giàu là chân chính và bạn biết cách phân 
chia tài sản thế nào trong đời cho có ý nghĩa. Điều nguy hiểm là có 
thể bạn sẽ dính vào vòng quay làm tiền và chạy đua vật chất, đến 
nỗi không còn thời giờ hay tâm trí để nghĩ đến đời sống tình cảm, 
tinh thần và tâm linh. Và khi đã sa vào chủ nghĩa vật chất và xa xỉ 
bất tận, bạn lại phải dùng mọi cách, kể cả những việc bất thiện, để 
tiếp tục làm tiền, để duy trì danh tiếng và mức độ xa xỉ hàng ngày 
đó. Chỗ này là điều mà những người đã giàu có nên trá nh bỏ. Vì 
sao? Vì đã có rất nhiều người sa vào con đường này vì lòng tham 
vô đáy và hậu quả dính vào tội lỗi, cuối cùng cũng dẫn đến những 
bất hạnh. 

(4) Chi Tiêu Một Cách Cân Bằng 

Thứ nhất, mọi người nên sống và tiêu xài trong khả năng tương 
xứng với tầm thu nhập của mình. Điều dạy của Đức Phật có nghĩa 
là tiêu xài một cách kinh tế, không quá xa xỉ nhưng cũng không 
quá bủn xỉn, hà tiện. 

Ai tiêu xài (hay đầu tư) quá đáng thường gặp phải nhiều vấn đề 
khó khăn, nợ nần, phiền não. Còn ai quá keo kiệt, hà tiện thì giữ 
của càng lúc càng nhiều, nhưng sống cực khổ, bất hạnh, chẳng 
khác gì những người khốn cùng, rồi cũng vô nghĩa. 


206 • Con đường của chúng ta 


“Sự chi tiêu không được quá số tiền kiếm được, mà cũng 
không nên chiếm quá ít so với tổng số tiền kiếm được”. Một kế 
hoạch chi tiêu rõ ràng sẽ hướng dẫn một người chi tiêu, đầu tư và 
tiết kiệm một phần số tiền kiếm được một cách khôn ngoan. Đức 
Phật nhấn mạnh đến sự quan trọng của một kế hoạch như vậy và 
cho ta biết thế nào là “cân bằng chi tiêu” từ 2.600 năm trước. 

Như đã đề cập trong phần trước, Đức Phật khuyên chúng ta 
nên để 14 tiền của dùng cho các chi tiêu gia đình và cá nhân, Va 
dùng để đầu tư làm ăn để duy trì và có thêm thu nhập, và 14 để tiết 
kiệm hay bảo hiếm, phòng khi những bất trắc, tai ương hay vô 
thường xảy ra cho mình và người thân. 


► Đức Phật cũng không quên khuyên dặn rằng, trong 14 đầu 
tiên, chúng ta nên dành một phần nhỏ đế làm giúp đỡ người nghèo 
khó và làm những việc công đức từ thiện khác. Một góc nhỏ này 
giúp chúng ta ‘'Làm Người Tốtr, giúp chúng ta cao đẹp hơn về 
tâm linh và đạo đức: Là một phần mục tiêu của quyển sách nhỏ 
này muốn nói với bạn!!!. 

► Phần dành cho việc phụng dưỡng cha mẹ già yếu cũng có 
thể trích từ nguồn % chi xài cá nhân này, mặc dù nhiều hay ít là tùy 
theo điều kiện của mỗi gia đình!!!. 

► Xem thêm phần (Chú Giải) bên dưới. 


Lời khuyên này của Phật vẫn mãi còn hữu ích trong xã hội 
hiện đại hơn bất cứ lúc nào khác, khi mà những sự cám dỗ về vật 
chất, tiêu xài, hưởng lạc luôn đầy rẫy khắp nơi. Các hình thức 
quảng cáo, khuyến mãi đầy hấp dẫn đưa vào mắt, tai, vào tâm trí 
ta, nào nhà đẹp, xe sang, thời trang, tình dục, du ngoạn, và hàng 
triệu những sản phẩm hấp dẫn khác làm tăng cao cơn khát “dục 
vọng khoái lạc giác quan” của mọi người: mà “dục vọng và ham 
muốn” chính là nguồn gốc của mọi điều “Khổ” trên thế gian. 



Chương 7 - Làm thế nào đế tích lũy sự giàu có? • 207 


Tổng thống Mỹ Benjamin Pranklin: 

“Cớ hai cách để chúng ta được yên lòng và hạnh phúc: giảm 
thiểu nhu cầu ham muốn hoặc gia tăng của cải vật chất của 
mình — Cách nào cũng được, kết quả là như nhau và moi 
người phải tự mình quyết định và chọn cách nào dễ làm 
hơn’’. 

“Sự hài lòng làm cho kẻ nghèo trở nên giàu có; Sự bất toại 
nguyện làm người giàu trở nên nghèo nàn”. 


Có thể nói những đề nghị về công thức chi tiêu cân bằng trên 
của Đức Phật cách đây gần 2.600 năm là “chuấn mực” về mặt kinh 
tế học về thu-chi cá nhân và thiết thực về phòng hộ những rủi ro, 
tránh tiêu tán tài sản, duy trì ổn định vật chất và những hạnh phúc 
thế tục của con nguời. 

Đức Phật nhận định rằng nếu không có kế hoạch chi tiêu cân- 
bằng, thì việc phát triển hay duy trì điều kiện vật chất là rất khó. 
Nguời biết chi xài đủng mực và không bị mắc nợ là nguời có đuợc 
sự nhẹ nhàng, thu thái và vô ngại. Nguợc lại ai vung tiền của hay 
nợ nần vì tiêu xài hoang phí xa hoa hoặc trút hết tiền vào những 
việc đầu tu liều lĩnh, không nghĩ đến nguy cơ sa sút, thì nguời đó 
giống nhu “Kẻ rung cây rớt hết trái chỉ để ăn một trái chín”, nhu 
cách nói của Đức Phật. 

► Dựa vào lời dạy của Phật về điều kiện bổ trợ này, mọi nguời 
bình thường nên tiêu xài trong khả năng của mình, tránh xa chủ 
nghĩa tiêu dùng, khuyến mãi, quảng cáo và tài chánh điện tử. Neu 
mọi người không biết tiết chế thì rất dễ làm con nợ cho ngân hàng 
với những thẻ tín dụng của mình. Ngân hàng làm tiền từ đâu ra? 
Chính là từ tiền của các bạn vay trả cho họ đó. 


208 • Con đường của chúng ta 


Một ví dụ là ngày nay người thành thị hay đi đến những khu 
mua sắm để giải sầu hay ăn uống cái gì đó, tuy nhiên với sức mạnh 
quyến rũ của khuyến mãi, của quảng cáo và sự thúc giục của bạn 
bè.. .rất nhiều người thường xuyên mua những thứ mà mình thật sự 
không có nhu cầu. Rốt cuộc là tiền lưcmg tháng cũng không còn 
giữ nổi, lấy đâu ra mà chúng ta nghĩ đến việc tích góp, gầy dựng 
tài sản. Chưa kể đến việc ăn uống vô độ, bài bạc và sống kiểu 
phóng đãng, đụng đâu xài đó...cũng góp phần làm cho khả năng 
tích lũy tiền của của bạn bị mai một từng ngày, và rất khó mà tạo 
lập được một tài sản cho những mục đích làm ăn và phòng hộ có ý 
nghĩa hơn. 



Chương 7 — Làm thê nào đê tích lũy sự giàu có? • 209 


(II) Bốn yếu tố dẫn đến tiêu tán tài sản và sa sút về 

vật chất 

• 

Phóng đảng và dâm dật 
Nhậu nhẹt và hút chích 
Đam mê cờ bạc 
Giao du với kẻ xấu 

(III) Bốn yếu tố giúp làm ra tài sản và tiến bộ về mặt 

vật chất 

• 

Không Phóng đảng và dâm dật 
Không Nhậu nhẹt và hút chích 
Không Đam mê cờ bạc 
Không Giao du với kẻ xấu 

Đe giải thích về những yếu tố này, Đức Phật đã dùng một ví dụ 
về một hồ nước lớn, rất dễ hiểu. Hãy tưởng tượng một hồ nước lớn 
có bốn (4) cửa để đổ nước vô và bốn (4) cửa để xả nước ra. Bốn 
cửa xả nước ra là bốn yếu tố dẫn đến tiêu tán tái sản. Còn bốn cửa 
đổ nước vào là bốn yếu tố giúp làm ra tài sản. 

Neu bốn cửa-vô mở ra và bốn cửa-ra được đóng chặt, thì mực 
nước bên trong sẽ không bao giờ cạn đi, vì chỉ có đổ thêm vào chứ 
không có chảy ra: Chỉ có thu thêm chứ không có cửa chi ra. 

Neu bốn cửa-ra mở ra và bốn cửa-vô được đóng chặt, thì mực 
nước bên trong sẽ không bao giờ tăng lên được, vì chỉ có chảy ra 
cho đến cạn khô chứ không có đổ thêm vào: Chỉ có chi xài một 
chiều, chứ không có chiều thu thêm vào. 

Cho nên, nếu một người khôn ngoan muốn giữ gìn của cải và 
duy trì phúc lợi vật chất thì nên tránh bỏ “Bốn yếu tố gây mất 
mát” đó và nỗ lực duy trì và sống theo “Bốn yếu tố giúp làm ra 
của cải”, như đã chỉ rõ trong mục II & III trên đây. 


210 • Con đường của chúng ta 


► Thật ra trong phần trước (trong kinh “Lời Khuyên Dạy 
Silaga”), Đức Phật đã chỉ ra sáu (6) “cíỉ^a” làm tiêu tán tài sản mà 
một người phải nên tránh bỏ. Dù mỗi hoàn cảnh, mỗi người nghe 
Đức Phật đã giảng dạy bằng những chi tiết khác nhau, nhưng tất cả 
sáu “cửa” tiêu cực nên tránh đó cũng nằm trong những yếu tố làm 
tan gia bại sản này. 

Ví dụ, trong sáu “cửa” làm tiêu tán tài sản thì "Hười biếng’' là 
một cửa, vì ăn xài mà không làm gì thì “của núi cũng hết”. Đồng 
nghĩa như vậy, trong phần này Đức Phật đã khắng định từ đầu rằng 
điều kiện đầu tiên để làm và duy trì sự giàu có là phải ''siêng năng 
và tháo vát", phải "năng nỗ liên tục và chăn chính" trong công 
việc như đã đề cập trong phần ( 1 ) trên đây. 


<$> Chú Giải: 

Chú giải thêm vào phần “Bảo vệ tài sản một cách đúng đắn” 
và “Chi Tiêu một cách cân bằng”: 

Riêng về vấn đề này, sự tiêu xài không kế hoạch là rất phố biến 
trong những gia đình từ xưa đến nay. Điều đó đã gây ra nhiều sự 
bất ổn và bất hạnh cho nhiều gia đình. 

Thứ nhất, vào thời xa xưa trọng nam khinh nữ và tư tưởng gia 
chủ, những người chồng thường thâu tóm công việc, tài chính, tài 
sản, xem thường vai trò người vợ. Cho nên Đức Phật đã phê bì nh 
thực trạng này và đã khuyên dạy rằng: Những người chồng phải 
luôn luôn tôn trọng người vợ, thường xuyên mua những quà biếu 
tặng vật để tặng vợ và phải chăm lo đời sống vật chất và an sinh 
hậu sự cho vợ và gia đình. 

Thứ hai, trong thời đại ngày nay, khi vấn đề phụ nữ về mặt xã 
hội đã tạm được bình quyền với nam giới về công việc, nghề 
nghiệp, tài chính thì cũng có những xu hướng suy nghĩ “quá đà”. 
Chang hạn người nào cũng nghĩ rằng chồng hay vợ mình không 
được giữ tiền, vì người ấy sẽ không lo hết cho gia đình mình mà lại 





Chương 7 — Làm thê nào đê tích lũy sự giàu có? • 211 


dùng tiền để lo giúp gia đình cha mẹ hay anh em của người ấy. Rốt 
cuộc là chồng thì không vui khi thấy vợ mình giữ hết tiền bạc của 
cải và thậm chí những công việc làm ăn của gia đình. Vợ thì cũng 
đấu tra nh mạnh mẽ, thậm chí xung đột, để giành quyền quản lý 
tiền của khỏi tay chồng mình, vì sợ rằng chồng lo cho nhà chồng. 

Điều này ít ai nói ra một cách chính thức vì sợ mất mặt với 
nhiều người và bạn bè, nhưng thật sự đây là vấn đề gần như lớn 
nhất trong những gia đình trong thời buổi hiện đại, và chúng ta có 
thể chắc chắn rằng phần lớn những cãi vả và bất đồng hay tan vỡ 
gia đình đều xuất phát từ việc không-thể quản lý chi tiêu một cách 
hài hòa trong gia đình. Những Phật tử nên cố gắng giải quyết chỗ 
này một cách hài hòa, nhằm tạo được mái ấm gia đình trước khi 
tham gia vào những hoạt động về tâm linh và công đức. 

Thật ra, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng lời Phật dạy về cách 
tiêu xài và gìn giữ tài sản như đã được trình bày ở trên: 

Thứ nhất, (1) việc giúp đỡ gia đình hay người thân bên vợ hay 
bên chồng có thể nên được thống nhất là dùng trong khoản tiền 
“1/4” đầu tiên (số tiền dành để chi dùng cá nhân và gia đình). Có 
thể xem tiền phụ giúp phụng dưỡng cho cha mẹ hai bên là một 
“khoản công đức” mà bổn phận con người cần phải chi trả, ngoài 
những khoản công đức và từ thiện bên ngoài khác, nếu điều kiện 
cho phép. Và chúng ta, như một số gia đình cũng đã làm, nên ấn 
định con số tiền trong phần này. Ví dụ số tiền là khoản nào đó phải 
được chi tiêu hàng tháng để phụng dưỡng cha mẹ hai bên và giúp 
những người thân yêu “cần được giúp đỡ”. 

Thứ hai, (2) khi có người thân của bên vợ hay chồng cần tiền 
giúp đỡ để làm ăn, thì vợ chồng nên thông báo cho nhau và công 
khai thảo luận, số tiền giúp đỡ này có thể phải được lấy từ số tiền 
“2/4” tài sản (dành cho việc làm ăn, đầu tư chính để có thu nhập 
thường xuyên). Vì số tiền này dùng để làm ăn, để mưu sinh và ổn 
định cuộc sống kinh tế, nên cũng phải được cân nhắc một cách cẩn 
thận. Phải xem xét uy-tín của người thân đang nhờ giúp, xem xét 






212 • Con đường của chúng ta 


khả năng và tính khả thi của công việc mà người đó dự định đầu 
tư...để tránh rủi ro “tiền mất, anh em cũng mất”. Ý Phật trong 
phần này là vậy. Phải xem xét kỹ lưỡng trước khi để những người 
thân thuộc lấy hay vay mượn tiền của. Đó là một trong những cách 
để gìn giữ tài sản làm ra một cách khó nhọc. 

(Ví dụ người thân mượn tiền để đầu tư vào công việc rủi ro cao 
như buôn chứng khoáng một cách mù quáng, hay đi buôn lậu, hay 
cá cược, hay làm những nghề nghiệp không phi pháp, hoặc vay 
mượn chỉ để đi du lịch và tiêu xài, thì chúng ta nên cân nhắc, 
không nên cho mượn trong những trường họp nh ư vậy). 

Như vậy, hai việc trên đây theo cách Đức Phật đã chỉ dạy để 
vừa làm tròn bổn phận chăm sóc gia đình hai bên, vừa bảo đảm 
quan hệ vợ chồng tốt đẹp, và vừa kiểm soát được rủi ro thất thoát 
tài sản vào tay người thân quyến thuộc. Những cách này có vẻ là 
đúng đắn nhất và hài hòa nhất. 





Chương 7 — Làm thê nào đê tích lũy sự giàu có? • 213 


(B) Tích Lũy Sự Giàu Có & 

E _ 1 _ 

rr’* A_^_ ^ ^ _T •_1_ 

Tiên Bộ vê Tam Linh 

(I) Bốn điều để có được An Bình & Hạnh Phúc trong 
đòi sống tưong lai. 

(1) Lòng tin (Lòng thành tín) 

Trước hết hãy đọc, học và suy nghiệm những điều cơ bản về 
những lẽ thật về kiếp người (như sinh, già, bệnh, chết.. .hiển nhiên) 
và những chân lý về thế gian, về vũ trự (như sự luôn thay đổi, sự 
vô thường, sự sinh diệt...hiển nhiên), và có được hiểu biết đúng 
đắn về cuộc đời mình, để rồi có niềm tin chính đáng vào Đức Phật 
và giáo lý hữu tình hữu lý của Phật. Đó là một niềm tin khách 
quan, vững chãi, không mù quáng, dựa vào sự hiểu biết, trí tuệ và 
bằng sự tự thân chứng nghiệm hàng ngày và bằng khoa học. 

(2) Đức hạnh (Giói hạnh) 

Đó là những sự kiêng cữ, tránh bỏ. Đó là: 

Không sát sanh, 

Không ăn cắp, 

Không tà dâm 
Không nói dối, và 

Không uống rượu bia và không dùng những chất độc hại...làm 
mất kiếm soát bản thân. 

Bạn đã biết rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả phúc lành của việc 
sống kiêng giữ theo giới hạnh đạo đức này. sống ý thức theo Năm 
Giới sẽ làm cho một người trở nên tốt đẹp, cao thượng, có ích và 
vô hại cho mọi người và cho bản thân mình. 


214 • Con đường của chúng ta 


Ngược lại, sống phóng dật, vô đạo đức, không quan tâm đến 
Năm Giới hạnh làm cho một người trở thành xấu, ác, thấp hèn và 
vô ích, nguy hại cho mọi người và bản thân mình. 

(3) Rộng Lòng (Bố thí) 

Đó là sự vô-tham, không còn tham lam, không ích kỷ, buông 
bỏ, từ thiện, giúp đỡ người khác. Đó là niềm hạnh phúc và hoan hỷ 
khi cho đi, ban phát, cho, tặng, hiến, cứu, giúp, chăm nom...những 
người đang gặp khó khăn. “Cho đi là nhận rồi!”. Cho là cách 
nhận lại nhanh nhất và nhiều nhất!. 

Cao thượng hơn nữa là việc bố thí cúng dường cho những 
người kính đạo ví dụ như những Tăng Ni là bậc chân tu, những tu 
sĩ trong sứ mạng Phật sự thiêng liêng đi đến những vùng khổ cực 
để giảng dạy giáo lý, để tạo lập chùa chiền.. .hay là những Phật tử 
cư sĩ thiếu phương tiện tu tập, những người đang hướng đến Phật 
Pháp...Nếu bạn chọn việc làm công đức một cách đúng đắn là 
cách tu tập để “Làm Người Tốtr và để có một đời sống phúc lành 
trong tương lai, thì những người chân tu chính là “Ruộng phước 
lớn nhấc {Phước điền vô thượng ở trên đời) mà bạn có thể gieo 
trồng công đức. 

(4) Trí Tuệ (Sự hiểu biết) 

Đó là sự nhận biết, sự hiểu biết về bản chất vô thường của mọi 
sự vật, rằng tất cả mọi sự vật trên thế gian luôn luôn thay đổi, 
không vững chắc, không cố định bao giờ. Mọi thứ đều sinh rồi 
diệt. Cũng như chúng ta vậy, sinh rồi già, chết. Tâm chúng ta cũng 
vậy, nó vô thường và sinh diệt liên tục trong từng khoảng khắc. 

Chính sự hiểu biết về những chân lý, về Phật pháp giúp cho 
chúng ta sống vững chãi, không lo sợ, không nao núng, cũng 
không chủ quan và không cực đoan. Trí tuệ là nền tảng cho chúng 
ta sống trong đức hạnh, làm việc công đức và cố gắng tu tập cho 


Chương 7 — Làm thê nào đê tích lũy sự giàu có? • 215 


thân tâm trong sạch, là con đường duy nhất mang lại sự bình an và 
hạnh phúc cho những tương lai gần và xa của chúng ta. 


^ Tóm Tắt Chương 7 
“Làm Thế Nào Để Tích Lũy Sự Giàu Có” 

Dù cho một người đã thành công trong việc “đóng các cửa-ra” 
gây tiêu phí sản nghiệp, và chỉ “mở các cửa-vào” giúp tăng thêm 
“sự giàu có về vật chất”, thì người ấy cũng không nên lơ đãng về 
việc làm tăng thêm “sự giàu có về tâm linh” của mình. Neu không 
có sự lớn lên và trưởng thành về tâm linh, thì lòng tham và những 
dục vọng bất tận sẽ chỉ đưa đến Bất hạ nh và Khổ đau sau cùng mà 
thôi. 

Một người sống thành đạt là một người biết kiềm chế tham 
vọng làm giàu nữa, làm giàu mãi chỉ vì một mục đích về vật chất 
không thôi. Người thành đạt là người có trí, thì sẽ luôn tìm những 
cách thức để chi tiêu, chia sẻ một phần sự giàu có vào những công 
việc từ thiện, cứu giúp những người cùng cực, nghèo khó, những 
người không có đặc quyền, thấp cổ bé họng, những trẻ em đói 
nghèo bệnh tật, những người già vô phước neo đơn, những người 
đang tuyệt vọng sau cơn hoạn nạn, thiên tai; hoặc giúp một tay vào 
việc ấn tống, truyền bá Phật Pháp để mọi người hiểu được những 
lẽ-thật của cuộc đời mà sống tốt đẹp hơn. Đó là cách một người 
thực sự thành đạt tỏ lòng biết ơn đối với cuộc đời và xã hội, vì thật 
sự là cuộc đời và xã hội đã giúp cho người ấy với những duyên 
lành để lớn lên và thành đạt. 


216 « Con đường của chúng ta 


Người mà không thành đạt chút gì về mặt đời sống vật chất 
cũng như tâm linh thì cũng giống như người với hai con mắt bị mù. 
Giống một cách nói của người xưa, đó là người đã không có tài mà 
còn không có đức. 

Người chỉ lo làm giàu về vật chất, suốt đời chỉ lao theo tham 
muốn vật chất và nhục dục thì cũng giống như người chỉ có một 
con mắt. 

Còn người luôn ý thức làm giàu và tiến bộ cả hai mặt vật chất 
và tâm linh thì giống như người có đủ hai con mắt sáng vậy. 
Chúng ta đều đang có đôi mắt sáng ngời đây, vậy hãy bắt đầu phấn 
đấu đế trở thành những người thành đạt thật sự, thành những 
''Người Tốtr trong đời này. 


Đây là lời Đức Phật đã lặp lại trước khi kết thúc bài kinh 
thuyết giảng này: 

Siêng năng (1), cắn thận & đúng đắn trong công việc (2) 

Gầy dựng tài sản một cách đúng đắn (3) 

Sống cân bằng, tiêu xài có kế hoạch (4) 

Bảo vệ tài sản làm ra một cách đúng đắn (5) 

Có niềm tin chính đáng & đức hạnh (6) 

Rộng lòng bố thỉ, bớt tham lam (7) 

Luôn hướng thiện cho phúc lành tương lai (8) 

Đối với người đã có niềm tin vào Phật pháp 

Đức Phật đã dạy tám (8) phắm chất trên đây 

Đê mang lại phúc lành cho đời này và đời sau 

Neu làm theo, lòng đại lượng và công đức cũng tăng lên. 

Mong rằng các bạn sẽ ghi nhớ và làm theo những lời Phật dạy 
như trên. 



Chương 7 — Làm thê nào đê tích lũy sự giàu có? • 217 


Người có trí dùng tài sản vật chất làm phương tiện để nâng 
cao tài sản tâm linh. 

Chúng ta chỉ có thể mang theo tài sản tâm linh, tức Nghiệp, 
đến tương lai và những kiếp sau. 


218 « Con đường của chúng ta 


A Sách & Tài Liệu Tham Khảo 

1. Kinh “Dighạịanu Sutta ” — dịch giả Piya Tan. 

2. Kinh “Dighajanu Sutta ” — dịch giả Ngài Tỳ kheo Thanissaro 
Bỉkkhu. 

3. “Pactors Leading to Welfare’’ (Những yếu tổ dẫn đến phúc lợi) 
- tác giả Tormod Kinnes. 

4. “The Longshanks Sutta ” (Kinh ông Chân Cọp) — tác giả 
Rỉchard Blumberg. 

5. “The Wholesome Property ” (Tài Sản Lành Mạnh) — tác giả 
Thiền sư Aggamahapandita Bhaddanta u Pannya Vamsa, Miến 
Điện. 

6. Kinh “Vyagghapajja Sutta” — dịch giả Hòa Thượng Narada 
Thera. 


Chương 7 — Làm thê nào đê tích lũy sự giàu có? • 219 


^ Lưu ý về tên các bài Kinh: 

Như đã nói, phần chương này là phần Đức Phật giảng dạy về 
những cách thức để có được sự giàu có về vật chất và tâm linh là 
dựa vào lời Phật dạy cho người tên là “Dỉg/ỉọ/anM” được ghi lại 
trong kinh ‘''Vyagghapajja Sutta". Vì vậy kinh ‘'Vyagghapajja 
Suttá’’’ và kinh “Dighạịanu Sutta” chỉ là một kinh, tùy theo cách 
đặt tên sau này của người truyền tụng hoặc dịch giả Phật học. Tên 
‘'Dighajanu” có nghĩa là “chân dài”, tên người ta thường gọi ông 
ta. Còn "'Vyagghapajja'' có nghĩa là “chân dài của con cọp”. Nên 
kinh này hay được gọi là kinh ‘‘"Chân dài của Cọp” hay kinh '"ông 
Chân Cọp” là vậy. 

— Khi bạn nói về những lời dạy của Phật về những cách để 
thành đạt, duy trì và tăng thêm phúc lợi vật chất và tâm linh của 
người tại gia, bạn có thể khó nhớ đến tên "Kỉnh Vyagghapajja” hay 
"Kỉnh Dighajanu” vì khó đọc, vậy bạn chỉ cần nhắc đến "Kinh 
Ông Chân Cọp” hay thậm chí "Kinh ông Cọp” là bạn và mọi 
người có thể nhớ lại ngay. Bản dịch qua tiếng Anh ở Mỹ, các học 
giả đương đại cũng dịch là "Tiger Sutta” hay “Kinh ông Cọp” để 
dễ nhớ và nhắc nhở cho nhau. 

Kinh này nhờ tính chất “rất thực tiễn” từ ngàn xưa cho đến tận 
hôm nay, nên rất được người Âu Mỹ tâm đắc áp dụng, mặc dù các 
sư thầy xưa nay ở các nước Phật giáo Đông Á ít khi nào chăm chú 
đến việc giảng dạy những bài kinh thiết thực về đời sống kinh tế và 
hạnh phúc gia đình kiểu này cho các Phật tử. ở Việt Nam cũng 
vậy. 

— Còn khi bạn muốn nhắc lại những lời dạy của Phật về tất cả 
những nghĩa vụ và bổn phận của một người cần phải thực hiện để 
bảo vệ và duy trì tốt đẹp những mối quan hệ tình cảm gia đình và 
xã hội (cha mẹ, vợ chồng, thầy trò, bạn bè, đồng nghiệp, Tăng Ni, 
đạo hữu...), thì bạn nhớ đến "Kinh Lời Khuyên Dạy Sigala”, hoặc 
đơn giản là "Kỉnh Sigala”. 





220 • Con đường của chúng ta 


Nhiều người biết kinh này qua bản dịch ra tiếng Hán-Việt là 
'^Kinh giáo thọ Thi-ca-la-việf \ nhưng bạn chỉ cần nhớ "‘Kỉnh Thi- 
ca-la-việr cho dễ dàng. 





Chương 8 


Làm Thế Nào Để Tránh 
Sự Suy Đồi Sa Sút? 



222 • Con đường của chúng ta 


Bạn đã được nghe lời Phật dạy về những cách tích lũy tài sản 
vật chất và tích lũy tài sản tâm linh, và những cách đế bảo vệ 
những tài sản đó. 

Bây giờ bạn có duyên lành lắng nghe thêm những lời Phật dạy 
về những cách để phòng-tránh những sự sa sút về mặt vật chất và 
suy đồi về mặt đạo đức và tâm linh của một người. 

Những lời khuyên dạy này được ghi lại trong bài “Kinh Nguyên 
Nhân Suy Đồi” {Parabhava Sutta). Kinh này Phật nói về những 
khả năng dẫn đến những sự sa sút, sự đi xuống và lụn bại của một 
người, ngược lại với ý nghĩa tích lũy và tiến bộ về mặt vật chất và 
tinh thần đã bàn trong các chương trước. 

Các nguyên nhân dẫn đến sự sa sút về đời sống vật chất và suy 
đồi về đời sống tâm linh được Đức Phật chỉ ra một cách ngắn gọn. 
Đó là những nguyên nhân rất đời thường, và bất cứ ai trong chúng 
ta cũng đều biết rõ những nguyên nhân đó. 



Chương 8 - Làm thế nào đế tránh sự suy đồi, sa sút? • 223 


(1) Sự Sa Sút về Vật Chất 

Những người thường dễ bị sa sút về mặt vật chất, không làm ra 
được gì, hoặc chỉ làm tiêu tán tài sản sự nghiệp, và trở nên nghèo 
khó là những người với những nguyên nhân sau đây: 

1. Người hay thích ngủ nhiều và hay la cà, đàn đúm. Người lơ 
là, lười biếng, hay phẫn nộ và thô lỗ. 

2. Người phóng đãng, kẻ ăn nhậu, kẻ cờ bạc, luôn phung phỉ 
từng đồng tiền làm ra. 

3. Người đã hết xuân xanh nhưng mê lấy gái (trai) trẻ, ngày 
đêm ghen hờn. Bỏ bê công ăn việc làm. 

4. Người đi giao công việc sự nghiệp cho kẻ nát rượu và 
phung phí tiền của. 

5. Người sinh ra trong gia đình đàng hoàng nhưng hư đốn, 
quá hám danh, tham tài. 


(2) Sự Suy Đồi về Đạo Đửc 

Những người sa sút về mặt đạo đức, không làm điều gì tốt đẹp, 
sống và làm việc thiếu đạo lý, và trở thành kẻ xấu là những người 
với những nguyên nhân sau đây: 

1. Người ăn nên làm ra, nhưng không đỡ đần phụng dưỡng 
cha mẹ khi cha mẹ già yếu. 

2. Người giàu có dư thừa, nhưng không hề san sẻ, hay giúp đỡ 
người nghèo khó. 

3. Người vinh danh về dòng tộc, về của cải và địa vị, nhưng 
khinh khi rẻ rúng bà con họ hàng. 

Người bất mãn, chán chê vợ (chồng), ra đường trai gái, tà 
dâm. 


4 . 



224 • Con đường của chúng ta 


(3) Sự Sa Sút về Tâm Linh 

1. Người tôn trọng giảo pháp (Dhamma) (hay bất kỳ tôn giáo 
tốt đẹp nào) đều nên người, được tiến bộ tâm linh, trong khi 
những người chống phá giảo pháp hay tôn giáo thường sa 
sút về tâm linh. 

2. Người ủng hộ kẻ xấu và tránh né người hiền đức. Người 
thích những việc gian ác hơn những việc thiện lành. 

3. Kẻ lừa gạt sư thầy, gian trá với người đức hạnh. 

Neu những ai rơi vào một trong mười hai (12) nguyên nhân 
trên, thì người đó giống như cũng như bị một ‘cánh cửa tiêu cực’ 
đó đóng lại, không còn đường tiến tiến bộ thêm về mặt đạo đức và 
tâm linh. Và bạn chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục sa sút, bất hạnh và 
đau khổ. 

Một người giàu có nhưng bất hiếu, không ngó ngàng đến cha 
mẹ già yếu thì chắc chắn đã là kẻ suy đồi và phá sản nhất về mặt 
đạo đức. 

Người luôn xa lánh, tránh xa những giáo lý hay những tôn giáo 
tinh thần của con người, là người không bao giờ có được sự bình 
an và phúc lành đúng nghĩa trong đời, cũng không có niềm an ủi 
hay sự vô ngại nào đến khi càng gần đất xa trời. 

Còn những ai luôn thấy được những hiểm họa, nguy hiểm của 
những nguyên nhân này, thường sống một cuộc đời đúng đắn, đức 
hạnh để phòng tránh những khả năng làm suy đồi cuộc đời mình và 
luôn phấn đấu sống hướng thượng về mặt đạo đức và tâm linh, tìm 
thấy những niềm vô-ngại, bình-an, và hạnh-phúc bền lâu. 

Rất ngắn gọn, nhưng rất đầy đủ, Đức Phật đã chỉ ra cho chủng 
ta tất cả những nguyên nhân làm con người sa sút về vật chất lẫn 
tinh thần và đạo đức. Tất cả những nguyên nhân này là không có gì 



Chương 8 - Làm thế nào đế tránh sự suy đồi, sa sút? • 225 

là khó hiểu. Chang có những nguyên nhân nào là cao siêu hay bí 
ẩn. 

Tránh đuợc 12 nguyên nhân này thì một nguời đã trở nên thành 
đạt và đức hạnh trong đời sống của mình và gia đình. 



226 • Con đường của chúng ta 


A Sách & Tài Liệu Tham Khảo 

1 . “Causes of Downfall Abound” (Những nguyên nhãn Suy Đồi) 
- tác giả Tormod Kinnes. 

2 . Kỉnh “Parabhava Sutta ” (Kinh Nguyên Nhân Suy Đồi) — bản 
dịch Hòa Thượng Narada Thera. 

3 . Kinh “Parabhava Sutta”(Kinh Nguyên Nhân Suy Đồi) — bản 
dịch Ngài trưởng lão Piyadassỉ Thera. 

4 . “The Wholesome Property ” (Tài Sản Lành Mạnh) — tác giả 
Ngài Aggamahapandỉta Bhaddanta u Pannya Vamsa. 


Chương 9 


Để Có Một Đời Sống 
Phúc Lành! 



228 • Con đường của chúng ta 


Đây là bài thuyết giảng của Đức Phật về những phúc lành được 
ghi trong bài kinh có tên là ''Kinh Điềm Lành’’’’ (Mangala SuttaÝ^. 
Đây là một trong những bài thuyết giảng nổi tiếng và được đọc nhớ 
nhiều nhất trong giới Phật tử, đặc biệt là ở khắp các nước có nền 
Phật giáo Nguyên thủy. 

Vì sao vậy? Bởi vì trong bài giảng dạy này, Đức Phật đã trả lời 
và nêu ra tất cả những điều hạnh phúc bình-thường cho đến những 
hạnh phúc cao-thượng nhất, và những cách thức mà một người có 
thể thực-hành để đem lại những sự hạnh phúc và sự bình an lâu 
bền nhất. 

Trong bài kinh đáng nhớ này, chúng ta hiểu được trong trong 
lời Phật dạy một ý nghĩa: "Chính những cách làm, cách sống thiết 
thực và đúng đắn mới là những cách mang lại những “điềm lành ” 
(những phúc lành) cho chúng ta”, chứ “điềm lành” không phải có 
được do những việc thờ cúng, may rủi, định mệnh an bài hay sự 
giúp đỡ của những thánh thần, bởi vì ngay cả những thiên thần 
cũng còn đi tìm phương cách để có được hạnh phúc cho mình. 

Chuyện kể trong kinh rằng, có một trong những thiên thần hào 
quang sáng rực đã đến gặp Đức Phật để thỉnh cầu Phật chỉ ra 
những “điềm lành” —những điều mang lại phúc lành. Đức Phật 
không trả lời theo kiểu một nhà tiên đoán về những ‘điềm xấu’ và 
‘điềm lành’, mà Phật đã chỉ ra tất cả những cách tạo ra những phúc 
lành theo thứ tự từ thấp lên cao. 

Theo Đức Phật, chúng ta hoàn toàn có thể phấn đấu tạo ra hạnh 
phúc và những phước lành cho bản thân mình, chứ không nên 
trông đợi, suy đoán từ những ‘điềm lành điềm gỡ’, hoặc từ những 
‘dấu hiệu do mê tín’. Chúng ta hoàn toàn có thế học và chọn cho 
mình một lối sống đúng đắn và tự quyết định ‘số phận’ của mình. 


Nhiều sư thầy khác dịch là “Kinh Hạnh Phúc”, “Kinh Phước Lành”. Thiền sư 
Nhất Hạnh thì dịch là “Kinh Phước Báu”. 



Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 229 


► Điều đáng buồn là vẫn còn “quá nhiều” nguời tin vào những 
hên xui, may rủi, khổ suớng, phuớc họa...đuợc tạo ra bởi những 
thế lực gia hộ, trời, thần, những ‘vì sao’, hoặc những ‘điềm báo’ 
mà chỉ có các thầy bói mới có thể chỉ ra. 

Thậm chí, còn “quá nhiều” nguời hàng ngày vẫn mang tiền 
bạc, vật cúng duờng đến nhiều chùa để dâng cho các su thầy, nhờ 
các su thầy ‘từ bi’ mà cúng giải hạn, cúng sao, cúng cầu an, cầu 
con thi đậu, cầu cho việc buôn bán suông sẻ, cầu cho chồng con 
thăng tiến hay giữ đuợc địa vị, cầu cho gia đình luôn ấm no, hạnh 
phúc... 

Và nhiều lúc không hiểu vì sao có những vị su thầy đó cũng 
nhận tiền và quà cúng và tiến hành những nghi lễ cúng bái nhu 
vậy. 


Nói chung, tất cả những việc hay nghề: Coi bói, coi tướng 
so, cúng sao, giải hạn, xem ngày giờ tốt xẩu đế dựng vợ gả 
chồng, xem ngày giờ tốt xẩu đế làm nhà, đế xây mồ mả, sự 
cúng bái một cách màu mè và tụng niệm một cách khó hiếu; 
sự cúng cầu siêu, củng cầu an, cúng làm ma chay, làm tuần 
cúng vong, tiễn linh, cúng mở cửa mả...,cho đến các nghề: 
dán xe hơi giấy, quần áo, mũ nón, giấy vàng bạc, tiền 
giấy...đều là những nghề mang tính chất mê tín. Không dính 
dáng gì đạo Phật chân chính. 


Có một lần, một vị tăng trẻ ở một ngôi chùa ở Khánh Hòa 
đuợc hỏi là tại sao hầu hết các su thầy ở các chùa vẫn làm nhu vậy, 
thì thầy ấy trả lời rằng: 'Thế gian mà. Mọi người chỉ hiếu biết đến 
mức đó, nên quý thầy cũng nên làm theo yêu cầu của họ, vì lòng từ 
bi và sự an tâm cho họ!’. 

Không hiểu sao các thầy ấy không thấy đuợc việc giải thích 
cho các Phật Tử là ít tốn thời gian và đúng đắn hơn. Tạo sao các 



230 • Con đường của chúng ta 


các sư thầy không giải thích thắng thắn với các Phật tử rằng những 
việc cúng mê tín như vậy là không thiết thực, không mang lại phúc 
lành gì cả, và không đúng với đạo Phật. Đạo Phật không chủ 
trương như vậy. 

► Bạn đọc thêm bài giảng ''Chúng ta đi chùa là để cầu xỉn 
hay tu theo Phậf \ "Mê tín hay chánh tín’’’’ của HT. Thích Thanh 
Từ in trong quyển "Tài Sản Không Bao Giờ Mất”. 

Trở lại phần giảng dạy này của Đức Phật, Đức Phật đã chỉ ra 

“38 Điều Phúc Lành trong 4 nhóm Hạnh Phúc” mà chúng ta có 
thể tạo ra được trong cuộc đời của chúng ta. 

Bạn có bao giờ tự hỏi, sau những niềm hạnh phúc của tuổi thơ 
đầy ngây thơ tinh khiết (nếu không bị đau khổ, nếu không phải 
chịu hoàn cảnh khốn khổ đáng thương như trẻ thơ ở những nước 
nghèo nàn), thì hiện nay bạn có đang có được những loại hạnh 
phúc nào không trong cuộc sống hiện tại? Bạn đang có những phúc 
lành cao nhất nào trong quãng đời này? Hay chỉ toàn những trạng 
thái chạy nhảy của tâm, những phiền não, những bất hạnh và lo 
toan của cuộc sống?. Phải chăng rất nhiều trong chúng ta thường 
né tránh câu hỏi này. 

Tôi cũng không thể trả lời cho các bạn rằng tôi đã có được loại 
hạnh phúc “cao nhất” nào không, nhưng tôi có thể nói được cho 
bạn rằng niềm bất hạnh và bất an tâm là như thế nào khi chúng ta 
không làm gì để có được những phúc lành, hoặc khi ta chẳng bao 
giờ có một niềm hạnh phúc đích thực nào trong hiện tại. 



Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành «231 


Tâm trạng phúc lành, hay 38 niềm hạnh phúc mà Đức Phật đã 
dạy trong bài kinh có thể được chia thành những nhóm “Hạnh 
Phúc” như sau: 

I. Nhóm Hạnh phúc Căn bản 

II. Nhóm Hạnh phúc Bổ trợ 

III. Nhóm Hạnh phúc Cá nhân 

IV. Nhóm Hạnh Phúc Cao hon 

V. Nhóm Hạnh phúc Cao nhất 

Mỗi nhóm “hạnh phúc” thể hiện cho những chu kỳ hay những 
bước tiến về mặt tinh thần và tâm linh của mỗi cá nhân con người, 
và đó là những phẩm chất nền móng cần có để tu tập tiến bộ hơn 
nữa, cao hơn và xa hơn nữa. 

Vì vậy, giáo lý này của Đức Phật là rất chi tiết cho sự thực 
hành và phát triển tâm linh của mỗi cá nhân. Mỗi nhóm cấp “hạnh 
phúc” đặt nền tảng cho nhóm cấp “hạnh phúc’ tiếp theo, từ những 
niềm hạnh phúc đơn sơ nhất đi lên.. .cho đến niềm hạnh phúc viên 
mãn cao nh ất là Niết-bàn (Nibbana). Đó cũng là mục tiêu tột cùng 
của đạo Phật. 

Vậy để có được những niềm hạnh phúc từ đơn sơ về thế tục 
cho đến những hạnh phúc cao quý hơn về tâm linh thì chúng ta 
phải thực hành theo những bước ra sao? Hãy lắng nghe những lời 
dạy của Phật từ hơn 2550 năm trước. 


232 • Con đường của chúng ta 


(I) Những Hạnh Phúc Căn Bản 


(1) Không giao lưu kẻ xấu 

(2) Gần gũi ngưòi trí hiền 

(3) Kính trọng ngưòi đáng trọng 

(4) Sống ở noi phù họp 

(5) Đã tạo nhiều nghiệp tốt 

(6) Chọn theo đường chánh Đạo 

- Là phúc lành cao nhất. 


Kinh “Kinh Điềm Lành” bắt đầu nói về những phẩm chất căn 
bản mà một “Ngưòi Tốt!” cần phải có. Nhóm điều kiện phúc lành 
“sơ cấp” này phải được xác-lập để tạo ra sự tốt lành cho đời sống 
vật chất và tinh thần của một người. 

(1) Không giao lưu kẻ xấu 

Kẻ xấu là những người không hề phân biệt tốt xấu, và là 
nguyên nhân gây nguy hại cho những người khác. Người xấu ác 
thường không có được đạo đức căn bản, không hề quan tâm đến 
những hậu quả của những hành động xấu mà họ gây ra cho mọi 
người và cho chính bản thân mình. 

Vì vậy, chúng ta nên tránh xa loại người xấu, vì nếu giao lưu 
quan hệ với họ thì ta (i) luôn gặp rắc rối, (ii) không thể tốt đẹp hơn 
và (iii) có xu hướng hà nh động giống họ. Gần mực thì đen!. Thật 
vậy, gần người xấu lâu ngày, một người sẽ không những càng 
giống họ mà cũng không còn ý muốn hay động cơ làm những điều 
tốt. 


Tuy nhiên, chúng ta cũng nên “tiếp xúc” với người xấu, nếu 
chúng ta đủ tình thương và lòng cao thượng để khuyên giúp họ sửa 
đổi. Nhất là khi những người xấu ác là những anh em, người thân, 
bạn bè của mình, thì mình nên có bổn phận cố gắng gần gũi họ, 



Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 233 


khuyên răn phải trái cho họ, để họ hiểu ra và cố gắng trở thành 
những nguời tốt. 

Ý Phật ở đây là nên hiếu là: ""Không giao lưu kẻ xấu, và nếu 
phải tỉêp xúc với họ thì không nên đê bị ảnh hưởng bởi Aợ”. Bản 
thân Đức Phật lịch sử cũng đã đi gặp những nguời xấu ác để 
khuyên ngăn họ dừng những cuộc chiến tranh; hay một chuyện 
khác là Đức Phật cũng đã đi gặp kẻ giết nguời hàng loạt Agulimala 
và kẻ giết nguời lúc đó đang chuẩn bị giết Phật để suu tập đủ bộ 
một ngàn ngón tay của một ngàn nạn nhân. Và sau khi Đức Phật 
giảng giải và khuyên dạy, kẻ giết nguời này đã quăng đao và quy y 
theo Phật. Sau này ông ta đã đắc đạo và trở thành một bậc A-la- 
hán. Ngày nay, bảo tháp tuởng nhớ ông vẫn còn đuợc nhìn thấy và 
đuợc thăm viếng một cách đầy cảm động ở An Độ. 

Chính Đức Phật đã phân loại “Bạn xấu” và “Bạn tốt” (trong 
"Kinh Sigaỉa”) để cho chúng ta nhận dạng. Ý Phật ở đây, điều kiện 
“sơ cấp” này đuợc đặt lên đầu tiên trong danh sách rõ ràng rằng 
điều này là quan trọng đầu tiên, nếu không tránh đuợc kẻ xấu, nếu 
còn giao du còn quan hệ hay làm ăn với kẻ xấu ác, thì không thể 
nào có những buớc tốt nào tiếp theo, theo sự huớng dẫn của Đức 
Phật. Điều này cũng là lẽ dễ hiểu. 

(2) Gần gũi người trí hiền 

Thuờng những nguời biết phân biệt và tránh xa kẻ xấu thì lại 
có xu huớng gặp gỡ quan hệ với nguời trí hiền và bạn tốt. 

Nguời trí hiền là những nguời hiểu biết, biết phân biệt phải 
trái, không làm những việc gì xấu ác hay gây nguy hại cho nguời 
khác. Nguời trí hiền ý thức đuợc những hành động của họ sẽ gây 
nghiệp quả trong kiếp sống này và cả kiếp sau. 

Nguời trí hiền và bạn tốt luôn khuyên ngăn những việc làm 
xấu ác, và luôn hoan hỷ khuyên làm những việc tốt thiện. 


234 • Con đường của chúng ta 


Theo Đức Phật thì chúng ta cần có và giữ những mối quan hệ 
với người hiền trí như quan hệ là tình bạn bè thâm giao, đó là điều 
quan trọng tuyệt đối trong đời. Neu bạn có những người bạn là 
người tốt, là người trí hiền, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều trong 
hướng đi và sự nghiệp của đời mình. 

(3) Kính trọng người đáng trọng 

Những người như cha mẹ, ông bà, những bậc lớn tuổi và thầy 
cô là những người đáng kính trọng của mọi người. Chủng ta phải 
luôn luôn kính trọng về tình cảm và chăm sóc về vật chất và tinh 
thần. 

Cũng theo kinh điển Phật giáo, khi một người luôn kính trọng 
những người đáng kính, thì những người đáng kính luôn ban tặng 
lại những lời khuyên, những bài học, những kinh nghiệm quý giá 
trong đời để mình tránh xa những rủi ro hay cạm bẫy mà những 
bậc tiền bối đã kinh qua. 

(4) Sống ở noi phù họp 

Đó là nơi ở “phù hợp” về vật chất cũng như tinh thần. Một nơi 
có điều kiện vật chất thích hợp là một nơi bình yên, cuộc sống và 
tiện nghi được bảo đảm ở mức độ hợp lý, đủ để sống bình thường. 
Còn về mặt tinh thần là một nơi thuận tiện, gần gũi để tiếp xúc 
được với giáo pháp của Đức Phật. 

Sống ở những nơi không an toàn, thiếu hẳn những phương tiện 
sống cơ bản, hoặc quá gần nơi phố chợ bon chen, ồn ào, gần chỗ 
đình đám, nhậu nhẹt, phức tạp thì cũng khó mà mang lại cho thân 
tâm những cảm giác hạnh phúc hàng ngày. Từ đó cũng khó mà 
thực hành tu tập đến những niềm hạnh phúc tâm linh cao hơn. 


(5) Đã tạo nhiều nghiệp tốt 


Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 235 


Theo Phật giáo và quy luật nghiệp quả, chúng ta tiếp tục gặt 
hái những nghiệp quả mà chúng ta đã tạo ra trong những kiếp 
truớc và trong quá khứ của kiếp này, ngay cả ngày hôm qua. 

Ví dụ, nếu chúng ta đã từ bi giúp đỡ nhiều nguời trong quá 
khứ, thì chúng ta thuờng có thể đuợc nguời giúp đỡ lại những khi 
ta cần giúp đỡ. Tuơng tự nhu vậy, nếu hiện tại chúng ta đang giúp 
đỡ nguời khác, thì sau này nếu có điều kiện, họ sẽ giúp đỡ lại 
chúng ta và con cái chúng ta cũng có thể nhận đuợc những phúc 
đáp nhu vậy. 

Những việc làm tốt thiện trong quá khứ và hiện tại là hai 
nguồn mang lại phúc lành cho đời sống của chúng ta. 

(6) Chọn theo đường chánh Đạo 

Nhiều nguời đi tìm hạnh phúc nhung không biết rằng mình 
đang đi trên con đuờng sai lạc, không phải chánh đạo. Ví dụ, 
những nguời làm nghề giết mổ động vật hay những nguời đang 
làm doanh nghiệp mua bán thịt động vật, giết hại trâu bò, heo dê, 
gà vịt...với quy mô to lớn (không phải “chánh mạng”) mà cứ đến 
chùa van vái Trời Phật để muu cầu có đuợc phúc lành thì nghe hơi 
mâu thuẫn. 

Sự thật thì số nguời có hiểu biết và đã chọn con đuờng chánh 
đạo thì chẳng là bao nhiêu so với những nguời không hề quan tâm 
về một con đuờng tâm linh nào hết!. Thậm chí khi bạn nói về đạo, 
hoặc về sự tàn nhẫn của việc giết chóc động vật, thì rất nhiều 
nguời lại cuời bạn và thậm chí còn cho bạn là đạo đức giả nữa. 

Ví dụ tôi có một nguời bạn truớc kia cũng học chung ngành 
ngân hàng với tôi, anh ấy hiện là một chuyên viên ngân hàng. Cách 
đây vài năm có gặp lại trong tiệm café, sau khi nghe tôi nói bây giờ 
nhiều nguời thấy nên tìm hiểu thêm và thực hành đạo Phật nhu 
một sự cần thiết trong đời sống vốn nhiều thay đổi nhu hôm nay. 
Bạn tôi liền nói rằng: '^Sao nhiều người còn trẻ mà sợ chết phải lo 


236 • Con đường của chúng ta 


đến với đạo Phật như vậy”(?). Nhiều người vẫn còn cho rằng 
những ai theo đạo Phật hay nói về Phật pháp là những người sợ 
chết. Đa số người ta chưa bao giờ đọc một trang sách về Phật giáo, 
nhưng nếu ai hỏi nhà họ theo đạo gì thì họ thường hay nói theo đạo 
Phật hết (lý do là có thờ cúng ông bà tổ tiên!) để nghe cho có vẻ 
‘hiền hiền’ vậy thôi, chứ thực sự họ không quan tâm gì về đạo Phật 
cả. 


Đối với đa số người đang sống trong xã hội, khái niệm một con 
đường chánh-đạo là một khái niệm xa vời. Họ thậm chí không bao 
giờ dành vài phút để thử đọc về điều đó. Cứ như thể người đời còn 
đang quá vướng bận với những ‘con đường’ đại sự khác vậy. 

Con đường tâm linh sai lạc của một người là do thiếu căn bản 
đạo đức tâm linh, do lòng tham và sự ngu dốt vô minh mà ra. 
Ngược lại, con đường tâm linh chánh đạo ccó được nhờ có đạo đức 
tâm linh, lòng vị tha, rộng lượng và trí tuệ. 

Theo Phật giáo, “néí/ không chọn được cho mình một con 
đường chân chánh về tâm linh, bạn khó tạo ra được những phúc 
lành và bĩnh an''. Đcm giản là bạn không có con đường nào để 
bước đi. Đạo là con đường. 



Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 237 


(II) Những Hạnh Phúc Bổ Trợ 


(7) Có kỹ năng, nghề nghiệp 

(8) Tháo vát, giỏi việc làm 

(9) Tuân thủ tốt nghi luật 

(10) Nói lòi thật ôn hòa 

(11) Luôn phụng dưỡng mẹ cha 

(12) Yêu thương vợ con nhiều 

(13) Làm những nghề chánh thiện 

- Là phúc lành cao nhất. 


Nhóm điều kiện này mang lại “phúc lành ” liên quan đến 
những phẩm chất “chuẩn bị cho người trưởng thành và cuộc sống 
gia đình”. Những phẩm chất “hạnh phúc bổ trợ” này là căn-bản của 
một đời sống gia đình, là những niềm “hạnh phúc bổ trợ” cho 
những phúc lành cao đẹp hơn sau đó. 

Như đã nói, những nhóm hạnh phúc đi trước sẽ là nền tảng cho 
những tiến bộ tâm linh và phúc lành tiếp theo. Không có những 
nhóm “hạnh phúc” trước, thì cũng không thể phát triển những 
nhóm “hạnh phúc” cao sâu hơn nữa. Vì vậy cho nên kinh này đã 
được Đức Phật thuyết giảng một cách chặt chẽ từ thấp lên cao, mặc 
dù cũng rất đơn giản và dễ nhớ để dễ tu tập. 

(7) Có kỹ năng, nghề nghiệp 

Thứ nhất, kỹ năng tức là trình độ học vấn, trình độ giáo dục, 
tay nghề. Từ nhỏ lớn lên bạn đã học rất nhiều kỹ năng, ngành nghề 
từ trong nhà trường, trường dạy nghề, trường chuyên ngành, 
trường đại học....Kỹ năng là chỉ về chuyên môn và trình độ của 
bạn, khi ra đời bạn sẽ làm được gì. Điều này Đức Phật đã xem là 
điều quan trọng đối với mỗi cá nhân cũng như yêu cầu của xã hội. 

Vì vậy, xã hội tốt thường coi trọng một nền giáo dục tốt. Gia 
đình nào cũng đều coi việc ăn học của con cái là quan trọng nhất, 



238 • Con đường của chúng ta 


thậm chí đời sống gia đình quá khó khăn, nhưng đa số chúng ta 
đều hy sinh đế dành điều kiện cho con cái ăn học là vậy. Cũng như 
lời dạy của Phật, gia đình nào cũng mong ước con cái học hành tốt 
để sau này có được nghề nghiệp, kỹ năng giỏi để dễ dàng ra đời và 
có cuộc sống tốt đẹp. Điều kiện này thật là cần thiết. 

Cho nên, sự hưng thịnh và chất lượng xã hội của một đất nước 
cũng dựa vào thước đo giáo dục. ớ những nước tiên tiến như 
Singapore gần bên Việt Nam, đa số mọi người đều có trình độ đại 
học và kỹ năng nghề nghiệp giỏi. 


(8) Tháo vát, giỏi việc làm 

Thứ hai, giỏi việc làm có nghĩa là “ngoài trình độ chuyên môn 
và bằng cấp bạn cũng có khả năng làm việc giỏi”. Bạn không nên 
lầm tưởng ai có cùng trình độ chuyên môn hay trình độ học vấn 
cũng ra làm việc tốt như nhau. Có người ra làm công việc, đi vào 
nghề nghiệp rất tốt, có người học lý thuyết rất giỏi, nhưng khi vào 
công việc lại không giỏi giang, không tháo vát. Có người chỉ thông 
minh trên lý thuyết, nhưng khi ra làm ăn thì không biết khôn khéo, 
không biết tính toán, không biết tháo vát. Và kết quả là họ giống 
như một “nhân viên giấy” hay những “ông nghè giấy”. 

về hai điều kiện 7. và 8., thật ra Đức Phật giảng chung trong 
một câu kinh. Có lẽ Đức Phật đã ‘'không không thừa không thiểu" 
khi nói về vấn đề kỹ năng trình độ và khả năng tháo vát làm việc là 
cần phải có song song, như “hai điều kiện cần và đủ" thì mới thành 
công trong sự nghiệp. 

Trong rất nhiều kinh điển khác, Đức Phật rất coi trọng phúc lợi 
kinh tế như là một “căn bản” vững chắc cho con người tiến đến 
những tiến bộ về tâm linh. Neu một người không học hành, không 
nghề nghiệp, ăn không ngồi rồi, và “nhàn cư vi bẩt thiện", thì 
người ấy khó mà có được “hạnh phúc căn bản gia đình” để bổ trợ 
cho những tiến bộ và hạnh phúc cao hơn. 


Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 239 


(9) Tuân thủ tốt nghi luật 

Nghi luật là giới luật hay giới hạnh về đạo đức, là đạo lý làm 
nguời. Trong phần những “hạnh phúc bổ trợ” này, việc giữ gìn giới 
hạnh đạo đức chắc hắn là quan trọng nhất trong việc mang lại 
những phúc lành cao nhất trong giai đoạn này. 

Việc kiêng cữ, giữ gìn giới hạnh là tránh làm những hà nh động 
trái đạo đức và gây nguy hại cho mọi nguời. Đối với những nguời 
bình thuờng và những Phật tử tại gia, đó là: 

1. Không sát sanh, giết hại. 

2. Không trộm cắp, lấy của không được cho. 

3. Không tà dâm, ngoại tình. 

4. Không nói dối, nói sai sự thật, không nói dóc, nói vu oan, 
nói bậy bạ. 

5. Không uống rượu, không hút chích hay dùng những chất 
độc hại. 

ở những phần truớc, bạn đã hiểu rõ sự cần thiết và tốt đẹp của 
việc giữ giới rồi. Giữ giới hạnh là một trong ba vấn đề, ba phần 
thực hành quan trọng nhất (bên cạnh tu tập Bố thí và Thiền tập) 
để trở thành một “Người Tổtì". Neu không có sống theo giới hạnh 
đạo đức, coi nhu không có gì để bàn tiếp về bất kỳ sự tiến bộ hay 
hạnh phúc nào nào nữa. Cho nên, “tuân giữ giới hạnh ” là nằm 
trong nhóm “Hạnh phúc bổ trợ căn bản” này. 

(10) Lòi nói thật ôn hòa 

Lời nói ôn hòa (ái ngữ) là hình thức mình giao tiếp với xã hội. 
Neu chúng ta luôn luôn nói dối, nói sai sự thật, nói láo, nói dóc, la 
hét, chửi bới hay nói xấu, nói oan, nói thêu dệt về nguời khác.. .thì 
chúng ta sẽ chắc chắn không đuợc ai ua thích hay tin cậy trong bất 
cứ chuyện gì. 


240 • Con đường của chúng ta 


Người xưa hay nói “//ọc ăn học nỏr, rồi mới tới ^'Học gỏi, học 
mở'\ Do vậy, để làm tốt phần “ăn nói” quan trọng này, tránh lời 
nói không đàng hoàng, tà ngôn tà ngữ; chúng ta nói những lời sự 
thật, nói lời có ý nghĩa và có ích cho mọi người và bản thân mình; 
nói hay, nói dễ chịu, nói cho vừa lòng bạn cho toại lòng thầy, nói 
lời chân chính, nói lời chân thành, không nói lời ác ý, không buôn 
lời nịnh hót. 

Dù ai đang ở bất kỳ vai trò vị trí nào của gia đình và xã hội, lời 
nói ôn hòa luôn luôn là cần thiết và nên thực hành. Bạn đã từng 
đến các nước với hầu hết dân chúng là Phật tử như Thái lan, Tích 
Lan, Lào, Miến Điện...chúng ta thường thấy họ nói chuyện một 
cách nhẹ nhàng, ôn hòa và hiếu khách, từ trong cách giọng của họ, 
chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự chân thả nh và lịch thiệp. 

ớ đời, những người ăn nói nhẹ nhàng, từ tốn, ôn hòa (với ý 
chân thành, chân thật, không giả tạo) thì luôn luôn được mọi người 
yêu mến, khen ngợi và giúp đỡ. Đó không phải là những “phúc 
lành cao nhất” thì còn là gì!. 

(11) Luôn phụng dưỡng mẹ cha 

Như Đức Phật và chúng ta đã nói rất nhiều lần trước đây, cha 
mẹ là những người sinh ra ta trên thế gian này và nuôi dạy ta từng 
phút giây từ sau khi ta chào đời. Phật nói dù có trả ơn cha mẹ bao 
nhiêu cũng không bao giờ là đủ. Vì vậy, chỉ có loại người kỳ quặc 
và tà kiến mới không chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ mình. 

Chúng ta phải luôn luôn chăm sóc và dâng tặng cha mẹ những 
điều kiện vật chất và tình thương yêu, lắng nghe theo ý cha mẹ. 
Chăm sóc và bảo vệ cha mẹ như bảo vệ "Phương Đông”. 

Phần công đức và báo hiếu cao nhất là cố gắng tạo mọi điều 
kiện cho cha mẹ đến được với Phật pháp, hiểu biết những lời Phật 
dạy. Những hành động bình thường bạn có thể làm như mua kinh 
sách, băng đĩa giảng dạy những đề tài giáo lý của Đức Phật, hoặc 


Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành «241 


thường xuyên đưa đón cha mẹ đến những chùa chiền hay đạo tràng 
để được nghe những bậc chân tu thuyết giảng về Phật Pháp. Bạn có 
biết rằng, những bậc cha mẹ (kể cả ông bà) gần đất xa trời sẽ cảm 
thấy an toàn và vô ngại nếu tâm trí họ ôm ấp những lời dạy thiện 
lành của Đức Phật. 

Những bậc cha mẹ khi xưa lao động khổ cực để nuôi nấng và 
bảo bọc chúng ta mà chang có phút giây ngơi nghỉ, nên phần đông 
họ đã không có cơ duyên hiểu biết Phật Pháp. Nay chúng ta lớn 
khôn, chúng ta có ít nhiều hiểu biết về đạo Phật, chúng ta nên tìm 
cách giúp cha mẹ tiếp cận Phật Pháp càng sớm càng tốt. Mục đích 
là để cha mẹ có được hành trang cho những chuyến đi xa vô định 
sau khi từ giã con cháu thân yêu của mình. 

(12) Yêu thương vợ con nhiều 

Mặc dù điều này cũng đã được nói rõ trong phần “Giữ gìn 
những mối quan hệ gia đình” trong Kinh Sigala như là việc “bảo 
vệ Phương Tây”, Đức Phật cũng đã đưa vào nhóm điều kiện “hạnh 
phúc bổ trợ trong bài kinh này. 

Việc yêu thương chăm sóc vợ con cũng là điều kiện bắt buộc 
để mang lại và duy trì hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc gia đình là 
nền tảng và bổ trợ cho những bước tiến bộ phúc lành tiếp theo. 

(13) Làm những nghề chánh thiện 

Nghề nghiệp chánh thiện là “Chánh Mạng” trong Bát Chánh 
Đạo—con đường tu tập của Đức Phật đã dạy để mang lại bình an 
và hạnh phúc, cũng như để đi đến sự giải thoát sau cùng. 

Làm những nghề chánh thiện là không làm những công việc 
hay nghề nghiệp trái đạo đức, trái đạo lý ở đời, và thậm chí trái 
pháp luật. Những nghề như trộm cướp, sát sanh, buôn bán thịt 
động vật, buôn bán người, buôn bán vũ khí, chất độc hại...thì 
những người theo đạo Phật thường nên tránh. Làm những nghề 


242 • Con đường của chúng ta 


chánh thiện là làm những công việc lương thiện, hợp pháp, không 
trái đạo đức, không xấu ác, không gây phương hại đến con người 
và môi trường sống; và những nghề chánh thiện luôn mang lại sự 
bình an, phúc lành và an ninh cho mình và cho mọi người. 

Nói chung, làm công việc gì cũng nên suy nghĩ liệu việc đó có 
gây hại cho bất cứ ai hay vật hay môi trường hay không, dù ít hay 
nhiều, dù lớn hay nhỏ, dù thu lợi khổng lồ hay ít ỏi, thì cũng không 
nên làm. 

Neu chúng ta muốn có những “hạnh phúc nền tảng” để tiến 
đến những phcú lành cao hơn, trong khi vẫn đang hành nghề bất 
thiện, thì nền tảng đó đã bị hỏng rồi. 



Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 243 


(III) Những Hạnh Phúc Cá Nhân 


(14) Luôn san sẻ bố thí 

(15) Luôn chánh trực, thiện tâm 

(16) Giúp người thân họ hàng 

(17) Làm những việc công đức 

(18) Ngừng và tránh việc ác 

(19) Không còn nghĩ ác dục 

(20) Kiên trì giữ đức hạnh 

- Là Phúc Lành Cao nhất. 


Những yếu tố trong nhóm “Hạnh phúc cá nhân” này cho thấy 
một bước tiến thêm trong việc phát triển đời sống phúc lành của 
một người. Lúc này là bắt đầu đi vào trong việc phát triển thân-tâm 
của mỗi cá-nhân. Khúc này lẽ là lời dạy về tu tập phẩm hạnh trong 
tâm của mỗi cá nhân, làm nền tảng vững chắc hcm, góp phần 
chuyển hóa con người đến những ý tưởng tâm linh cao đẹp hơn 
nữa. 

Đức Phật đã đi từ những điều kiện thông thường từ ngoài quan 
hệ xã hội, đến trong gia đình, đến nghề nghiệp, cư xử, và đến bây 
giờ là những tu tập của cá-nhân một người. 

(14) Luôn san sẻ, bố thí 

Lòng tham, dục vọng và những dính mắc là những nguyên 
nhân tạo ra khổ đau trong kiếp người. Bằng cách tập làm những 
việc bố thí, rộng lượng, chúng ta có thể làm “mờ nhạt” bớt những 
mầm móng (chủng tử) tiêu cực, và phát triển lòng từ bi, lòng vị 
tha, cho đi và không vị kỷ. 

Chúng ta có thể giúp đỡ người khác bằng vật chất, thông qua 
việc cho, tặng, huy động, quyên góp. Trong nhiều trường hợp, bạn 
có thể bố thí bằng những chia sẻ về mặt tinh thần, động viên hay 



244 • Con đường của chúng ta 


khuyên dạy những hướng đi, hay những giải pháp tốt nhất. Bạn 
tặng, gửi, nói chuyện, chia sẻ, bàn luận, hướng dẫn cho người khác 
về những chân lý, những lẽ thật đã được chỉ ra trong giáo pháp của 
Đức Phật; đó cũng là một hà nh động bố thí cao thượng. 

Thứ nữa là sự rộng lòng bố thí nên được thực hiện một cách 
chân thành, đầy lòng bi mẫn, với tâm giúp đỡ, chứ không ngập 
ngừng, tính toán hay hối tiếc. Trong nhà Phật gọi tâm ý (ý hành) 
khi thực hiện hành động bố thí là “ý hà nh ” trước khi, trong khỉ và 
sau khỉ làm phải luôn luôn chân thành, trong sạch và mạnh mẽ. 
Điều đó sẽ mang lại cùng lúc hai ích lợi: Thứ nhất, (i) bạn đã thực 
hành đúng và tăng trưởng lòng bố thí, từ bi. Thứ hai, (ii) công đức 
được trọn vẹn, cho bạn và cho mọi người. 

Một kilogam gạo, một vài ngàn lẻ, một thùng mì gói, một tập 
sách vở cho các em thơ ngây tội nghiệp, một cái mền cho giá rét 
của người già, một lá thư chia sẻ và an ủi, cho đến những thứ khác 
trên đời tùy theo giới hạn khả năng mà chúng ta có thể cho, tặng, 
cứu giúp cho người. Một nụ cười thân ái dành cho nhau cũng là 
một món quà tặng!. 

Vì sự “cho đi” là “nhận lại”. Chúng ta nên cố gắng chủ động, 
tự trọng và từ tâm thực hiện những hành động tốt đẹp, những nghĩa 
cử bố thí đẹp lòng để mang lại phúc lành và “những niềm hạnh 
phúc cá nhân” cho cuộc đời mình. Đó mới là những “điềm lả nh tốt 
nhất” cho đời sống chủng ta. 

(15) Luôn chánh trực, thiện tâm 

Chánh trực là chân thành, thẳng thắn nhìn nhận và thực hành. 
Thiện tâm ở đây có nghĩa là luôn suy nghĩ và thực hành mọi sự 
theo “hướng thiện” một cách vô tư. Chánh trực và thiện tâm là 
“chủ tâm” nghĩ thiện và làm thiện chứ không lo canh phòng những 
điều bất thiện. 


Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 245 


Thay vì chỉ quan sát để tránh né những điều xấu ác và tiêu cực 
thì bạn chỉ nghĩ và làm những việc tốt thiện và tích cực. “Cần gì 
phải tránh, có làm điều gì sai trái đâu mà tránh'", nguời chánh trực 
thuờng nói vậy. Nguời mới bắt đầu theo đạo thì luôn “canh 
chừng”, “kiêng cữ” những điều xấu, nguời tu tập giới hạnh đuợc 
lâu thì đã không còn “phạm giới” nhiều, nên không còn canh 
chừng và né tránh phần xấu của giới hạnh, mà chỉ chủ động thực 
hành phần tích cực của giới hạnh. Đó là: 

1. Thực hành sự vô hại và từ bi đối với mọi chúng sinh. 

2. Thực hành lòng tốt và lòng rộng lượng. 

3. Thực hành lòng trung thành và trách nhiệm 

4. Thực hành lòng chân thật và lời nói ôn hòa (ái ngữ). 

5. Thực hành lòng tự chủ bản thân và chú tâm chánh niệm. 

(16) Giúp ngưòi thân họ hàng 

Ngoài việc giúp đỡ cha mẹ, gia đình nhu đã nói trong phần 
“Hạnh phúc bổ trợ” trên đây, chúng ta cũng nên luôn chú tâm giúp 
đỡ nguời thân, họ hàng. Chúng ta giúp đỡ một cách chính đáng cho 
họ về vật chất và tinh thần khi họ cần giúp, thì họ cũng sẽ giúp 
chúng ta trên buớc đuờng cuộc sống. 

(17) Làm những việc công đửc 

Đây là một ý niệm cao hơn của lòng rộng luợng bố thí. Những 
việc công đức ở đây là những đóng góp cho xã hội, cộng đồng nói 
chung. Ý nghĩa và cách thực hành cũng y hệt nhu việc “bố thí” đã 
nói trên, tuy nhiên ở đây là nói thêm những đối tuợng là phúc lợi 
cộng đồng nhu góp công, góp tài vật hay quyên góp để xây truờng 
học, bệnh viện, nhà ở, đuờng xá, nhà tế bần, trại mồ côi, trại duỡng 
lão.. .cho đến một con đò hay cây cầu khỉ ở những vùng quê nghèo 
khó trăm bề. Đó là những loại việc giúp ích cho nhiều nguời. 

Cho đến những việc giúp trồng công viên, trồng cây để cải 
thiện môi sinh lành mạnh cho nhiều thế hệ và cho trái đất. Nguời 


246 • Con đường của chúng ta 


làm công đức tham gia đi đến giúp đỡ những làng quê nghèo sau 
một cơn thiên tai hay đại dịch. Có nhiều nguời đã tâm nguyện ở lại 
để dạy học hay chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh vừa mất cha mất 
mẹ ở đó. 

Những việc làm công đức xã hội giúp bạn tăng truởng lòng từ 
bi và thuơng mến tha nhân rất nhanh, làm chúng ta bớt dần cái 
‘Ta’ bản ngã mỗi khi bị va chạm, và tăng thêm khả năng chịu đuợc 
cực khổ trong công việc. 


(18) Ngừng và tránh việc ác 

Việc ác theo Phật giáo, có nghĩa là những hành động gây hại 
cho nguôi, cho mình, hoặc cho cả hai. Chúng ta phải kiêng cữ 
không làm những hành động xấu ác đó, bởi vì loại hành động đó là 
nghiệp xấu. 

Chỗ này không phải là trùng hợp với điều kiện 13. vừa đuợc 
nói trên trong nhóm “Những Hạnh Phúc Bổ Trợ”. Việc ác ở đây là 
hành động xấu ác (nghiệp ác), chứ không phải công việc nghề 
nghiệp xấu ác (chánh mạng). 

Nghiệp là cái ta mang theo suốt cuộc đời này và qua tận những 
kiếp sau. Mỗi lần chúng ta gặp hạ nh phúc là do nghiệp thiện phát 
huy và nỗ lực hạnh phúc của chúng ta không bị cản trở. Nhung 
mỗi lần chúng ta gặp đau khổ tai uơng là mỗi lần nghiệp xấu phát 
huy và nỗ lực hạnh phúc của chúng ta không thể nào vuợt qua 
đuợc. Đây là phần quan trọng và cụ thể nhất của việc tu tập tâm 
linh và thực hành đạo Phật. 

Vì vậy, chúng ta không nên làm những việc bất thiện sau đây: 

1. Không Sát sanh, giết hại 

2. Không Trộm cắp, lấy của người khác 

3. Không Tà dâm, ngoại tình 

4. Không Nói dối, nói láo 


Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 247 


5. Không Nói lời vu khống, hàm oan 

6. Không Nói lời cay độc, chửi mắng 

7. Không Nói tán dóc, nói lời vó nghĩa 

8. Không Tham lam, chụp giựt 

9. Không Ác ỷ, nham hiếm 

10. Không Tà kiến, sai lạc (nên hiếu biết về Nghiệp, về Tái 
sinh, về những chân lý Phật pháp; không nên làm những 
việc mê tín, dị đoan, tà đạo). 

Đây cũng được gọi là mười giới thiện (Thập thiện). 

(19) Không còn nghĩ ác dục 

Khi chúng ta trở nên vững chãi trong việc tuân giữ ""Năm GiớK 
và kiêng cử theo ‘‘"Mười Giới ThiệN' thì tự nhiên chúng ta trở nên 
không còn muốn (dục) hay nghĩ (khởi sinh tâm) làm những điều 
xấu ác đó nữa. Trong tâm không còn ác dục. 

Lúc đó, chủng ta sẽ nhận ra được mình không còn “thèm” hay 
“muốn” làm những điều xấu ác và thấp hèn nữa. Ví dụ trước kia 
mình không tu tập nhiều, mình hay ghét đồng nghiệp, hay ghét 
những kẻ đi đứng huênh hoang, hay sẵn sàng “ăn thua” từng cử chỉ 
và lời ăn tiếng nói và từng quyền lợi với mọi người; mình hay chửi 
lại những ai chửi mình, mình hay “thù dai” những kẻ không tốt với 
mình...Bây giờ mình “không còn thích” làm vậy nữa, không còn 
“muốn” làm vậy nữa, không thấy cần thiết để làm điều đó nữa. 

Và vì vậy, ta luôn cảm thấy “lòng nhẹ như mây trời”. Lòng nhẹ 
nhàng, buông bỏ, và thứ thái không phải là điều “điềm lành tốt 
nhất” hay sao? 

(20) Không say sưa rượu chè 

Như chúng ta đã biết, Đức Phật luôn nhắc đi nhắc lại về giới 
hạnh quan trọng nhất này. Mặc dù đã khuyên dạy và bàn luận rất 


248 • Con đường của chúng ta 


nhiều trong phần “Năm giới”, Đức Phật vẫn luôn luôn nhắc lại 
trong rất nhiều bài thuyết giảng. 

Neu suy nghiệm lại theo thống kê, việc uống ruợu bia và 
những chất độc hại là nguyên nhân của nhiều điều tệ nạn và sai trái 
trong xã hội, là nguyên nhân dẫn đến vi phạm 04 Giới Hạnh đầu 
tiên trong Năm Giới Hạnh. Ruợu chè, hút chích làm con nguời mất 
trí, điên loạn nên dẫn đến những việc đánh nhau và giết hại, cuóp 
bóc và trộm cắp, tà dâm và trai gái bất chính, nói dối và chửi rủa, 
nói lời oán thù và giận dữ. 

Nguời không uống ruợu, không nhậu nhẹt, không hút chích thì 
mặc nhiên tránh đuợc những rủi ro và tệ nạn gây đau khổ đó. Vì 
vậy, việc kiêng cữ (tránh, bỏ, không) uống ruợu bia, không dính 
vào hút chích... cũng là những “điềm lành” tốt nh ất. 

Tránh đuợc những khả năng dẫn tới đau khổ (địa ngục trần 
gian) là phúc lành cao quý. Từ đó, bạn muốn tu tập thêm những 
tiến bộ tâm linh khác. 


(21) Kiên trì giữ đửc hạnh 

Có nghĩa là duy trì và giữ gìn những phẩm chất đức hạnh mà 
mình đã tu tập đuợc. Không để bị mai một, không để bị chủ quan 
hay thoái chí hay bị “lệch đuờng” một khi những điều kiện vô 
thuờng của đời sống có thể làm sa sút những phẩm hạnh có đuợc. 

Bằng cách nào? Chỉ bằng cách thực hành liên tục, chủ tâm liên 
tục đến những hà nh động thiện lành nhiều hơn nữa. Đức Phật đã 
chỉ chúng ta phải luôn tâm niệm và phát huy “Muời Điều Thiện” 
(Thập thiện nghiệp) để giữ “Muời Giới Thiện”. Muời nghiệp thiện 
đó là gì? 


1. Bi mãn, thương người 

2. Bố thí, rộng lượng 

3. Tự chủ 


Chương 9 - Đế có một đời sống phúc lành • 249 


4. Nói lời chân thật 

5. Nói lời tử tế, tốt bụng 

6. Nói lời dễ nghe, ôn hòa (ải ngữ) 

7. Nói lời có ỷ nghĩa 

8. Hoan hỉ, vui vẻ 

9. Từ ái, nhãn hậu 

10. Có chánh kiến, không tà kiến sai lạc. 



250 • Con đường của chúng ta 


(IV) Những Hạnh Phúc Cao Hơn 


(22) Biết Kí nh trọng 

(23) Biết Khiêm nhường 

(24) Biết Hài lòng 

(25) Biết Biết ơn 

(26) Nghe học Giáo Pháp đúng lúc 

(27) Kiên nhẫn 

(28) Biết nghe lòi 

(29) Gặp gỡ các Sư Thầy 

(30) Bàn học về Giáo Pháp 

- Là Phúc Lành Cao nhất. 


Nhóm này nói về những điều kiện phúc lành không còn thuộc 
về thế tục hay vật chất nữa, chỗ này là những điều kiện về hạ nh 
phúc tâm linh. Nhóm “Hạnh phúc cao hơn” này là nhóm điều kiện 
nền tảng cho những bậc “Hạnh phúc cao nhất” cuối cùng tiếp theo 
sau. Nhóm này diễn tả sự “chuẩn bị về con đường thánh đạo”— 
con đường tu tập cao sâu hơn về tâm. 

(22) Biết Kính trọng 

Biết kính trọng ở đây là sự tôn kính dành cho ba phần tâm linh 
quan trọng nhất của Phật giáo—đó là Đức Phật, Giáo Pháp và 
Tăng Đoàn. Ba phần được gọi là Tam Bảo, tức là ba viên ngọc bảo 
cao quý nhất. 

Lòng tôn kính dành cho những bậc chân tu, bậc trưởng lão, 
những Tỳ kheo, Tăng Ni và những vị thầy hướng dẫn về Giáo lý 
và Thiền tập vì sự biết ơn và những điều học được từ các thầy. 

Lòng tưởng niệm và tôn kính Đức Phật là sự cần thiết, giúp 
cho tâm thanh tịnh, hướng thiện và kiên trì học hành giáo pháp sau 



Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành «251 


khi đã biết được lẽ thật là cuộc đời chỉ là kiếp sống phù du và vô 
thường trong ngắn ngủi. 

(23) Biết Khiêm nhường 

Biết khiêm nhường là một đức tính quan trọng và cần thiết 
trong đạo Phật đối với tất cả Phật tử. Một số người sau khi đã tu 
tiến thời gian lâu có thể còn tự mãn, tự cao; nghĩ mình đã hiểu biết 
hết tất cả giáo pháp, thì điều đó trở thả nh một chướng ngại lớn, vì 
người đó sẽ không còn giữ thái độ cầu tiến hay chịu lắng nghe 
người khác nữa. 

Vì vậy Đức Phật đã nhiều lần dạy rằng bản tính tự cao và ngã 
mạn là những liều thuốc độc, là hai trong những trở ngại lớn nh ất 
trong việc tu tập của mọi người. Ngược lại, “Điềm lành” tốt nhất là 
tính “khiêm nhường”. 

(24) Biết Hài lòng 

Mọi người đều có những nhu cầu khác nhau về vật chất và tinh 
thần, tuy nhiên sự hài lòng không có nghĩa là không làm gì nữa, 
không hịc hành tiến bộ thêm nữa. 

Khi điều kiện vật chất đã đầy đủ để sống và an toàn, thì bạn 
nên biết khi nào là đủ. Rất nhiều người sống với tâm trạng luôn 
luôn khổ sở ngày đêm chỉ vì họ luôn nghĩ rằng họ chưa đủ giàu 
hay chưa giàu nhất. Một số người khác không giàu sang, chỉ đủ 
điều kiện sống ổn định qua ngày, lại sống hạnh phúc vì biết hài 
lòng với cuộc đời. ‘Tr/ túc tầm thường lạc’’'’-. Biết đủ tâm thường 
vui. Neu không biết tri túc thì khổ mãi. 

Người có trí thì hiểu rằng tham vọng về vật chất cũng giống 
như uống nước muối để giải khát vậy. Càng uống, càng khát và chỉ 
dẫn đến sự bất toại nguyện, sự thất vọng và khổ sở mà thôi. 


252 • Con đường của chúng ta 


Biết bằng lòng với điều kiện vật chất và tinh thần đang có sẽ 
lại sự thanh thản và bình an cho tâm trí. Sự hài-lòng với những gì 
mình biết là đủ là một tài sản lớn nhất. ‘‘"Người giàu nhất là người 
biết khi nào là đủr. 

Người xuất gia thì nên biết hài lòng với hoàn cảnh chùa chiền, 
với điều kiện sống và với Phật tử ở địa phương mình cư ngụ. Họ 
cũng không bao giờ cố gắng tìm kiếm nơi thả nh thị, chùa chiền 
khang trang nổi tiếng thì mới hài lòng để tu. 

(25) Biết Biết ơn 

Người biết sống hài lòng thì thường cũng là người biết biết ơn. 
vẫn có một số người không biết biết ơn những gì người khác giúp 
mình. Nghe thật buồn!. Sự biết ơn là lòng tạ ơn và tâm ước muốn 
đền đáp ơn nghĩa đó một cách trực tiếp hay gián tiếp. 

Biết ơn, biết nói lời cảm ơn, biết nhớ ơn khi thấy người khác 
giúp mình, đặc biệt là những người giúp mình nhìn thấy lẽ-thật của 
sự sống. Đó cũng là “điềm lành” hay nền tảng cho những phúc 
lành cao đẹp nhất. 

(26) Nghe học Giáo Pháp đúng lúc 

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể nghe học Giáo Pháp 
(Dhamma). Tuy nhiên, lúc cần nghe học giáo pháp tốt nhất là 
những lúc bạn đang gặp phiền não, lúc đang “chán đời”, hoặc đang 
hoài nghi về mọi thứ của sự sống này. Vì sao? Vì giáo pháp nói ra 
là chân-lý, là lẽ-thật của cuộc đời và thế gian, làm cho bạn hiểu 
hơn, và nhờ đó tin tưởng đúng đắn hơn. Sự nghe học Giáo Pháp 
đúng lúc giúp trải nghiệm giáo pháp sâu sắc hơn. 

Nói lại, khi gặp phiền não thì Giáo Pháp có thể giúp bạn vượt 
qua. Không phải tất cả mọi người điều có duyên nghe được giáo 
pháp. Vậy bất cứ lúc nào bất an, hoài nghi hay lâm bệnh, hãy nghĩ 


Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 253 


đến Giáo Pháp. Đừng để tuột mất những phúc lành cao quý nhất 
này. 


Còn những ngày bình thuờng, bạn hãy chọn thời gian thích 
hợp, lúc mà tâm sẵn sàng để đọc và học kinh sách, hoặc đến nghe 
giảng pháp ở chùa hay đạo tràng. 

Không nên chọn nghe giáo pháp lúc đang bận rộn, lúc phải bỏ 
bê công việc làm ăn và gia đình.. .Vì làm nhu vậy tâm không sắn 
sàng và bình tĩnh để để tập trung nghe và thấm thìa những ý nghĩa 
của giáo pháp. 

(27) Kiên nhẫn 

Kiên nhẫn hay nhẫn nhục là một đức tính rất quý giá khác của 
một nguời Phật tử. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng đây cũng là 
một trong những đức tính “khó nhất” mà một nguời có thể tu tập 
đuợc. 

Chúng ta luôn luôn phụ thuộc vào những điều kiện (duyên) 
thay đổi và những thay đổi liên tục của mọi nguời trong xã hội 
xung quanh chúng ta. Hầu hết những đổi thay của nhân tình thế 
thái là ngoài tầm kiểm soát và dự tính của chúng ta. Neu chúng ta 
luôn luôn phản ứng, thì chúng ta bị lôi theo chúng, rồi trở nên bất 
mãn, bị sân giận, và mất kiên nhẫn. Vì vậy cách tốt nhất là tu tập 
tánh nhẫn nhịn. 

Khi bạn lỡ làm những điều sai trái hoặc bị nản chí tu hành, bạn 
hãy nhẫn nhục và vị tha cho mình, và chỉ cần nhìn phiền não đi 
qua. Cách này luôn làm cho bạn có khả năng giữ tâm bình an. 

Trong phần thiền chánh niệm (minh sát) bạn sẽ tập quan sát 
mọi hiện tuợng thân tâm xảy ra với tâm nhẫn nhục, không can 
thiệp hay phản ứng với chúng, cứ kiên nhẫn nhìn chúng đến và đi. 


254 • Con đường của chúng ta 


(28) Biết nghe lòi 

Nhiều người thấy rất khó mà nghe lời khuyên hay lời chỉ dạy 
của người khác. Họ càng khó chấp nhận lời góp ý và phê bình. Họ 
cũng không muốn để cho lỗi lầm hay sai trái của mình bị lộ cho 
người khác thấy. Nghĩa là chúng ta khó mà sửa chữa (tu tập) để có 
sự tiến bộ về tâm linh khi sự cao ngạo và bướng bỉnh còn đứng 
ngáng giữa đường đi như vậy. 

Sự cởi mở, sự nghe lời, biết chấp nhận và khiêm tốn luôn luôn 
là điều cần thiết trong bất kỳ môi trường sống nào chứ không riêng 
chuyện đạo đức tâm linh. Vì sao? Vì hai điều sự thật hiển nhiên là: 
(i) chúng ta không bao giờ là hoàn hảo và (ii) chúng ta luôn luôn 
có được nhiều hơn nếu chịu lắng nghe hay học hỏi từ người khác. 
Biết được hai lẽ thật đó là “điềm lành” mang lại hạnh phúc càng 
ngày càng trọn vẹncho mình. 

(29) Gặp gỡ các Sư Thầy 

Thứ nhất, (1) gặp gỡ càng nhiều người tốt chúng ta càng có 
thêm cơ hội để học hỏi từ họ. 

Thứ hai, (2) gặp gỡ nhiều người hiền trí làm chúng ta hiểu ra 
rằng còn có nhiều điều cao quý đáng có hơn là những khoái lạc 
nhục dục của đời sống thế tục, và ta nhìn thấy được có nhiều người 
đã và đang đi vững vàng trên con đường đạo. 

Gặp gỡ bậc chân tu thì họ sẽ truyền cảm hứng và hướng dẫn 
chúng ta hướng tâm đến những trạng thái tâm cao hơn. Theo Phật 
giáo, những “trạng thái tâm cao thượng” đó nếu tu tập và có được 
thì cũng giống như trạng thái phúc lành cao diệu trên cõi tiên hay 
cõi trời Phạm Thiên (Brahma), nên những trạng thái cao đẹp đó 
của tâm thường được gọi là “Bốn Phạm Trú” (Brahma-viharas) 
hay “Tứ Vô Lượng Tâm”: 


1. Từ 


Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 255 


2. Bi 

3. Hỷ 

4. Xa 


Tâm Từ ái, Bi mẫn, hoan Hỷ vui tươi, và buông Xả: không còn 
dính chấp, không còn đối đãi. 

(30) Bàn học về Giáo Pháp 

Đe chiêm nghiệm lại những giáo pháp mình đã nghe học được, 
bạn nên trao đổi và thảo luận về giáo pháp với những người đồng 
đạo. Vì lý do chính đáng này, chúng ta có được những cơ hội gặp 
gỡ những sư thầy, những người đi trước và những người bạn đồng 
đạo. 


Tương tự vậy, chúng ta cũng sẽ có cơ hội để chia sẻ những 
hiểu biết của mình cho những người hiền trí và bạn đồng đạo, tiếp 
tục trau dồi và nâng cao kiến thức về Phật Pháp. Bằng những cách 
này, chúng ta sẽ thường xuyên tiếp xúc với giáo pháp, và đó là yếu 
tố sẽ dẫn dắt một người trực tiếp đến phần “Hạnh Phúc Tối 
Thượng”—niềm hạnh phúc của giác ngộ. 


Phần tiếp theo là phần những “Hạnh phúc Tối thượng” đó. 


256 • Con đường của chúng ta 


(V) Những Hạnh Phúc Cao Nhất (Tối Thượng) 


(31) Tự chủ 

(32) Sống phạm hạnh theo Bát Chánh Đạo 

(33) Thấy được Tứ Diệu Đe 

(34) Chứng ngộ Niết-bàn 

(35) Không còn bị ảnh hưởng bỏi thăng trầm thế tục 

(36) Vô ưu: Không còn phiền não 

(37) Vô nhiễm: Không còn bị ô nhiễm 

(38) Bình an và Tự tại 

- Là Phúc Lành Cao Nhất 


ở giai đoạn này, không còn phần tu tập để đạt đến những loại 
hạnh phúc thế tục nữa. 

Mục tiêu của cuộc đời đã thay đổi. Vì lúc này, tâm của bạn đã 
gần như đã trong sạch, đã đủ thanh tịnh để tu tập những giáo pháp 
cao sâu hon để đạt được sự bình an cao nhất của tâm—đó là sự giải 
thoát khỏi tất cả ô nhiễm và phiền não. Đó là phần “Hạnh phúc Tối 
thượng” của con đường thánh Đạo, là thánh-quả của con đường đó. 
Trạng thái hạnh phúc viên mãn nhất và cao diệu nhất đó được gọi 
là trạng thái Niết-bàn {Nỉbbana). 


“Con Đường Dần Đến Niết-Bàn!” 

(31) Tự Chủ 

Lúc này là lúc đòi hỏi những nỗ lực kiên định cao nhất. Người 
tu tập đến lúc này không để bị lay chuyển bởi những khoái lạc hay 
đau khổ về nhục dục nữa. Lúc này, người tu tập trung hết vào con 
đường Đạo. Riêng đối với những Phật tử tại gia, lúc này là việc 
kiên định giữ gìn Năm Giới, hoặc tốt hơn là Tám Giới. Nhiều Phật 
tử luôn tự tâm giữ gìn Tám Giới (Bát Trai) vào những ngày Rằm 



Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 257 


và Mồng Một hàng tháng, tuy nhiên thực hành Tám Giới luôn vào 
những ngày khác nữa thì càng đáng quý. 

Cách tốt nhất để tu tập tính tự-chủ là các Phật tử tại gia nên 
tham dự khóa thiền ở chùa, và ở đó Phật tử có thể thực hành Tám 
Giới trong suốt thời gian của khóa thiền đó. Môi trường thiền tập 
và Tám Giới là lúc Phật tử sống những ngày tháng thanh đạm, tri 
túc, xa rời những tiện nghi xa hoa và khoái lạc vật chất; và quan 
trọng nhất là “chuyển hóa” thân tâm ta hướng một cách vô tư và 
sâu sắc vào con đường Thánh Đạo. 

Thiền tập trong thời khóa này là cách tốt nhất giúp chúng ta tu 
tập tâm tự-chủ, bằng cách tu tập sự chú tâm chánh định và chánh 
niệm. 

Tám Giói Hạnh 

1. Không sát sanh 

2. Không trộm cắp 

3. Không tà dâm, ngoại tình 

4. Không nói dối, nói láo 

5. Không uống rượu và không dùng chất độc hại, không dùng 
các loại ma túy 

6. Không ăn sau giờ trưa 

7. Không ca hát, nhảy múa, âm nhạc hay biêu diên;không 
dùng hoa, mỹ phâm và trang sức. 

8. Không nằm giường êm, không ngồi ghế cao, nhung lụa xa 
hoa. 

(32) Sống phạm hạnh theo Bát Chánh Đạo 

Đen bước trưởng thả nh tâm linh này thì điều phúc lành không 
chỉ là do sự tuân giữ bề ngoài theo Bát Chánh Đạo mà lúc này đã 
là “nhập tâm” sâu sắc vào tất cả khía cạnh của Bát Chánh Đạo. 


258 • Con đường của chúng ta 


Tất cả những “Phúc lành căn bản”, “Phúc lành bổ trợ”... trước 
kia đều là nền tảng chuẩn bị và trợ giúp cho một người bây giờ 
bước vào con đường “Bát Chánh Đạo” một cách nhiệt thành, vững 
chãi. 

Bát Chánh Đạo là con đường Đức Phật đã tìm ra và giảng dạy 
suốt 45 năm còn lại của đời mình tại thế gian để cho mọi người 
thực hành giúp giải thoát. Con đường Tám Phần này có thể được 
phân ra thành ba (3) nhóm: nhóm Giới Hạnh (về đạo đức), nhóm 
Thiền định (về phát triển tâm) và nhóm Trí Tuệ (giúp giác ngộ). 

(I) Nhóm Giói Hạnh 

1. Chánh Ngữ 

Không nói dối, nói láo 

Không nói lời vu khống, bịa dặt, hàm oan 

Không nói lời cay độc, chửi mắng 

Không nói lời vô nghĩa, nói tán dóc, nói tầm phào 

Ngược lại, nên tu tập: 

Nói sự thật, nói đúng 
Nói lời ôn hòa, ái ngữ 
Nói lời tử tế, tốt bụng 

Nói lời có ỷ nghĩa, nghiêm túc, đàng hoàng 

2. Chánh Nghiệp 

Không sát sanh, không giết hại 

Không ăn cắp, không lấy của không được cho 

Không tà dâm, không ngoại tình 

Ngược lại, nên tu tập: 

Hành động vô hại, thương yêu sự sống chúng sanh. 

Chân thật, lương thiện 
Sống chung thủy, chân thành 



Chương 9 - Đế có một đời sống phúc lành • 259 


3. Chánh Mạng 

Không làm nghề nghiệp dính líu đến sát sinh (giết người, động 
vật...) 

Không buôn bán thịt động vật. 

Không buôn bán người, không buôn bán vũ khí hoặc các chất 
độc hại, rượu bia, ma túy. 

Không dính líu đến nghề nghiệp hay công việc trái đạo đức, trái 
luân thường đạo lý và trái pháp luật. 

(II) Nhóm Thiền Định (về phát triển tâm) 

4. Chánh Tinh Tấn 

Áp dụng những nguyên tắc về tâm, nỗ lực, cố gắng ngăn chặn 
những tâm ỷ bất thiện sẽ khởi sinh. 

Loại bỏ những tâm ỷ không bất thiện đã khởi sinh. 

Tức là tu tập phòng tránh những tâm ý bất thiện và cố gắng trừ 
bỏ những tâm xấu ác đang có sẵn trong người. 

Chủ động phát triên tâm ý lành thiện chưa khởi sinh và phát 
huy tâm ỷ lành thiện đã khởi sinh, có sẵn. 

5. Chánh Niệm 

Là chú tâm quán sát đến thân, những tư thế của thân và 
những cảm giác của thân. 

Là chú tâm quán sát đến tâm và những tâm ỷ (ỷ nghĩ), những 
cảm nhận và cảm xúc của tâm. 

Là chú tâm quán sát đến Giáo Pháp (Dhamma). 

Đây là mảng thực hành về Thiền chánh niệm (minh sát). 

6. Chánh Định 

Là tu tập, huấn luyện tâm đế cho tâm trong sạch và có khả 
năng “tập trung” cao. Tâm được huấn luyện và tập trung cao 
có khả năng phát triên và chứng đạt trí tuệ. 


Đây là mảng thực hành về Thiền định. 



260 • Con đường của chúng ta 


(III) Nhóm Trí Tuệ 

7. Chánh Kiến 

Tức là có cách nhìn, quan điếm và tầm nhìn đúng đắn. ớ đây 
có nghĩa cụ thế là có sự hiếu biết và chấp nhận chân lý Tứ 
Diệu Đe của Đức Phật. 

8. Chánh Tư Duy 

Là có cách suy nghĩ đúng đãn. ơ đây có nghĩa cụ thê là phát 
triển tầm thiện Bổ thỉ, Từ ái, và Bi mẫn đổi với con người và 
tất cả mọi chúng sinh. 


(33) “Thấy” được Tử Diệu Đế 

Nghĩa là “hiểu rõ”, “giác ngộ” rốt ráo bốn chân lý cao diệu (Tứ 
Diệu Đe) mà Đức Phật đã tìm ra và truyền dạy cho chúng ta. Sự 
“thấy và biết” này khác với những kiến thức sách vở theo chữ 
nghĩa và tư duy mà có. Sự thấy biết này là chứng-nghiệm về lẽ-thật 
của thực tại và sự sống, sự thấy biết có được nhờ tâm trong sáng và 
trí tuệ sáng suốt. 

Có rất nhiều người biết, thuộc lòng và đọc tụng về Tứ Diệu Đe 
(và những điều khác của Phật Pháp), nhưng lại có ít người thực sự 
trải nghiệm, thực sự thấy biết, hay thực sự giác ngộ về bốn lẽ-thật 
sâu sắc này về sự sống và thế giới; kể cả một số những người xuất 
gia. 


Mỗi phần của Bát Chánh Đạo, như đã nói trước đây, có vai trò 
tu dưỡng và phát triển những phần khác một cách bổ sung lẫn 
nhau. Chang hạn, khi bạn sống đàng hoàng và tuân giữ giới hạnh 
thì đó là “nguyên nhân” giúp cho tâm bạn thanh tịnh, trong sạch, 
lương thiện. Phần tuân giữ những giới hạnh giúp cho phần tu 
dưỡng tâm, và cuối cùng giúp mang lại trí tuệ thâm sâu cho bạn. 


Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành «261 


Cũng như vậy, khi bạn giữ giới được nhiều hay giữ được thêm 
nhiều giới hạnh cao (khó) hcm [ví dụ như những người xuất gia 
như Tỳ kheo phải tuân giữ đến 250 giới, Tỳ kheo ni là đến 348 
giới, còn hàng tại gia chỉ có “5” giới cơ bản!] thì kết quả sẽ mang 
lại nhiều sự thanh tịnh cao ơn cho tâm và thâm nhập đến những trí 
tuệ giác ngộ (tuệ giác) cao sâu hơn. 

Và cứ như vậy, nếu bạn cứ thực hành một cách đúng đắn và 
siêng năng Bát Chánh Đạo, tu tiến hàng ngày theo “vòng xoắn đi 
lên” đến khi bạn thực sự thực chứng về con đường “diệt khổ” trong 
Tứ Diệu Đe. Lúc đó bạn thấy được niềm hạnh phúc tột cùng khác 
của sự giải thoát— Niết-bàn. 

► Bốn Chân Lý Cao Diệu (Tứ Diệu Đe): 

• Chân Lý 1: "Mọi chúng sinh đều phụ thuộc vào Khổ" 

Bản chất của chúng ta và sự sống của chúng ta là “khổ”. “Khổ” 
ở đây là từ dịch tạm của chữ ""dukkha” trong tiếng Pali của kinh 
điển Phật giáo. Thật sự ‘‘"dukkha” bao hàm nhiều ý nghĩa phổ quát, 
sâu rộng hơn là một từ “khổ” thông thường trong tiếng Việt. 

Nó chỉ tất cả những trạng thái “không sướng”, “không ổn 
định” trong bản chất sự sống của chúng ta cả về vật chất lẫn tinh 
thần; bao gồm khổ, khổ sở, đau khổ, buồn rầu, bất hạnh, bất toại 
nguyện, đói, lạnh, nóng, già, bệnh, chết, bị thay đổi, vô thường, 
sinh diệt.. .Tất cả đều là những sự “chịu đựng” về thân và tâm. 

Đói bụng cũng khổ, được ăn một bữa ngon thì sướng, ăn xong 
rồi lại khổ vì sướng không còn và vài tiếng sau cơn đói lại lên, lại 
đi tìm đồ ăn để “giải khổ”, và đa số loài người trong bao ngàn năm 
qua đến nay cũng vậy: suốt một đời đi làm cũng chỉ để lo cho 
miếng ăn manh áo cho tấm thân “đầy khổ” này!. 


Đe bắt đầu hiểu và thấy Tứ Diệu Đe, bạn hãy nhắm mắt chiêm 
nghiệm lại xem có phần nào, có lúc nào của thân và tâm mà bạn 
không có khổ không? Neu bạn suy nghĩ cho chín chắn, cuộc sống 


262 • Con đường của chúng ta 


chúng ta trải đều là khổ và để giải quyết khổ. Bạn hãy thử không 
ăn, không uống, không ngủ, không học, không làm gì thì bạn sẽ 
chết vì những lý do trực tiếp hay gián tiếp. Nên bạn phải làm, luôn 
luôn phải “chạy”, nếu không thì càng nhiều loại “khổ” sẽ đến với 
bạn ngay. 

“Khổ” từ bên trong vì cơ thể luôn thay đổi liên tục vì những 
biến đổi hóa sinh của một “đóng” sắc-uẩn; và thân thì luôn thay 
đổi theo huớng “già đi”. Tâm cũng luôn thay đổi liên tục trong 
từng giây khắc, nằm nó nằm trong cái thân “tứ đại” luôn thay đổi, 
đòi hỏi thỏa mãn những nhu cầu của nó từng phút, từng giờ. 

“Khổ” từ bên ngoài vì cả thân và tâm đều bị cảnh trần biến đổi 
không ngừng. Nắng, mua, lạnh, nóng đều có thể làm một nguời 
khổ tấm thân. Thói đời đen bạc và sự vô luờng của lòng nguời có 
thể làm một nguời phiền não ê chề trong tâm. Tất cả đều thay 
đổi... và ta cũng vì thế bị đổi thay theo liên tục. 

Mọi nguời chúng ta đều không bao giờ thoát khỏi những dạng 
“Khổ” trong đời này và đời sau, cho dù chúng ta có trốn vào rừng 
sau hay hang động. Ai cũng phải bị bệnh đau (rất nhiều loại bệnh 
trong một đời), ai cũng rồi phải chia xa những nguời thân yêu nh ất 
của mình, ông bà, cha mẹ, anh chị.. .lần luợt cũng phải ra đi vì cái 
“Khổ” của sinh-diệt, của sự mong manh của kiếp nguời; cho đến 
cái ngày không xa lắm chúng ta cũng phải ra đi để mang theo 
những nỗi buồn khổ ngàn thu theo chúng ta, để lại những nỗi khổ 
đau thuơng tiếc cho những nguời ở lại. vẫn mãi lao đao trong một 
vòng đầy “khổ” của "'dukkha”. 


• Chân Lý 2: "Nguồn gốc của Khổ là Dục Vọng và Tham Muốn " 
Con nguời sinh ra từ nguồn gốc của dục vọng, và từ đó luôn 
chạy theo để thỏa mãn dục vọng, và sau đó lại chết đi vì dục vọng, 
mang theo dục vọng đi tái sinh vào vòng luân hồi bất tận. 


Chương 9 - Đế có một đời sống phúc lành • 263 


Loài người và tất cả chúng sinh khác đều đi tìm cái “sướng”, 
cái “dễ chịu” để thay thế cho những cái “khổ”, cái “khó chịu”. Và 
rồi “khổ” liên tục có mặt ngay khi có sự “không sướng”, sự “khó 
chịu”, hoặc ngay khi dục vọng không được thỏa mãn. Đường lối 
của đời sống của chúng ta là vậy. Chỉ bấy nhiêu trò đuổi bắt như 
vậy.. .suốt đời, suốt nhiều đời. 

Theo Đức Phật, con người có ba loại dục vọng: 

(i) Thứ nhất là "dục vọng về khoái lạc giác quan" (nhục dục). 
Đó là những khoái lạc, sung sướng thông qua năm giác quan thân 
và một giác quan tâm. Chúng sinh khổ đau phần lớn là vì loại dục 
vọng này. Ăn, ngủ, tình dục, giàu có, mát mẻ, ấm áp..., chiến 
thắng, được khen, được nổi tiếng, được có quyền... 

(ii) Thứ hai là "dục vọng được sống và liên tục hiện hữu" từ 
kiếp này qua kiếp khác. Đó là dục vọng có từ ý niệm rằng mình có 
một Tinh hồn’ không bị chết đi mà được chuyến từ kiếp này sang 
kiếp khác. Loại dục vọng này là của những người tin theo thuyết 
có linh hồn, thuyết hữu thần. Loại dục vọng này khiến con người 
ngày đêm lo toan, mê tín dị đoan, cúng bái thần linh để được sinh 
ra giàu có và sung sướng trong kiếp sau. Buồn cười thay, lại có 
một số người lại có dục vọng được tái sinh thành đàn ông, một số 
người thì ước phải được làm đàn bà trong kiếp sau...Và rất nhiều 
người cũng theo đạo Phật cũng thường đến cúng chùa, lạy lục với 
ý nghĩ mua phước đức để đổi lại được sung sướng trong đời này và 
được phúc đức ở kiếp sau. Phần đông mọi người vẫn tin vậy!. 
Người ta sợ chết, sợ chết đi sẽ bị trừng phạt, sẽ bị đày xuống địa 
ngục, cho nên họ thường xuyên đi cũng chùa, cúng thầy, cúng Phật 
để đổi lại được thần linh và trời Phật độ trì gì gì đó. 

(iii) Thứ ba là "dục vọng vì không được sống và không được 
hiện hữu trong kiếp sau". Loại này là chủ nghĩa tự-diệt bi quan, họ 
cho rằng vì không có kiếp sau nào để mà hưởng phúc hay chịu 
nghiệp báo, cho nên trong kiếp này cứ làm được gì thì làm, hưởng 
được gì thì hưởng bằng mọi giá để hưởng lạc trong kiếp này, bất 



264 • Con đường của chúng ta 


chấp đạo lý. Loại người có dục vọng có thể làm cả việc giết chóc 
và tàn sát hay diệt chủng để thỏa mãn dục vọng trong kiếp này. 

• Chân Lý 3: "Khổ có thể được loại bỏ bằng cách loại bỏ Dục 
Vọng và Tham Muốn " 

Niết-bàn (Nỉbbana) là một trạng thái tinh khiết, bình an và nhất 
của tâm. Trạng thát này có được khi một người không còn dục 
vọng nào, không còn Tham, Sân, Si. 

Dục vọng chính là nguồn gốc của Khổ, theo Phật giáo. Và 
Tham, Sân, Si chính là những biểu hiện và nguyên nhân trực tiếp 
và dễ thấy của Khổ. Khi dục vọng [nguyên nhân và nguồn gốc của 
Khổ] có thể được nhận thấy, thì nó có thể được làm giảm bớt, có 
thể được làm suy yếu, và cuối cùng có thể được diệt bỏ. Và sau khi 
đã diệt sạch dục vọng, Khổ không còn, tâm sẽ đạt đến trạng thái 
Niết-bàn. Lý ở đây là vậy. 

Nhưng làm thế nào để thực hiện việc diệt bỏ mọi dục vọng là 
nguyên nhân của mọi đau Khổ?. Chân lý thứ tư khắng định “con 
đường” để thực hiện điều đó. 

• Chăn Lý 4: "Có một Con Đường để giải thoát khỏi mọi Khổ 
đau, đó là Bát Chánh Đạo " 

Con đường này do Đức Phật tìm ra và giảng dạy cho chúng ta 
từ hcm 25 thế kỷ trước. Bước đi trên con đường đó là thực hành 
tám phần của nó — Bát Chánh Đạo. 

Có người nghĩ bi quan rằng: “£)ớ là một con đường gần như 
đánh đố, đầy chông gai, khó vượt qua, và trông chang khác gì một 
‘con đường đau khô’. Tại sao phải dẹp bỏ những dục vọng và 
khoái lạc, tại sao phải né tránh những đau khô của cuộc đời ô trọc 
này mà lại bước vào một con đường ‘cực khố và tốn nhiều thời 
gian ’ như vậy???”. Đây là một câu hỏi hay. Tuy vậy, con đường 
đó không phải là như vậy: 


Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 265 


Thứ nhất, (i) đúng thật đó không phải là một con đường dễ 
dàng, ngay cả những bước đi ban đầu là giữ vài giới hạnh (như 
Năm Giới) cũng cần rất nhiều nỗ lực và thời gian. Nhưng thật ra 
không có con đường nào mang lại sự bình an và hạnh phúc bền 
lâu là con đường dễ dàng cả!. Quy luật của cuộc đời là vậy!. Có 
khi bạn phải mất mạng vì nó. Nhưng chúng ta phải đi, vì trông có 
vẻ không còn con đường nào tốt hơn để đi cho hiện tại và tương lai 
mịt mù phía trước của chúng ta. 

Thứ hai, chúng ta cần phải bước đi trên con đường đó bởi vì đó 
là con đường giúp giải thoát nên chắc chắn nó không thể là ‘con 
đường đau khổ’ hay ‘dẫn đến cực khổ’—(cho dù đó là con đường 
không dễ dàng, cần nhiều nỗ lực công phu). Vì mỗi bước đi trên 
con đường đó là mỗi tiến bộ về mặt tinh thần và tâm linh. Mỗi 
bước đi đúng đắn trên con đường đó sẽ tạo thêm sự bình an và 
hạnh phúc. 

Không cần nghĩ đến những kết quả cao siêu. Khi chúng ta giữ 
giới hạnh căn bản [không giết người, không đánh đập vật nuôi, 
không nói dối, không mắng chửi, không nói ác cho người, không 
uống rượu, hút chích, không ăn cắp...] thì chúng ta đã cảm thấy 
mình rất bình-an và hạnh-phúc. Tư cách và tình cảm của mình 
cũng được nâng lên, và người xung quanh cũng yêu quý mình. 
Như vậy việc bước đi trên con đường đó đâu thể gọi là ‘đau khổ’ 
được. 

Neu ai cảm thấy ‘bị đau khổ’ hay ‘bị bất hạnh’ chỉ vì không 
được giết hại, không được đánh đập, chửi mắng, nhậu nhẹt hút 
chích điên dại, không được tà dâm, trộm cắp.. .thì đủng là người đó 
đang ở trên một “con đường đau khổ”. Đó là con đường lầm lạc (tà 
đạo) mà Đức Phật và các bậc thánh nhân khuyên chúng ta tránh bỏ, 
vì nó dẫn đến sự bất-an và bất-hạnh trong hiện tại và tương lai. 


Mặc dù “Tứ Diệu Đe” đã được nói trước đây ở trong phần 
“Căn bản Phật Pháp ” ở Chương 2, PHÂN I, nhưng do tính chất 





266 • Con đường của chúng ta 


quan trọng bậc nhất của nó, bạn nên tìm đọc thêm nhiều sách và 
giảng luận Phật giáo về đề tài này. 

Đây đề tài “khai giảng ’’ Phật giáo, tuy đọc dễ hiếu bằng chữ 
nghĩa và lý thuyết, nhưng thực sự thì rất khó “thay-biết ” bằng sự 
chứng nghiệm trong thực tại và trong bản chất của sự sống của 
chúng ta. 

Vì vậy, Đức Phật đã nhắc đi nhắc lại, giảng đi giảng lại hàng 
trăm lần “TứDiệu Đe” này bằng nhiều cách khác nhau trong suốt 
thời gian đi truyền dạy giảo lý của Phật. 


(34) Chửng ngộ Niết-bàn 

Có hai điều chúng ta cần hiểu rõ và tin tuởng. Điều thứ nhất, 
nhu hoài bão của quyển sách nhỏ bé này, chúng ta đều có thể đuợc 
lên thiên đuờng (cõi trời hạnh phúc), chỉ cần làm Nguời Tốt!. Đức 
Phật cũng nói nhu vậy khi dạy về sự tái sinh của chúng sinh ở 
nhiều cõi sống khác nhau. 

Điều thứ hai, cũng theo Đức Phật tuyên thuyết, tất cả mọi 
nguời đều có thể chứng đạt sự giác ngộ cao nhất, đó là Niết-bàn. 
Theo kinh điển ghi lại Phật sử, vào thời Đức Phật có hàng ngàn 
nguời tu tập đã giác ngộ Niết-bàn nhu Đức Phật, họ trở thành 
những bậc A-la-hán, và không còn tái sinh nữa. 

Niết-bàn không phải có đuợc trong ngày một ngày hai, nhung 
những buớc đi chắc chắn trên con đuờng đạo của Phật có thể đi 
đến đích đó. Niết-bàn hay sự giác ngộ hoàn toàn không nhất thiết 
phải đuợc chứng đắc ngay trong vài ngày, vài năm, hay một vài 
kiếp, vì phần lớn chúng sinh đều phải đi qua từng giai đoạn giác 
ngộ từng phần. Ngày xua Đức Phật cũng đâu giác ngộ đến Niết- 
bàn sau vài ngày xuất gia, mà là sau hàng bao kiếp là Bồ-tát. 

về phần chứng ngộ này, có bốn (04) giai đoạn giác ngộ từng 
phần để cuối cùng dẫn đến Niết-bàn, đó là: 





Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 267 


1. Nhập Lưu, tức đã nhập vào dòng thánh đạo. Neu không 
Niết-bàn trong kiếp này, thì người chứng thánh quả Nhập Lưu sẽ 
đạt Niết-bàn trong 6 kiếp tiếp theo. Nhưng kể từ sau khi nhập lưu, 
người ấy không bao giờ còn có thể quay lại hay hoàn tục khỏi dòng 
thánh đạo siêu thế này nữa. 

2. Nhất Lai, tức là chỉ còn quay lại trần gian này một lần nữa. 
Neu không Niết-bàn trong kiếp này, người chứng thánh quả Nhất 
Lai thì sẽ đạt Niết-bàn trong 1 kiếp tiếp theo. 

3. Bất Lai, tức là không còn quay lại trần gian này một lần nào 
nữa. Neu không Niết-bàn trong kiếp này, người chứng thánh quả 
Bất Lai thì sẽ tái sinh về một cõi Trời sắc Giới và tiếp tục tu 
hành ở đó để chứng ngộ Niết-bàn. 

4. Niết-bàn, tức là trạng thái chân hạnh phúc “không thể 
nào tả được” sau khi đạt đến sự Giác Ngộ hoàn toàn, đó là sự 
Giải Thoát hoàn toàn. Người chứng ngộ tầng thánh quả cuối 
cùng và cao nhất này theo ngôn ngữ của Đức Phật được gọi là 
một A-la-hán (Arahant). Một A-la-hán là người đã tận diệt 
mọi dục vọng và Tham, Sân, Si, và diệt sạch hết mọi “gông 
cùm” ừói buộc vào vòng luân hồi sinh tử. Tâm hoàn toàn 
trong sạch, không còn một vết ô nhiễm hay bất tịnh. Đó là 
trạng thái tâm tinh khiết nhất, là niềm “hạnh phúc tối 
thượng”. Đức Phật khen ngợi: A-ỉa-hán thực sự là một bậc 
Thánh, đáng được tôn kính bởi cả người và Trời. 


^ Chú Giải: 

(a) Những Kết Quả Của Con Đường Chánh Đạo : 

" Được gọi là cõi Trời Suddavasa hay cõi Tịnh Cư Thiên (HV). 






268 • Con đường của chúng ta 


Đó là những “Thánh Quả” hay “Đạo Quả” của việc tu tập theo ‘ 
con đuờng Thảnh Đạo. Ket Quả ở đây là sự chứng ngộ ở bốn “giai 
đoạn” của dòng thánh đạo vừa mới nói trên. 

Theo Đức Phật, nếu bạn liên tục giữ giới và tu tập một cách 
nhiệt thành, mỗi ngày bạn cũng đã “thuởng thức” đuợc những 
“Niết-bàn” nho nhỏ, đó là những tâm trạng bình an và hạnh phúc 
có đuợc từ những nghiệp tốt, từ hành động công đức và thiền tập 
đúng đắn. Những huơng vị nho nhỏ của Niết-bàn đó lại chính là 
những niềm khích lệ nguời tu cố gắng tu tập để tiến bộ nhanh hơn. 

Còn nếu bạn có khả năng đi xa hơn (nhu những bậc chân tu 
xuất gia) thì bạn có đuợc huơng vị cao siêu hơn của niềm hạ nh 
phúc giải thoát. Đó là kết quả Nhập luu, Nhất lai, Bất lai và A-la- 
hán. Bốn bậc giác ngộ này đuợc gọi là bốn thánh quả, và những ai 
thực sự đạt đến một trong những thánh quả này thì đuợc gọi là 
những bậc thánh nhân. 

Theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy thì bốn thánh quả 
này là mục tiêu chính tột cùng của việc tu hành của Phật tử. Còn 
theo truyền thống Phật giáo Đại thừa thì mục tiêu của họ là nhắm 
đến Phật, thay vì A-la-hán. 

(b) Mưòi Gông Cùm Trói Buộc: 

Tiếng Pali là ‘10 Samyyojana\ Đó là những khuynh-huớng xấu 
nằm sâu bên duới tâm thức, nên chúng khó bị bứng bỏ. Những 
khuynh huớng (thói tâm sâu nặng) này trói buộc chúng sinh vào 
vòng luân hồi sinh tử. 


Năm Gông Cùm Nhẹ 

1. Ngã chấp —^Niềm tin sai lầm về cái ‘Ta’, về một cái ‘ngã’ 
hay một ‘linh hồn’ truờng cữu. Quan điểm cho rằng có một cái “ta- 
là” hay “là-ta” là trung tâm huởng chịu mọi sự suớng khổ. Ý tuởng 
này tạo dục vọng muốn có thêm mọi thứ cho cái “của-ta”. 






Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 269 


2. Nghi ngờ —Đó là sự nghi ngờ những điều rất quan trọng, 
nhu về Phật, về Pháp, hay Tăng. Nghi ngờ về sự quan trọng của 
đạo đức. Nghi ngờ về một số giáo lý chính của Đức Phật, nhu quy 
luật nghiệp {kammà) và tái sinh. (Bạn không nên lầm tuởng “tái 
sinh” ở đây với sự ‘đầu thai’ hay ‘hiện thân’ theo quan niệm của 
các tôn giáo khác!). 

3. Lê nghi Củng bải và Tục lệ mê tin —Đó là những niềm tin 
cho rằng việc giải thoát có thể có được nhờ vào sự hiến tế, cúng 
bái, hay những nghi lễ nào đó. Đó là sự tu hành bằng cách thực thi 
những lễ nghi hay phong tục thờ cúng chứ không dựa vào sự tự 
thân tìm hiểu và tự thực hành để tự mình thấy đuợc chân lý. Luu ý 
rằng: đó không phải là cái niềm tin vào những lễ nghi cúng bái, mà 
chính là sự cái sự íhhh mắc vào đó mới là gông cùm. (Kiểu tin và 
thực hành này khi trở thành một sự dính chấp thì nó trở thành dạng 
mê tín hơn là chánh tín). 

4. Tham dục —Đó là tham dục chạy theo khoái lạc giác quan 
[dục lạc]. 

5. Sân giận —Đó là cảm giác hay thái độ giải quyết tất cả mọi 
chuyện bằng sự kháng cự hay sự tấn công vào chúng. 

Năm Gông Cùm Nặng 

6. Sự tham muốn tái sinh về cảnh trời sắc giới đẹp đẽ —Đó là 
niềm tin rằng nếu đuợc tái sinh về cõi trời sắc giới đầy phúc lành 
và hỷ lạc, thì sẽ thoát khỏi sự khổ đau của bao kiếp xấu thấp. Đây 
là thái độ “tu tiên” của nhiều nguời tu thiền định. Đó không phải là 
tu đến sự giải thoát hoàn toàn. 

7. Sự tham muốn tái sinh về cảnh trời vô sắc giới —Cũng tuơng 
tự nhu sự tham muốn trên, nguời tu tham đắm mục đích tu để lên 
đuợc cõi trời “chỉ có tâm không còn thân sắc” này. 




270 • Con đường của chúng ta 


8. Tính tự cao —Đó là thái độ tự cao tự đại [ngã mạn] về bản 
thân mình, về khả năng và phấm hạnh của mình, ví dụ như sau khi 
đã tu tập được những thành tựu nào đó. Đây là một sự “tự dính 
danh”. Gông cùm này nằm “trong máu” từ rất sâu bên dưới tâm 
thức. 

9. Sự bẩt an —Thái độ luôn muốn mọi sự thay đổi khác đi, 
không bao giờ chịu hài lòng hay thỏa mãn. 

10. Vồ minh —Sự không thấy được thế giới như nó đích thực 
là. Sự mù quáng không thấy được lẽ thực “vô thường, khổ, và vô 
ngã” trong tất cả mọi pháp. Đặc biệt, vô-minh được định nghĩa 
ngắn gọn là không hiếu biết được bốn chân lý Tứ Diệu Đẽ'. 

► Trong mười Gông Cùm đó thì: 

1- Những gông cùm 1, 2, 3 được gỡ bỏ ở giai đoạn giác ngộ 
đầu tiên là Nhập Lưu (Sotapanna). 

2- Những Gông cùm số 4, 5 chỉ được làm yếu đi, làm giảm 
thiểu ở giai đoạn giác ngộ thứ hai là Bất Lai {Sakadagamỉn), 
nhưng sẽ được diệt sạch ở giai đoạn thứ ba là Nhất Lai 
(Anagamin). 

3- Trong khi đó, tất cả mọi gông cùm còn lại đều bị phá bỏ bởi 
trong giai đoạn giác ngộ thứ tư là tầng thánh quả A-la-hán, chứng 
ngộ Niết-bàn, giải thoát hoàn toàn. 


Ngoài Đức Phật, nhiều sư thầy cũng khuyên rằng: Tất cả 
chúng ta hãy nên cố gang tu tập để ít nhất cũng bước lọt vào 
dòng thánh đạo (Nhập Lưu). 

Điều này có thể nằm trong khả năng mọi người, cả tăng ni và 
người tại gia, và những ai bắt đầu tu tập với mục tiêu trở thành 
ĩ^gười Totr. 





Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành «271 


Điều quan trọng là chúng ta phải có niềm-tin chính đáng vào 
Đức Phật, Giáo Pháp, và sống theo Bát Chánh Đạo. Neu có sự tâm 
nguyện và sự cam kết, thì khả năng giác ngộ là có thể có đuợc 
trong kiếp sống này!. Vì kiếp sống này là kiếp may mắn nhất, đuợc 
làm nguời, đuợc nghe học Giáo Pháp của Đức Phật. 

“Ta chỉ có một đời để ước mơ và sống”. Vậy hãy biến uớc mơ 
cao đẹp đó thành hiện thực, hãy buớc vào thực hành con đuờng 
Đạo. Còn vấn đề chứng ngộ Niết-bàn ở kiếp này hay bao nhiêu 
kiếp sau...chỉ là vấn đề thời gian. Những đại đệ tử của Đức Phật 
vào thời Đức Phật cũng đã tu tập và làm công đức trong rất nhiều 
kiếp truớc đến khi quay lại kiếp nguời này mới đạt đuợc giác ngộ 
Niết-bàn. 


Bạn đã đang uớc mơ thực hành những việc làm tốt trở thành 
“Người Tốt!” và tạo phcú lành cho hiện tại và kiếp sau. Vậy tại 
sao bạn không uớc mơ đạt đến giác ngộ giai đoạn đầu tiên là 
“nhập lưu vào dòng thánh đạo”l. Uớc mơ đó cho dù là lớn lao, 
nhung bạn có thể có đuợc nếu đã và đang nỗ lực đi đúng con 
đuờng. 

Nếu có được duyên lành quay lại trần gian tuyệt đẹp này thì 
đó không phải là điều thú vị nhất của chúng ta hay sao?. Trần 
gian có đầy buồn vui, có khổ đau và sung sướng, có nước mẳt và 
nụ cười, có nhiều hoàn cảnh như địa ngục và như thiên đàng; 
Và ta lại có “sân choi” để làm người, để tu tập lên những tầng 
giải thoát cao hơn và đáng mơ ước kia. 

(35) Không còn bị ảnh hưởng bởi thăng trầm thế tục 

Đời nguời là một chuỗi dài những sự thay đổi vô thuờng liên 
tục. Sự sống của chúng sinh và mọi hiện tuợng đều vô thuwòng 
nhu vậy. Có những đổi thay làm ta vui, có những vô thuờng làm 
cho ta buồn. Đó là bản chất tự nhiên của sự sống. 


212 • Con đường của chúng ta 


Vì vậy, nếu chúng ta đã biết, đã chấp nhận “bản chất cô 
thường” của mọi sự trên đời, ta không còn phải bức xúc, buồn lo, 
bất ngờ và bất hạnh vì chúng. Mặt khác, chúng ta “sửa” lại cách 
nhìn và cảm xúc, tu tập tính buông-xả và bình-tâm trước những 
thăng-trầm của cuộc đời. Xả bỏ mọi thứ, không bị những điều kiện 
trần gian và “sự bất thường của người đời” làm ảnh hưởng đến tâm 
mình. 

Những người tu tập được đức tính cao quý này thường luôn tự 
tại, tự chủ, và lòng nhẹ như mây trời. Không phải chỉ trong kinh 
điển Đức Phật dạy vậy, mà bản thân tôi cũng nghe nhiều sư thầy 
nói vậy. Đó không phải là bản chất dễ tu tập ngay từ đầu. Vậy cái 
gì là nhữngthăng trầm trong cuộc đời chúng ta? Đó là những: 

Được & mất 

Vinh & nhục 

Khen & chê 

Sướng & khổ 

Người theo đạo Phật đã học chân lý vô-thường từ Đức Phật thì 
sự tâm không còn phải bị lung lay vì những đổi thay lên xuống. 
Tuy nhiên, việc tu tập đến giai đoạn này là phải thực sự tu tập, 
thực sự sở hữu tính buông-xả trong tâm mình, chứ không phải 
bằng sự hiểu biết thông thường nữa. Ý Phật chỗ này trong bài kinh 
là như vậy. “Xả” là một bản tâm khó tu tập được và cần phải có 
được nó một cách “đích-thực” ở giai đoạn giác ngộ cao nhất này. 
(Chính vì vậy tâm Xả tuyệt vời là yếu tố có mặt ở trạng thái Tứ 
Thiền khi người tu đã đạt đến sự chánh-định cần thiết để tạo ra trí 
tuệ giác ngộ). 

Đó cũng là một phẩm chất trong bốn “Tứ Vô Lượng Tâm” 
(Từ, Bi, Hỷ, Xả). 

(36) Vô ưu: Không còn phiền não 

ưu buồn và phiền não là một phần của cuộc đời chúng ta. 


Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 273 


Đối với nhiều người thì những phần phiền não này chiếm 
nhiều hơn những niềm vui thoáng qua. Những niềm vui thực ra chỉ 
là những phút giây không phiền muộn mà thôi. Những "‘‘niềm vui 
phàm trần cũng nằm trong những nỗi ưu buồn'’\ giống như sự 
sướng cũng là tương đối với khổ mà thôi. 

Bản chất của cuộc đời là phiền não vì bản chất bất toại nguyện 
và bất bình an của sự sống. Sự thật là con người luôn thấy “thiếu” 
và chạy theo những khoái lạc nhục dục. Đó “khổ” và “bất toại 
nguyện”. Bất toại nguyện là phiền não. 

Nhưng đến giai đoạn này, người tu cần phải dẹp bỏ mọi phiền 
não, để trở thành trở thả nh “vô ưu”. Người gần đạt đến giác ngộ 
không còn biết ưu buồn, không phải là vô tình cảm hay lảnh đạm 
mà là vô-ưu, không buồn, không còn ưu phiền, không còn sầu 
muộn về bất cứ điều gì trong đời nữa. 

(37) Vô nhiễm: Không còn bị ô nhiễm 

Có nghĩa là tâm đã hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh. Những ô 
nhiễm bất tịnh như tham, sân, si là biểu hiện của dục vọng, là 
những nguyên nhân của khổ và bất toại nguyện, đã được quét sạch. 
Theo kinh điển Phật giáo: ngay cả những dấu vết vi tế mờ nhạt 
nhất của những ô nhiễm này cũng phải được quét sạch. 

Không có được sự “vô nhiễm” này thì không thể gọi là “điềm 
lành tối thượng”. Vô-nhiễm là từ dùng để mô tả trạng thái tâm của 
những bậc giác ngộ giải thoát. 

(38) Bình an và Tự tại 

Đó là điều Đức Phật nói về kết quả của những việc tu tập của 
những 37 điều kiện trên. Việc tu tập những điều kiện hạnh phúc từ 
thấp lên cao mang lại kết quả cuối cùng này. Đó là “điềm lành” 
cao nhất tự mình nỗ lực đạt đến thay vì mong chờ vào điềm lành từ 


274 • Con đường của chúng ta 


nơi khác. Đó là câu kết mà Phật đã trả lời cho vị thiên thần đến hỏi 
Phật về cách tạo ra những điềm lành hạnh phúc. 

Bình an và tự tại là trạng thái hạnh phúc viên mãn. Đó là Niết- 
bàn không bị thay đổi và bất toại nguyện nhu những loại hạnh 
phúc khác. 

Ngay cả những Niết-bàn nho nhỏ nguời tu tập nếm trải đuợc 
cũng là những trạng thái “không bao giờ phai nhạt”. (1) Đó là (1) 
cảm giác tâm trong sạch và bình an nhờ giữ giới hạnh và không 
dính vào chuyện xấu ác, hoặc (2) cảm giác hạnh phúc một cách 
thanh tịnh sau khi làm một hành động bố thí và công đức, hoặc (3) 
sự đồng cảm và tùy hỷ với nguời khác. Tất cả cảm giác ‘niết-bàn’ 
nho nhỏ trên đuờng tu tập sẽ còn mãi trong tâm, không phai nhạt. 
Đó là bản chất đích thực của hạnh phúc tu tập, của trạng thái tâm 
đuợc gọi là Niết-bàn. 

► Hãy suy nghiệm, những cảm giác sung suớng của đời sống 
thế tục (nhu nhục dục, tâm dục): sau khi có đuợc luôn luôn bị mất 
đi hoặc luôn bị thay thế bằng những cảm giác chán chuông và bất 
toại nguyện. Còn cảm giác hạnh phúc về tâm linh, dù nhỏ hay lớn, 
dù từng phần hay trọn vẹn, thì luôn còn mãi trong tâm thức. 

Một ví dụ, những cảm giác hạnh phúc và bồi hồi xúc động về 
công đức của Đức Phật trong một chuyến hành huơng đến những 
di tích Phật chắc chắn sẽ còn mãi mãi trong tâm-thức của nguời 
hành huơng, vì đó không phải là cảm giác thế tục, mà đó là một 
cảm giác hạnh phúc tột bậc về mặt tâm linh, thoát tục; là một hành 
động công đức lớn lao khi hành huơng về tích Phật. Những phút 
giây đó cũng có thể là một Niết-bàn “nho nhỏ”, và nó không bao 
giờ thay đổi. Cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn mỗi khi bạn hồi 
tuởng về nó: không phai nhạt, không chán chuờng. 

Vì vậy, Niết-bàn là trạng thái tâm hạnh phúc hoàn hảo và bền 
lâu tuyệt đối. Đó là niềm hạnh phúc của sự giải thoát hoàn toàn 
khỏi mọi khổ đau. 



Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành «275 


Tóm lại: 

Những ai làm theo lời dạy này 
Sẽ có ngày được an lạc viên mãn 
Sẽ chứng ngộ hạnh phúc Nỉết-bàn 
Niết-bàn ở mọi lúc mọi nơi trong đời 
Trong từng bước tu tập và công đức 
Đỏ là 38 “Điểm Lành ” Cao Nhất.!!! 


“Bằng cách tu tập 38 điều kiện mang lại phúc lành này, 
bạn sẽ có được Một Đòi sống Phúc Lành!” 

Theo kinh điên ghi lại, ngay sau khi Đức Phật giảng dạy Kinh 
Điềm Lành này, rất nhiều chúng sinh, trong đó có Trời, thiên 
thần và người, đã giác ngộ được những thánh quả như Nhập 
Lưu, Nhất Lai và Bất Lai. 


216 • Con đường của chúng ta 


A Sách & Tài Liệu Tham Khảo 

1 . “A Dỉscourse on the Arỉyavasa Sutta ” (Bài Thuyết giảng về 
“Kinh Thánh Cư”) — tác giả Thiền sưMahasi Sayadavv, Miến 
Điện. 

2 . “An Exposỉtion of the Mangala Sutta ” (Giảng giải về “Kinh 
Điềm Lành ”) — tác giả Thiền sư Bikkhu Pesala. 

3 . “Liberation - Relevance of Sutta-Vỉnaya ” (Giải thoát — Sự 
Tương Quan của Kỉnh tạng- Luật tạng), tác giả Trưởng lão thiền 
sư Dhammavuddho Thera. 

4 . “Lỉfe ’s Highest Blessỉngs ” (Phúc Lành Cao Nhất trong đời 
song) — Tiến sĩ R. L. Soni. 

5 . “Mangaỉa Sutta ” (Kinh Điềm Lành) — bản dịch của Ngài K 
Gunaratana. 

6. “Mangaỉa Sutta ” (Kinh Điềm Lành) — bản dịch của Trưởng lão 
Narada Thera. 

7 . “Mangala Sutta ” (Kinh Điềm Lành) — bản dịch của - Pỉya Tan. 

8 . “Mangala Sutta ” (Kinh Điềm Lành) — bản dịch của Thiền sư 
Thanỉssaro Bikkhu. 

9 . “Mangala Sutta ” (Kinh Điềm Lành) — bản dịch của Thiền sư 
Sayadayv Ashỉn Nyanỉssara. 

10 . “Mangala Sutta ” (Kinh Điềm Lành) — bản dịch của Ngài K. 
Gunaratana. 

11 . “The 38 Blessings ” (38 Điềm Lành) — giảng luận của Đại 
Trưởng lão u Nanadicca Maha Thera. 

12 . “The 38 Supreme Blessings ” (38 Phúc Lành Tối Thượng) — 
Ngài Punnadhammo Bikkhu giảng luận. 

13 . “The Workings of Kamma ” (Sự Vận Hành của Nghiệp) — tac 
giả Thiền sư Pa-Auk Tawya Sayadaw. 

14 . “These are the Hỉghest Blessings ” (Đây là những Phúc Lành 
Cao Nhất) — tác giả Kathryn Guta. 


Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 277 



Thay Lòi Kết 

Đức Phật đã nhận thấy rằng không phải ai cũng có duyên, và 
thích hợp cho một đời sống nghiêng về phần tu duỡng đạo đức và 
tâm linh. Phần lớn nguời đời đều ‘bằng lòng’ với tu cách là nguời 
phàm, ở nhà, làm ăn, làm nghề xã hội và huởng thụ đời sống phàm 
trần. Hầu hết đều cho rằng cuộc đời đẹp là cuộc đời lớn lên, sinh 
tồn và huởng những khoái lạc vật chất và tinh thần theo xu thế tiến 
hóa của xã hội, còn đời sống tâm linh phạm hạnh là điều xa vời, 
thậm chí là không tuởng. 

Theo Đức Phật thì không có gì là sai trái khi nguời ta thích 
huởng thụ cuộc sống tại gia cùng gia đình, muu cầu làm giàu vật 
chất và huởng thụ hạnh phúc thế tục. Tuy nhiên, Đức Phật chỉ 
muốn nhấn mạ nh với Phật tử chúng ta rằng việc theo đuổi hạnh 
phúc của mình không nên phải trả giá bằng “chi phí” của nguời 
khác: có nghĩa là sống, làm giàu và huởng thụ phải chân chính, 
không gây hại cho nguời khác hay sinh vật khác. Neu cách sống, 
sự giàu có và huởng thụ là dựa trên những điều không luơng thiện 
thì những loại hạnh phúc đó rất mong manh và thuờng chỉ quay về 
khổ đau mà thôi. Đó là phần Đức Phật dạy chúng ta về cách làm 
giàu chân chính, tích lũy tài sản và duy trì một cuộc sống ấm no, 
ổn định. 

Những điều đuợc viết ra trong quyển sách này là những điều 
dễ hiểu, rất “chung”, phù hợp với những luân thuờng đạo lý, cho 
dù bạn đang ở trong xã hội nào hay nền văn minh nào. Chỉ không 
may là chỉ có số ít trong chúng ta chịu thực hành những điều hay 
lẽ thật này!. Những lời khuyên dạy thực tiễn của Đức Phật nhắc 
nhở chúng ta dẫn dắt cuộc sống của mình huớng thiện và góp phần 
cho lợi ích của xã hội, tạo phúc lành cho mình và nguời thân ngay 
trong hiện tại. 


278 • Con đường của chúng ta 


Neu có một đời sống vật chất đủ tốt và gia đình an ổn mà còn 
có thêm những tâm nguyện bi mẫn hành cho tha nhân, cộng với 
việc tu tập tâm linh thì còn gì đáng làm hcm!. Không lẽ ta đuợc 
sinh ra chỉ từ vật chất và những dục vọng phàm phu, còn cái gì là 
phần tâm linh của mỗi nguời?. Hãy dành “một phần” của cuộc 
sống ngắn ngủi này cho sự tiến bộ về tâm thức. 

Hãy dành thời gian để thử chiêm nghiệm và thực hành vài 
điều trong những lời dạy này của Phật. Phần nhiều là, nếu 
không quá khó khăn hay do nhiều nghịch duyên, thì bạn sẽ thấy 
ngay được sự bình an và hạnh phúc của việc thực hành đó. Thực 
hành và có ngay đuợc bình an và hạnh phúc, đó chính là sự nhiệm 
mầu của Phật pháp, chứ không phải sự nhiệm mầu theo những ý 
nghĩa xa xôi mơ hồ nào khác. 

Đức Phật đã từng nói rằng nguời sống gần với giáo pháp, gần 
với những bậc trí hiền mà không hiểu biết giáo pháp, thì nguời ấy 
giống nhu cái muỗng nằm trong nồi canh nhung chẳng nếm đuợc 
vị canh. Ngày nay, những phuơng tiện giảng dạy giáo lý có mặt ở 
khắp nơi, bạn nên dành thời gian tìm học và thực hành, vì lợi lạc 
và sự bình an của chính mình. Bạn chỉ cần mở một cái máy vi tính 
cũng có thể tiếp cận ngay một kho tàng kinh điển và giảng giải 
thực hành. 

Cuối cùng, nhu Phật đã dạy: ‘‘'Điều gì gây hại cho người và 
cho mình, thì đừng làm. Còn điều gì mang lại lợi lạc cho mình và 
cho người, thì nên làm'". 

Tuơng tự vậy, điều gì ở đời mang lại phúc lành cho mình và 
cho nguời thì nên làm. Từ đó: thực hành nào trong đời sống 

mang lại hạnh phúc chân chỉnh và bền lâu cho mình, thì nên làm 
và tiếp tục làm'". 

Ngay cả nếu có thần thánh ban phước, thì: “Có điều gì thần 
thánh ban cho đáng mong ước hơn là một giờ hạnh phúc?. Và có 


Chương 9 — Đê có một đời sông phúc lành • 279 


điều gì đáng quỷ nếu nó không mang lại hạnh phúc cho chúng 
ta?. ” (Catullus & Richard o. Cambridge). 

“rấí cả chúng ta đều sống với mục đích là được hạnh phúc; 
cuộc đời của mỗi chủng ta đều khác nhau và tuy thế lại giong như 
nhau..., và tất cả chúng ta đều sẽ chết”. (Anne Prank & William 
Boyd). 

Trong những ngày này, ta chỉ có một đời để sổng. Rồi trong 
một mai hữu hạn ta lại ra đi. Đó là trang buồn trong quyển sách 
tung tăng và phiêu linh của một đời người. Không phải điều đó 
đáng buồn vì chúng ta bi quan, mà vì đó là một sự thật không 
bao giờ thay đổi được. 

Người đã đến rồi người sẽ về bên kia núi. 

Từng câu nói...là từng cánh buồm giong cuối trời. (TCS) 

Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Mà mỗi ngày lại dửng 
dưng trôi qua...Vậy hãy làm mỗi ngày thành một ngày với từng 
“câw nói...hành động, ỷ nghĩ' tốt thiện cho mình và cho người, để 
mai này khi “vé bên kia núi” mình có đủ hành trang là những cơn 
gió nghiệp lành, căng "''cảnh buồm” vượt qua biển đêm đen tối, đi 
về nơi một bến bờ an lạc. 

Hãy thử đi tìm sự bình an và hạnh phúc trong hiện tại và cho 
tương lai theo công thức “Hãy làm ngưòi tốt!”, để có một tương 
lai không mờ mịt và không đầy sợ hãi. 

Và 38 điều kiện tu hành mang lại phúc lành trước mắt sẽ dẫn 
dắt “Một đòi sống phúc lành!” từ ngay trong kiếp này. 

Cầu chúc các bạn gặp nhiều may mắn trên con đường đi tìm 
chân hạnh phúc!. 


280 • Con đường của chúng ta 


Đức Phật: 

“Giống như một ngọn nến không thể cháy mà không có lửa; 
người ta không thể sổng mà không có một đời sổng tâm 
linh!” 


PHẦN III 


PHỤ LỤC 

CHÚ GIẢI & LUẬN GIẢNG 



282 • Con đường của chúng ta 


Phụ Lục (1) 

Làm thế nào để chúng ta hỉết một điều nào 
là đúng hay sai? 

Một số tôn giáo cố tình giữ tín đồ của mình trong bóng tối; 
những tín đồ thậm chí không được tiếp cận với kinh sách hay 
hiện vật của tôn giáo mình. Họ cũng bị cấm nghe những giáo 
lý của những tôn giáo khác. Đặc biệt là họ bị cấm không được 
nghi ngờ về giáo-điều của tôn giáo họ, mặc dù rất nhiều điều 
khó hiểu và khó tin. Neu còn nghi ngờ là phản bội lại đấng tối 
cao của tôn giáo đó và sẽ bị hình phạt. Họ càng ép khung tín 
đồ suy nghĩ một chiều thì họ càng dễ quản những tín đồ. Neu 
có ai hoài nghi hoặc bán tín bán nghi về một giáo điều, thì 
những người lãnh đạo tôn giáo đó, thậm chí giáo đoàn, sẽ cho 
rằng tín đồ đó bị ma quỷ nhập. 

Nhất là những người nghèo thường không có được tiếng 
nói, không được giáo dục nhiều hay đủ thông tuệ để nhận biết 
điều đúng-sai ừong những giáo điều. Một số người cố gắng 
thay đổi quan điểm về tôn giáo của họ thì sẽ bị dạy rằng họ 
không đủ hoàn hảo để mà được cho phép suy nghĩ hay có 
quan điểm để phán đoán về những giáo điều. 

Đức Phật thì dạy rằng: 

"Hãy lên đường, này các Tỳ kheo, vì sự tốt lành của quần 
chủng, vì hạnh phúc của quần chủng, vì lòng bi mẫn dành cho thế 
gian, vì ích lợi, vì sự tốt lành, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài 
người. Mỗi người đi một ngã. Hãy thuyết giảng giảo lý đẹp khi bẳt 
đầu, đẹp ở phần giữa, và đẹp ở phần cuối. Tuyên thuyết đời sống 
thánh thiện là sự trong sạch của nó, về cả hai mặt tâm linh và chữ 
nghĩa ." 

{theo Bộ Đại Phâm-Mahavagga, thuộc Luật Tạng) 


Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 283 


Với những lời dặn trên, Đức Phật đã phái đi đoàn truyền 
giáo đầu tiên, gồm những Tỳ kheo mới giác ngộ đầu tiên, để 
tỏa đi thập phuong truyền bá giáo pháp. Đó là giáo đoàn với 
mục đích cao thuợng nhất, không phải đi thuyết pháp để 
chiếm lấy lòng tin hay đạt lấy quyền lực từ quần chúng, mà đi 
thuyết pháp vì lợi ích và hạnh phúc của quần chúng, họ có thể 
có đuợc những lợi lạc và hạnh phúc sau khi học hiểu giáo 
pháp. 

Đã hon 25 thế kỷ, Phật giáo chua hề truyền bá giáo pháp 
theo kiểu áp đặt, mà chỉ thầm lặng giảng dạy từng lẽ thật Phật 
đã dạy nhờ vào trí tuệ và những tấm guong thánh thiện của 
nhiều thế hệ đệ tử của Đức Phật. 

Phật giáo không cố ảnh huởng hay thuyết phục những 
nguời của tôn giáo khác tham gia vào đạo Phật vì những 
quyền lợi vật chất. Phật giáo cũng không lợi dụng sự nghèo 
khó, bệnh tật, dốt nát và vô minh của quần chúng để lôi kéo 
họ vào đạo Phật để tăng thêm dân số Phật tử. Bản thân Đức 
Phật đã khuyên dạy nhiều nguời muốn theo Phật rằng không 
nên vội vã tin vào giáo lý của Phật, mà hãy tìm hiểu, xem xét 
cẩn thận chúng đúng sai ra sao rồi hãy quyết định. Mọi nguời 
đều có quyền nghi ngờ và xem xét mọi điều truớc khi tin vào 
nó. 

Khi ông upali, một nguời nồi tiếng thuộc giáo phái Ni- 
kiền-tử đến tranh luận với Đức Phật, và sau khi nghe Đức 
Phật thuyết giảng, ông đã tự nguyện xin theo làm đệ tử của 
Phật. Lúc đó Đức Phật đã nói rằng: 

"Ông nên xem xét một cách chính chắn trước đã. Việc xem xét 
cắn thận là cần thiết đối với một người quan trọng như ông". 


Ông Upali lúc đó thưa lại rằng: 



284 • Con đường của chúng ta 


‘'Bây giờ con đã hài lòng hơn và mãn nguyện hơn khi nghe Ngài 
dạy rằng: “Phải xem xét một cách chín chắn trước”. Bởi vì nếu 
con tham gia vào giáo phái khác, chắc hắn họ sẽ mang bảng tin đi 
khắp phố phường ghi rằng “Upali đã theo đạo của chúng tôi”. 
Còn Ngài thì lại khuyên rằng “Phải xem xét một cách chính chắn 
trước'”... 


(theo Trung Bộ Kinh, Kinh 139) 

Theo kinh “Kalama Sutta”, khi Đức Phật ghé qua làng 
Kesaputta của những người Kalama, họ đã đến gặp Phật và 
thưa rằng có rất nhiều ẩn sĩ, Bà-la-môn khác nhau khi ghé 
thăm làng, họ đều diễn giải và biểu dưong những giáo thuyết 
của họ một cách khác nhau; và cùng lúc họ chỉ trích và bài 
bác những giáo thuyết của người khác một cách khác nhau. 
Cho nên dân làng ở đây luôn luôn nghi ngờ và hoang mang 
không biết rằng trong số những ẩn sĩ và Bà-la-môn đáng kính 
đó ai nói đúng và ai nói sai. 

Nghe vậy, Đức Phật đưa ra một số lời khuyên. Có lẽ đó là 
lời khuyên khách quan duy nhất tìm thấy trong lịch sử các tôn 
giáo: 

“Này hỡi các người Kalama, các người có nghi ngờ và hoang 
mang là điều hợp lý thôi, bởi vì sự nghi ngờ khởi lên từ một vấn đề 
còn đáng nghi ngờ. 

“Này hỡi những người Kalama: đừng bao giờ tin vào hay bị 
dẫn dắt: 

- bởi những lời thuật lại, 

- bởi những truyền thống hoặc những lời đồn đại. 

- bởi những ảnh hưởng của những kinh kệ, 

- bởi những lý luận suy diễn, hay bởi những hình thức bề ngoài, 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 285 


- bởi những ỷ ìdến do suy đoán, 

- bởi những khả năng nhìn có vẻ hợp lý, 

- bởi ỷ nghĩ: “Đây là thầy, là sư của ta 

"'Nhimg này những người Kalama, khi nào các người tự mình 
biết rõ những việc gì là không lành mạnh (akusala), và sai trái, và 
xấu xa, thì hãy từ bỏ chúng ... 

“Và khi các người tự mình biết rõ những điều gì là lành mạnh 
(kusala), là đúng đắn, và thiện tốt, thì hãy chấp nhận những điều 
đó và làm theo chúng'". 

Đức Phật đã đề cao “quyền tự do nghi ngờ và tin tưởng” 
lên hàng đầu. Sự tự do đó giúp con người nhìn nhận đúng mọi 
việc trước khi tin vào điều gì, giúp họ thoát khỏi sự nô lệ vào 
những giáo điều, những luật lệ tôn giáo và những điều mê tín, 
dị đoan. 

{Theo “The Buddhist Answers ” {Giải Đáp Phật Giáo) ; và 

“Những Điều Phật Đã Dạy” của Hòa Thượng Tiến sĩ w. 

Rahula) 



286 • Con đường của chúng ta 


Phụ Lục (2) 

“Năm Điều Phúc Lành” 
có được khi sống giữ Giói Hạnh 

Trong Kinh ''Đại Bát Niểt-Bàỉí” (Mahaparinibbana sutta), 
Đức Phật đã giảng dạy cho những người dân làng Pataligama 
về “Năm điều Phúc Lành” có được khi những người tại gia 
biết tuân giữ “Năm Giới”. Đó là: 

1. Người đó sẽ có được nhiều tài sản do kết quả của tính siêng 
năng. 

2. “Người đó sẽ có được uy tín và danh tiếng tốt. 

3. “Người đó sẽ tiếp cận và gia nhập vào hạng những thánh 
nhân, Bà-la-môn, chủ gia và tu sĩ một cách hoàn toàn tự tin, 
không hề sợ sệt hay do dự. 

4. “Người đó sống trọn vẹn tuổi thọ kiếp sổng và chết vững 
tâm, tự tại. 

5. “Sau khi chết người đó được tái sinh vào những cảnh giới 
Phúc Lành như cõi Người hay cõi những Thiên Thần và 
Trời." 

Đó là những điều phúc lành nếu sống theo năm giới hạnh 
đạo đức của một Phật tử tại gia. Người giữ được Năm Giới sẽ 
được tái sinh về cõi phúc lành, như cõi Trời hay cõi Người. 

{Theo “Trường Bộ Kỉnh ” — Kỉnh 16) 


Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 287 


Phụ Lục (3) 

Cảnh Giói Tái Sinh Là Gì? 


Trong Kinh Đại Sư Tử Hống (Mahasihananda Sutta, 
Trung Bộ Kinh, Kinh 130), Đức Phật đã nói về năm “nẻo về” 
hay năm cảnh giới tái sinh (pancagati). Năm đó là gì? 

Địa Ngục 

Súc Sinh 
Ngạ Quỷ 

Con Người 

rT’i_ _ rT’i_ A__A rri_^ • 

Thiên Thân và Tròi 

Địa Ngục và Súc Sinh là những cảnh giới sống đầy đau 
khổ (duggatĩ), trong khi đó cảnh giới Người, và cảnh giới 
Thiên thần và Trời là những cảnh giới nhiều phúc lả nh 
{sugatĩ). ở đây “Thiên Thần và Trời” bao gồm những thiên 
thần còn mang dục vọng (devas) trong cõi Dục Giới, những 
Trời thần vô dục thuộc cõi sắc Giới (rupa brahmas), và 
những Trời thần thuộc cõi Vô sắc Giới (arupa brahmas). 

Địa Ngục {nỉraya) được tin là tồn tại bên dưới lòng trái 
đất. Ví dụ như: Địa Ngục Lohakumbhi (Chảo sắt) chứa đầy 
kim loại đang được nấu chảy trong chảo sắt được nhắc đến 
trong ''Luận Giảng Kinh Pháp Cú” (Dhammapada), noi mà 
bốn chàng trai giàu có phải chịu hình phạt vì tội tà dâm, cũng 
được ghi là nằm bên dưới lóp vỏ trái đất. 

Cõi Súc Sinh, Ngạ Quỷ và Con Ngưòi thì nằm bên trên 
bề mặt ừái đất. Dù cảnh giới này không được phân chia, 


288 • Con đường của chúng ta 


nhưng những loài chúng sinh khác nhau thì sinh sống, tụ 
tập.. .theo ‘thế giới’ riêng của họ. Dù súc sinh sống chung 
trên thế gian này với người nhưng súc sinh sống với súc sinh 
và con người sống riêng trong thế giới bậc cao hon của loài 
người. Ngạ Quỷ cũng sống trên thế gian này, nhưng mắt 
“thường” của con người thì không thể thấy họ được. 

Thiên thần và trời được tin là sống ở bên trên trái đất, trên 
những tầng trời cao, trên thiên cung. Và có thể bay đi bay lại 
giữa không trung, (theo Kinh Vimanavatthu: ''Chuyện Thiên 
Cung"). 

Loài quỷ thần A-tu-la (asuras) nóng nảy và hiếu chiến thì 
lại ở cõi Virulha (Nam Thiên Vưong) ở phía Nam cõi Trời Tứ 
Đại Thiên Vưong. 

Cũng có những thiên thần sống gần bề mặt trái đất, được 
tin là hay trú ngụ trên các cây trong rừng, họ được gọi là 
những “Địa Thần”, tức là thần ở gần mặt đất. 

Vậy là có bao nhiêu Cõi hiện hữu (Cõi sống) thuộc năm 
(5) cảnh giói trên? 

Neu loài quỷ thần A-tu-la (asuras) được tách riêng ra 
thành một (đon vị) cõi sống riêng biệt, thì có 4 cõi thuộc 
Cảnh Giới Xấu (địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ và A-tu-la), 7 cõi 
Dục Giới phúc lành (cõi Người và 6 cõi Thiên thần), và 16 
cõi trời Sắc Giới và 4 cõi trời Vô sắc Giới. 

Tổng cộng, có 31 Cõi sống mà chúng sinh có thể tái sinh 
về. 


(Trích theo "Giảo Trình Phật Học" của Chan Khoon San, Chương 
VII "Năm Cảnh Giới Tải Sinh", Nxb. Phương Đông). 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 289 


Phụ Lục (4) 

Hiểu về “Nghiệp” 

Làm sao chúng ta giải thích về sự khác nhau giữa những 
con người trong thế gian? 

Tại sao có người lại sống một đời của những chuỗi dài đầy 
khó khăn và đau buồn, trong khi có người khác lại sinh ra và 
sống trong sung sướng và hạnh phúc? Tại sao có người lại 
chết yểu khi chưa đầy một tuổi, có người lại chết bất ngờ khi 
tuổi xuân xanh và có người lại sống được tuổi thọ rất cao? Tại 
sao có những đứa trẻ lại sinh ra ừong những cảnh chết đói, và 
những đứa trẻ khác lại được sinh ra trong những nhung lụa, 
giàu sang? Tại sao có người sinh ra đẹp đẽ, lành lặn, khỏe 
mạnh lại có người sinh ra xấu xí, tật nguyền, bệnh hoạn, què 
chân, đui mù? Tại sao có người sinh ra lúc nào mặt mày cũng 
tưoi cười dù gian khó, lại có người sinh ra với ánh mắt và nụ 
cười lúc nào cũng buồn bã, xa xăm? 


Không có ai hay thứ gì được sinh ra một cách ngẫu nhiên 
trên thế gian này cả. Thế gian không vận động theo kiểu như 
vậy. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. (Cho dù điều gì 
chúng ta coi là ngẫu nhiên, chắc chắc nó phải do một hay 
nhiều nguyên nhân và điều kiện nào đó). 

Theo quan điểm này, nhiều người cho rằng số phận của 
chúng ta là do sự kiểm soát và ý muốn của thượng đế. Tuy 
nhiên, nhìn vào thế gian, quá nhiều khổ đau và bất đồng giữa 
hàng tỷ những con người, bạn có thể hỏi thêm rằng: “Tại sao 
thượng đế lại muốn tạo ra những hoàn cảnh như vậy để làm 
gì?”. Neu thượng đế là đấng sáng tạo toàn năng, vậy tại sao 
ngài không muốn tạo ra những con người giống nhau, hạnh 
phúc như nhau, và không tranh đấu, giết hại nhau?—Không lẽ 


290 • Con đường của chúng ta 


thượng đế có ý thích muốn nhìn thấy những điều khổ đau đó 
xảy ra?! 

Điều này vừa vô lý vừa mâu thuẫn với giáo lý của họ về 
thượng đế là đấng sáng tạo và yêu thưong bao trùm cả muôn 
loài. Điều này mâu thuẫn với những gì diễn ra trong thế gian 
từ cổ chí kim vốn quá nhiều đau khổ mà loài người phải 
chứng kiến và chịu đựng. Như vậy làm sao có lý để tin rằng 
số phận của chúng ta là được định đoạt bởi thượng đế toàn 
năng và đầy lòng bác ái. 

Vì quá thắc mắc với những khác biệt rành rành của hàng 
triệu người xung quanh mà không thể nào lý giải được, chàng 
thanh niên tên Subha đã đi đến gặp Đức Phật để thỉnh cầu 
Người giải đáp. 

"Thưa Ngài, vì nguyên nhãn nào, vì nguyên cớ nào mà chúng 
con thấy trong nhãn loại có người chết trẻ và người sống lâu, 
có người bệnh yếu và người khỏe mạnh, có người xấu và người 
đẹp, có người có quyền và người thất thế, có người giàu và 
người nghèo, có người thấp hèn và người cao thượng, hay 
người ngu đần và người thông minh?. " 

Đức Phật trả lời như sau: 

"Tất cả mọi chúng sinh đều có “nghiệp” là của mình, là của 
thừa tự của mình, là nguyên nhãn bãm sinh của mình, là người 
thân tộc của mình, là nơi nương tựa của mình. Chỉnh nghiệp 
(kamma) tạo ra những sự khác nhau giữa những chúng sinh 
trong những tình cảnh cao thấp khác nhau ". 

{Theo kinh “Culakarma Vibhanga Sutta ”) 

Phật giảng dạy rằng phần lớn bản thân chúng ta là do kết 
quả của nghiệp mình đã làm. Nghiệp là những hành động 
trong quá khứ và những hành động trong hiện tại. Chúng ta 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 291 


phải chịu trách nhiệm cho những hành động chủ tâm (nghiệp) 
mà chúng ta đã làm, chúng ta phải tự chịu trách nhiệm cho 
hạnh phúc và khổ đau của mình. Chúng ta tự xây địa ngục 
hay thiền đàng cho mình. Chính chúng ta là kiến trúc su của 
‘số phận’ của mình trong hiện tại và tuong lai. 

Đây là lý của quy luật của Nghiệp có thể giải thích về 
những khổ đau, về bí ẩn của cái gọi là ‘số phận’ hay “định 
mệnh an bài’ mà các tôn giáo khác thuờng gọi, và giải thích 
về những sự khác nhau giữa những con nguời trên thế gian. 

Nghiệp (kamma, Phạn: karma) là những hành động chúng 
ta làm một cách cố ý, có chủ tâm, có ý thức, còn gọi là những 
hành động tạo tác. Nghiệp có nghiệp xấu, nghiệp tốt. Hành 
động tốt tạo nghiệp tốt. Hành động xấu tạo nghiệp xấu. Cây 
nào trái đó. Một nguời sẽ gặt hái quả do mình gieo trồng. 
Gieo nhân giống nào thì lên cây giống đó mọc lên và gặt loại 
quả đó. Neu gieo hột táo thì lên cây táo và cho ra quả táo. Đó 
là nhân-quả. Những điều kiện gieo trồng (duyên) sẽ tác động 
thêm tạo nên những quả to, quả nhỏ, quả xấu hon, quả tốt 
hon, quả nhanh hon, quả chậm hon. 

Cũng nhu vậy, chúng ta là kết quả của mình truớc kia, và 
rồi chúng ta sẽ là kết quả của mình hôm nay. Điều quan trọng 
bạn cần biết là: “Hành động hiện tại của chúng ta sẽ cho phép 
chúng ta tác động đến tuong lai của chúng ta. Nhu vậy 
“nghiệp” không phải là ‘số phận’ đã đuợc cố định. 

Đức Phật đã từng dạy rằng, nếu mọi sự đều đã định đoạt và 
an bài thì không có “ý chí tự do” của mỗi nguời, và không 
cần có đời sống tâm linh đạo đức để làm gì, chúng ta cũng 
không cần phải tu hành làm gì, vì chúng ta chỉ là nô lệ của 
một quá khứ bất di bất dịch của chúng ta mà thôi. Nhu vậy, 



292 • Con đường của chúng ta 


Sự Sống của mỗi người không phải là một kiểu ‘số phận’ cố 
định. 

Nghiệp chỉ là một trong rất nhiều quy luật vận hành trong 
vũ trụ. Quy luật nghiệp tự nó vận hành một cách tự nhiên, 
không ai can thiệp vào được. Nghiệp không phải là một sản 
phẩm hay thứ gì do con người hay đấng sáng tạo tạo ra, mà 
nó là một quy luật tự nhiên. Người hiểu biết về cách hoạt 
động của nghiệp sẽ có được sự vững vàng, lạc quan, tự tin và 
được khích lệ về mặt tâm linh và đạo đức. Neu hiểu được 
nghiệp, một người có thể dựa vào đó mà làm những việc 
mang lại lợi lạc cho mình. Hiểu được nghiệp giúp chúng ta nỗ 
lực làm điều tốt, nỗ lực để trở nên tử tế, khoan dung và từ bi, 
giúp cho chúng ta không còn bi quan, bế tắt, tuyệt vọng và ưu 
buồn với cái ‘định mệnh an bài’ nào đó. 

Hiểu được nghiệp, chúng ta sẽ tự nhiên tránh bỏ điều xấu 
ác, làm những việc tốt thiện. 

Hon nữa ai hiểu tính tự nhiên và khoa học của nghiệp thì 
sẽ không còn kiểu niềm tin vào tôn giáo chỉ vì sợ bị trừng 
phạt, hoặc tin theo để được ban thưởng, phù hộ. Ai hiểu được 
nghiệp sẽ hướng về chăm lo tu dưỡng đạo đức và hành động 
hướng thiện. 


{^'Nghiệp là gì?” theo Buddhỉst Answers) 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 293 


Phụ Lục (5) 

Vấn Đe “Địa Ngục” 

"Vấn đề Địa ngục" có thể là một vấn đề về đạo đức liên 
quan đến tôn giáo, trong đó bức tranh về Địa ngục được mô tả 
là vô cùng tàn nhẫn, kinh khủng, và điều đó là hoàn toàn trái 
ngược với giáo lý và đức tin về đấng thượng đế công bằng, uy 
đức, và bác ái bao trùm hết muôn loài. 

“Vấn đề” Địa ngục xoay vòng trong bốn điểm chính là: (i) 
Địa ngục là có trước, (ii) có nhiều người đã bị xuống đó, (iii) 
không có lối thoát khỏi Địa ngục, và (iv) đó là noi trừng phạt 
những tội lỗi của hành động xảy ra trên trái đất. 

Những tôn giáo khác tin rằng những người không tin vào tôn 
giáo (kẻ ngoại đạo) phải chịu sự trừng phạt vĩnh viễn ở Địa ngục. 

Có một số điều cần suy ngẫm về vấn đề Địa ngục. Thứ 
nhất là, sự tồn tại của Địa ngục có “hợp lý” với lẽ công bằng 
hay không?. Tại sao tội nhẹ và tội nặng đều phải chịu vĩnh 
viễn ở dưới Địa ngục, sau khi thượng đế phán quyết?. Thứ hai 
là, liệu sự đọa đày tàn khốc của Địa ngục có “họp lý” với 
lòng bác ái bao trùm của Thượng Đe (như giáo điều đã mô tả) 
hay không?. Điều thứ ba là, một số đức tin lâu đời cũng cho 
rằng Địa ngục là noi lưu đày vĩnh viễn, nhưng cho đến một 
ngày nào đó, thượng đế sẽ ‘cứu rỗi” những ‘linh hồn bất diệt’ 
đó về với thế giới mới tốt đẹp hon (vì họ cho rằng thế giới 
hiện tại là xấu xa, là đáng nguyền rủa, và thế giới mới là noi 
tốt đẹp hon, như là ‘thiên đàng’). Neu như vậy thì vấn đề Địa 
ngục cũng có thể được dẹp bỏ bởi đấng sáng tạo, vậy tại sao 
ngài không dẹp bỏ nó trước đây, và không cần phải tạo ra con 
người tội lỗi để bị giam xuống đó?. Nhưng giáo lý của một số 
tôn giáo thì cho rằng thượng đế là đấng toàn năng nhưng chỉ 
tạo ra con người, và những tội lỗi là do con người gây ra, và 


294 • Con đường của chúng ta 


thế là Địa ngục hay Thiên đàng là nơi xử lý tội lỗi theo phán 
xét của đấng sáng tạo. Vì thế Địa ngục có mặt vì lý do đó. Và 
ai đã xuống Địa ngục đều không có đuờng thoát khỏi đó. 

Phật giáo thì không có quan điểm về Địa ngục nhu vậy. 
Theo Phật giáo, chúng sinh gây ra quá nhiều nghiệp xấu ác thì 
sẽ bị tái sinh vào những cảnh giới sống đau khổ và thấp hèn, 
nhu là Địa ngục. Và sau khi “trả” hết nghiệp theo quy luật 
nhân-quả tự nhiên, thì chúng sinh đó có thể tái sinh về lại cõi 
khác tốt hơn. 

Phật giáo là một tôn giáo khoa học duy tâm, nên Phật giáo 
cũng quan niệm địa-ngục là một cảnh giới của tâm ngay cả 
khi còn đang sống. Ví dụ những cảm giác vô cùng đau đớn, 
đau khổ, tuyệt vọng, đói khát, bệnh tật, quá nóng, quá lạnh, bị 
chà đạp bất công, bị tàn ác...đều là những cảnh giới “địa 
ngục” khác nhau của tâm. 

Phật giáo tin tuởng có cảnh giới địa ngục, có cảnh giới tái 
sinh, có quy luật nghiệp quả. Phật giáo tin rằng có nhiều ‘cõi’ 
địa ngục khác nhau dành cho những nguời gây ra nghiệp xấu 
ác khác nhau. Và nếu một nguời nhờ có nhiều nghiệp thiện, 
hoặc nhờ có cống đức hồi huớng từ nguời thân quyến ở trần 
gian thì nguời ấy có khả năng ‘trả hết’ nghiệp ác, và có thể 
đuợc tái sinh về một cõi khác, chứ không bị luu đày mãi mãi 
trong Địa ngục. 

Dù bạn có tin địa ngục là có thật hay không, nguời khôn 
ngoan cũng nên chọn lối sống có giới hạnh đạo đức để tránh 
làm những nghiệp xấu ác. Hành động xấu ác đã phải bị hình 
phạt xã hội và đạo đức ngay trong hiện tại, đó cũng chính là 
cảnh giới địa ngục ngay trong hiện tại. Nói chung, tốt nhất là 
bạn hãy nên chọn một con đuờng sống tốt đẹp, không tạo 
những nghiệp ác để “tránh” bị rơi vào cõi địa ngục sau khi 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 295 


chết, và trước mắt “tránh” được cảnh khổ đau (địa ngục trần 
gian) trong kiếp này. 

{Theo “Wikipedia ”, Bách Khoa Toàn Thư tự do) 



296 • Con đường của chúng ta 


Phụ Lục (6) 

“Niết-bàn” là gì? 

Theo thiền sư Bhikkhu Boddhi: 

“Phật đã nói rằng Người chỉ dạy về Khổ (dukkha) và cách 
làm cho hết Khổ. Chân lý thứ nhất chỉ ra tất cả loại Khổ, đó là 
điểm mà Phật giáo bắt đầu khai giảng. Đây là điểm bắt đầu, 
bởi vì toàn bộ giáo pháp còn lại là để đi đến mục tiêu là giải 
thoát khỏi mọi Khổ. Khổ là lý do mà chúng ta đi tìm con 
đuờng giải thoát. Neu không có Khổ thì không có đạo Phật, vì 
đạo Phật chỉ đon giản là “con đường” để giải thoát khỏi mọi 
sự Khổ mà Đức Phật đã định nghĩa và chúng ta đã chứng 
nghiệm thấy rõ trong cuộc sống. 

Nếu một người không biết nhà anh ta đang bị cháy, anh ta 
vẫn ung dung cười vui trong nhà. Đe giải thoát anh ta khỏi 
căn nhà đang cháy thì trước hết chúng ta phải báo cho anh ta 
biết về ngôi nhà đang bị cháy. 

Cũng tưong tự như vậy, Đức Phật đã cố gắng báo cho 
chúng ta biết rằng đời sống của chúng ta là đang bị ‘thiêu 
cháy’ bởi già, bệnh và chết không thể tránh khỏi. Tâm trí của 
chúng ta đang bị ‘thiêu cháy’ bởi bản chất Tham, Sân, Si. 
Cho đến khi nào chúng ta nhận ra những “hiểm họa” này gây 
ra mọi khổ đau hàng ngày và trong kiếp luân hồi, thì tự chúng 
ta mới đi tìm đường giải thoát khỏi chúng.” 

Khi nào ta “giải thoát” khỏi Khổ và tâm đạt đến sự bình an 
và thanh tịnh thuần khiết, thì trạng thái đó của tâm có thể 
được gọi là “Niết-bàn”. 

Niềm vui sướng, sự thỏa mãn và khoái lạc về vật chất hay 
tinh thần của đời sống thế tục không phải là trạng thái Niết- 


Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 297 


bàn, đó chỉ là những thỏa mãn hay hỷ lạc tạm thời, vì tất cả 
chúng đều dẫn đến chán chường và bất toại nguyện. 

Còn trạng thái hạnh phúc của “Niết-bàn” là không phai 
nhạt và viên mãn. 

Theo thiền sư Bhikkhu Boddhi giảng giải: 

“Trạng thái giải thoát hoàn toàn được gọi là “Niết-bàn” 
(Nibbana, Phạn: Nirvana).” 

“Nibbana nghĩa gốc là sự “tắt” của một ngọn lửa, trong đó 
Đức Phật dùng để giảng giải là trạng thái “tắt hết” của những 
“ngọn lửa thiêu cháy” chúng ta là lửa Dục Vọng, lửa Tham, 
Sân, Si.” 

{Chính dục vọng (biểu hiện bằng tham, sân, si) là nguyên 
nhân lôi kéo chúng ta trong vòng luân hồi sinh tử (samsara). 
Khi dục vọng đã bị diệt trừ (đã bị tắt ngấm) thì không còn 
tham, sân, si để làm ra những hành động tạo nghiệp (kamma), 
và nhờ đó không còn dính mắc vào vòng luân hồi sinh tử nữa. 
Nguyên lý là vậy!.} 

"‘‘Niết-bàn cũng chính là mục tiêu sau cùng và cao nhất của đạo 
Phật, con đường của Đức Phật. Đức Phật đã nói rằng: “Cũng 
giong như nước của một dòng sông dẫn vào biển cả và hòa vào 
biên cả, con đường đê tu tập, con đường tâm linh, là “Bát 
Chảnh Đạo ” sẽ dẫn (người tu) vào Niết-bàn và hòa vào Niết- 
tón”.” 

Đây là định nghĩa về “Niết-bàn” dựa trên khái niệm về sự 
Khổ và sự Chấm Dứt Khổ. Còn về tâm lý học, triết học và tu 
học thì có rất nhiều cách miêu tả và giải thích về trạng thái 
Niết-bàn. Bạn có thể vào đọc những trang thông tin Phật giáo, 
kinh sách và giảng luận, để đọc thêm về về vấn đề “Niết- 
bàn”. Nhưng đó có thể chỉ là “khái niệm” để bạn hiểu thêm, 



298 • Con đường của chúng ta 


còn để “biết” Niết-bàn là như thế nào thì bạn phải tự mình trả 
nghiệm nó. 

Niết-bàn là một trạng thái hạnh phúc cao nhất, là kết quả 
của quá trình tu tập của mỗi người. Hạnh phúc tâm linh cao 
nhất thì khó mà diễn tả được bằng ngôn từ. Vì vậy, Đức Phật 
mong muốn mỗi chúng ta nên tu tập để tự mình chứng ngộ 
trạng thái đó. Cũng giống như một người phải tự mình nếm ly 
nước chanh đường thì mới “biết” được cái vị của nước chanh 
(vừa mang lại sức khỏe cho mình), thay vì chỉ ngồi nghe 
người khác tả vị nước chanh và những ích lợi sức khỏe của 
nó. 


{Phần trích dẫn giảng luận của Bhikkhu Bodhi được in 
trên beyondthenet. net/dhamma. nỉbbana) 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 299 


Phụ Lục (7) 

“Bố Thí” Nghĩa Là Gì? 


Bố Thí là từ quen dùng trong nhà Phật, có nguồn gốc là 
tiếng Hán Việt, đơn giản có nghĩa là: cho, tặng. Tiếng Pali là 
Caga (Phạn: Dana). 

Riêng chữ “bố thí” ở Việt Nam cũng bị hiểu lầm khá 
nhiều, những nguời không học đạo Phật thuờng hiểu từ “bố 
thí” theo một nghĩa “không đẹp”. Nhiều nguời nghĩ rằng: khi 
một nguời thấy nguời khác quá nghèo nàn, hay đang trong lúc 
khó khăn đến xin giúp đỡ, thì nguời này mới bỏ ít tiền của 
cho nguời kia, dù trong lòng có thể thích hay ghét nguời kia. 
Thái độ là ‘Tôi bố thí hay thí cho ông đó’. Còn đối với nguời 
nhận của cho, của tặng, hay của giúp đỡ, dù là thiện hay bất 
thiện, thì nguời khác thuờng có thái độ với anh ta là: ‘ông 
sống bằng của bố thí, sống chờ nguời ta thí’. Lúc này, chữ 
“bố thí” không còn ý nghĩa đẹp về lòng hào hiệp và sự chia sẻ 
của nó nữa. Hình nhu nguời ta nghĩ chữ “bố thí” là một hành 
động “cho cho bỏ ghét, cho với lòng khinh khi’ hơn là chữ 
“cho, tặng, chia sẻ, cứu giúp với lòng thuơng mến và bi mẫn”. 

Một số nguời ngoài đạo cho rằng những bậc xuất gia 
(Tăng, Ni) cũng sống bằng của ‘bố thí’ theo nghĩa ‘tiêu cực’ 
này. Những nguời có suy nghĩ nhu vậy thì thật là đáng 
thuơng và vô phúc. 

Vậy sao chúng ta không nên trá nh bỏ cái chữ “bố thí” vốn 
thuờng bị hiểu sai?. Bởi vì chúng ta cần phải giữ lại chữ này 
và đi kèm với những chữ “cho”, “tặng” do nó đã đuợc dùng 
rất quen thuộc trong giới Phật tử. 


300 • Con đường của chúng ta 


Theo cư sĩ TS. Bình An Sơn trong bài “Về hạnh Bố Thí”: "Bố 
Thí" là chữ Hán Việt, gồm chữ "Bố" và chữ "Thí". "Bố" là bày ra, 
ban rộng ra, trải đều ra; như trong những chữ: ban bố, phân bố, 
công bố. "Thí" còn đọc một âm khác là "Thi", nghĩa là thi hành, 
thực hiện, áp dụng, làm ra; ví dụ như trong những chữ: thí nghiệm, 
thí điểm, thí công. "Bố thí" có nghĩa là làm cho rộng ra, trải rộng 
ra, phân chia cùng khắp. 

Từ đó, “Bố Thí” mang một ý nghĩa là: chia sẻ, san sẻ. Tiếng 
Anh thường dịch là: Giving, Donating, Sharing. Trong tiếng Pali là 
“càga”, tiếng Phạn là “dàna". “Dàna" thường được phiên âm là 
"Đàn-na", "Đàn-na Ba-la-mật" (hạnh Ba-la-mật về Bố Thí). Trong 
kinh sách, đôi khi chúng ta thấy có sự dùng chữ kết họp âm tiếng 
Phạn và tiếng Hán. Thí dụ nh ư chữ "Đàn chủ": Đàn là từ chữ Phạn 
"Dàna", Chủ là tiếng Hán. Đàn Chủ là người bố thí, cúng dường, 
tiếng Pali là "Dànapati", cũng còn được gọi là "Thí Chủ". Chữ 
"Thí" ở đây là nói tắt từ chữ "Bố Thí". Trong thuật ngữ Phật học, 
chữ "Thí" không còn mang nghĩa đen là "làm, thực hiện", mà 
thường được hiểu như là chữ tắt của "Bố Thí". Ngoài ra, các chữ 
khác liên quan đến "Bố Thí" như là: Đàn-na tín thí, cúng thí thực, 
thí cô hồn, tài thí, pháp thí, v.v. 


Theo giảng dạy của Thiền sư Bhikkhu Bodhi: 

“Việc thực hành bố thí (caga, dana, cho, tặng) được khắp 
nơi cho là một trong những đức hạnh căn-bản nhất. Mặc dù 
đức hạnh này không phải là một phần của Bát Chánh Đạo hay 
một điều kiện tiên quyết để đưa đến giác ngộ, nhưng đức 
hạnh này chiếm một vị trí rất quan trọng và cao đẹp trong 
giáo lý của Đức Phật, là noi xuất phát của con đường giải 
thoát. 

“Đối với những người mới đến học đạo, Đức Phật thường 
giảng giải về những đức hạnh trong đó có đức-hạnh bố thí 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 301 


(dana-katha) là đầu tiên. Chỉ sau khi người đó hiểu được và 
trân trọng sự cao đẹp của đức hạnh này, thì Phật mới chuyển 
sang thuyết giảng về những đề tài khác của giáo lý. 

Thứ nhất, “cho đi” hay “bố thí” là đức hạnh đầu tiên trong 
10 hạnh Ba-la-mật mà Đức Phật đã phải hoàn thiện. Trong 10 
căn bản của hành động công đức này, “bố thí” cũng là nền 
tảng '^đầu tiên’" mà những người làm công-đức phải nên thực 
hành trước. 

Vì vậy, nếu đường đi đến giác ngộ là vô cùng công phu, thì 
việc đầu tiên một người cần phải làm là thực hành hạnh bố 
thí. Vì sao? Đon giản vì đây là vũ khí sắc bén để chiến đấu 
với lòng “tham ”—một trong những phẩm chất bất thiện 
chính tạo ra khổ đau trùng trùng cho chúng ta. 

Thứ hai, như đã nói, hành động bố thí nếu được đi kèm với 
tâm thiện (ý thiện, lòng hướng thiện) thì sẽ góp phần giúp 
người đó tái sinh vào cõi phúc lành trong kiếp sau. 

Thứ ba và quan trọng nhất, khi việc Bố Thí là một mảng 
thực hành quan trọng bên cạnh việc tu tập Giới Hạnh và 
Thiền Tập để tạo ra trí tuệ giải thoát. 



302 • Con đường của chúng ta 


Phụ Lục (8) 

“Thiền Phật Giáo” là gì? 

Đức Phật đã dạy rằng: 

‘Wạy các Tỳ kheo, có hai loại bệnh. Hai loại đó là gì? Loại 
bệnh về thế xác và loại bệnh về tỉnh thần (tâm bệnh). Dường 
như có nhiều người không phải chịu bệnh tật thế xác được một 
năm, hai năm...hay thậm chí được cả trăm năm hay hơn nữa. 
Nhưng, này các Tỳ kheo, rất hiếm trên thế gian này có ai tránh 
được bệnh về tâm, thậm chỉ chỉ trong một khoảnh khắc, ngoại 
trừ những người đã giải thoát khỏi mọi ô nhiễm bất tịnh trong 
tâm (ví dụ như những A-la-hán)”. 

Giáo lý của Đức Phật, đặc biệt là phương pháp “Thiền”, là 
nhắm đến mục đích mang lại sự trong sạch, sự lành mạnh của tâm 
(sức khỏe của tâm), sự cân bằng của tâm và sự tĩnh lặng của tâm. 
Điều không may là không ở một chủ đề hay lĩnh vực nào trong 
giáo lý đạo Phật lại bị hiểu lầm nhiều như là lĩnh vực “Thiền” này, 
bởi cả những người Phật tử và những người không phải Phật tử. 

Ngay cả khi từ “Thiền” được đề cập đến, người ta liền nghĩ đến 
sự trốn thoát khỏi những hoạt động của cuộc sống, liền tưởng 
tượng ra một tư thế ngồi im giống như một pho tượng trong những 
hang động hay trong phòng cốc của một tu viện, hay ở những nơi 
xa lánh khỏi xã hội cuộc đời, miên man và chìm đắm vào trong 
những suy tư hay sự xuất thần huyền bí thần diệu nào đó. 

“Thiền Phật giáo” chính thống không có nghĩa như kiểu sự trốn 
tránh cuộc đời như vậy!. Lời dạy của Đức Phật về đề tài này đã bị 
hiểu lầm một cách sai trái, hoặc không được hiểu nhiều, cho nên 
đến thời mạt pháp sau này, phương pháp “Thiền” đã bị suy đồi và 
bị tha hóa thành những lễ nghi và tập tục nặng nề về phần kỹ thuật 
và quy củ. 

Nhiều người quan tâm đến việc hành “thiền” hay Yoga nhằm 
đạt được những sức mạ nh tâm linh huyền bí giống như kiểu ‘con 


Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 303 


mắt thứ ba’, mà người khác không có được. Một dạo trước, có một 
ni sư ở Àn Độ đã cố gắng tu luyện phát triển năng lực nhìn thấy 
được bằng hai tai, trong khi đó cô vẫn nhìn được hoàn hảo bằng 
hai mắt thường!. Những kiểu ý tưởng này chẳng là gì cả, mà chỉ là 
“sự tha hóa lệch lạc về tâm linh”. Đó chỉ là vấn đề về “dục vọng”, 
“sự thèm muốn” có được những năng lực khác thường. 

Từ “Thiền” là một từ thay thế rất nghèo nàn cho từ nguyên thủy 
bằng tiếng Pali là “bhãvanã” có nghĩa là “sự nuôi dưỡng” hay “sự 
phát triển”, ở đây là sự nuôi dưỡng tâm hay phát triển tâm. Từ 
bhãvanã trong Phật giáo, nói đúng ra, là “sự tu dưỡng tâm” theo 
đúng trọn vẹn ý nghĩa của từ này. 

Vậy việc tu dưỡng tâm (Thiền) nhằm mục đích gì?. Đó là: 

(1) Đe “làm trong sạch tâm” khỏi những ô nhiễm, bất tịnh và 
phiền não, chang hạn như: ''Tham dục, Sân hận, Ác tâm, Lười 
biếng, Lo lắng & Bất an, và Nghi ngờ’’’’, 

(2) Và cùng lúc “tu dưỡng những phẩm chất tốt”, như khả 
năng tập trung (chánh Định), sự chú tâm (chánh Niệm), trí tuệ, ý 
chí, năng lực tinh tấn, giác quan phân tích, lòng tin chánh tín, tâm 
hoan hỷ, tâm tĩnh lặng... nhằm dẫn đến mục tiêu cuối cùng, đó là: 

(3) Đe “chứng đạt được trí tuệ cao nhất” để nhìn thấy được 
mọi sự vật “như chúng là”; và 

(4) Đe “chứng ngộ Chân Lý Tột Cùng, chứng ngộ Niết-bàn”. 

Có hai dạng “Thiền” chính, đó là: 

(I) Một là phát triển việc định tâm, tức Thiền Định (samatha 
hay samãdhí), tức là "sự tập trung vào một diêm'''’ của tâm 
(cittekaggatã, (Phạn) cittaikãgratã), thông qua nhiều phương pháp 
khác nhau được miêu tả trong tạng Kinh nguyên thủy. Thiền định 
là để dẫn đến những trạng thái định-tâm huyền vi như những tầng 
thiền định sắc giới, hay cao hơn là những tầng thiền định vô sắc 
giới như “Xứ không vô biên ”, “Xứ phi tưởng phi phi tưởng”... 



304 • Con đường của chúng ta 


Tất cả những trạng thái huyền vi đó đều do tâm tạo ra, do tâm 
sinh ra, và do có điều kiện (hữu vi, samkhata). Những trạng thái 
này không dính líu gì đến Thực Tại, Chân Lý, Niết-bàn. Dạng 
thiền này có từ truớc thời Đức Phật. Vì thế, nó không phải là thiền 
Phật giáo chính thống, nhung nó cũng không bị loại trừ khỏi lĩnh 
vực “Thiền Phật giáo”. Tuy nhiên, nó không phải là phần thiền cốt 
lõi để chứng ngộ Niết-bàn. 

Truớc khi Giác Ngộ, Đức Phật cũng đã học hành những cách 
thiền của Du-già iyoga) từ những vị thầy khác nhau và cũng đã 
chứng đắc đuợc những tầng thiền định cao nhất; nhung Nguời 
không thỏa mãn với cách thiền đó, bởi vì chúng không mang lại sự 
giải thoát hoàn toàn, chúng không mang lại sự nhìn thấy Thực 
Tại Tột Cùng. Phật coi những cảnh giới huyền vi này chỉ là “sự 
sống hạnh phúc, sự an lạc trong đời sống hiện hữu này”, mà nguời 
ta hay gọi là “hiện pháp lạc trú” (dittha-dhamma-sukha-vihãm), 
hay là “sự sống an tịnh”— Tịch tịnh trú (santa-vihãra), chứ không 
có gì hơn nữa. 

[Theo kinh điển, thì mỗi tầng thiền của “Thiền Định” mà một 
nguời chứng đạt đuợc sẽ tuơng ứng với mỗi cõi tái sinh của nguời 
ấy thuộc cảnh giới Thiên thần và Trời đầy phúc lành. Tuy nhiên, 
Đức Phật đã không bằng lòng với những tầng thiền định hạnh phúc 
này, vì chúng không thật sự là sự giải thoát hoàn toàn khỏi Khổ và 
luân hồi sinh tử]. 

(II) Vì vậy, Đức Phật đã phát minh ra phuơng pháp thiền thứ 
hai khác, đuợc gọi là Thiền Quán hay Thiền Minh Sát 
(Vỉpassana, Phạn: Vipasyanã, Vidarsanã). Minh sát là sự “nhìn 
thấu suốt bên trong” mỗi sự vật, dẫn đến sự giải thoát hoàn toàn 
cho tâm, dẫn đế chứng ngộ Chân Lý, Thực Tại Tột Cùng, Niết- 
bàn. Đây chính là cốt lõi của Thiền Phật giáo, là phuơng pháp tu 
duỡng tâm theo đạo Phật. Đó là phuơng pháp phân tích dựa vào 
công cụ chánh niệm, sự chú tâm, sự rõ biết, sự tỉnh thức, sự quán 
sát rõ ràng. [Vì vậy gọi là Minh Sát: tức là nhìn rõ, quán chiếu 
sáng suốt.]. 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 305 


Không thể nào nói hết một đề tài rộng lớn này trong vài 
trang sách!. 

{Theo “Những Điều Phật Đã Dạy ”, HT. TS w. Rahula) 

► Đây chỉ là một định nghĩa cơ bản về “Thiền Phật giáo”. 
Thực sự thì người tu đạo Phật đã kết Thiền Định và Thiền 
Quán Minh Sát trong suốt tiến trình tu tập. Thiền định là phần 
tu tập để đật đến sự định-tâm sâu, đó là những tầng thiền định 
sắc giới (Nhất Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền). 
Trạng thái chánh-định thâm sâu của tầng thiền định giúp hỗ 
trợ cho việc thiền chú tâm chánh-niệm. Chánh định và chánh 
niệm kết họp với nhau mới tạo ra loại trí tuệ mang tính giải 
thoát. 

Theo Phật, người tu nên dùng Hơi-Thở lầm đối tượng (đề 
mục) để thiền tập. Người tu chú tâm quan sát hơi thở, hội tụ 
tâm vào hơi-thở, để tâm đạt định (họp nhất), và đạt đến những 
tầng thiền định. Cái tâm đạt định thâm sâu thì tinh khiết và 
hùng mạnh, nó được dùng cho việc thiền chánh-niệm để tạo 
ra trí tuệ giải thoát. 

Đây là cách thiền phổ biến trong Phật giáo Nguyên thủy. 
Tuy nhiên, có nhiều xứ theo Phật giáo Nguyên thủy từ thế kỷ 
trước đã chủ trương thiền minh sát khô (tức chỉ thực hành 
thiền minh sát bằng công cụ chánh-niệm, chứ không dùng tu 
tập thiền định để cho tâm đạt đến những trạng thái chánh-định 
thâm sâu trước). 

Khi bạn bắt đầu quan tâm đến Thiền Phật giáo (phần quan 
trọng nhất trong ba phần Giới-Định-Tuệ của con đường đạo 
Phật), bạn nên tìm đọc những sách về thiền học và thiền tập 
căn bản. Có nhiều cách thiền, nhiều pháp môn thiền khác 
nhau. Nhưng Thiền về Hơi-Thở (vừa là thiền định, vừa là 
thiền quán) là loại thiền được Đức Phật khuyên làm. Con 



306 • Con đường của chúng ta 


đường từ việc Thiền về Hơi-Thở để đạt đến năng lực chánh 
định và chánh niệm thâm sâu chỉ được gọi là “Thiền”, bởi vì 
Đức Phật cũng chưa bao giờ gọi tên hay phân biệt thiền định 
hay thiền quán gì cả. 

Bạn có thế đọc quyến ''Thiền theo Đức Phật sẽ dẫn đến 
giải thoát” của thiền sư Ajahn Brahm, hoặc các quyển sách 
(về thiền định, thiền chánh niệm) của thiền sư Gunarantana 
giải thích bằng ngôn ngữ thông thường, nếu bạn quan tâm đến 
thiền của Phật giáo Nguyên thủy. Neu bạn quan tâm đến 
Thiền của Thiền Tông, bạn có thể đọc nhiều hướng dẫn của 
HT. Thích Thanh Từ. 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 307 


Phụ Lục (9) 

Ý nghĩa tâm linh của việc lễ cúng Phật 

Dưới đây là những giải thích đơn giản về những việc lễ lạy 
và cúng dường Đức Phật ở những nơi chùa chiền, tu viện..., 
bao gồm những việc: cúi lạy, quỳ lạy; thắp nhang, đèn, nến; 
đơm hoa, cắm hoa, dâng hoa hay trái cây. Đó là truyền thống 
cúng Phật từ lâu đời ở nhiều nước. 


Đen thờ, bàn thờ và tranh tượng Phật 

Có lẽ người ta khó hình dung về “Phật giáo” nếu không có 
hình ảnh Đức Phật, tức không có tranh, không có tượng Phật, 
mặc dù Phật đã nhiều lần nhắc nhở “Thấy giáo pháp là thấy 
Phật”. 

Thực ra, khoảng 500 năm sau ngày Phật bát-niết-bàn thì 
mới bắt đầu xuất hiện những tranh và tượng về Phật. (Khảo 
cổ học tìm thấy những tranh tượng Phật đầu tiên là ở khu vực 
tu viện Nalanda ở Ân Độ). Ke từ lúc đó tranh, tượng và hình 
Phật đã được dùng làm đối tượng thờ cúng của rất nhiều Phật 
tử trên thế giới qua hơn 2.000 năm qua. 

Ý nghĩa chính đáng ban đầu chỉ thì tranh, tượng, hình Phật 
chỉ là phương tiện để cho Phật tử vày tỏ lòng tôn kính và biết 
ơn đối với Đức Phật là người đã sáng lập ra đạo Phật. 

Những lý do đặt những hình tượng Phật trong những đền 
thờ, chùa chiền, tu viện, hoặc trong nhà là để: 

• Nhắc chúng ta tưởng nhớ về những phẩm hạnh Đại Trí 

và Đai Bi của Đức Phât. 


308 • Con đường của chúng ta 


• Làm cho chúng ta cảm hứng, phát tâm để tu tập những 
phẩm hạnh cao đẹp đó mỗi khi chúng ta tưởng nhớ đến 
Phật và Giáo Pháp của Phật. 

Có những ngày chúng ta cảm thấy bực bội, giận hờn hay 
chán sống. Chúng ta có thể ghé thăm một ngôi chùa hay tu 
viện, hoặc đến bên cạnh bàn thờ Phật và nhìn vẻ an lạc trên 
hình Phật, chúng ta sẽ nhớ đến Phật và nhiều nhiều chúng 
sinh khác có được sự bình-an như vậy. Nhờ đó, chúng ta nên 
làm theo lời Phật dạy để có được sự bình-an đó. Sau khi nghĩ 
vậy, tâm ta đã được an ủi, lắng dịu và bình an phần nào. 

Những Phật tử thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật 
bằng những cử chỉ sau đây: 

1. Chắp Tay 

• Chắp hai tay lại ngang ngực và cúi chào, hoặc cúi lạy. 

• Cử chỉ này cũng thể hiện lòng tôn kính đối với Tam Bảo 
(Phật, Pháp, Tăng). 


2. Lễ Lạy hay Lạy Phật 

• Quỳ lạy, đầu chạm sàn nhà, tmớc hình tượng Phật hay Tăng 
Ni để thế hiện lòng thành kính rất sâu sắc. 

• Hành động này giúp chúng ta vượt qua cảm giác về cái “Ta” 
(tự ngã), mà sẵn sàng lắng nghe những Lời Dạy của Đức Phật. 

• Khi chúng ta quỳ lạy trước hình tượng Phật như vậy, chúng ta 
tưởng nhớ đến những phẩm hạnh của Đức Phật, và tâm nguyện 
cố gắng tu tập những phẩm hạnh cao đẹp đó: từ, bi, đạo đức, 
nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. 

Mục đích của việc cúng Phật là gì? 

• Chúng ta cúng dường những vật phẩm không phải vì 
Phật cần những vật phẩm đó. Đức Phật lịch sử đã không 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 309 


còn. Mà Phật là bậc Giác Ngộ nên chắc chắn cũng không 
cần những nén nhang của chúng ta thắp lên thì Người mới 
được hạnh phúc!. 

• Chúng ta cũng không phải cúng Phật để xin Phật ban on, 
ban phước. Dù cho Đức Phật là người có lòng Đại Từ Đại 
Bi bao trùm nhưng Phật chắc hẳn là không thích bị mưa 
chuộc, hay bị lung lạc bằng những lời nịnh hót, van xin, 
cúng bái. Ai nghĩ như vậy thì người đó đã hiểu sai về đạo 
Phật. 

• Chúng ta cũng không phải cúng Phật để tạo nên những 
năng lực tích cực, tạo niềm cảm hứng và tâm nguyện để 
chúng ta tu tập những phẩm hạnh tốt đẹp. Neu chỉ nhờ 
cúng bái Đức Phật mà người ta có thể tu tập và chứng đắc 
dễ dàng, thì chắc các tu sĩ đều suốt ngày đến cúng bái. 
Chúng ta chỉ cần cúng Phật với thái độ tôn kính và tri ân 
Đức Phật. 

• Cuối cùng, chúng ta cúng Phật là để nhắc nhớ, để tưởng 
niệm lại những Lời Dạy của Đức Phật. 


3. Cúng Đèn, Nen 

• Ánh sáng tượng tmng cho trí tuệ. 

• Ánh sáng xua tan màn đêm, bóng tối sợ hãi. 

• Ánh sáng “trí tuệ” xua tan màn đêm “vô minh”, ngu dốt. 


4. Cúng Hương, Nhang 

• Khi hương nhang được thắp lên, mùi hương ấm áp lan 
tỏa xung quanh. 



310 • Con đường của chúng ta 


• Hương nhang biểu tượng cho mùi hương tinh khiết của 
đạo đức tâm linh. 

• Gợi nhắc chúng ta nhớ tu dưỡng đạo đức, giữ gìn giới hạnh. 

• Gợi nhắc tưởng nhớ về Đức Phật và những phẩm hạnh cao 
đẹp của Người. 

• Trong ý nghĩa khác, cũng giúp chúng ta tưởng nhớ đến những 
người thân yêu, và những việc cúng dường nhiều phước đức 
đang thực hiện để hồi hướng cho họ. 


5. Cúng Nước 

• Nước biểu tượng cho sự trong sạch, tinh khiết, trong suốt 
và sự tĩnh lặng. 

• Gợi nhắc chúng ta nhớ thực hành những Lời Dạy của 
Đức Phật, làm trong sạch tâm vốn đầy ắp những ô nhiễm 
như Tham, Sân, Si, và dần dần đạt được sự thanh tịnh, 
trong sáng và bình lặng. 


6. Cúng Trái Cây 

• Trái cây biểu tượng cho luật nhân-quả, bất cứ điều gì 
cũng có nhân duyên của nó. Và nhắc chúng ta rằng: “ở 
đời, trước khi làm việc gì cũng nên nghĩ đến hậu-quả của 
nó”. 

• Biểu tượng cho ước muốn chứng ngộ kết quả tu tập (đạo 
quả, chánh-quả) và Giác Ngộ. 


7. Cúng Hoa 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận «311 


• Sự tươi tắn, mùi hương và vẻ đẹp của bông hoa là món 
quà về sự tinh khiết và vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên 
để dâng cúng Phật. 

• Gợi nhắc chúng ta về quy luật vô thường mà Đức Phật 
đã hết lòng giảng dạy cho chúng ta, rằng sự tươi tắn, mùi 
hương và vẻ đẹp của bông hoa đều là vô thường, màu sắc, 
mùi hương và vẻ đẹp sẽ sớm phai nhạt, héo tàn, cũng giống 
như cuộc đời con người vậy. 

• Vì vậy, bông hoa nhắc nhở chúng ta hãy trân quý giờ 
phút hiện tại, sống trong hiện tại và tu tập hết mình trong 
hiện tại, vì tương lai là không thể dự đoán được. 


8. Hoa Sen 

• Bông hoa thường được đơm cúng trên những bàn thờ 
Phật hay bên dưới những tượng Phật hay những nơi dành 
để tôn kính Phật là Hoa Sen (ngoài những loại bông hoa 
mang màu sắc thuần khiết nhất như hoa huệ trắng...). Hoa 
Sen biểu tượng cho tiềm năng và tính hiện thực của sự 
Giác Ngộ. 

• Hoa Sen mọc và lớn lên từ sình lầy bùn nhơ, nhưng vượt 
lên trên mặt nước tỏa ra sự tinh khiết, thoát ly khỏi ô 
nhiễm, dơ bẩn. “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. 

• Đức Phật được ví như hình ảnh Hoa Sen. Người đã trở 
nên thanh tịnh hoàn toàn, không còn dấu vết của ô nhiễm 
và sự phiền não của sự sống. 

• Chúng ta đang sống còn đầy ô nhiễm và bất tịnh trong 
tâm. Chúng ta đang sống giữa cuộc đời đầy ô nhiễm, chen 
lấn, bất an và đau khổ, cũng như mầm chồi của sen bị bao 
quanh bởi bùn nhơ. Chúng ta phải cố gắng tu tập vươn lên, 



312 • Con đường của chúng ta 


như hoa sen vươn lên khỏi mặt nước, và “tự mình làm 
trong sạch mình”. 

• Hoa Sen nhắc nhở chúng ta về tiềm năng giác ngộ của mình, 
rằng ai cũng có Phật tính. Chúng ta đang bất tịnh và bất hạnh, 
nhưng chúng ta sẽ thoát khỏi những điều bất tịnh, ô nhiễm và 
đạt được trí tuệ giải thoát bằng cách đi theo con đường của Phật. 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 313 


Phụ Lục (10) 

“Năm Uẩn” cấu Tạo Nên ‘Con Ngưòi’ 


Theo Phật giáo, một con người (một chúng sinh hữu tình) 
được tạo thành bởi năm tập họp vật chất và tinh thần (năm 
Uẩn). Nói cách khác uẩn là một tập họp trong năm tập họp 
tạo nên thân-tâm của ta. Vậy năm tập họp (uẩn) đó là gì? 

1. Tập hợp về vật chất, là Sắc uẩn (Rupa-khanda). 

2. Tập hợp về cảm giác, là Thọ uấn (Vedana-khanda). 

3. Tập hợp về nhận biết, là Tưởng uẩn (Sanna-khanda). 

4. Tập hợp những ý hành, là Hành uấn (Sankhara- 
khanda ). 

5. Tập hợp về tâm thức, là Thức uẩn (Vinnana-khanda). 

Mọi loài hữu tình đều là do năm uẩn kết tạo thả nh một 
thực thể sống. Những uẩn đó dính chặt vào cơ thể. Cơ thể là 
phần sắc Uẩn được coi như là cái ‘Tổí”, ""người của tôi” 
không đổi...”. Tập hợp về vật chất (sắc uẩn) được gọi là tập 
họp “Uẩn dính mắc”. 

Nhóm tập họp Uẩn về tinh thần thì tạo ra những cảm giác, 
sự nhận thức, những ý hành động, và những tâm thức, 

chúng cũng khăng khăng nắm giữ, chấp thủ và tự cho mình là 
""Tôi”, ""tâm trí của tôi, đó là cái tôi nghĩ, không đôi...vv...”. 
Bốn nhóm tập họp về tinh thần này được gọi là tập họp “Uẩn 
chấp thủ”. 

Do vậy, năm tập họp uẩn được gọi là Năm uẩn Dính 
Chấp (Updana-khanda). 

■ Ví dụ về Năm uẩn Dính Chấp ngay lúc đang nhìn: 

(1) Mắt và đối tượng nhìn thấy được là sắc uẩn. 


314 • Con đường của chúng ta 


(2) Cảm giác dễ chịu, không dễ chịu hay trung tính là 
Thọ Uẩn. 

(3) Nhận biết đối tượng là Tưởng uẩn. 

(4) Ý muốn nhìn và chuyển sự tập trung vào đối tượng 
muốn nhìn, đó là Hành uẩn. 

(5) Chỉ đơn giản biết đối tượng đang được nhìn, là Thức 
Uẩn. 

Khi nói sâu về bản chất thân-tâm của chúng ta, “Khổ” bắt 
nguồn từ Năm uẩn, là do Năm uẩn Dính Chấp gây ra, và 
những Uẩn đó mang mầm móng của “Khổ”. 

Khi nói về nguồn gốc sâu xa của “Khổ” (dukkha), Đức 
Phật đã tuyên bố: “Nói ngắn gọn, Năm uẩn Dính Chấp là 
Khỗr. 


Đây là phần triết lý rất hay của Đức Phật. Nói cách khác, đây là 
bản chất của sự sống mà Đức Phật đã tìm ra. Ví dụ đơn giản rằng: 
Có một cái hộp, có kim, lò xo, bánh răng cưa và dây thun đàn hồi. 
Người ta tính toán sao cho tất cả các bộ phần này kết họp với nhau 
và hoạt động có lẫn nhau. Sau đó người ta lắp ráp lại thành một cái 
mà chúng ta đặt tên là cái ‘đồng hồ’. Y như cách chúng ta khái 
niệm một ‘con người’ vậy. Thật sự về bản chất, không có cái nào 
tự nó là cái ‘đồng hồ’. Đó chỉ là sự kết hợp của năm nhóm bộ phận 
kia. Neu không có đủ năm nhóm bộ phận kia, thì sẽ không tạo ra 
cái ‘đồng hồ’. Và khi một cái nào bị hư thì cái ‘đồng hồ’ cũng bị 
hư hay ‘chết máy’ theo. 

Tương tự vậy, con người của chúng ta cũng được cấu tạo bằng 
năm nhóm tập hợp (uẩn) của vật chất và tinh thần. Chỉ cần một yếu 
tố nào trong đó bị hư hoại, thì làm cái ‘con người’ thân-tâm cũng 
bị trục trặc, bệnh tật, hoặc dừng hoạt động, tức là chết. 

Tại sao là “Khổ”? Tại sao nói ‘con người’ là khổ? Vì con người 
được cấu tạo bằng năm uẩn nên là mang bản chất khổ. Bởi vì các 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận «315 


tập họp uẩn này không cố định, không chắc chắn, không phải là 
những thực-thể bền lâu. Tất cả chúng thay đổi liên tục từng giây, 
từng phút, tùy theo những điều kiện tác động. 

Dù là tác động dung duỡng hay tàn hoại chúng, chúng cũng 
mang bản chất sinh-diệt, có mất nhanh chóng. Cũng nhu cái ‘đồng 
hồ’ vậy. Nó không bao giờ thật sự là cái ‘đồng hồ chỉ-3-giờ’ cả, vì 
sau 1 giây nó đã đổi qua thành cái ‘đồng hồ chỉ-3-giờ-l-giây’ rồi. 
Sau một giây thì kim, dây thun, lò xo...cũng cũ đi rồi. Neu chúng 
không cũ đi từng giây, từng phút, từng ngày...thì tại sao cái ‘đồng 
hồ’ bị cũ đi sau 1 tháng, vài tháng, sau một năm, hoặc sau vài năm 
là chết máy, rỉ sét... Con nguời cũng vậy, đuợc cấu thành bằng 
năm tập họp uẩn, mà bản thân mỗi tập họp uẩn đều luôn biến đổi 
liên tục. Các uẩn đều biến đổi sinh diệt từng giây...vì vậy bản chất 
của ‘con nguời’ cũng biến đổi sinh diệt từng giây. Vì vậy, chúng ta 
đều già đi từng giây, từng phút, để rồi già đi già đi sau từng ngày, 
từng tháng, từng năm. Mỗi năm chúng ta đều già đi cho đến khi 
thành một ông lão lê la từng buớc chờ đến ngày chết... Bản chất 
thân-tâm chúng ta bản chất của năm uẩn: là vô thường, không 
thường hằng, luôn biến đổi, không ngừng thay đổi, sinh diệt. Mà 
cái gì cứ luôn bị biến đổi, luôn bị sinh diệt thì cái đó là “Khổ” chứ 
còn gì. Bản chất của mọi sự sống là vô thường và khổ. 

Vì vậy, bản chất của ‘con người’ là sinh, già, bệnh, chết, nên nó 
là khổ. Cơ thế cấu tạo bằng năm uẩn như vậy là khổ. Khổ có từ 
trong bản chất kết cấu là các uẩn. Những khái niệm về một cái 
‘Ta’, thân "của Ta\ sự sống "của Tá’... chỉ là ý tưởng mơ hồ... 
được tạo ra do sự kết họp của thân [sắc uẩn] và tâm [thọ, tưởng, 
hành, thức] mà thôi. Chúng ta phụ thuộc vào chúng, chúng ta dính- 
chấp vào chúng và chúng ta khổ vì chúng biến đổi, sinh diệt, chúng 
ta khổ theo chúng vì chúng luôn biến đổi sinh diệt. 

Vì bản chất vô-thường của những thứ cấu thành ‘con người’ 
chúng ta, cho nên chúng ta luôn luôn cố ‘tạo điều kiện’ từng giây 
phút, từng ngày giờ để dung dưỡng và duy trì cái ‘con người’ 
chúng ta (tức phải cho ăn, cho uống, tắm rửa, ngủ nghỉ, giáo dục, 
phòng ngừa bệnh tật, phòng tránh kẻ thù, tạo khoái lạc vật chất và 



316 « Con đường của chúng ta 


tinh thần cho nó...). Chỉ cần chúng ta không liên tục dung dưỡng, 
không liên tục chăm sóc cái ‘con người’ chủng ta, nó sẽ lập tức 
trục trặc (đói khát, dơ bẩn, bệnh tật, bao tử, ruột, đầu óc, hơi thở 
yếu đi ngay, bực tức, giận dữ, bất mãn, tuyệt vọng...). Chỉ cần 
chúng ta bỏ đói nó một bữa, coi như nó nằm xụi lơ, không hoạt 
động được như bình thường. Thật là khổ. Giống như kiểu nhiều 
người phải than lên khi phải lo lắng chăm sóc đứa bé con từng giây 
từng phút vậy. Bỏ đi là nó khóc, nó bệnh... Vậy mà không là khổ 
thì là gì? 

Thực ra sự sống của chúng ta chỉ là liên tục chạy theo giải quyết 
vấn đề “khổ” của cái ‘con người năm uẩn’. 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận «317 


Phụ Lục (11) 

“Thân Thể” Của Chúng Ta 

{Thiền sưẠịahn Chah) 

Mọi chuyện trên thế gian này chẳng tùy thuộc vào ta. 
Chúng đi theo chiều huớng tự nhiên của chúng. Cơ thể này có 
đuờng lối đi riêng của nó, ta không thể xen vào. 

Ta có thể làm cho thân này đẹp thêm chút ít, hấp dẫn hơn 
và sạch sẽ trong chốc lát nhu các cô gái để móng tay dài và tô 
son hồng, tạo ra vẻ duyên dáng đẹp đẽ. 

Nhung khi tuổi già đến thì ai cũng nhu ai. Đuờng lối của 
cơ thể là nhu thế, vuợt ra ngoài khả năng kiểm soát của chúng 
ta. Chỉ một điều chúng ta có thể làm đuợc, đó là làm đẹp “tâm 
hồn” mình. 

Nếu cơ thể này thực sự là của ta thì nó sẽ nghe theo mệnh 
lệnh của ta. Khi ta nói: “Không đuợc già!” hay “Ta cấm mày 
không đuợc đau!”, nó có nghe lời ta không? Không! Nó 
chẳng đếm xỉa gì đến ý kiến của ta cả. Chúng ta chỉ là nguời 
thuê chứ không phải là chủ nhân của “căn-nhà” này. Nếu nghĩ 
rằng cơ thể này là của ta thì ta sẽ đau khổ biết bao khi phải xa 
lìa nó. 

Thực ra, chẳng có một cái “7a” truờng tồn bất biến, chẳng 
có một cái gì cố định hay bền vững mà ta có thể nắm giữ. 


{Trích trong quyên Chăng Có Ai Cả, bản dịch của Tỳ kheo 
Khảnh Hỷ). 


318 « Con đường của chúng ta 


Phụ Lục (12) 

“Bát Chánh Đạo” viết bằng 
những “động từ” thực hành 

Theo tác giả Dana Nourie, một số người, bao gồm cả tác 
giả, chưa bao giờ thấy thoải mái với cách dùng từ trong phần 
“Bát Chánh Đạo” theo kiểu xưa. Chẳng hạn như tiếp đầu ngữ 
“Chánh”—luôn luôn được dùng hon là chỉ thẳng ra bằng 
động-từ hành-động cụ thể. Bởi vì đạo Phật là nhấn mạnh về 
phần thực hành, cho nên có thể chọn cách viết lại ý nghĩa 
“Bát Chánh Đạo” bằng những động-từ thực hành thiết thực. 
Đây là một ý tưởng hay. 

Điều này không phải có ý chỉ ra cách tu tập mới. Đó chỉ 
đon giản là cách thay đổi một số ngôn từ để dễ dàng thực 
hà nh . Nhiều người có thể đóng góp thêm ý kiến hay hon 
trong việc dùng những ngôn từ mới. Việc này rất hữu ích cho 
những Phật tử so co chưa từng biết đến Bát Chánh Đạo. 

Dĩ nhiên những ai đã quen với những ngôn từ cổ điển và 
đã hiểu biết và thực hành dễ dàng thì không là vấn đề, miễn 
làm sao chúng ta cảm thấy dễ dàng thực hành con đường Bát 
Chánh Đạo. 

Với tinh thần này chúng ta có thể viết lại một cách dễ hiểu 
bằng những động từ sau: 

(I) Nhóm “Giữ giói”: 

1. Nói, viết những lời đúng đắn, chính chắn, lương thiện và tử 
tế. (Chánh Ngữ) 

2. Làm những việc không gây hại đến người khác, vật khác. 
(Chánh Nghiệp) 


Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận «319 


3. Làm những công việc, nghề nghiệp lương thiện, chân chính, 
không gây hại cho người khác, vật khác. (Chánh Mạng). 

(II) Nhóm “Thiền định”: 

1. Đưa nỗ lực vào trong việc thực hành. Điều này hơi khác với 
việc chỉ luôn nỗ lực hay cố sức để thực hành việc gì đó mà 
thực sự không có sự nỗ lực trong thực hành để tạo ra kết quả. 
(Chánh Tinh Tấn) 

2. Phát triển sự chú tâm, khả năng quán sát, trình độ chánh 
niệm. (Chánh Niệm) 

3. Phát triển khả năng tập trung, năng lực định tâm, trình độ 
thiền định. (Chánh Định) 

(III) Nhóm “Trí tuệ”: 

1. Suy nghĩ, nhận định đúng đắn và chính chắn. (Chánh Tư 
Duy) 

2. Nhìn, thấy và biết một cách đúng đắn. Hiểu và biết đúng 
đắn về Tứ Diệu Đe. (Chánh Tri Kiến) 

Tất cả các phần của Bát Chánh Đạo phải được thực hành gần 
như cùng lúc, phần này bổ trợ cho phần kia tiến bộ. 



320 • Con đường của chúng ta 


Phụ Lục (13) 

“Tái Sinh” 

Câu hỏi “mạng con người sẽ đi về đâu sau khi chết?” có lẽ 
là một trong những câu hỏi nhiều suy tư nhất của chúng ta. 
Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn thản nhiên làm ngo với câu 
hỏi này như thể là nó không hề quan trọng. 

(Tôi biết có rất nhiều người thậm chí ở tuổi gần đất xa trời 
vẫn không hề nghĩ đến câu hỏi này, hoặc vẫn chưa một lần đi 
tìm câu trả lời nào cho vấn đề này. Thậm chí có nhiều người 
đến lúc gần chết vẫn chỉ lo sao con cháu giữ được tài sản của 
mình hon là nghĩ đến noi vô-định mà mình sắp đến. Vô-minh 
là thực sự vô minh!). 

Nhưng nếu chúng ta biết suy xét rằng: “cách-nhìn của 
chúng ta sẽ ảnh hưởng đến những hành động của chúng ta”, 
thì chúng ta sẽ muốn tìm hiểu câu trả lời. Quan trọng là cách- 
nhìn của chúng ta về sự sống và cuộc đời. Quan điểm chúng 
ta về kiếp sống sau khi chết sẽ là yếu tố quan trọng cho cách 
sống và hành động của chúng ta trong hiện tại. 


Ba quan điểm về ‘số mạng’ con ngưòi sau khi chết: 

Quan điểm thứ nhất là cách nhìn theo chủ nghĩa duy chất. 
Cách nhìn này đon giản cho rằng chết là hết, không có kiếp 
sau. Quan điểm này dựa trên lập luận rằng con người bao 
gồm những vật chất hữu co. Họ coi tâm chỉ là một sản phẩm 
phụ của những vật chất hữu co đó, và sau khi chết, thân vật 
chất tan hoại, thì tất cả tâm thức theo đó cũng không còn và 
tất cả quá trình sự sống hoàn toàn chấm dứt. [Đây là quan 
điểm tạo ra loại dục vọng thứ ba, là nguồn gốc tạo ra khổ đau 
và tái sinh luân hồi. Người có quan điểm này sống không coi 


Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 321 


trọng quy luật nghiệp báo, không sợ vấn đề đạo đức, và chỉ lo 
thỏa mãn dục vọng càng nhiều càng tốt, vì họ cho là chết là 
hết]. 

Quan điểm thứ hai là cách nhìn của những tôn giáo hữu 
thần ở phuong Tây, ví dụ nhu Do Thái giáo, Công giáo và 
Hồi giáo chính thống. Họ tin có đời sống vĩnh hằng ở kiếp 
sau. Họ tin rằng chúng ta đang sống một kiếp duy nhất trên 
trần gian này và sau khi chết sẽ sống bất tử tại cảnh giới nào 
đó vĩnh viễn, ví dụ thiên đàng hay địa ngục, tùy theo ‘đức tin 
và đạo đức sống’ trong kiếp hiện tại. [Đây là quan điểm tạo ra 
loại dục vọng thứ hai là nguồn gốc tạo ra khổ đau và tái sinh 
luân hồi. Nguời có quan điểm này thuờng thờ phuợng, tôn 
sùng thuợng đế, cúng bái, mua công đức...để xin thuợng đế 
và thánh thần phù hộ, ban phuớc cho kiếp này và kiếp sau]. 

Còn quan điểm thứ ba là quan điểm của những tôn giáo Á 
Đông, nhu Ân Độ giáo (Hindu) và Phật giáo. Tu tuởng là có 
“tái sinh”. Theo cách nhìn này, thì đời sống hiện tại chỉ là sự 
“tiếp-nối” của kiếp truớc và kiếp sau. Những kiếp sống nối 
tiếp nhau nhu vậy tạo thành vòng luân hồi (samsara). 

Theo Phật giáo thì hai quá trình vật chất và tâm linh [thân- 
tâm] đi song song và hữu co với nhau. Quá trình tâm là một 
chuỗi liên-tục của các tâm (citta) sinh diệt liên tục trong từng 
giây khắc. Và tiến trình tâm xảy ra dựa trên co sở là thân. 
(Thân là noi tâm cu ngụ). Khi cái chết đến thì thân không còn 
hoạt động nữa để tiếp tục hỗ trợ và dung duõng dung duõng 
cho tâm. Tuy nhiên, sau khi thân không còn chức năng, “tiến 
trình tâm” vẫn không ngừng mà tiếp diễn, liên tục. 

Tâm thức của nguời đang chết biểu hiện bằng “khoảng 
khắc ý nghĩ’ cuối cùng, còn đuợc gọi là thức cuối cùng (thức 
tử mạng), đánh dấu sự chấm dứt cuối cùng của đời sống hiện 



322 • Con đường của chúng ta 


tại. (Về mặt “tiến trình tâm”, khái niệm “tâm” và “thức” được 
dùng là như một, theo Vi Diệu Pháp tạng, cho nên có khi gọi 
luôn là tâm thức để dễ hiểu). 

Theo sau “thức tử mạng” thì thức đầu tiên của kiếp sống 
tiếp theo liền khởi sinh, nhen nhóm mầm mong của một co 
chế sinh vật mới. Thức đầu tiên đó tiếp nối theo dòng tâm 
thức được chuyển từ co thể chết. Dòng tâm thức không phải 
là một hiện tượng hay một danh tánh đon lẻ, mà là một “tiến- 
trình liên-tục” của tâm vẫn luôn tiếp diễn. Khi dòng tâm thức 
(cittas) chuyển qua đời sống mới, nó mang theo “kho” tâm 
thức được tích lũy trong kiếp trước. Nó mang theo cả tổng 
nghiệp của người đó. 

(Đó là cách mô tả co bản và ngắn gọn nhất về tái sinh. Bạn 
có thể tham khảo thêm về đề tài này ở nhiều nguồn kinh sách 
khác nhau). 

{Biên dịch theo bài giảng về '"Tái Sinh'” của thiền sư 
Bhỉkkhu Bodhỉ) 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 323 


Phụ Lục (14) 

Phật Giáo Nguyên Thủy & Phật Giáo Đại Thừa 

{Hòa thượng Wapola Rahula) 

Vấn đề thường được nhiều người hỏi: sự khác nhau giữa 
đạo Phật Đại thừa và đạo Phật Nguyên thủy là gì? Để hiểu 
được điều này chính xác, chúng ta hãy xem lại lịch sử của đạo 
Phật và tìm nguồn gốc của đạo Phật Đại thừa và đạo Phật 
Nguyên thủy. 

Đức Phật đản sanh vào thế kỷ thứ 6 trước CN. Phật thành 
đạo năm 35 tuổi, sau đó đi thuyết giảng suốt 45 năm còn lại 
cho đến khi Bát-niết-bàn năm 80 tuổi. 


Đức Phật đã chọn ngôn ngữ phổ thông là tiếng Magadha 
{Ma-kỉệt-đă) để thuyết giảng giáo lý cho mọi tầng lóp: vua 
chúa, hoàng tử, bà-la-môn, thưong gia, những người bần 
cùng, trí thức, trộm cưóp, và thường dân lao động. Những gì 
chính do Phật nói thì được gọi là “Phật ngôn”. Thời điểm đó 
chưa hề có chỗ nào được gọi là Phật giáo Trưởng Lão Bộ 
(Theravàda) hay Đại thừa (Mahàyana) gì cả. 

Sau khi Đức Phật lập ra giáo đoàn Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni 
(được gọi là Tăng Đoàn hay Ni Đoàn), Phật đưa ra những 
nguyên tắc giới luật để bảo vệ giáo đoàn, được gọi là Giới 
Luật {Vinaya). Những lời giảng dạy của Phật bao gồm ừong 
những bài thuyết pháp cho những Tăng Ni và mọi chúng sinh 
thì được gọi là Giáo Pháp (Dhamma). 


(I) Sự Xuất Hiện Của Đại Thừa {Mahayana) 


324 • Con đường của chúng ta 


Khoảng giữa thế kỷ I trước CN và thế kỷ I sau CN, hai 
thuật ngữ Đại thừa (Mahayana) và Tiếu thừa (Hinayana) xuất 
hiện trong kinh “Diệu Pháp Liên Hoa” (Saddharma 
pundarika sutra), tức là Kinh Pháp Hoa của Đại Thừa. 

Khoảng thế kỷ II sau công nguyên, chữ "Đại Thừa" dần 
dần được định nghĩa rõ ràng hon. Ngài Long Thọ 
(Nagarjuna) phát huy triết học Đại Thừa về tính “Không” và 
trong một giảng luận được gọi là “Trung Quán Luận” 
(Madhyamika-karika), ngài đã chứng minh rằng vạn pháp đều 
trống không. 

Rồi khoảng thế kỷ thứ IV, Vô Trước (Asanga) và Thế 
Thân (Vasubandhu) sáng tác một số tác phẩm về kinh điển 
Đại thừa. Sau thế kỷ thứ I sau công nguyên, những nhà Đại 
thừa bắt đầu tạo một lập trường rõ ràng, và từ đó, họ tự đưa 
vào các danh xưng "đại thừa" và "tiểu thừa". 

Chúng ta không nên nhầm lẫn “Tiểu Thừa (Hinayana) với 
Trưởng Lão Bộ (Theravada) bởi vì những danh từ này không 
đồng nghĩa nhau. Phật giáo Trưởng Lão Bộ truyền đến Tích 
Lan vào thế kỷ thứ III trước CN, khi đó chưa hề có danh từ 
“Đại Thừa”, “Tiểu Thừa” nào tồn tại cả. Những bộ phái mà 
bên Đại Thừa gọi là “Tiểu Thừa” chỉ phát triển ở Ân độ và 
hiện hữu hoàn toàn độc lập, không phải hình thức của đạo 
Phật hiện có ở Tích Lan. Ngày nay, những bộ phái bị gọi là 
“Tiểu Thừa” đó (tức những bộ phái thuộc 18 trường phái bảo 
thủ những bộ Kinh (Nikaya) ghi lại lời của chính Đức Phật) 
đã không còn tồn tại ở bất cứ noi nào trên thế giới. 

Do đó, năm 1950, Hội Phật giáo Thế giới (World 
Fellowship of Buddhists, WFB), khai mạc ở Colombo, nhất 
trí quyết định rằng danh từ "Tiểu Thừa" (Hinayana) phải 
được dẹp bỏ vì nó không có liên quan gì với nền Phật giáo 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 325 


Nguyên thủy hiện nay ở Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, 
Campuchia, Lào, vùng Hạ lưu sông Mekong của Việt Nam... 

Đó sơ lược về lịch sử và nghĩa của Phật giáo Nguyên thủy, 
Đại thừa và Tiểu Thừa. 


(II) Đạo Phật Đại Thừa và Đạo Phật Nguyên Thủy 

Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu sự khác nhau giữa Phật giáo 
Đại Thừa và Phật giáo Nguyên thủy là gì? 

Tôi đã nghiên cứu đạo Phật Đại Thừa nhiều năm, và càng 
nghiên cứu tôi càng thấy hầu như không có bất cứ điều gì 
khác nhau giữa Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa 
về mặt giáo lý căn bản. 

1. Cả hai đều chấp nhận Đức Phật Thích Ca là người Thầy 

2. Tứ Diệu Đe trong cả hai trường phái đều giống nhau. 

3. Bát Chánh Đạo trong cả hai phái cũng tưong tự. 

4. Lý thuyết Duyên Khởi trong cả hai trường phái cũng tương 
tự. 

5. Cả hai đều không chấp nhận tư tưởng về thượng đế tạo ra thế 
gian này. 

6. Cả hai đều chấp nhận Ba Bản Chất của sự sống [Khổ, Vô 

thường, Vô ngã] và Ba Phần tu học [Giới, Định, Tuệ], mà 
không có bất kỳ sự khác biệt nào. 

Đây là những giáo lý quan trọng nhất của Đức Phật và 
được cả hai trường phái đều công nhận. 

Cũng có một số điểm khác nhau. Rõ ràng nhất là quan 
điểm về tư tưởng Bồ-tát. Nhiều người nói rằng Đại Thừa là 



326 • Con đường của chúng ta 


quả vị Bồ-tát dẫn đến quả vị Phật, trong khi đó Phật giáo 
Nguyên Thủy thì đua đến quả vị A-la-hán. Tôi phải nói rằng 
Đức Phật Toàn Giác là một A-la-hán. Phật Duyên Giác cũng 
là là một A-la-hán. Một đệ tử thanh văn cũng có thể là một A- 
la-hán. 

Kinh điển Đại Thừa không bao giờ nói bàn về “A-la-hán 
Thừa” (Arahant-yana) mà họ chỉ sử dụng ba thuật ngữ hay ba 
thừa là: Bồ-tát thừa (Bodhisattva-yana), Duyên Giác thừa 
(Prateka-Buddhayana) và Thanh Văn thừa (Sravakayana). 
Theo Phật giáo Nguyên thủy thì ba quả vị này đuợc gọi là bậc 
Giác Ngộ (hdi“Bodhi”). 

Có nguời cho rằng Phật giáo Nguyên thủy thì ích kỷ bởi vì 
chỉ dạy nguời ta đi tu để tìm sự giải thoát cá nhân. Nhung làm 
sao một nguời ích kỷ (ích kỷ tâm xấu) có thể đạt đến tâm 
“Giác Ngộ”? 

Cả hai truờng phái đều chấp nhận có ba Thừa, hay ba bậc 
Giác ngộ (Bodhi), và cũng đều công nhận lý tuởng Bồ-tát là 
cao quý nhất. Tuy nhiên, Đại Thừa đã hu cấu nhiều vị Bồ-tát 
huyền bí. Trong khi đó, Phật giáo Nguyên thủy cho rằng Bồ- 
tát là một con nguời ở giữa chúng ta, và Bồ-tát hiến dâng trọn 
vẹn đời mình cho sự giác ngộ, chắc chắn sẽ trở thành vị Phật 
vì lợi ích của thế gian, vì hạnh phúc cho đời.” 

Nhiều nguời cho rằng tính “Không” là do ngài Long Thọ 
giảng luận là hoàn toàn giáo lý của Đại thừa. Thật ra, ngài 
Long Thọ có thể đã căn cứ vào thuyết Vô Ngã và Lý Duyên 
Khởi vốn đã có sẵn trong kinh tạng Pàli từ nguyên thủy Phật 

giáo.... 

Trong Phật giáo Đại Thừa, bên cạnh tu tuởng tính 
“Không” còn có ý niệm "Tàng thức" vốn cũng có nguồn gốc 
từ trong kinh tạng nguyên thủy. Những nguời Đại thừa chỉ 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 327 


khai triển thêm những khái niệm này thành những học thuyết 
sâu xa hơn về triết học và tâm lý học. 

(Trích dịch theo tham luận “Theravada và Mahayana 
Buddhừm ” của Hòa Thượng Tiến sĩ w. Rahula, in trong tuyến 
tập “Gems of Buddhist Wisdom "(Những Viên ngọc Trí tuệ Phật 
giảo) năm 1996) 



328 • Con đường của chúng ta 


Phụ Lục (15) 

“Nghiệp Quả” 

nếu sống không giữ giói hạnh đạo đửc 

Theo kinh '^Những hệ quả của những hành động xấu ác”, thuộc 
Tăng Chi Bộ Kinh iẠnguttara, iv, 247), thì đối với việc “sống vi 
phạm giói hạnh đạo đức” nếu theo đuổi, thực hành, thành tựu, 
tăng thêm thì sẽ tạo nghiệp-quả xấu, sẽ bị tái sinh vào cảnh giới 
Địa Ngục, Súc Sinh, hoặc Ngạ Quỷ. 

Ngay cả nếu có may mắn sau này tái sinh lại làm nguời thì 
những nghiệp quả tối thiểu sau đây là không tránh khỏi: 

• Sát sinh thì dẫn đến chết yểu, đoản mạng. 

• Ăn cắp thì dẫn đến bị mất mát tài sản. 

• Tà dâm, ngoại tình dẫn đến bị nguời ta thù ghét. 

• Nói dối, nói sai sự thật dẫn đến bị kết tội oan uổng, bị hàm 
oan. 

• Uống ruọoi hay dùng chất độc hại dẫn đến bị suốt đời điên 
dại, mất trí, ngu đần 

Nguợc lại, nếu “sống tuân giữ năm giói hạnh đạo đức” thì sẽ 
dẫn đến tích lũy nhiều nghiệp thiện {kusala kamma), cuối cùng sẽ 
đuợc tái sinh vào những cõi sống phúc lả nh nhu cõi nguời hay cõi 
của những thiên thần. 

Neu tái sinh làm nguời, thì sẽ thụ huởng đuợc những nghiệp 
quả tốt nhu sau: 

• Không sát sinh sẽ dẫn đến đuợc sống lâu, trường thọ. 

• Không ăn cắp sẽ dẫn đến giàu có, sung túc. 

• Không tà dâm, ngoại tình sẽ dẫn đến được nổi tiếng, nhiều 
ngưòi biết đến. 


Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 329 


Không nói dối, không nói sai sự thật sẽ dẫn đến được uy tín 

tốt, danh tiếng tốt. 

Không uống rượu, không dùng chất độc hại sẽ dẫn đến được 

thông minh, chánh niệm và trí tuệ. 

{Theo “Giáo Trình Phật Học ”, Chương V, “Năm Giới 
Hạnh Đạo Đức ”, của Chan Khoon San) 



330 • Con đường của chúng ta 


Phụ Lục (16) 
“Ta” là Ai? 


Đức Phật thì dạy đại ý rằng: Neu có một linh hồn bất diệt do 
thượng đế sinh ra hay nếu đã có số mệnh an bài cho mỗi người, 
vậy thì đời sống tâm linh đạo đức cũng đâu còn cần thiết hay có ý 
nghĩa gì, vì đâu ai thay đổi được gì. 

Ngược lại có một số người lại nói rằng: “Neu không có một 
‘linh hồn không đổi’ của ta di chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, 
và nếu sau khi tái sinh, ta sẽ không thể biết được gì về “Ta là ai” 
trong kiếp trước, thì những việc làm tốt trong kiếp này để hưởng 
phúc lành trong kiếp sau cũng đâu có ý nghĩa gì”. 

Tôi tình cờ gặp một doanh nhân Nhật Bản tên là Endo, bạn của 
một người bạn của tôi là anh L. Q. Liêm, trong một lần đi bộ thể 
dục ở Thủ Đức. ông đã nói với tôi rằng: “Mình có thể sống tốt, có 
thể làm những điều tốt thiện cho hiện tại và kiếp sau. Nhưng nếu 
kiếp sau mình sẽ không biết mình là ai, không biết những gì mình 
làm trong kiếp này, thì những việc làm tốt đó cũng chỉ là hoàn toàn 
vô nghĩa. 

Đó là cách đặt vấn đề khá hay và thiết thực, dù trong giọng nói 
của ông cũng hơi phảng phất buồn. Thật ra có quá ít thời gian lúc 
đó để nói chuyện cùng ông, nhưng cách suy nghĩ như ông là cũng 
khá phổ biến. 

Thứ nhất (1) là cách nghĩ vô vọng của những người từ lâu đã lỡ 
tin rằng có ‘linh hồn’ bất diệt cho mỗi cá nhân trên đời. Tức là cái 
‘linh hồn ông A’ hay cái ‘tôi’ cố định của mỗi người trong kiếp 
này và kiếp khác. Họ tin rằng dù có chuyển kiếp, nhưng cái ‘linh 
hồn’ đó, linh hồn ông A, là không thay đổi. 

Người đời lo sợ cuối cùng mình thật sự không có một ‘linh 
hồn’, không có một cái ‘tôi’ nào để di chuyến từ kiếp sống này qua 
kiếp sống khác, để hưởng phước đức, để được ‘đầu thai’, để lên 


Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận «331 


thiên đàng, hoặc để quay lại làm người tiếp tục sự nghiệp trần 
gian...Họ sợ bị hủy diệt!. 

Và thứ hai (2) là cách nghĩ buông bỏ, bất cần và ích kỷ của 
những người theo thuyết duy vật chất, cho rằng “chết là hết”. Điều 
này dẫn đến những dục vọng muốn hưởng thụ càng nhiều càng tốt, 
tranh đấu bằng mọi giá để được hưởng thụ thật nhiều trong kiếp 
này. Vì không có gì để sợ sệt về nghiệp báo tưcmg lai, vì đâu có 
‘linh hồn’ hay cái ‘ta’ nào để kiếp sau phải chịu ‘thưởng-phạt’ cho 
những hành động trong kiếp này. 

Cả hai quan điểm đi đều là nguyên nhân gây ra đau khổ cho 
kiếp người (ngoài những tính chất “Khổ” tất nhiên khác). Đức Phật 
đã tuyên dạy rằng chính những quan điểm sai lạc này đã dẫn đến 
những khổ đau và tội lỗi của con người. 

Tôi chỉ kịp nói với ông Endo một câu rằng: “ỠÍTC Phật lịch sử 
đã nói rằng mình không thế nhớ kiếp trước của mình là “ai ” là có 
lý do của Phật”. 

Neu mình muốn biết những gì Phật thấy và biết, thì điều đó là 
ảo tưởng. Vì mình còn là kẻ phàm phu tục tử với tâm bị vô minh 
che mờ liên tục. Trong khi đó ngay trong hiện tại, tâm trí mình còn 
không nhớ nỗi lúc học mẫu giáo mình là “ai”, và hầu hết chúng ta 
còn không thể nhớ nỗi ngày này tháng trước mình đã làm những 

gì!- 

Cho đến khi nào mình không còn vô minh, sau khi rũ bỏ mọi 
dục vọng kể trên, không còn dấu vết nào của ô nhiễm Tham, Sân, 
Si thì tâm sẽ bừng sáng và giác ngộ là vậy. Lúc đó, mình sẽ có khả 
năng “nhớ” và “thấy” lại những kiếp trước, nhớ được tháng trước 
mình làm gì và lúc học mẫu giáo mình ra sao, mình nghĩ gì. (Theo 
kinh điển, Đức Phật đã làm được những điều này trong ngày giác 
ngộ). 

Ngược lại, cho đến khi nào còn vô minh, còn dục vọng, còn 
“Khổ”...và còn cả ‘khát vọng bức xúc’ muốn biết được mình là ai 



332 • Con đường của chúng ta 


trong kiếp trước, thì ‘khát vọng’ đó vẫn còn là điều vô vọng. ‘Mục 
tiêu’ đó của chúng ta cũng không thể nào thực hiện được trong 
kiếp này, cho dù chúng ta đã nhiều lần cố nhớ về tiền kiếp của 
chúng ta, và nhiều lần tự hỏi và cố sức trả lời câu hỏi “Ta là ai?”. 


Vì sự thật là bạn cũng chưa bao giờ biết “mình là ai” trong kiếp 
này, vì cái “tôi’ của bạn hiện tại cũng chỉ là “giả danh”, chỉ là hiện 
thân của những sự kết họp của năm uẩn vật chất và tinh thần, 
chúng luôn luôn thay đổi và biến đổi. 

Còn bản “tâm” nằm trong tấm thân “năm uẩn” đó của bạn thì 
vẫn chưa được khai sáng. Vì vậy, hiện tại mình vẫn chưa biết mình 
là ai, nên kiếp sau nếu không tiến bộ nhiều thì mình vẫn không biết 
mình là ai và vẫn không thế nhớ được mình là ai trong kiếp trước. 

Ngay cả những người hỏi Phật rằng nếu ‘con người’ là một tác 
phẩm vô-ngã, vậy ai sẽ đi giác ngộ, ai sẽ được giải thoát, hoặc ai sẽ 
chứng ngộ Niết-bàn, nếu tu tập thành công. Đối với những câu hỏi 
này, Phật thường không trả lời. Có lẽ vì trạng thái Giác Ngộ và 
Niết-bàn khó tả được bằng ngôn ngữ thông thường, hoặc Phật sợ 
rằng nếu dùng những danh từ để mô tả thì người đời lại hiếu theo 
kiểu có một ‘linh hồn cố định’ đi giác ngộ, đi Niết-bàn. Vì vậy, 
Phật phủ nhận quan niệm ‘linh hồn’ và cái ‘Ta’ cố định. 

“Ta là ai?” là một câu hỏi để chúng ta tu tập để tìm đến câu trả 
lời. Chúng ta không thể có câu trả lời trước khi bắt đầu tu tập đời 
sống đạo đức và tâm linh. 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 333 


Phụ Lục (17) 

Đửc Phật & Tăng Đoàn đầu tiên có ăn thịt không? 

(Greame Stephen) 

Việc ăn chay là dựa trên hai nguyên tắc đạo đức của Phật 
giáo: thứ nhất, lòng từ bi: “không làm tổn hại đến sinh vật 
khác”; thứ hai, nguyên tắc duyên sinh: “cái này tồn tại thì cái 
kia tồn tại”. Sự phát triển của Phật giáo qua nhiều văn hóa và 
quốc gia đua đến tình trạng phức tạp là không phải tất cả các 
Phật tử đều ăn chay. 


Tăng Ni ở các nuớc theo Phật giáo Nguyên thủy hiện vẫn 
còn duy trì cách hành trì khất-thực nên khi đuợc quần chúng 
cúng duờng món ăn nào thì ăn món ăn đó, không chối từ, 
không chọn lọc. Theo lòng tin thông thuờng, khi có co hội 
đuợc cúng duờng chu Tăng Ni, Phật tử có thể tích luỹ thêm 
công đức để kiếp sau có thể sinh vào một cảnh giới khác tốt 
đẹp hon. Chua cần phải bàn luận xem quan niệm này có khả 
thi đến mức nào, là chánh tín hay mê tín, nhung ít nhất đây 
cũng là một động co khuyến khích Phật tử hành thiện: làm 
điều lành, tránh điều dữ, thanh lọc tâm ý...và xây dựng nền 
luân lý cho nhân sinh. 

Giới Luật cấm các Tỳ kheo tích trữ hay nấu thức ăn vì sợ 
trong quá trình trồng trọt, sản xuất hay nấu nuớng, một số các 
sinh vật có thể bị tổn hại. Ngay cả khi dùng nuớc sinh hoạt 
hàng ngày Tăng Ni cũng phải cẩn thận, phải để tránh không 
làm tổn hại đến các vi sinh vật sống trong đó. Ăn chay do đó 
không phải chỉ phản ảnh một lối sống mà còn thể hiện nền 
tảng đạo đức căn bản của Phật giáo: “Bất Bạo Động”, vấn đề 
là, Đức Phật và Tăng đoàn đầu tiên có giữ giới không làm tổn 
hại đến sinh mạng của các loài hữu tình không? 


334 • Con đường của chúng ta 


Các tăng già Nguyên Thủy vì vẫn còn giữ lối hành trì cũ 
nên không bị lâm vào trường hợp phải ‘chọn lựa’. Họ vẫn tiếp 
tục nhận thực phẩm cúng dường một cách không phân biệt. 
Chỉ có các nhà sư Đại Thừa là phải ‘chọn lựa’, mặc dù đa số 
chấp nhận việc ăn chay. Ngay cả các cư sĩ tại gia cũng chọn 
lựa việc ăn chay trong giới hạn có thể làm được, ăn chay 
trong những ngày Rằm hay các ngày Vía lớn. Hiện nay chỉ có 
các tăng sĩ Tây Tạng xem việc ăn thịt là chuyện ‘đưong 
nhiên’, như Đạt-lai Lạt-ma 14 đã từng nói: ‘Chúng tôi là dân 
Tây Tạng ăn thịt’. Trong một chuyến đi thăm úc, một nhân 
viên phục vụ dọn cho Đức Đạt Lai Lạt Ma một dĩa thịt, sau 
đó xin lỗi và định đổi lại một món chay, Đức Đạt Lai Lạt Ma 
từ tốn cám on và nói: “Đại chúng cho chúng tôi ăn gì, chúng 
tôi ăn đó”. 

Trong kinh Jỉvaka Sutta (ghi lại những chuyện tiền thân của 
Đức Phật) có một đoạn cho thấy ít nhất là Đức Phật biết các tỳ 
kheo ăn thịt nhưng không quở trách: “Có ba trường hợp (Phật tử) 
được phép ăn thịt là khi không nghe, không thấy và không biết 
người đó giết súc vật đế làm thức ăn cho mình'". (Tam tịnh nhục) 

Nhiều học giả nghi ngờ đoạn này do một số nhà sư thèm ăn 
thịt thêm vào, tuy nhiên có nhiều đoạn khác cho thấy Đức 
Phật thực sự biết một số tỳ kheo ăn thịt nhưng Ngài không 
khiển trách. Và chính Đức Phật trong 45 năm hành trì cũng 
ăn thịt. Thay vì né tránh, chúng ta phải giải thích sự kiện này 
ra sao? 

Giai thoại Đức Phật nhận cúng dường sữa, bỏ con đường 
khổ hạnh để theo con đường trung đạo và nhờ đó mà giác 
ngộ. Nhưng ăn thịt có đi ngược lại với nguyên tắc không làm 
tổn hại sinh vật không? 


Chúng ta phải đi ngược lại hoàn cảnh xã hội Ân Độ khi 
Đức Phật còn tại thế, và cách thức tăng ni thực hành chánh 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 335 


pháp, chúng ta mới hiểu tại sao Đức Phật cho phép Tăng đoàn 
đầu tiên ăn thịt. 

Thứ nhất là Tăng đoàn luôn luôn di động, không ‘trụ trì’ ở 
một ngôi chùa cố định nào, cách thức có thể mô tả là ‘Đem 
chùa đến với Phật tử’ thay vì ‘chờ Phật tử đến chùa’. Tăng 
đoàn chỉ ‘an cu’ vào mùa mua, khi mặt đất có nhiều côn trùng 
chui ra và các vị su không muốn vô tình ‘phạm giới’ sát sinh 
bằng cách dẫm lên trên các côn trùng này. 

Giới Luật cũng cấm tăng già trữ thức ăn do đó họ phải đi 
khất thực hàng ngày và dựa vào sự cúng duờng của đại chúng 
đế sinh sống, sổ lượng dân chúng ăn chay thời đó chắc không 
nhiều và tăng già không có sự chọn lựa nào khác hơn . Không 
phải chỉ có Phật tử mới ăn chay. Tín đồ lain còn nghiêm minh 
hon trong việc cấm ăn thịt và theo một vài tài liệu trong giáo 
sử, cũng gặp khó khăn trong việc cữ ăn thịt. 

Tuy nhiên giới cấm sát sinh là tuyệt đối. Tăng già nào cố ý 
làm tổn hại đến sinh mạng của một chúng sinh hữu tình khác 
là phạm trọng giới. Tăng già nếu gặp thú rừng đang mắc bẫy 
có thể tự tay thả các con thú mắc bẫy ra. Vì cần đem giáo 
pháp đến tận nhà Phật tử, Đức Phật cũng nhu tăng già phải đi 
từ làng này sang làng nọ và những nguời cúng duờng không 
quen biết họ, nên không có cách nào biết họ là có ăn thịt hay 
không. 

Tăng đoàn phải cho tất cả mọi nguời, dù Phật tử hay 
không, có co hội cúng duờng thức ăn để tích lũy ‘công đức’ 
để họ có thể tái sinh trong một cảnh giới khác tốt đẹp hon. 
Neu không làm vậy, tăng già đã can thiệp vào nghiệp báo của 
họ một cách không cần thiết. Vì thế một nhà su đuợc cúng 
duòng có bổn phận về mặt luân lý phải tiếp nhận phẩm vật 
cúng duờng. 



336 • Con đường của chúng ta 


Trong phần giáo huấn các cư sĩ, Đức Phật cũng nhấn mạnh 
đến nguyên tắc bất bạo động: 

“Ta nói cho các con nghe về phẩm hạnh của một người cư 
sĩ để trở thành một Phật tử tốt: ""Không bao giờ làm tổn hại 
đời sổng, không xui khiến kẻ khác làm tôn hại đời sổng; 
không chấp nhận việc làm tôn hại đời sổng. Không áp đảo 
đời sổng của chúng sinh hữu tình khác, dù chúng mạnh 
hay yếú’\ 

Lời dạy này rõ ràng khuyến khích Phật tử kiêng ăn thịt và 
không giết hại thú vật để ăn thịt!. Tình trạng nghịch lý là 
trong khi tăng già ăn thịt, Đức Phật lại khuyến khích cư sĩ 
kiêng ăn thịt để tránh làm tồn hại đến sinh mạng của các 
chúng sinh hữu tình khác. Hy vọng là nếu con số Phật tử tại 
gia tăng lên, thành phần cúng dường thức ăn chay cũng sẽ 
tăng lên. Đức Phật và Tăng đoàn lo sợ là khi đến thăm một 
làng, dân chúng có thể hùa nhau giết thú vật để cúng dường 
chư Tăng, nên trong kinh likava Sutta nói trên cũng có một 
đoạn khác ngăn cấm việc Phật tử giết mổ thú vật để cúng 
dường chư tăng, vì như thế có khác gì lễ hội ‘hiến tế của Bà 
La Môn mà Đức Phật cực lực chống đối: 

""Nêu người nào mô thịt đê cúng dường Như Lai, công đức có 
được sẽ đều mất hết. Làm thú vật đau đớn khi giết mo, bao 
nhiêu công đức cũng đều mất cả. 

(Dần lại theo Bodhipaksa, trang 82) 

Một thế kỷ sau sau khi Đức Phật Niết-bàn, đạo Phật phát 
triển mạnh mẽ tại Ân Độ. Hoàng đế Asoka khắc một bài hịch 
trên trụ đá, đề cập đến việc bớt mổ thịt, khuyến khích cư sĩ ăn 
chay: 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 337 


'‘‘Hàng trăm súc vật bị mố thịt hàng ngày trong nhà bếp của 
hoàng gia. Khi bài hịch này được khắc, mỗi ngày chỉ được mổ 
thịt hai con nai và một con công. Và không được mô nai thường 
xuyên. Trong tương lai, không được mô ba con thú trong một 
ngày.” 

Asoka lúc đó làm hoàng đế thì chưa xuất gia, còn là một cư 
sĩ bình thường. Bài hịch của Asoka cho thấy mức quần chúng 
Phật tử ăn chay lúc bấy giờ có thể tăng lên rất nhiều và thức 
ăn chay dành cúng dường cho chư tăng do đó cũng tăng 
nhiều. 

Trong hồi ký hành hưong của một nhà sư Trung Quốc, 
Pháp Hiển, cho thấy mức độ ăn chay trong quần chúng Phật 
tử ở Ản. Pháp Hiển có nhắc đến hình ảnh “dân chúng ở nước 
này (Ân Độ) ít giết súc vật. Không thấy heo, gà vịt được nuôi 
dưỡng, không thấy gia súc đem ra chợ bán. Không có người 
bán thịt hay rượu trong chợ, chỉ trừ nhóm người hạ tiện hung 
dữ Chandalas làm nghề biến và làm thợ săn thú”. Một vài 
hình ảnh do Pháp Hiền vẽ lại có thể thêm thắt quá đáng, 
nhưng chứng tỏ quần chúng Phật tử ăn chay đã nhiều. Và 
chúng ta có thể suy đoán là Tăng đoàn cũng có thêm thức ăn 
chay do Phật tử cúng dường. 

Kinh Lăng Già của Đại Thừa thì chống đối việc ăn thịt, 
ngược với kinh dikava nói trên: 

“Cho rằng vì mình không giết mo thú vật, hay không ra lệnh 
cho người khác giết mo súc vật vì lạc thú, nên cho mình được 
phép ăn thịt, là một điều không đúng.” 

{Bản dịch của Suzuki) 

Chống đối việc giết thú vật, kinh Pháp Cú dùng những hình ảnh 
sống động hơn.- “Những ai muốn làm thương ton đến sinh vật khác 
vì lạc thú, người ấy sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc”. 



338 • Con đường của chúng ta 


Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố là ai cũng muốn có hạnh 
phúc. Chúng ta có thể nới rộng thêm áp dụng cho chúng sinh 
hữu tình nhu súc vật. Không con vật nào muốn bị ‘nguời 
khác’ ăn thịt. Cũng như con nguời, chúng run sợ khi gặp nguy 
hiểm. Có một hôm chứng kiến một số các đứa bé dùng cây 
gậy đánh vào mặt ao nuớc để khủng bố con cá trong ao, Đức 
Phật hỏi: 

“Các con có sợ đau không? Các con có không thích bị 
đánh đau không?'' 

Kinh Pháp cú có nhắc đến một hình ảnh sống động: 

"‘‘Chúng sinh nào cũng đều run sợ trước nguy hiếm. Khi một 
người biết như thế, anh ta không bao giờ giết (người) hay gãy 
tôn hại cho người khác. 

Chúng sinh nào cũng đều run sợ trước nguy hiếm, đều trân quý 
đời sống, khi một người biết điều này anh ta sẽ không giết 
người hay gây ra chuyện giết người.’’'' 

Nhung trong cuộc sống này, khi có cầu thì có cung. Vì có 
nguời ăn thịt nên có đồ tể giết, mổ, xẻ và bán thịt. Chính vĩ 
chỗ chúng ta ăn thịt nên đưa đến những giết chóc dã man và 
kinh khủng nhất trong những lò sát sinh!. 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 339 


Phụ Lục (18) 

Công nghệ nuôi và giết mổ hiện đại: 

Những điều ít ai ngờ! 

(Greame Stephen) 

Khi có cầu thì có cung, theo kinh tế học về tiêu dùng là 
vậy. Vì có nguời ăn thịt nên có đồ tể giết, mổ, xẻ và bán thịt. 
Chính vì chúng ta ăn thịt nên đua đến những giết chóc dã man 
và kinh khủng nhất trong những lò sát sinh. Bạn hãy đọc qua 
bài nghiên cứu về việc nuôi và giết mổ động vật trong thời 
ngày nay đuợc viết bởi cùng tác giả trên: 

NGÀY NAY... 

Công nghệ nuôi súc vật ăn thịt hiện đại 

Trước khi cầm một miếng thịt đưa vào miệng, nên biết một số 
chi tiết của công nghệ chăn nuôi hiện đại như sau: 

Trẻ con ở các nước Mỹ đều biết bài hát “Old MacDonald has a 
farm. í í a a ồ!”. (Kìa ông MacDonald có một trang trại chăn 
nuôi!). Chúng ta cũng có những hình ảnh thơ mộng như bò đủng 
đỉnh gặm cỏ trên đồi cỏ non!. 

Tuổi thọ thiên nhiên của trâu bò chừng 20 năm nhưng trong 
công nghệ nuôi bò thịt, tuổi thọ của bò chừng 4 tuổi. Trung bình bò 
sữa sản xuất hàng năm chừng 1.000 lít sữa. Tuy nhiên vì lựa giống 
bò tốt và kỹ thuật trong công nghệ nuôi bò sữa, mỗi con bò công 
nghệ mỗi năm được vắt từ 6.000 lít tới 10.000 lít!. 

Đe đạt chỉ tiêu này, bò bị vắt sữa quanh năm, chỉ trừ vài tuần 
trong khi đang có mang gần sinh nở. Khi gần sinh con, bò không 
thể nào chịu nổi sức nặng của con bò sắp sinh trong bụng và vừa 
phải cung cấp sữa. Bò sữa thường bị triệu chứng thiếu ăn, thiếu 


340 • Con đường của chúng ta 


chất vôi và magnesium và đến lúc phải sụm vì không chịu nổi sức 
nặng của thân mình. 

Bò sữa thường bị ghép thụ thai nhân tạo với các giống bò ‘tốt’ 
to lớn. Có nghĩa là bò sinh con lớn hơn vòng xương chậu của bò 
mẹ và thường phải sinh bằng cách mổ đau đớn!. Và vì thế tuổi thọ 
của bò càng giảm. 

Bò sữa phải sinh con mỗi năm để có sữa cung cấp cho người 
tiêu thụ. Bò con (calf) ngay sau khi sanh chỉ được nuôi bằng sữa 
tổng hợp, không được uống sữa mẹ! Sữa mẹ dành cho con người!. 
Và sau khi sanh không bao lâu, bò con không được gần mẹ, bị bắt 
nuôi riêng trong công nghệ ‘bò non’ (veal). Vì bị vắt sữa quá mức 
và bò thường bị đau khóp cho đến khi không còn đứng được nữa. 
Không còn cung cấp sữa nữa bò trở nên vô dụng đối với trại chủ và 
con đường độc đạo là con đường vào lò sát sinh. Chừng 42 % bò 
non ‘được’ xẻ thịt trong vòng 18 tháng. 

Bò thịt thì bị thiến và cắt sừng mà không có thuốc mê hay thuốc 
tê dù sừng là nơi có nhiều dây thần kinh và mạch máu. Nông gia 
không dại gì tốn tiền thuốc mê hay tê, không phải vì nông dân ác 
độc, nhưng vì lý do kinh tế...và nỗi đau đớn đó là của...bò chứ 
không phải của mình!. 

Bò non thường có thịt màu xanh và rất mềm. Một ngày sau khi 
được sanh ra, bò non bị bắt sống xa bò mẹ và được giữ trong một 
chuồng nhỏ, không có chỗ vận động, đi lại, để giữ thịt mềm!. Các 
con bò non này không được ăn thức ăn đặc mà chỉ được uống sữa 
tổng hợp (không được uống sữa mẹ vì sữa mẹ đắt, chỉ dành cho 
người tiêu thụ). Đây là phương cách cố ý làm bò non trong tình 
trạng thiếu máu để giữ màu thịt xanh theo đúng ý của khách tiêu 
thụ!. 

Các con bò non được chuyên chở đến các lò thịt Uong tình 
trạng chật chội và chen chúc trong nhiều tiếng đồng hồ, nhiều 
khi đến 28 tiếng đồng hồ không được ăn hay uống. Vào năm 
1995 dân chúng Anh biểu tình chống đối cách chuyên chở 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 341 


này. Luật chuyên chở bò đến lò thịt thay đổi ở Anh nhung ở 
các nuớc khác cũng vẫn giữ nguyên nhu vậy. Phục vụ kinh tế 
thị truờng quan trọng hơn là an sinh của súc vật. Cái gì phục 
vụ cho con nguời thì vẫn áp đảo những điều khác, cho dù là 
dã man và phi nhân đạo. 

Gà 

Khi cúm gà bùng nồ ở Hồng Kông nhiều nguời chép 
miệng cho rằng: có lẽ những ‘nạn nhân’ không tiếng nói đã 
trả thù thái độ ác độc trong công nghệ nuôi gà hiện đại. Gà có 
trả thù hay không thì không biết, nhung cách nói về sự ác độc 
của công nghệ nuôi gà thì là “chính xác” vô cùng! 

Khi được xem một video về cách nuôi gà công nghệ, Đạt Lai 
Lạt Ma 14 đã đề nghị là chúng ta nên ăn các con thú lớn vì có 
nhiều thịt đế chia xẻ với nhau!^^. Nên nhớ chư tăng Tây Tạng 
ăn...thịt và phần lớn là thịt cừu. Từ chân núi Hy Mã Lạp Sơn đến 
đỉnh núi, không có đồng bằng hay rừng rậm để nuôi loại thú nào 
khác, thịt trừu là thức ăn căn bản của dân Tây Tạng. 

Đe nghị của Đức Đạt Lai Lạt Ma không phải là một giải pháp, 
nếu không hiểu hoàn cảnh của Tây Tạng, còn là một giải 
pháp...buồn cười. 


Quan điếm này là khác so với quan điếm của nhiều su thầy khác, mặc dù về mặt 
lý đều dựa frên cơ sở là lòng Từ Bi đối với chúng sinh. Theo Hòa thuợng Thích 
Thanh Từ thì những nguôi không thế hay không có điều kiện thuận tiện đế ăn chay 
hoàn toàn thì nên đế ý chọn những con vật nhỏ bé nhu tôm, cá.. .đế ăn, vi dù gì khi 
nghĩ đến cảnh sát sinh những con vật nhỏ bé vừa bắt duới nuớc lên chết liền cũng có 
thế làm ít tốn thuơng đến lòng Từ Bi hơn là ăn thịt những con thú vật lớn, khi nghĩ 
đến cảnh chúng bị săn bắt hay bị chăn nuôi, và bị giết ừong lò mố một cách vô cùng 
dã man và quằn quại trong đau đớn. Con vật lớn nhu ừâu, bò, heo...có lẽ biết và chịu 
sự đau đớn nhiều hơn những con cá, tôm bé nhỏ hơn nhiều. 

Vi vậy, ăn những sinh vật nhỏ cũng là đế giảm thiếu nhu cầu ăn những con vật to 
lớn, là đế giảm bớt những cảnh đau đớn tận cùng của những súc sinh đó. 



342 • Con đường của chúng ta 


Chúng ta đang bàn luận về ăn chay dưới góc độ “từ bi” và trừu 
là một súc vật cao đắng hơn nhiều con vật khác, có hệ thống thần 
kinh và óc não cao hơn gà vịt, nghĩa là nó cảm nhận sự đau đớn về 
thể xác nhiều hơn khi bị mổ xẻ thịt. 

Gà Free Range (dịch giả đại chúng xuất sắc nào đó dịch từ này 
là ‘Gà chạy bộ’ hay ‘gà đi bộ’) tuy nhiên tên gọi này chỉ để dối gạt 
người tiêu thụ vì thật ra gà ‘chạy bộ’ cũng bị nhốt trong chuồng 
như gà chuồng (Caged chicken). Tưởng tượng một con gà đứng 
trên một diện tích bằng một cuốn sách mở ra không có chỗ vươn 
cánh, không đi lại được, không ấp trứng...Chân cẳng gà tê bại, 
không nhúc nhích được, đôi khi da thịt bị dính vào lưới quanh 
chuồng (trung bình có chừng 30 ngàn con trong một chuồng, có 
công nhân nào để ý cho xue!). Trong khung cảnh sống đó gà đôi 
khi nổi cơn điên, dùng mỏ gà mổ thịt láng giềng. Vì thế công nhân 
thường cắt mỏ gà đế tránh tình trạng này xảy ra. Trong khi Gà 
không phải là loại chim hung dữ!. 

Gà trứng thì thường bị mổ thịt trong vòng một năm, phần lớn là 
gà mái. Gà ‘đực’ đã bị giết một ngày sau khi sinh ra, vì lý do là 
‘cái tội’ không đẻ trứng được!. Gà trống bị giết tập thể, nhiều khi 
bằng hơi ngạt, hay bị chết ngộp trong các túi ny lông, hay nhiều 
khi bị vất nguyên con vào các máy xay để làm thức ăn cho các gia 
súc (mèo, chó...). Các loại gà thịt (broilers) được nuôi trong một 
nhà kho lớn nhiều khi chứa tới 10 ngàn con, gà phải đứng trên một 
sàn bằng thảm đầy phân gà. Nhà kho không thoáng khí nên các vi 
khuẩn trong không khí truyền nhiễm bệnh tật một cách dễ dàng. 
Có thể đây là nguyên nhân gây cúm gà!. Là nguyên nhân của 
người nuôi!. Và chuyện ‘gà trả thù’ chỉ là câu chuyện mua vui, 
không ai có bằng chứng gì để biết thực hư ra sao. (Gà đâu đến mức 
‘trí tuệ’ và ‘dũng cảm’ để tự tạo dơ dáy, bệnh tật và tự chuốc bệnh 
vào mình để rồi lây cho người để trả thù!). 

Các nhà nghiên cứu các trại gà công nghệ cảnh báo công 
nhân và chủ nhân đừng ở ừong trại quá lâu vì có thể bị nhiễm 
khuẩn và nếu bất đắc dĩ phải vào trại gà, thì phải mang khẩu 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 343 


trang. Dĩ nhiên là chẳng thấy ai ‘kiến nghị’ mang khẩu trang 
cho gà!. 

Heo 

“Trư Bát Giới” trong truyện hư cấu của Ngô Thừa Ân 
thường bị mắng với nhiều tên, nhưng có một lời mắng không 
đúng là ‘ngu như heo’. Thực ra heo là một loại thú rất ‘thông 
minh’ trên mức trung bình, ngang hay hơn với chó, và cũng 
giống như các loài thú thông minh khác, thích đùa bỡn (và có 
mắt nhìn người quen người lạ ‘rất có hồn’!). 

Cũng như gà, heo được nuôi trong trại nuôi heo lớn như 
nhà kho nhưng diện tích dành cho mỗi con heo chỉ đủ chỗ 
đứng, không đủ chỗ để heo quay đầu lại, chỉ vừa để chỗ nằm. 
Chỉ khi nào giao họp để sinh heo con mới được rời trại, giao 
phối với heo nọc giống đã được chọn lựa kỳ càng. Khi sinh 
được vài ngày, một công nhân bắt con heo vừa mới sinh và bẻ 
gãy răng (an toàn cho các công nhân về sau này), cắt đuôi (để 
các heo khác khỏi nghiến và nhai đến tận gốc đuôi khi chúng 
nổi điên) và thiến heo (vì bổn phận giao phối sinh con là của 
những con heo giống). Khi nổi điên heo cắn bộ phận sinh dục 
của nhau. Không phải bản tính heo hung dữ vì không thấy các 
hành động hung dữ này trong các heo rừng. Cũng như gà vì ở 
trong chuồng chật chội, heo dễ bị các bệnh truyền nhiễm, nhất 
là bệnh sưng phổi hay các bệnh truyền nhiễm về đường phổi 
khác (Cúm heo?). 

Không giống như người, heo không thể đổ mồ hôi để hạ nhiệt 
độ thân thể. Heo phải lăn lộn trên nền đầy phân cứt và nước tiểu 
của chính mình. Giả sử con người bị nhốt trong hoàn cảnh tương tự 
chắc cũng đã nổi điên tự bao giờ. 

Trong số các cầm thú nuôi công nghệ có lẽ vịt và cá được 
nuôi trong một môi trường gần tự nhiên nhất. So với gà công 



344 • Con đường của chúng ta 


nghệ, và giả sử như vịt không bị có mấy ông cắt cổ làm tiết 
canh ‘nhậu chơi’, thì vịt như sống trong cõi lành, tịnh độ. 

Một loại công nghệ thực phẩm khác là công nghệ nuôi cá, 
trong một môi trường gần thiên nhiên nhất. Tuy nhiên khi 
được đưa lên bờ bất thình lình chúng bị chết ngạt, chắc là đau 
đớn, nhưng cá và vịt dù gì cũng được sống trong/trên mênh 
mông sông nước, chứ không phải phải sống trong “địa ngục 
trần gian” như gà, heo, bò và trừu. Heo, bò còn phải trải qua 
một địa ngục khác nữa là lò sát sinh. 

Đầu năm nay (2011) hội bảo vệ súc vật úc đã bí mật làm một 
thiên điều tra về cách giết bò tại các lò mổ bò ở Indonesia làm dư 
luận công phẫn, khiến chính phủ úc phải ngưng xuất cảng bò qua 
Indonesia 6 tháng để các lò mổ điều chỉnh kỹ thuật giết mổ 
cho...‘nhân đạo’ hơn. 

Giết bò hay trừu theo nghi thức ‘tôn giáo’ càng ghê rợn hơn 
nữa. Có vài tôn giáo trước khi giết chết bò hay trừu, các đồ tể cắt 
cổ mấy con thú và treo ngược chúng cho đến khi máu chảy ra hết. 

Nhưng “việc ăn những người bạn thân nhất của mình” (Chó) 
đối với tôi là chuyện bất nhẫn nhất!. Chuyện này chỉ xảy ra trong 
số những người theo tôn giáo của họ cho phép điều này và cho 
phép công nghệ “nuôi chó làm thịt”.^^ 


ớ Triều Tiên và Trung Quốc nhiều nguời ăn thịt chó một cách ồ ạt, ăn nhiều 
đến mức trở thành một truyền thống quan trọng trong ấm thực của họ. 

Theo một số nguòi Triều Tiên, việc ăn thịt chó trở thành thông dụng đến nỗi các 
ông các bà cứ hay bàn tán và chỉ bày về đề tài ‘ăn thịt chó’ khi đang ở khắp noi 
nhu: trong công sở, khi viếng thăm cha mẹ, thầy cô, trong đám tiệc, trong sân 
gôn...và đặc biệt trong hàng ngàn quán nhậu. Trông nhu thế: ai “rành” nhiều về 
chỗ bán thịt chó ‘hảo hạng’ là sành điệu, là đáng tự hào lắm vậy!. Trông nhu 
thế: thịt chó mà đi kèm với ruợu thi còn gì không phải là một đấng anh hào!. 

Họ đi đến đâu cũng thuòng chọn sống tụ tập ở những nơi gần nguồn thịt chó để 
ăn nhậu là vậy, ví dụ nhu khu vực xung quanh Chợ “ông Tạ” ở Tp. HCM. Họ 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 345 


Tóm Lại 

Khi ăn trong miệng một đùi gà hay một miếng bò beeísteak, xin 
Phật tử nhớ đến hình ả nh công nghệ nuôi gà và bò, và giả sử chưa 
có hoàn cảnh hay ý chí ăn chay trường, có thể ăn ít thịt lại và thêm 
nhiều rau cỏ. Muốn ăn chay dưỡng sinh lành mạnh xin đọc thêm 
các tài liệu của cư sĩ Nguyên Hiển hay Tâm Diệu trên trang “Thư 
Viện Hoa Sen”. 

{Theo bản Việt dịch của tham luận “Vegetarỉsm: Buddhist 
View ” (Ăn Chay: Quan Điếm của Đạo Phật) của Tỳ-kheo 
Bodhipaksa (Greame Stephen). 

Nhiều người đọc bài viết này của Greame Stephen đã rất xúc 
động, mặc dù ngôn từ và cách viết hơi ‘thực tế ’ và man mác niềm 
u uất. Nhiều người phương Tây kế cả những người không theo đạo 
Phật cũng chuyên sang ăn chay vì lòng từ bi và nhân đạo của 
mình. 

Như nhiều luận giảng đã nói, ăn chay hay không sát sinh là việc 
từ trong tâm mới dễ dàng thực hành được. Mỗi khi ăn người ta 
nghĩ đến những hoàn cảnh ‘'địa ngục trần gian'' của những súc 
sinh trong thời hiện đại thì lòng Từ Bi bị chạm đến và nhiều người 
không còn muốn ăn thịt nữa, vì thấy mình ‘hèn hạ ’ và ‘thiếu công 
bằng’ với những sinh vật tội nghiệp đó. 

Mong các bạn hãy suy nghĩ về tất cả những điều này!. Xin cảm 
ơn các bạn. 


luôn tin rằng thịt chó là một nguồn thức ăn nhiều dinh dưỡng nhất cho sức khỏe 
của họ. 

ớ Việt Nam gần đây thói quen ăn thịt chó cũng đã trở nên phố biến trong một 
phần dân chúng!. 



346 • Con đường của chúng ta 



Bản tiếng Việt đãng trên trang web Phật 
giảo www.phapluan.org ghi chú là được 
biên dịch theo bài tham luận 
‘'Vegetarìanừm: A Buddhỉst Vìew” (Ăn 
Chay: Quan Điêm của Đạo Phật) của Tỳ 
Kheo Bodhipaksa (thể danh Greame 
Stephen), thuộc Tăng Đoàn Phật giảo Tây 
Phương (Western Buddhỉst Order. 


Ông hiện đang quản trị trung tâm Thiền Minh Sát “’Wildwind on 
line”. Ông từng giảng dạy về thiền và xuất bản nhiều sách và CD 
về mảng thiền Chánh Niệm. 





Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 347 


Phụ Lục (19) 

“Thiền Minh Sát” Là Gì? 

‘‘'Vipassana” trong tiếng Pali là một danh từ kép, gồm 2 từ gốc: 
'Vỉ' có nghĩa là “rõ ràng, minh bạch”, và 'passana' có nghĩa là “biết 
rõ”, “thấy rõ”. Chẳng hạn, chúng ta biết rõ về thân và tâm của 
chúng ta. ‘'Vipassana” thường được thế giới dịch ra tiếng Anh là 
^'Insỉght Medừation”, nghĩa là ‘dhiền tri tuệ bên trong”. Việt dịch 
là ^"Thiền Minh Sát”, tức là phưcmg pháp thiền quán để thấy rõ mọi 
hiện tượng bên trong thân-tâm của chúng ta. 

Thiền Minh Sát là một trong hai dạng thiền chính được thực 
hành trong đạo Phật, nó còn được gọi chung là Thiền Quán hay 
Thiền Tuệ. Nhóm kia là Thiền Định (Samatha). 

Ngoài ra, “Thiền về Tâm Từ” cũng thuộc về phương pháp của 
Thiền Quán. Các kỹ thuật thiền về Bốn nền tảng chánh niệm [Tứ 
niệm xứ] như là chủ tâm vào Thân (Hơi-thở, Tư thế của thân, Bộ 
phận của thân), chú tâm vào Cảm giác của thân; chú tâm vào Tâm, 
và chú tâm vào các Đối-tượng của tâm...là thuộc về dạng thiền 
quán, hay thiền minh sát . Những phương cách thiền quán về bốn 
chủ đề của thân và tâm này [Tứ niệm xứ] do chính Đức Phật giảng 
dạy, được Phạt coi là một con đường “trực-chỉ” để đạt đến trí tuệ 
giác ngộ và giải thoát. Các xứ Phật giáo Nguyên thủy đều tập trung 
tu tập phương cách Thiền minh sát Tứ Niệm Xứ này. 

Thiền chú tâm vào các tư thế của thân, bao gồm tư thế Đứng, 
Đi, Ngồi và Nằm. 

Thiền trong tư thế đi thiền (thiền hành) giúp tạo ra năng lượng 
và sự định tâm để giúp cho việc Ngồi Thiền (Tọa Thiền). Đi Thiề 
là một bước trung gian tốt nối nhịp giữa sự đi lại bận rộn và ồn ào 
của đời sống tất bật và sự yên tĩnh của việc Ngồi Thiền. 

(Ỷ ở đây là nếu bạn suốt ngày bận rộn, lãng xăng với công ăn 
việc làm, và nếu sau đó “nhảy vào ” ngồi thiền thì sẽ có cảm giác 
bị hụt hẫng, chêch lệch về tầm lý, về thần tầm). 


348 • Con đường của chúng ta 


{Đi Thiền cũng rất hữu ích cho tất cả các thiền sinh khi họ bị 
xao lãng tâm trong khi Ngồi Thiền nhưng không xử lý được sự xao 
lãng. Những lúc đó, các thiền sư nên đối tư thế từ Ngồi Thiền qua 
Đứng Thiền, và nếu vẫn còn bị xao lãng thì chuyển qua Đi Thiền. 
Sau khi Đi Thiền giúp tâm không còn bị xao lãng, thiền sinh quay 
sự chú tâm về lại hơi-thở, và sau đó trở lại tư thế Ngồi Thiền). 

Thiền Minh sát là quán sát, nhìn rõ, chú tâm vào những đối 
tượng đến và đi, sinh và diệt khác nhau, mà không can thiệp vào 
chúng. Chỉ là người quan sát. Cứ quán sát để thấy được bản chất 
thực sự “như chúng là”. 

Còn Thiền Định là dán tâm, cố định tâm vào một đối tượng duy 
nhất nào đó. Mục đích là định tâm ở đó, để tránh xao lãng, tránh 
tâm theo những ý tưởng lăng xăng và cảnh trần. 

■ Lưu ý: 

Bạn luôn luôn được khuyên nên có một người thầy (thiền sư) 
hướng dẫn bạn thực hành thiền. Mặc dù cũng chang có gì nguy 
hiểm với phương pháp “Thiền minh sát tuệ” của Phật giáo, nhưng 
nếu không có thầy hướng dẫn thì một người mới tập thiền có thế sẽ 
bị mất thăng bằng về thân tâm ít nhiều. Mất thăng bằng là sự thay 
đổi từ cuộc sống xao động và tâm suy nghĩ chóp nhoáng chuyển 
qua tu tập sự tập trung và tĩnh lặng. 

Neu có một người bạn thiền tốt (kalayanamitta) hướng dẫn cho 
bạn từ đầu, thì điều đó càng ích lợi vô cùng. 

{Trích dịch theo Hướng Dần Thiền Tập của Trung Tâm 
Thiền Chùa Đại Giới (Mahadhatu), Bangkok, theo đường 
lối của thiền sư Mahasi Sayadavv của Miến Điện). 


► Bạn có thể tham khảo thêm về lý thuyết và thực hành Thiền 
Minh Sát từ rất nhiều kinh sách và hướng dẫn của nhiều thiền sư từ 
nhiều nước Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Hoa Kỳ, và Việtnam. 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 349 


ớ Việt Nam, những tịnh xá và chùa theo Phật giáo Nguyên thủy 
ở Tp. HCM, Huế, Đà Lạt và các tỉnh Miền Tây...có thuờng xuyên 
tổ chức những khóa Thiền Minh Sát. 



350 • Con đường của chúng ta 


Phụ Lục (20) 

Chia Sẻ, Hồi Hướng Công Đửc 

Chia sẻ công đức hay cái gì đó tức là nhường cho, cho đi, 
dâng tặng, cúng tặng hay chuyển cho (hồi hướng) cho người 
khác, thay vì giữ lấy hay hưởng một mình. 

“Công” có nghĩa là những việc làm do kỳ năng, công sức 
của mình làm ra. Theo nghĩa gốc của từ này, như trong cuộc 
sống, những gì bạn làm được người ta hay tính “công”, cho 
nên những “công” đó có giá trị bằng sức lao động hay kỳ 
năng và có thể quy ra bằng “giá trị” tiền tưong đưong và có 
thể nhận lãnh, cho, tặng, trao đổi, chia sẻ, chuyển nhượng 
được. Ta thường hay gọi là công lao, công trạng. 

Ví dụ như trong việc làm, bạn được thăng thưởng vì những 
kỳ năng bạn đã trau dồi được (như trình độ học vấn) hay 
những kinh nghiệm (tay nghề, sự hiểu biết, kỹ thuật hay cách 
thức làm...), và trình độ và kỳ năng của bạn có một giá trị 
nào đó để người ta dựa vào đó mà trả lưong tưong xứng cho 
bạn. Tiếng Anh là “merit”. 

Còn theo nghĩa đạo đức và tâm linh, thì “công” là những gì 
bạn làm được mà nó mang lại lợi lạc cho mình và người khác, 
tạo nên hạnh phúc và an lạc cho mọi người. Vì vậy nó được 
gọi là những “việc làm đáng khen”, hay “công đức”. 

Chính những “công đức” này là thước đo trình độ đạo đức 
và tâm linh của bạn. Người làm càng nhiều việc công đức, thì 
mức độ tích lũy công đức càng cao, và tưong đưong với mức 
độ thanh tịnh của tâm. Chẳng hạn khi bạn cúng dường lễ lạy 
(vandanà) Tam Bảo, bạn rõ ràng làm việc đó với tâm thanh 
tịnh, trong sạch. Điều này cũng được xem là một hành động 
công đức và công đức này bạn có thể chia sẻ, dâng tặng hay 


Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận «351 


hồi hướng cho những người thân quyến, người quen và cả 
những người quen biết. 

Chia sẻ những công đức mà bạn quý trọng cho người khác 
là việc làm của lòng rộng lượng và bi mẫn dành cho người 
khác. 

Và cái “hành động” chia sẻ và hồi hướng công đức đó một 
lần nữa được xem là một hành động công đức nữa, tức là một 
công đức nữa. Ví dụ, theo tâm linh Phật giáo, bạn vừa thực 
hiện một hành động cứu giúp người nghèo khó roi vào đường 
cùng, thì công đức đó thật đẹp lòng và đáng khen ngợi. Bạn 
lại tâm nguyện chia sẻ công đức đó cho cha mẹ hay người 
thân đã khuất, thậm chí cho những chúng sinh vất vưởng 
xung quanh, thì cái “hành động chia sẻ, hồi hướng” đó lại là 
một hành động công đức khác nữa, ngoài hành động công đức 
“cứu giúp” kia. 

Lại nữa, khi bạn thấy một người làm những việc công đức, 
bạn khởi lòng ủng hộ, hoan hỷ, vui mừng theo hành động của 
người ấy, thì cái “hành động hoan hỷ, ủng hộ” đó của bạn 
cũng lại là một “hành động công đức”. Đó gọi là hoan hỷ 
công đức của người khác (tùy hỷ công đức). 

Mở rộng thêm, khi bạn khởi lòng ủng hộ, hoan hỷ, vui 
mừng theo ba nghiệp [hành động, lời nói hay ý nghĩ] mang 
tính công đức, mang tính chia sẻ, hay mang tính hồi hướng 
công đức của người khác, thì cái “hành động hoan hỷ, ủng 
hộ” đó của bạn cũng là một hành động công đức đáng quý. 

Một câu hỏi rất hay và phổ biến là: nếu mình chia sẻ hết 
công đức của mình, thì có nghĩa là mình không còn công đức 
gì cả?. Ví dụ như nếu mình nhường “công” (công điểm) làm 
việc của mình cho đồng nghiệp khác, thì “công” mình không 
còn được tính?. Công đức thì không phải vậy, điều đó chỉ 



352 • Con đường của chúng ta 


đúng với “công quy tiền” của lao động. Công đức tâm linh thì 
không phải vậy. Đức Phật đã giảng rằng công đức giống như 
ngọn-nến vậy. Neu bạn chia lửa hay san sẻ ngọn lửa qua cây 
nến khác, thì lửa ngọn nến của bạn vẫn còn nguyên và những 
ngọn nến khác được thắp sáng lên. Công đức khi được chia 
sẻ, được hồi hướng thì công đức càng được nhân lên nhiều 
lần. 

Đe tưởng nhớ và đền đáp công ơn của những người thân đã 
mất, chúng ta nên làm nhiều việc công đức với ý-hành để hồi 
hướng công đức cho họ với tâm thanh tịnh. Điển hình nhất là 
việc cúng dường thức ăn cho Tăng Ni, cúng dường chùa 
chiền với tâm-nguyện hồi hướng công-đức đó cho những 
người thân đã mất, hoặc thậm chí còn sống. 

Chuyện kể theo bài kinh Ngoài Những Bức Tường'’"' 

(Tirokutta Sutta), vào thời Đức Phật những ngạ quỷ (hồn ma), vốn 
là họ hàng thân quyến của vua Bimbisara trong kiếp trước, đã đứng 
đợi trước cung điện mong chờ nhà vua chia sẻ công-đức cho họ. 
Công-đức của nhà vua là những công-đức do việc cúng dường cho 
Đức Phật!. Nhưng lúc đó nhà vua đang bận rộn đầu óc, đang lo tìm 
chỗ ở cho Đức Phật và Tăng đoàn, và không biết hồi hướng công- 
đức đáng quý đó cho họ. Đêm đó, họ bu quanh cung điện và tạo 
những âm thanh kêu gào tức tưởi. Sáng hôm sau, nhà vua đến giãi 
bày với Phật và được Phật khuyên dạy về vấn đề này, nhà vua đã 
sửa soạn một bữa com cúng dường thịnh soạn vì ích-lợi của họ. 

Theo luận giảng về kinh này, ngay sau khi nhà vua dâng cúng 
dường Đức Phật và Tăng Đoàn nước uống, thức ăn, y vải và chỗ 
ngồi, và tâm-nguyện hồi hướng công-đức đó cho những người thân 
“quỷ đói” đó, thì theo thứ tự đó, ở cõi kia xuất hiện ra nước uống 
để giải cơn khát của ngạ quỷ, thức ăn trên cõi trời để họ ăn, quần 
áo trên cõi trời để họ mặc, nhà cửa trên cõi trời để họ ở, xe cộ trên 
cõi trời để họ dùng, tất cả điều kiện để họ biến khỏi dạng hồn ma 
ngạ quỷ và được chuyến thành dạng chúng sinh cõi thiên thần và 
trời. Vì họ đã hưởng được công-đức siêu lớn lao, vì công-đức cúng 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 353 


dường cho các vị Phật là công-đức vô-thượng, và lớn-nhất trên đời 
(sau đó là mới đến công-đức cúng dường cho bậc chân tu Tăng Ni, 
những người thánh thiện, kính đạo...). 

Thật ra, nếu vì quá nhiều nghiệp ác mà một người hay chúng 
sinh phải bị tái sinh vào những cõi thấp xấu (địa ngục, ngạ quỷ, 
hay súc vật), thì dù cho không phải là bị lưu đày mãi mãi ở đó, 
nhưng khả năng thoát khỏi những cõi đọa đày đó là vô cùng khó 
khăn, bởi vì có quá nhiều nghiệp ác phải trả. Bởi vì ở đó những 
chúng sinh đó phải liên tục chịu trả nghiệp báo liên tục bằng những 
hình cảnh đau đớn và khổ sở, nên không còn tâm trí hay điều kiện 
thuận tiện để tạo ra chút công-đức nào để mà tích lũy và hy vọng 
có dịp tái sinh về cõi tốt lành hơn. Ví dụ, nếu phải sinh vào cảnh 
súc vật với đầu óc ngu đần, suốt đời làm trâu ngựa, bị đánh đập, 
giết thịt, thì làm gì có chút “trí” nào mà làm một việc công-đức. 

Vì vậy, họ rất cần có công-đức. Và cách duy nhất chính là 
những công-đức của những người thân thuộc trên trần gian thực 
hiện và chia sẻ cho họ mà thôi. Một số ngạ quỷ có thể “hưởng” 
được những công-đức do người thân quyến tâm nguyện hồi hướng 
cho họ, theo giáo lý tâm linh của Phật giáo. 

Vậy sao người đời vẫn còn chưa biết hết lòng yêu thương 
những người thân: cha mẹ, anh chị em, con cái, họ hàng, quyến 
thuộc, bạn bè và láng giềng. Neu chúng ta đầy lòng lành sống tốt 
đẹp với họ, đối xử tử tế và tốt bụng với nhau, thì khi có ai trong 
chúng ta bơ vơ hay lạc lõng ở cảnh giới xấu, thì họ sẽ có thể tạo 
lập công-đức vì chúng ta, và tâm nguyện hồi hướng công-đức cho 
chúng ta. Đó là con đường duy nhất giúp chúng ta tích lũy công- 
đức, và có thể thoát khỏi cảnh đọa đày, được tái sinh về cảnh giới 
lành trong một ngày gần hơn. 

Tóm lại, chúng ta luôn luôn có thể, có khả năng và những cơ 
hội để làm những việc công-đức để chia sẻ cho những người thân 
yêu của mình, cho dù họ đã chết hay còn sống, đang ở xa hay ở 
gần. Việc chúng ta muốn chia sẻ công-đức cùng lúc “cho mọi 



354 • Con đường của chúng ta 


chúng sinh” lại là một công-đức cao đẹp khác, và công-đức đó lại 
có thể được hồi hướng cho người thân thêm nữa. 

► Tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, có nhiều cách làm việc 
công-đức chứ không nên hiểu theo kiểu là phải giàu có, có tiền 
bạc, có phưcmg tiện thì mới làm việc công-đức được. Một nụ cười 
dành cho mọi người khi gặp nhau, hành động giúp đỡ trẻ em hay 
người già, nhường một chỗ ngồi cho một người đáng kính...là 
những hành động công đức. Cho đến việc cúng Phật một cành hoa, 
cúng Tăng Ni một vài cân gạo, việc giữ giới hạnh và sống theo 
chánh nghiệp, chánh mạng vì sự bình an và hạnh phúc của người 
khác cũng là những hành động công đức... 

Neu có điều kiện, bạn có thể sao, in, mua những kinh sách hoặc 
băng đĩa giáo pháp để tặng cho những chùa chiền, Phật tử, đó là 
những việc công-đức rất lớn lao. Những công-đức đó có thể được 
hồi hướng cho những người thân yêu của mình. 

Neu chúng ta làm việc công-đức và tâm-nguyện chia sẻ công- 
đức cho người thân quyến thuộc, thì những hành động tốt đẹp đó 
không lẽ không làm cho “tâm thức” của họ ở cõi chốn khổ đau và 
lòng của chúng ta ở nơi cõi người cũng được yên ủi và bình an hay 
sao?. 

► Bạn có thể tham khảo thêm những định nghĩa, ý nghĩa và 
những cách thức thực hành công đức theo đủng đạo Phật được viết 
quyển Giáo Trình Phật Học, chương XU” của Chan Khoon San, 
Nxb. Phương Đông. Trong đó, tác giả đã biên tập nhiều vấn đề 
thực hành việc công-đức một cách khá đầy đủ và chi tiết. 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 355 


Phụ Lục (21) 

“Hoi Thở” Của Chúng Ta 

(Thiền sư Ajahn Chah) 


(I) 

1. Từ lúc mở mắt chào đời cho đến khi xa lìa cõi thế mà 
bạn chẳng có giây phút nào ý thức hoi thở vào ra trong co thể 
mình thì bạn đã sống xa rời với chính mình. 

2. Thời gian là hoi thở của chúng ta trong hiện tại. 

3. Bạn bảo rằng bạn quá bận rộn nên không có thời giờ để 
hà nh thiền? Bạn có thời giờ để thở không? Thiền là hoi thở 
của bạn. Tại sao bạn có thời giờ để thở mà không có thời giờ 
để hành thiền. Hoi thở là cái gì sống động của cuộc sống. Nếu 
bạn ý thức đuợc rằng giáo pháp là sự sống động của cuộc 
sống thì bạn sẽ cảm nhận đuợc rằng hoi thở và sự thực hành 
giáo pháp quan trọng ngang nhau. 

(Trích trong quyển Chẳng Có Ai Cả, 
bản dịch của Tỳ Kheo Khảnh Hỷ) 

( II ) 

Theo kinh điển ghi lại: Đức Phật hỏi một vị Sa-môn ^‘'Mạng 
người được bao lâu?'''’ 

Đáp rằng: ‘"Thưa, trong khoảng vài ngày”. 

Đức Phật: “Ớng chưa hiểu Đạo!” 

Lại hỏi một vị Sa-môn khác: ^‘'Mạng người được bao lâu?” 

Đáp rằng: ""Thưa, trong khoảng một bữa ăn”. 

Đức Phật: “ơng chưa hiếu Đạo”. 

Lại hỏi một vị Sa-môn khác: ^‘'Mạng người được bao lâu?” 

Đáp rằng: ‘"Thưa, trong khoảng một hơi thở”. 

Đức Phật dạy: "‘Lành thay! ông đã hiếu Đạo rồi vậy!” 


356 • Con đường của chúng ta 


Vì vậy, “hơi thở” chính là sự sống của chúng ta. Khi không còn 
thở là không còn sống. 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 357 


Phụ Lục (22) 

Hạnh phúc là khỉ sống trong hiện tại! 

Đức Đạt-lai Lạt-ma 14, khi được hỏi điều gì khiến ông kinh 
ngạc nhất về nhân loại ? ông đã trả lời: “Chính là con người”. 

“Con người hy sinh Sức Khỏe của mình để ra sức kiếm Tiền. 
Rồi sau đó lại bỏ ra rất nhiều Tiền để có lại Sức Khỏe. 

“Và khi người đời quá đỗi lo lắng cho Tương Lai đến nỗi không 
có thời gian hưởng thụ Hiện Tại; kết quả là họ không sống trong 
Hiện Tại mà cũng chang sống trong Tương Lai. 

“Người ta sống như thể sẽ không bao giờ Chết và rồi chết như 
thể chưa từng được sống.” 


Đức Phật: 

“5/ quyết sức khỏe của thân và tâm là không tiếc thương quá 
khứ, không lo lắng về tương lai, mà là sống trong giờ phút hiện 
tại một cách khôn ngoan và nhiệt thành.’’’' 

""Có hai lỗi lầm mà người đời thường hay mẳc phải trên con 
đường đi đến chân lý: Đó là không đi hết trọn con đường, và 
hoặc không chịu khởi đầuT. 




358 • Con đường của chúng ta 


Phụ Lục (23) 

Hãy Thôi Đọi Chờ! 

Chúng ta thường tự bảo rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hcm sau khi 
chúng ta có gia đình, sinh con. 

Rồi chúng ta bị vỡ mộng vì con cái chúng ta chưa đủ lớn và 
chúng ta tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi chúng lớn khôn. 

Sau đó chúng ta lại thất vọng khi phải luôn lo lắng hằng ngày 
với tuổi vị thành niên non lòng trẻ dạ của chúng. Chắc chắn chúng 
ta sẽ hạ nh phúc khi các con trưởng thành. 

Chúng ta lại tự nhủ rằng cuộc sống chúng ta sẽ mỹ mãn khi vợ 
chồng cùng nhau vun đắp, khi mua được một chiếc xe đẹp hơn, khi 
được đi nghỉ hè, khi chúng ta về hưu. 

“Sự thật” là không có thời gian nào là tốt hơn để hạnh phúc 
bằng giây phút hiện tại!. 

Cuộc sống của chúng ta vốn đầy thách thức ở trước mặt. Cách 
tốt nhất là ta hãy chấp nhận với bản thân mình và hiện tại là phút 
giây hạnh phúc nhất, dù cuộc sống có thế nào đi nữa. 

,,. Đã từ lâu ta cứ ngỡ rằng cuộc sống dường như chỉ luôn mới 
bắt đầu — cho một cuộc đời thực sự. Nhưng luôn luôn có những 
việc xảy ra trước mặt, một số chuyện cần phải làm, vài công việc 
cần phải hoàn tất, thời giờ cần phải phân ra, một hóa đơn cần phải 
được trả.. .Rồi thì cuộc sống sẽ bắt đầu. 

Cuối cùng chúng ta mới hiểu ra rằng chính những việc luôn xảy 
ra đó là những phần của cuộc đời chúng ta!. 

Từ cách nhìn này, tôi mới thấy được rằng không có con đường 
nào dẫn đến hạnh phúc cả. Hạnh phúc chính là con đường chúng ta 
đang đi!. Vì vậy, hãy trân quý những giờ phút mình có được trong 
đời. 


Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 359 


“Không nên chờ đọi nữa!”: chờ đến ngày trở lại trường, chờ 
xuống bớt vài ký, lên thêm vài ký, chờ đến khi sinh con, chờ khi 
con lớn lên, chờ đợi việc làm mới, chờ đợi ngày về hưu, chờ khi 
được kết hôn, chờ buổi chiều thứ Sáu, chờ một sáng Chủ Nhật, một 
chiếc xe mới, chờ trả hết nợ mua nhà, chờ Xuân đến, Hạ về, Thu 
sang, Đông tàn, đợi đến đầu tháng, đến lần thứ hai, đến thứ mười 
lăm, đợi nghe một bản nhạc hay trong giờ radio, đợi đến men say, 
đợi khi quên đời, chờ đến lúc chết, đợi ngày tái sinh.. .mới đến khi 
quyết định sống hạnh phúc trong phút giây hiện tại. 

Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải là đích đến!. Hạnh 
phúc là thứ ta bắt gặp ở ven đường!. 

Không có một giờ phút nào đáng quý bằng HIỆN TẠI!. 

Hãy sống và hưởng thụ từng giây phút!. 

{Dịch từ'"Stop Waiting”— inspirationpeak.com) 


360 • Con đường của chúng ta 


Phụ Lục (24) 

Uống rượu và dùng những chất độc hại: 

Đáng chê trách và đáng tránh bỏ 

Những chất độc hại, gây nghiện dù chỉ là một số lượng nhỏ đưa 
vào người, cũng có thể làm khởi sinh hàng loạt những tâm bất 
thiện, làm cho con người không còn chú tâm, chánh niệm, không 
còn thông minh và thường đầu óc bị lung lạc. 

Không kể đến điều gây độc hại khác, chỉ trong một lần uống 
rưọoi, thì những việc thường phải xảy ra là: 

(a) Người uổng hẳt đầu thay bị kích thích, và dẫn đến say từ 
mức độ nhẹ cho đến say hoàn toàn mất trí. 

(b) Người uống bị kích thích, bắt đầu nói: nói nhiều, nói to, nói 
thiếu suy nghĩ, nói không đế ỷ người khác quan sát hay người khác 
đang nói, nói tranh giành, nói theo, nói giỡn, nói phóng đại, thậm 
chỉ bịa đặt, nói với tâm sân hận, thù ghét, nói về người thứ ba 
không có mặt, nói về những đề tài mà mình không hề thông thạo, 
không mang lại một chút lợi ích nào, nói bông đùa, chế nhạo, chọc 
ghẹo nguời xung quanh, người đi qua lại, nói những câu hạ thấp 
phắm đạo đức của chính mình, nói chửi tục, chửi thề, càng uống 
say càng nói nhiều, toàn những lời nói mất kiếm soát như trên. 

(c) Vì khi bị rượu và thuốc lá (đối với những người vừa nghiện 
rượu, vừa nghiện thuốc lá) cùng tấn công, kích thích lên thần kinh 
trung ương và các giác quan, người uống rượu liên tục nghĩ và nói 
những lời không kiêm soát như trên nên thường sẽ xảy ra cãi vã, 
tranh luận, tranh chấp, bảo thủ, chấp thủ cái “Ta” là đúng, rồi 
dẫn đen xô xát, đánh lộn, tệ nạn, tai nạn, cho bản thần mình và 
người khác. 

(d) Rồi những tai nạn, tệ nạn, đau kho, bệnh tật đó sẽ trở thành 
gánh nặng cho vợ con, cha mẹ và gia đình và chỉnh bản thân mình. 
Có người chịu hậu quả chậm, có người kết liễu cuộc đời mình rất 
nhanh bằng con đường tai nạn, tù tội, thù oán... 


Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 361 


(e) Một vấn đề phổ biến khác là: 

Việc uống rượu cũng kích thích thần kinh, làm mù quáng suy 
nghĩ, không kiềm chế được những giác quan và những dục vọng 
thấp hèn. Những người đàn ông, phụ nữ uống rượu bên cạnh 
người khác giới thì dễ khởi sinh những ỷ nghĩ và hành động bẩt 
chỉnh về quan hệ nam nữ, dễ dẫn đến phạm giới tà dâm và gãy ra 
nhiều tệ nạn như bệnh tật chết người, tốn tiền của, xô xát, hút 
chích. Một điều khoa học tâm sinh lý là nếu những chất kích thích 
cộng với việc giao lưu, tiếp xúc với người khác phái thì chắc chắn 
sẽ nảy sinh ra ý nghĩ hay hành động dâm dục, bất chính. 

Thông thường những quán bán rượu có những người phục vụ là 
nữ thì nhiều khách nam đến uống rượu hơn, vì người chủ quán biết 
được sự “cộng hưởng” về mặt tâm sinh lý này. 

(f) về khoa học, thì khi đã uống rượu hay dùng chất độc hại, 
chất kích thích, chất gây nghiện thì người dùng nó không còn danh 
dự, không còn sợ mất danh dự, không còn thấy sỉ nhục về những 
hành động sai trái và bất chính mà mình đang gây ra. Những việc 
sai trái thể hiện bằng lời nói, hành động xô xát, đánh lộn, thách 
thức, chế giễu, chũi bới, văng tục, sàm sỡ, tà dâm... 

Trong Kinh “Lòi Khuyên Dạy Sigala”, Đức Phật đã giảng dạy 
cho Sigala về những tác hại trước mắt của việc uống rượu như sau: 

“Vạy chủ gia trẻ, có sáu nguy cơ của việc uống rượu: 

- Mất tài sản thật sự; 

- Gãy thêm cãi vả, xích mích; 

- Gãy bệnh tật; 

- Mang tiếng xấu rượu chè; 

- Tư cách không đàng hoàng, không đứng đắn; 

- Làm ngu muội trí óc.’’'' 


Nên giới hạnh thứ năm là giói hạnh quan trọng nhất cần phải 
kiêng cữ nghiêm ngặt. Người không kiêng cữ giới hạnh này, cùng 



362 • Con đường của chúng ta 


với hàng loạt lý do vừa nói trên, thì thường cũng dễ phạm vào 
bốn giới hạnh kia. 

Điều đó là hoàn toàn đúng trong cuộc sống hiện nay của chúng 
ta, đặc biệt là ở nhiều nuớc ít phát triển, dân số nghiện ruợu và các 
chất gây nghiện càng nhiều, thì tệ nạn xảy ra càng nhiều. Tệ nạn 
trong gia đình và xã hội chính là sự vi phạm bốn giới hạnh kia, mà 
thực sự nguồn gốc phần nhiều là do vi phạm giói hạnh thứ năm 
này. Các Phật tử rất dễ dàng lấy nhiều ví dụ xung quanh về sự thật 
này. 

Nhiều cảnh tan thucmg đau lòng đã xảy ra mà nguyên nhân ban 
đầu cũng là do ruợu bia, ma túy mà ra. Nhu nhiều định nghĩa: 
“ruợu, thuốc lá, ma túy, và những chất gây nghiện, độc hại chính là 
kẻ thù ghê gớm nhất của mọi nguời và xã hội.” 

• Nguyên Nhân Của Việc uống Rượu, Hút Chích 

Nguồn gốc, động cơ của việc uống ruợu và dùng chất độc hại là 
lòng tham dục (Tham) và sự si mê, ngu dốt, mù quáng, buớng 
bỉnh, bất cần (Si). 

Riêng về vấn đề uống ruợu, rất nhiều nguời uống ruợu không 
phải vì tham lam, mà vì thích trầm ngâm hay quên đi những nhọc 
nhằn, đau khổ, buồn phiền và sự nhàm chán của kiếp nguời. Nghe 
thì thấy dễ thông cảm, nhất là đối với những vùng quê nghèo khó, 
cuộc sống không một ngày vui. Nhung thật ra cách suy nghĩ nhu 
vậy là cực đoan, là si mê và mù quáng, vì càng nghèo khó, càng 
đau khổ, càng tuyệt vọng mà càng uống ruợu vô nguời thì chỉ tàn 
phá thêm cơ thê và tâm trí của mình, chỉ làm cho đau khô càng 
thêm đau khổ. 

Neu chúng ta có dịp đi qua những quốc gia Phật giáo, dù là 
nuớc đã phát triển ít nhiều nhu Thái Lan, hoặc ít phát triển nhu 
Lào, Cam-Pu-Chia, Miến Điện (Myanmar) và Tích Lan (Sri 
Lanka); ở đó những vùng quê cũng còn nghèo khổ và mọi nguời 



Chương 10 - Phụ Lục Chú Giải & Giảng Luận • 363 


cũng sống lam lũ, nhọc nhằn và thậm chí là quá buồn chán. Nhung 
chúng ta không thấy nhiều nguời trong số họ uống ruợu!. 

ớ những nuớc Phật giáo, họ đã biết đuợc tác hại không thể tính 
đuợc của việc uống ruợu, nên đa số Phật tử ở những nuớc này 
không uống ruợu. Ngay cả ở thủ đô sầm uất Bangkok ở Thái Lan, 
nơi nổi tiếng về công nghiệp tình dục để phục vụ nguời nuớc 
ngoài, đàn ông bản xứ ở đó cũng không uống ruợu nhiều nhu 
những nguời ở xứ khác. 

ớ những nuớc này, tính theo bình quân, đa số mọi nguời có 
tánh tình hiền hòa, nhẫn nhục, hiếu khách hơn bình quân tánh tình 
của nguời ở những nuớc có nhiều nguời uống ruợu khác, ví dụ nhu 
Triều Tiên, Trung Quốc...^"* 


^‘^Những nước có nhiều người uống rượu nhiều và thường xuyên nhất ở riêng 
“Châu Á” là Nam và Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Việt Nam. 

Theo thống kê ngày 25/11/2011 của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Nam Triều 
Tiên (tức Hàn Quốc) đã ‘thiết lập’ một kỷ lục là đất nước uống rượu nhiều nhất 
châu Á. Theo Tống Công ty Bảo hiếm Y tế Quốc gia của nước này, khoảng 
182.000 người Hàn Quốc trên khắp đất nước đang được điều trị bệnh nghiện 
rượu tại các nhà thưong. Tống số người bị bệnh bởi chứng nghiện rượu theo ước 
tính không chính chức là khoảng hon 2 triệu người đối vói quốc gia bé nhỏ này. 

Dĩ nhiên, vói những con số người nghiện rượu nhiều nhất châu Á, thi con số tệ 
nạn và vi phạm đạo đức ở nước này có thế khó ước tính được vi rất khó thống 
kê. Bởi vi phần lớn việc phạm giới đạo đức thường xảy ra bên trong gia đình, 
chỗ làm, và ở những noi khác mà họ di cư đến vi công ăn việc làm. 



364 • Con đường của chúng ta 



PHẦN IV 


PHỤ LỤC 

NHỮNG BÀI KINH 
HƯỚNG DẪN THựC HÀNH 



366 • Con đường của chúng ta 


Những bài Kinh sau đây đã được dùng để trích dẫn, giảng giải và 
bàn luận trong quyển sách này. Đây là những bài thuyết giảng mà 
Đức Phật đã nói ra, dà nh cho Phật tử tại gia và những người bì nh 
thường muốn tìm hiểu lối sống theo đạo Phật. 


Phẩn IV- Phụ lục các Kinh • 367 


Kinh ‘Lòi Khuyên Dạy Sigàla’ 

(Sigalovada Suttà) 

{Bản dịch từ tiếng Pali qua tiếng Anh 
của Hòa thượng TS Wapola Rahula) 


“Giói Luật dành cho những Phật tử tại gia” 


“Tôi nghe như vầy: 

“Có lần khi Đức Thế Tôn trú ngụ ở gần Ràjagaha (thành 
Vương Xá), chỗ khu vực tìm ăn của loài sóc, tại rừng Trúc Lâm. 

“Lúc bấy giờ, Sigàla, con của một gia chủ, dậy sớm, ra khỏi 
thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay 
thấp, vái lạy các phương của đất và trời: phương Đông, phương 
Nam, phương Tây, phương Bắc, dưới Thiên Đe, trên Thiên Đỉnh. 

“Cũng buổi sáng sớm hôm ấy, Thế Tôn đắp y, cầm y bát vào 
thành Vương xá để khất thực. Thế Tôn thấy Sigàla đang thực hiện 
những nghi lễ cúng lạy, Người nói với người ấy như vầy: 

“Này chủ gia trẻ, vì sao anh dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, 
với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay cúng lạy các phương 
của đất và trời như vậy?” 

“Thưa Ngài, khi cha con gần chết, người có dặn con: “Này con 
thân yêu, hãy thờ cúng các phương của đất và trời. Vì vậy thưa 
Ngài, để thực hiện lời dặn của cha, tôn trọng, cung kính lời dặn 
thiêng liêng, thức dậy sớm và, rời thành Vương-Xá, chấp tay cúng 
lạy sáu phương theo cách như vậy.” 


368 • Con đường của chúng ta 


“Này chủ gia trẻ, nhưng theo Nghi Luật của Thánh Nhân 
(Àrya), sáu phương không phải được cúng lạy như vậy. [ 1 ] 

“Vậy thưa Ngài, theo Nghi Luật của bậc Thánh Nhân thì sáu 
phương nên được cúng lạy như thế nào? Thật là tốt đẹp nếu Đức 
Thế Tôn dạy cho con biết được cách mà sáu phương được cúng lạy 
theo như Nghi Luật của bậc Thánh nhân.” 

“Hãy nghe đây, chủ gia trẻ và suy nghiệm cẩn thận, ta sẽ nói 
cho anh nghe.” 

“Dạ rất tốt, thưa Ngài”, Sigàla trả lời. 

Và Đức Thế Tôn đã giảng như sau: 


(I) 


“Này chủ gia trẻ, đệ tử của bậc thánh nhân (1) đã dẹp bỏ bốn 
điều xấu ác về đạo đức [2]; (2) như là không làm những hành động 
xấu ác từ bốn động cơ thúc giục; (3) như là không bước xa đến sáu 
cửa để phung phí tiền của, tránh xa mười bốn điều xấu ác này, 
người ấy là người bảo vệ sáu phương, đang trên bước đường chinh 
phục cả hai thế giới, thành đạt trong thế giới đời này và thế giới 
đời sau. Khi cơ thể tan rã, sau khi chết, người ấy sẽ được tái sinh 
vào một cõi Trời hạnh phúc. 

1. “Cái gì là bốn (4) điều xấu ác mà đệ tử của bậc thánh nhân 
đã dẹp bỏ? Đó là sự sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nói dối. Đó là 
bốn điều xấu về đạo đức mà người ấy đã dẹp bỏ”. 

“Đức Thế Tôn nói như vậy. Và sau khi Đức Thế Tôn nói vậy, 
Người nhắc lại như sau: 

Sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nói dối 

Bốn điều xấu ác đó, bậc trí hiền đều chê” 


Phẩn IV- Phụ lục các Kinh • 369 


2. “Bởi những bốn (4) động cơ nào thúc giục mà đệ tử của bậc 
thánh nhân đã dẹp bỏ những nghiệp xấu ác? Nghiệp xấu ác đuợc 
thực hiện từ động cơ thúc giục từ Tham, Sân, Si, và Sợ hãi. [3]. 

“Nhung vì Nghi Luật Thánh Nhân không bị chi phối bởi những 
động cơ Tham, Sân, Si và Sợ hãi này, cho nên đệ tử của bậc thánh 
nhân không làm những nghiệp xấu ác do chúng thúc giục. 

“Đức Thế Tôn nói nhu vậy. Và sau khi Đức Thế Tôn nói vậy, 
Nguời nhắc lại nhu sau: 

Nguời do lòng Tham, Sân, Si và Sợ Hãi 

Mà coi thuờng Giáo Pháp 

Vinh da nh kẻ đó mờ nhạt đi 

Nhu trăng tròn trong những ngày khuyết đi. 

Nguời không do lòng Tham, Sân, Si và Sợ Hãi 

Nên không coi thuờng Giáo Pháp 

Vinh da nh nguời đó lớn lên 

Nhu trăng khuyết trong những ngày tròn lại. 


3. “Và sáu cửa để phung phí tiền của mà đệ tử của bậc thánh 
nhân đã tránh bỏ là gì? 

(1) Uống ruợu làm say sua và ngu mụi đầu óc; 

(2) Đi ra ngoài đuờng vào những giờ không thích hợp; 

(3) Tụ tập, đình đám; 

(4) Cờ bạc; 

(5) Giao du với bạn xấu; 

(6) Thói quen luời biếng. 

(1) “Này chủ gia trẻ, có sáu (6) hiểm hoạ của việc uống ruợu 
làm say sua và ngu mụi đầu óc: 

i. Mất tài sản thật sự; 

ii. Gây thêm cãi vả, xích mích; 


370 • Con đường của chúng ta 


iii. Gây bệnh tật; 

iv. Mang tiếng xấu rượu chè; 

V. Tư cách không đàng hoàng, đứng đắn; 
vi. Làm ngu mụi trí óc. 

(2) “Này chủ gia trẻ, có sáu (6) hiểm họa khi một người đi ra 
ngoài đường phố vào những giờ không thích hợp: 

i. Bản thân không được bảo vệ và đề phòng, 

ii. Vợ con vì thế cũng không có ai bảo vệ; 

hi. Tài sản tiền của vì thế cũng không có ai bảo vệ; 
iv. Bản thân có thể bị rơi vào trường họp đối tượng bị tình nghi 
trong những chỗ có tệ nạn gây ra; [4] 

V. Tên tuổi bị tin xấu đồn đại; 

vi. Sẽ gặp nhiều rắc rối, phiền phức khác. 

(3) “Này chủ gia trẻ, có sáu (6) hiểm họa khi tụ tập, đình đám: 

i. Luôn tìm chỗ có nhảy múa? 

ii. Luôn tìm chỗ xướng ca, hát hò? 
hi. Luôn tìm chỗ có nhạc? 

iv. Luôn tìm chỗ ngâm thơ, kể chuyện? 

V. Luôn tìm chỗ nhấc tay, trống dùi, chủm chọe? 
vi. Luôn tìm chỗ đánh gõ trống cơm? [5] 

(4) “Này chủ gia trẻ, có sáu (6) hiểm họa khi cờ bạc: 

i. Neu mình thắng, sẽ bị người thua ghét; 
h. Neu mình thua, sẽ tiếc than tiền của bị mất; 
hi. Lãng phí tiền của không đáng; 

iv. Lời nói không còn giá trị nếu phân xử hay bị bắt ra tòa; 

V. Bị bạn bè, đồng nghiệp coi khinh; 

vi. Không được chào đón trong hôn nhân, vì mọi người đều 
cho rằng kẻ cờ bạc chắc chắn không thể nào làm người 
chồng tốt. 


Phần IV - Phụ lục các Kinh • 371 


(5) “Này chủ gia trẻ, có sáu (6) hiểm họa khi giao du với bạn 
bè xấu: 

i. Gặp dân cờ bạc; 

ii. Kẻ trụy lạc, ăn chơi; 

hi. Kẻ nghiện ruợu; 

iv. Kẻ gian lận; 

V. Kẻ lừa đảo; 

vi. Hay bất cứ kẻ bạo động nào. 

(6) “Này chủ gia trẻ có sáu (6) điều xấu xảy ra với sự luời 
biếng: 

i. Nguời luời biếng hay nói: trời lạnh quá, không thể làm 
đuợc; 

ii. Nguời luời biếng hay nói: trời nóng quá, không thể làm 
đuợc, 

hi. Nguời luời biếng hay nói: vào buổi sáng còn quá sớm, 
không thể làm đuợc; 

iv. Nguời luời biếng hay nói: vào buổi chiều đã quá trễ, không 
thể làm đuợc; 

V. Nguời luời biếng hay nói: đói bụng quá, không thể làm 
đuợc; 

vi. Nguời luời biếng hay nói: no bụng quá, không thể làm 
đuợc; 

“Và cứ nhu vậy, những việc cần làm không bao giờ làm xong, 
do đó không làm ra thêm đuợc gì và nhu vậy tiền của trong 
nhà cũng vơi cạn đi.” 

“Đức Thế Tôn nói nhu vậy. Và sau khi Đức Thế Tôn nói vậy, 
Nguời nhắc lại nhu sau: 

“Kẻ chỉ là bạn nhậu; kẻ gọi “bạn” chỉ khi giáp mặt; kẻ chỉ là 

ban bè chỉ khi vu lơi đuơc”. 



372 • Con đường của chúng ta 


“Ngủ sau mặt trời đã mọc, ngoại tình, ác tâm, có bạn xấu, tham 

— sáu nguyên nhân làm tàn hoại một nguời. 

“Nguời có bằng hữu và bạn bè xấu thì dính theo thói xấu, làm 
hu đốn và sa ngã - trong đời này và đời sau. 

“Đánh xúc xắc, trai gái, rượu chè, chảy múa, ca hát, ngủ ngày, 
đi ra đường vào giờ không thích hợp, có bạn bè xấu, tham lam 

— chín (9) điều làm hủy hoại một người. [5] 

“Người đánh xúc xắc và uống rượu, quan hệ bất chính với phụ 
nữ là người thân của người khác vợ, giao du với kẻ xấu và 
không kính lão đắc thọ — thì kẻ đó sẽ lụi tàn như trăng trong 
những ngày khuyết đi”. 

“Kẻ say rượu, nghèo mạt, bần cùng, vẫn thèm khát khi nhậu, 
hay la cà đén những quán nhậu, thì chìm trong nợ nần như hòn 
đá rơi xuống nước, làm nhục nhã gia đình trong chóng vánh. 

“Người thức đêm ngủ ngày, say rượu, và trụy lạc, thì không 
thích họp cho cuộc sống gia đình. 

“Người luôn nói nóng quá, lạnh quá, trễ quá, và để mọi việc 
dang dở, cơ hội đều đi vuột khỏi tay người đó. 

“Người không ngại nóng hay lạnh và hết mình làm xong mọi 
bổn phận, người đó không xa rời hạnh phúc”. 


(II) 


■ “Này chủ gia trẻ, bốn loại người nên được xem như kẻ thù, 
dù đang là bạn, đó là: 

(1) Kẻ tham, chỉ biết lấy; 

(2) Kẻ miệng lưỡi, chỉ biết nói; 

(3) Kẻ nịnh hót, chỉ biết ba phải; 


Phần IV - Phụ lục các Kinh »373 


(4) Kẻ vô dụng, chỉ có mặt xấu. 

(1) “Trong số này, “Kẻ tham” được nhận dạng bởi vì bốn điều 
sau và nên được xem như kẻ thù, dù đang là bạn: 

i. Tham lam, chỉ biết lấy, 

ii. Bỏ ra ít, đòi nhiều hơn; 
hi. Làm điều gì chỉ vì sợ hãi; 
iv. Chỉ tính lợi ích cho mình. 


(2) “Trong số này, “Kẻ miệng lưỡi”, chỉ biết nói, được nhận 
dạng vì bốn điều sau và nên được xem như kẻ thù, dù đang là bạn: 

i. Hay nói về sự hào hiệp trong quá khứ; 
h. Hứa hẹn rộng lượng trong việc tương lai; 
hi. Toàn nói chuyện đạo đức suông; 

iv. Khi gặp chuyện cần nhờ thì không giúp được gì, thì nói 
không làm được. 

(3) “Trong số này, “Kẻ nịnh hót” hay “ba phải” được nhận 
dạng vì bốn điều sau và nên được xem như kẻ thù, dù đang là bạn: 


i. Điều tốt cũng theo; 
h. Điều xấu cũng theo; 
hi. Khen trước mặt; 
iv. Nói xấu sau lưng. 


(4) “Trong số này, “Kẻ vô dụng”, chỉ có mặt xấu được nhận 
dạng vì bốn điều sau và nên được xem như kẻ thù, dù đang là bạn: 


i. Chỉ là bạn khi nhậu nhẹt (bạn nhậu); 

h. Chỉ làm bạn khi lang bang, ở đường phố lúc không thích 
họp (bạn hè phố); 

hi. Chỉ là bạn ở nơi tụ tập, đình đám (bạn chơi bời); 
iv. Chỉ là bạn ở sòng bạc (bạn cờ bạc). 



374 • Con đường của chúng ta 


“Đức Thế Tôn nói như vậy. Và sau khi Đức Thế Tôn nói vậy, 
Người nhắc lại như sau: 

Bạn tham, chỉ biết lấy; 

Bạn miệng lưỡi, chỉ biết nói; 

Bạn nịnh hót, chỉ biết ba phải; 

Bạn vô dụng, chỉ có mặt xấu. 

Bốn loại như kẻ thù, 

Bậc trí hiền nhận rõ 
Tránh xa họ từ xa, 

Như tránh con đường chết. 

■ “Này chủ gia trẻ, có bốn loại người nên được xem là bạn tốt: 

(1) Bạn giúp đỡ mình 

(2) Bạn tâm giao, chia sẻ buồn vui 

(3) Bạn khuyên bảo, góp ý 

(4) Bạn thông cảm. 

(1) Trong số này, này chủ gia trẻ, “Bạn giúp đỡ” được nhận 
dạng vì bốn điều sau và nên được xem là bạn tốt: 

i. Bạn bảo vệ mình khi mình bất cẩn. 

ii. Bạn bảo vệ tiền của của mình khi mình bất cẩn. 

iii. Bạn trở thành chỗ nương tựa khi mình gặp nguy khốn. 

iv. Khi bạn đã hứa giúp việc gì, bạn thường giúp nhiều hơn. 

(2) Trong số này, này chủ gia trẻ, “Bạn tâm giao”, “chia sẻ”, 
được nhận dạng vì bốn điều sau và nên được xem là bạn tốt: 

i. Bạn không dấu bí mật của bạn. 

ii. Bạn giữ kín bí mật của người khác. 

hi. Trong nguy khốn, không bỏ rơi bạn bè. 

iv. Trong hoạn nạn, có thể hy sinh mạng mình vì bạn bè. 



Phần IV - Phụ lục các Kinh • 375 


(3) Trong số này, này chủ gia trẻ, “Bạn khuyên bảo”, “góp ý”, 
được nhận dạng vì bốn điều sau và nên được xem là bạn tốt: 

i. Bạn khuyên ngăn mình không làm điều xấu. 

ii. Bạn khuyến khích mình nên làm điều tốt. 

iii. Bạn nói rõ những điều mình chưa biết (tư vấn). 

iv. Bạn chỉ cho mình con đường tâm linh cao đẹp để được lên 
cõi Trời. 

(4) Trong số này, này chủ gia trẻ, “Bạn thông cảm” được nhận 
dạng vì bốn điều sau và nên được xem là bạn tốt: 

i. Bạn không vui khi mình gặp bất hạnh. 

ii. Bạn vui mừng khi mình giàu có, hạnh phúc. 

iii. Bạn ngăn người khác nói xấu về mình. 

iv. Bạn khen người khác nói tốt về mình. 

“Đức Thế Tôn nói như vậy. Và sau khi Đức Thế Tôn nói vậy, 
Người nhắc lại như sau: 

"Bạn là bạn giúp đỡ, 

Bạn chia buồn, sẻ vui, 

Bạn luôn khuyên đúng đắn 
Bạn cũng luôn cảm thông — 

Bốn loại là bạn tốt 
Bậc trí hiền nhận rõ 
Và hết mực quý mến 
Như mẹ yêu quý con 

Người trí hiền, đức hạnh 
Sáng ngời như ánh lửa 
Gầy dựng nên tài sản 
Bằng nghiệp thiện, nghề lành 


Như con ong chăm chỉ 



376 • Con đường của chúng ta 


Tha mật về thành tổ [7] 

Của cải lúc càng nhiều 
Như tổ kiến xây thành. 

Làm giàu theo cách này 
Đúng cách người tại gia 
Tiền của phân bốn (4) phần 
Vậy bạn bè khen ngợi. 

Một phần chi xài cá nhân [8] 
Hai phần cho việc làm ăn 
Một phần dành riêng tiết kiệm 
Phòng khi bất trắc rủi ro." 


“Và bây giờ, này chủ gia trẻ, Nghi Luật Thánh Nhân bảo vệ sáu 
phương như thế nào?. 

“Những đối tượng sau đây sẽ được coi là sáu Phương. Đức 
Phật nói với chàng trai trẻ rằng: 

“Nghi Luật Thánh Nhân” (hay còn gọi là “Thảnh Giới Luật” 
{arỉyassa-vỉnaye) của Đức Phật về sáu phương thì khác”, sáu 
phương đó là: 

(1) Đông: Cha Mẹ; 

(2) Nam: Thầy Cô; 

(3) Tây: Vợ con; 

(4) Bắc: Bạn bè, họ hàng và láng giềng; 

(5) Thiên đế {nadir): Người ở, người làm, nhân viên; 

(6) Thiên đỉnh (zenith): Sư thầy, tu sĩ, những người mộ đạo, thánh 
nhân.. .[9] 


1. Đông: Cha Mẹ 


Phẩn IV - Phụ lục các Kinh • 377 


— “Này chủ gia trẻ, một người con phải có trách nhiệm đối với 
cha mẹ bằng năm (5) cách sau đây: 

i. Vì được cha mẹ nuôi dưỡng, nên phải chăm sóc, phụng 
dưỡng cha mẹ già yếu; 

ii. Phải thực hiện những công việc giùm cho cha mẹ; 

iii. Gìn giữ danh dự và duy trì gia phong của gia đình; 

iv. Phải gìn giữ những gì cha mẹ đã vất vả làm ra và để lại cho 
mình; và 

V. Phải tổ chức lễ nghi, cúng kính khi cha mẹ đã qua đời. [10] 

— “Còn đối với cha mẹ, cha mẹ cũng phải thể hiện tình yêu 
thương đối với con cái theo năm (5) cách sau đây: 

1. Phải nuôi dạy khuyên răn con tránh xa đường xấu ác; 

ii. Hướng, dạy con làm điều lành, điều thiện, điều có ích; 
hi. Phải lo cho con cái được ăn học tốt; 

iv. Gả cưới con cái cho những gia đình tốt; và 
V. Chuyển giao tài sản cho con cái đúng lúc. 

► “Bằng cách này, phương Đông được bảo vệ và an toàn cho 
người ấy”. 

2. Nam: Thầy Cô: 

— “Này chủ gia trẻ, một học trò phải có trách nhiệm với Thầy, 
Cô theo năm (5) cách như sau đây: 

i. Học trò phải kính trọng, chào hỏi lễ phép; 

ii. Vâng lời thầy cô của mình; 

iii. Chú tâm đến những điều thầy cô cần; 

iv. Vâng lời khi được nhờ sai; và 
V. Phải cố gắng học tập hết mình. 

— “Còn đối với người thầy phải có trách nhiệm đối với học trò 
theo năm (5) cách sau đây: 


378 • Con đường của chúng ta 


i. Dạy dỗ và uốn nắn học trò một cách đúng phép; 

ii. Dạy học, dạy nghề cho học trò; 

hi. Giới thiệu học trò với bạn bè mình, đồng nghiệp mình; 
iv. Chăm lo an toàn cuộc sống; và 

V. Giúp đỡ, lo công ăn việc làm cho học trò khi đã học xong. 

► “Bằng cách này, phuơng Nam đuợc bảo vệ và an toàn cho 
nguời ấy”. 

3. Tây: Vợ Chồng: 

— “Này chủ gia trẻ, một nguời chồng phải có trách nhiệm với 
nguời vợ theo năm (5) cách sau đây: 

i. Nguời chồng phải luôn luôn chân thật với vợ; 

h. Không bao giờ bớt tôn trọng vợ mình; 

iii. Luôn yêu thucmg vợ và chung thủy với vợ; 

iv. Phải lo lắng phuơng tiện đi đứng và tiện nghi cho vợ mình; 
và 

V. Làm vui lòng vợ bằng cách mua quần áo, nữ trang để tặng 
vợ mình. 

— “Đối với nguời vợ, nguời vợ phải có trách nhiệm với nguời 
chồng theo năm (5) cách sau đây: 

i. Phải trông nom, chăm sóc mọi chuyện nhà cửa, nội trợ; 

ii. Tiếp đãi khách khứa đến thăm, vui vẻ với bạn bè, bà con và 
những nguời làm công [ 11 ] cho gia đình mình; 

iii. Phải yêu thucmg chồng và chung thủy với chồng; 

iv. Gìn giữ những tài sản nguời chồng đã làm ra; 

V. Phải tháo vát và khôn khéo trong mọi việc giúp chồng. 

► “Bằng cách này, phucmg Nam đuợc bảo vệ và an toàn cho 
nguời ấy”. 


4. Bắc: Bạn bè, họ hàng và láng giềng: 


Phẩn IV - Phụ lục các Kinh • 379 


— “Này chủ gia trẻ, một người trong gia đình phải có trách 
nhiệm đối xử với bạn bè, họ hàng.. ..theo năm (5) cách sau đây: 

i. Phải nên hoan hỉ và rộng lòng với người khác; 

ii. Ăn nói hòa nhã, dễ nghe; 

hi. Nên làm những việc có lợi lạc cho người khác; 

iv. Phải sòng phắng, bình đắng trong mọi điều với mọi người; 

V. Nói lời chân thật, thật thà. 

— “Đối với những người bạn, họ hàng, phải có trách nhiệm thể 
hiện tình thưcmg yêu đối với người ấy theo năm (5) cách sau đây: 

i. Bảo vệ người ấy khi người ấy cần sự bảo vệ; 

ii. Gìn giữ tài sản người ấy khi người ấy bất lực; 

iii. Phải giúp đỡ khi người khác cần; 

iv. Không nên bỏ nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn; 

V. Làm nơi nương nhờ khi a nh ấy gặp hiểm nguy. 

► “Bằng cách này, phương Bắc được bảo vệ và an toàn cho 
người ấy”. 

5. Thiên đế (nadir): Người ở, người làm, nhân viên: 

— “Này chủ gia trẻ, một người chủ phải có trách nhiệm đối với 
người ở, người làm theo năm (5) cách sau đây: 

i. Giao công việc phải phù hợp với khả năng của người làm; 

ii. Phải nên trả lương, cung cấp thức ăn tương xứng với lao 
động của họ; 

iii. Phải cung cấp thuốc men cho họ khi họ đau ốm; 

iv. Đôi lúc chia sẻ một ít cao lương mỹ vị cho họ; 

V. Cho họ nghỉ phép và nhiều lúc phải cho thêm hoặc thưởng 
công cho họ để khuyến khích họ. 

— “Đối với người làm thuê, vì được chủ đối đãi như vậy, nên 
cũng đáp lại bằng trách nhiệm theo năm (5) cách sau đây: 


380 • Con đường của chúng ta 


i. Dậy sớm trước chủ; 

ii. Đi ngủ sau chủ; 

iii. Thật thà chỉ nhận lấy những gì được cho; 

iv. Làm tốt mọi việc; 

V. Nói tốt đẹp về chủ, giữ gìn uy tín cho gia đình người chủ. 

► “Theo cách này, Thiên Đe được bảo vệ và an toàn cho người 

ấy”. 

6. Thiên đỉnh {zenith): Sư thầy, tu sĩ, những ngưòi mộ đạo, 
thánh nhân... [11] 

— “Này chủ gia trẻ, một người tại gia phải có trách nhiệm đối 
với những sư thầy, tu sĩ, những người mộ đạo, thánh nhân...theo 
năm (5) cách sau đây: 

i. Có hành động quý mến đối với họ; 

ii. Có lời nói quý mến đối với họ; 

iii. Có suy nghĩ quý mến đối với họ; 

iv. Luôn mở rộng nhà cửa tiếp đón họ; 

V. Chăm lo, cấp dưỡng cho những nhu cầu vật chất của người 
xuất gia với lòng thương mến và kính trọng. 

— “Đối với những sư thầy, tu sĩ, những người mộ đạo, thánh 
nhân... thì có trách nhiệm đối với người tại gia đó theo sáu (6) 
cách như sau: 

i. Hướng dẫn họ đi theo con đường tốt, làm điều thiện; 

ii. Hướng dẫn họ tránh xa điều xấu, điều ác; 

iii. Thương mến họ với suy nghĩ tốt đẹp; 

iv. Truyền đạt, phổ biến những kiến thức (bổ thỉ Pháp) mà họ 
chưa học được; 

V. Đính chính và làm rõ những gì họ đã học được; 
vi. Chỉ cho họ thực hành con đường hướng thượng, để được 
lên cõi Trời. 


Phẩn IV- Phụ lục các Kinh »381 


► “Theo cách này, Thiên Đỉnh được bảo vệ và an toàn cho 
người ấy”. 

“Đức Thế Tôn nói như vậy. Và sau khi Đức Thế Tôn nói vậy, 
Người nhắc lại như sau: 

“Mẹ cha là phương Đông 
Thầy cô là phương Nam 
Vợ con là phương Tây 
Bạn bè.. .là phương Bắc 

Người làm là Thiên Đe 
Sư thầy.. .là Thiên Đỉnh 
Người tại gia đường hoàng 
Nên kính trọng sáu phương. 

( 1 ) 

Người khôn ngoan, đức hạnh 
Hiền lành và minh mẫn 
Khiêm tốn, biết sửa đổi 
Người ấy đáng tôn vinh 
Sẽ có ngày thành đạo. 

( 2 ) 

Người siêng năng, chịu khó 
Vững vàng lúc nguy nan 
Chuẩn mực và thông minh 
Người ấy đáng tôn vinh 
Sẽ có ngày thành đạo. 

( 3 ) 

Người hiếu khách, thân thiện 
Thoải mái, không ích kỷ 
Chỉ dạy và dẫn dắt 
Người ấy đáng tôn vinh 
Sẽ có ngày thành đạo. 


382 • Con đường của chúng ta 


( 4 ) 

Rộng lòng và ái ngữ 
Luôn giúp đỡ mọi người 
Vô tư, không thiên vị 
Khi bất cứ ai cần 

Bốn (4) cách khôn ngoan này giúp cuộc đời 
Giống như trục bánh xe đang chạy 
Neu những phẩm chất này không có 
Mẹ cha cũng sẽ không có được 
Sự tôn trọng và danh dự từ con cái 

Vì có bốn (4) cách khôn ngoan này 
Người hiền trí luôn coi trọng từng cách 
Đe thành đạt sự cao cả tâm linh 
Và ngợi khen sự thành đạt đó” 

Sau khi Đức Thế Tôn giảng giải như vậy, chủ gia trẻ Sigala nói 
lên điều này: 

“Thật vi diệu, Đức Cồ-Đàm, thật xuất chúng! Giống như người 
nên đứng thẳng dậy, sau bao lâu nay bị lộn đầu xuống đất, hay như 
phơi bày ra được những điều đã bị che giấu, hay như là chỉ đường 
cho người lạc lối, hay như là đem ngọn đèn vào soi bóng tối để cho 
ai có mắt sẽ được nhìn thấy mọi vật. Cứ như vậy, Giáo Pháp đã 
được Đức Cồ-Đàm khéo léo giảng dạy bằng nhiều cách. 

“Nay con xin quy y nương tựa vào Đức Cồ-Đàm, vào Giáo 
Pháp và vào Tăng Đoàn. Con xin Đức Thế Tôn chấp nhận con là 
đệ tử tại gia quy y nương tựa vào Người từ nay cho đến cuối đời.” 

(‘''Trường Bộ Kinh”, Kinh số 31) 

(Bản dịch qua tiếng Việt của Lê Kim Kha) 



Phẩn IV- Phụ lục các Kinh • 383 


■ Chú Thích: 

[1] Bây giờ Đức Phật giải thích cho Sagala rõ sáu phương đó là 
những gì và làm thế nào để ‘thờ cúng’ những phương đó theo đúng 
“Nghi Luật Thánh Nhân” (Thánh Giới Luật), bằng cách thực hiện 
những nghĩa vụ và bổn phận đối với những ‘phương’ đó, thay vì 
chỉ thực hiện việc cúng lạy theo truyền thống cũ của Bà-la-môn. 
Neu ‘sáu phương’ được “kính trọng” theo những cách này, thì sáu 
phương sẽ được bảo vệ an toàn, và không còn hiểm họa đến từ đó. 

Bà-la-môn cũng thờ cúng các phương của thế gian với mục 
đích là ‘ngăn chặn’ những hiểm họa đến từ những linh hồn và 
thánh thần ngụ ở những phương đó, theo truyền thống Vệ-Đà. Đức 
Phật là người không đồng tình và bài bác những tục lệ mê tín đó, 
mà đưa vào những ý nghĩa “thiết thực” cho những phương” đó. 

[2] kamma-kilesa: nghĩa gốc là “hành động ô nhiễm”, nghiệp 
bất tịnh, xấu xa. 

[3] Tiếng Pali là chanda, dosa, moha và bhaya. Đây là bốn 
phẩm chất xấu, “tà tâm” hay bốn con đường sai lạc, “tà đạo” dẫn 
đến những hành độn sai trái, “tà nghiệp”. 

[4] Tức là người nào hay đi đến hay la cà ở những chỗ không 
tốt, hay xảy ra tệ nạn, thì khi có tệ nạn hay án mạng xảy ra thì 
người đó thường bị coi là nghi ca, thậm chí có thể bị bắt hay kết án 
oan. 

[5] Một loại trò giải trí cổ xưa vào thời Đức Phật. Trong bản 
dịch của Hòa thượng w. Rahula là vậy. Còn trong bản dịch của 
Hòa thượng Narada Thera thì tiếng Anh là “pot-blowing”, nhưng 
người dịch tiếng Việt vẫn không tìm ra tên tương đương gần nh ất 
trong tiếng Việt hay cách thức của trò giải trí này. 


384 • Con đường của chúng ta 


[6] Trong bản kinh gốc bằng tiếng Pali, thì có “sáu nguyên 
nhân”, nhung gồm có 2 từ kép và một từ ghép hai nghĩa, nên nếu 
phân tích ra đúng thì bao gồm đến 9 nguyên nhân làm cho một 
nguời bị sa sút và hu hỏng. 

[7] Kinh Pháp Cú, kệ 49 (Dhammapada V. 49) thì Phật thuyết tả 
rằng: 


Như ong đến vườn hoa, 

Chỉ lấy mật bay ra, 

Không hại gì hương sắc.” 

ớ đây ý Phật cũng tuơng tự, là việc làm giàu chân chính, luơng 
thiện thì cũng nhu cách loài ong lấy mật mang về tổ vậy. 

[8] Phần tiêu xài cá nhân này là bao gồm tất cả những chi tiêu 
hàng ngày cho bản thân, gia đình, con cái. Luu ý rằng Phật cũng đã 
dạy rõ rằng, phần chi tiêu vào những việc từ thiện, cúng duờng cho 
bậc chân tu, Tăng Ni, giúp đỡ nguời nghèo...thì cũng nằm trong 
phần chi tiêu cá nhân này. 

[9] Ý nghĩa của từng phuơng đã đuợc Đức Phật chọn một cách 
có suy xét rất hay. 

Nhu phuơng Đông là nơi bắt đầu của một ngày, cũng giống 
nhu cha mẹ là nơi kính trọng đầu tiên, nơi mà chúng ta đuợc sinh 
ra. Tiếp theo thứ tự là lớn lên và đi học là nhờ thầy, cô ở giữa là 
phuơng Nam (dakkhina). Rồi đến khi truởng thành có vợ, con thì 
phuơng Tây là phần sau của một ngày, quãng đời của một nguời 
đàn ông (hay đàn bà) đã làm chồng, làm cha (hay làm vợ, làm mẹ). 
Phuơng Bắc có nghĩa là “vuợt qua” (uttara), vì vậy nhu ý nghĩa ai 
mà tôn trọng, giúp đỡ bạn bè...thì sẽ vuợt qua những phiền toái, 
rắc rối và mếch lòng trong đời (theo nghiên cứu và ý giảng luận 
của Tiến sĩ Rhys Davids). 



Phần IV - Phụ lục các Kinh »385 


Còn người làm, nhân công...coi như Thiên Đe như là sự giúp 
đỡ, nền tảng vững chắc cho cuộc sống ổn định hàng ngày. Thiên 
Đỉnh dành cho những bậc chân tu, thánh nhân, những người kính 
đạo, đồng đạo. Có lẽ ý nghĩa cuộc sống “tâm linh”, hướng đạo là 
được đưa lên trên cao nhất. (Trong nghĩa gốc kinh điển, Phật chỉ rõ 
là “những bậc tu hành Sa-môn và những Bà-la-môn”, tức là hai 
giới đại diện cho những người hướng về “tâm linh”, những bậc 
đáng kính vào thời Đức Phật). 

[10] Bản dịch của Hòa Thượng w. Rahula thì như vậy. Tuy 
nhiên, trong bản dịch của Hòa thượng Narada Thera thì có giải 
thích thêm ý nghĩa chi tiết về hành động hiếu lễ này khi cha mẹ 
(hay cả ông bà, anh em, họ hàng...) qua đời, là người ta hay cúng 
dường cho Tăng Ni, nhân danh người đã khuất, để hồi hướng công 
đức cho những người đã khuất. Phong tục của những Thánh Nhân 
là không bao giờ quên người thân đã mất. Truyền thống này vẫn 
còn được tuân giữ ở những nước Phật giáo. 

ở Tích Lan thì họ tổ chức lễ cúng dường Tăng Ni (như Trai 
Tăng...) vào ngày thứ tám của tháng thứ ba kể từ ngày cha mẹ hay 
người thân qua đời và mỗi dịp ngày giỗ. Công đức của những việc 
cúng dường đó được hồi hướng cho người đã khuất. Sau khi làm 
những nghiệp phước (punna-kamma) đó, những Phật tử vẫn luôn 
luôn tưởng nhớ đến cha mẹ, vì lòng thành kính và biết ơn cha mẹ 
đã được Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh. 

ớ Việt Nam, việc làm lễ cúng dường Tăng Ni (như trai tăng...) 
để hồi hướng công đức cho người đá khuất cũng mang ý nghĩa 
phong phú và cao đẹp giống nhau như vậy. Chỉ có khác nhau về 
mộ số nghi thức và thời gian, theo truyền thống của Đại Thừa từ 
Trung Quốc từ xưa. 

[11] Từ gốc Pali là “parijana”, có nghĩa là những “người tùy 
tùng, người theo sau, người hầu hạ”. 



386 • Con đường của chúng ta 


Kinh ‘Lòi Khuyên Dạy Vyagghapajja’ 

(Dighajanu Suttà) 

{Bản dịch từ tiếng Pali qua tiếng Anh 
của Hòa thượng Narada Thera) 


“Những Điều Kiện Mang Lại Phúc Lọi” 


Hòa thượng Narada Thera chú giải về kinh này: 

Trong kinh này, Đức Phật đã chỉ dạy cho những người tại gia 
giàu có những cách để gìn giữ và gia tăng của cải và cách để tránh 
làm thất thoát tài sản. 

Tuy nhiên, của cải vật chất không thể làm nên một con người 
hoàn thiện cũng như một xã hội hòa đồng. Sự sở hữu của cải vật 
chất thường làm bội tăng lòng ham muốn của con người và rồi 
khiến cho người ta mãi mãi đeo đuổi để có được thêm của cải và 
quyền lực. Nhưng rồi cuối cùng những dục vọng không ngừng đó 
đến lúc gần đất xa trời rồi cũng chỉ để lại niềm bất toại nguyện và 
đau khổ hụt hẫng mà thôi. (Điều này tất cả chúng ta đều thấy trước 
rõ ràng!). Dục vọng và sự theo đuổi nó tạo ra muôn vàn những 
tranh giành, xung đột và bất đồng hàng ngày trong xã hội. (Neu 
không phải thì cái gì tạo ra những sự thật đó của xã hội?). Ví dụ, 
còn chiến tranh xảy ra là do dồn nén sự căm ghét của một bên là 
giai cấp không được đặc quyền được cho là bị bóc lột, đứng lên 
chống lại bên khác là bất công và bóc lột cũng vì do lòng tham và 
dục vọng. 


Phần IV - Phụ lục các Kinh »387 


Vì vậy, Đức Phật đã gắn những lời khuyên tạo ra phúc lợi về 
vật chất với những lời dạy về bốn điều cần thiết mang lại phúc lợi 
về tâm linh. Đó là: Lòng Tin vào giáo lý của Đức Phật (tín), Đức 
Hạnh (giới), Lòng Rộng Luợng (bố thí) và Trí Tuệ (bát-nhã). Bốn 
điều này là những điều kiện cần có trong mỗi con nguời thành đạt 
chân chính. Đó là những nguời không phải chỉ theo đuổi mục đích 
vật chất cá nhân ích kỷ, mà luôn nghĩ đến lẽ công bằng và những 
bổn phận đóng góp cho xã hội. 

Chỉ cần một ví dụ gợi ý: một tấm lòng tốt rộng luợng có đuợc 
từ trí tuệ sẽ góp phần làm giảm những căng thẳng và xung đột 
trong xã hội. (Những việc làm từ thiện, đóng góp cho xã hội sẽ là 
những phong trào làm giảm bớt sự căng thắng do sự chêch lệch 
giàu nghèo trong xã hội). Cho nên, nguời nào vừa nỗ lực làm ăn 
chân chính, vừa sống theo những lời dạy của Phật, thì nguời đó sẽ 
là một công dân mẫu mực nhất và có giá trị nhất cho xã hội và gia 
đình. 



388 • Con đường của chúng ta 


“Tôi nghe như vầy: 

“Có lần khi Đức Thế Tôn đang trú ngụ ở chỗ những người 
Koliya [1], trong khu phố chợ tên là Kakkarapatta. Lúc bấy 
giờ, ông Dighajanu [2], là một người Koliya, đến gặp Đức 
Thế Tôn, cúi chào Đức Phật và ngồi xuống một bên. Sau khi 
ngồi xong, ông thưa với Đức Thế Tôn như sau: 

“Thưa Ngài, chúng con là những người tại gia đang thụ 
hưởng những vui sướng thế tục cùng vợ con. Chúng con dùng 
gỗ đàn hưong và lụa Kasi. Chúng con dùng vòng hoa, dầu 
thom (nước hoa) và phấn sáp (kem, chất cao). Chúng con 
dùng vàng bạc. Đối với những người như chúng con, mong 
được Đức Thế Tôn chỉ dạy Giáo Pháp (Dhamma), dạy những 
điều để chúng con theo đó mà duy trì được hạnh phúc trong 
đời này và đời sau”. 

(I) Những Điều Tạo Ra Phúc Lọi Cho Cuộc sống Thế 
Tục 


“Này ông Vyagghapajja (ông Chân Cọp) [3], có bốn (4) 
điều kiện mang lại những sự giàu có và hạnh phúc cho đời 
sống tại gia”. Bốn đó là gì? 

“Đầy đủ sự tháo vát (utthana-sampada) 

“Đầy đủ sự cẩn trọng (arakkha-sampada), 

“Có bạn bè tốt (kalyanamittata) và 
“Có cuộc sống cân bằng (sama-jivikata). 


(1) “Cái gì là ‘Đầy đủ sự tháo vát’? 


“Nghĩa ở đây là, này Vyagghapajja, dù bất kỳ nghề nghiệp 
gì người tại gia đang làm, dù là làm nông, buôn bán, chăn 
nuôi gia súc, săn bắn, làm phục vụ cho nhà vua, hoặc bất cứ 
nghề gì — thì ở đó người đó cần phải có kỳ năng và không 


Phần IV- Phụ lục các Kinh »389 


lười biếng; hiểu rõ cách làm và công cụ nghề nghiệp; nên có 
khả năng thực hiện và phân việc cho người khác làm. Điều 
này được gọi là có đầy đủ sự tháo vát. 

(2) “Cái gì là ‘Đầy đủ sự cẩn trọng’? 

“Nghĩa ở đây là, này Vyagghapajja, bất kỳ tài sản nào của 
người tại gia, được làm ra bằng nỗ lực của mình, bằng sức 
mạnh đôi tay, bằng mồ hôi nước mắt của mình, bằng những 
việc làm chân chính — thì người ấy cần phải nên gìn giữ và 
bảo vệ một cách cẩn trọng, làm thế nào tài sản không bị vua 
mang đi, không bị trộm cướp đi, không bị hỏa hoạn, không bị 
nước cuốn đi, hay không bị các người kế thừa âm mưu cưóp 
đoạt. — Điều này được gọi là “có đầy đủ sự cẩn trọng”. 

— “Làm thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang 
đi, không bị trộm cưóp mang đi, không bị lửa đốt, không bị 
nước cuốn ưôi, không bị các người con thừa tự ‘bất nghĩa’ 
cưóp đoạt”. Này Byagghapajja, điều này được gọi là “có đầy 
đủ sự cẩn trọng”. 


(3) “Cái gì là ‘Có bạn bè tốt’? 


“Nghĩa ở đây là, này Vyagghapajja, dù người tại gia đó 
đang ở trong làng mạc hay noi phố chợ, người ấy luôn gặp 
gõ, trao đồi hay thảo luận những chủ gia khác hay những 
người con của họ, dù là trẻ tuổi và có đức dục hay người lớn 
tuổi và có đức dục, đầy đủ lòng tin (tín, saddha) [4], đầy đủ 
giới hạnh (giới, sila), đầy đủ lòng rộng lượng (bố thí, caga), 
đầy đủ trí tuệ (bát-nhã, panna). Với những người đầy đủ lòng 
tin, người tại gia đó học hỏi với đầy đủ; Với những người đầy 
đủ giới hạnh, người tại gia đó học hỏi với đầy đủ giới hạnh; 
Với những người đầy đủ lòng rộng lượng, người tại gia đó 
học hỏi với đầy đủ lòng rộng lượng; Với những người đầy đủ 



390 • Con đường của chúng ta 


trí tuệ, người tại gia đó học hỏi với đầy đủ trí tuệ. — Điều này 
được gọi là “có bạn bè tốt”. 

(4) “Cái gì là ‘Có cuộc sống cân bằng’? 

“Nghĩa ở đây là, này Vyagghapajja, người tại gia cần biết 
rõ (tổng) thu nhập và chi xài của mình ra sao để giữ cho cuộc 
sống cân bằng, không chi xài phung phí, cũng không quá hà 
tiện; luôn luôn biết chi xài ít hon thu nhập, nhưng không nên 
chi xài nhiều hon thu nhập. 

“Giống như người thợ bạc [5] hay người thợ phó của ông, 
biết rõ rằng với thêm chừng ấy, cần cân nặng xuống, với 
chừng kia cần cân nhấc lên; cũng như vậy, người tại gia cần 
biết rõ (tổng) thu nhập và chi xài của mình ra sao để giữ cho 
cuộc sống cân bằng, không chi xài phung phí, cũng không 
quá hà tiện; luôn luôn biết chi xài ít hon thu nhập, nhưng 
không nên chi xài nhiều hon thu nhập. 

“Này Vyagghapajja, nếu một người tại gia có thu nhập hạn 
chế nhưng sống tiêu xài phung phí, thì người đời hay gọi 
người đó là: ''Người rung rớt hết tảo trên cây trong khi chỉ 
thèm ăn một tráf’ [6]. 

“Này Vyagghapajja, nếu một người tại gia có thu nhập 
giàu có nhưng sống hà tiện, khắc khổ, thì người đời hay gọi 
người đó là: “Người sẽ chết như một kẻ chết đói”. 

(II) Bốn Cách Làm Tiêu Tán Tài Sản 

“Này Vyagghapajja, đối với tài sản làm ra được, có bốn 
(4) cửa gây ra thất thoát, tiêu tán. Đó là: 

(1) Dâm dật, trai gái; 

(2) Rưọoi chè, say xỉn; 


Phẩn IV - Phụ lục các Kinh »391 


(3) Cờ bạc, cá độ; 

(4) Có bạn xấu, giao du với kẻ ác. 

“Cũng giống như một ao trữ nước có bốn cửa nước đổ 
vào, có bốn cửa nước chảy ra. Neu một người đóng các cửa 
nước chảy vào và mở các cửa nước chảy ra, và cũng không có 
nước mưa roi xuống, thì nước trong ao sẽ voi cạn đi, chứ 
không tăng lên. Cũng cách như vậy, tài sản sẽ tiêu tán đi vì 
bốn (4) cửa gây thất thoát — Đó là Dâm dật, trai gái; Rượu 
chè, say xỉn; Cờ bạc, cá độ; và Có bạn xấu, giao du với kẻ ác. 

(III) Bốn Cách Gìn Giữ và Bảo Vệ Tài Sản 

“Này Vyagghapajja, đối với tài sản làm ra được, có bốn 
(4) cửa để giữ gìn, gia tăng. Đó là: 

(1) Không dâm dật, trai gái; 

(2) Không rượu chè, say xỉn; 

(3) Không cờ bạc, cá độ; 

(4) Không có bạn xấu hay giao du với kẻ ác. 

“Cũng giống như một ao trữ nước có bốn cửa nước đổ 
vào, có bốn cửa nước chảy ra. Neu một người mở các cửa 
nước chảy vào và đóng các cửa nước chảy ra, và cũng có đầy 
đủ nước mưa roi xuống, thì nước ừong ao sẽ tăng lên, chứ 
không voi cạn đi. Cũng cách như vậy, tài sản sẽ tăng lên nhờ 
bốn (4) cửa giữ gìn, gia tăng tài sản — Đó là Không dâm dật, 
trai gái; Không rưọoi chè, say xỉn; Không cờ bạc, cá độ; và 
Không có bạn xấu hay giao du với kẻ ác.” 

“Đây là bốn (4) điều, này Vyagghapajja, sẽ giúp mang lại 
sự giàu có và hạnh phúc cho những người tại gia trong đời 
này”. 


392 • Con đường của chúng ta 


(IV) Những Điều Mang Lại Phúc Lọi Cho Đòi sống 
Tâm Lỉnh 

“Có bốn (4) điều, này Vyagghapajja, sẽ giúp mang lại sự 
giàu có và hạnh phúc cho những nguời tại gia trong đời sau. 
Bốn đó là gì?”. 

“Có đầy đủ lòng tin (tín, saddha-sampada), 

“Có đầy đủ giới hạnh (giới, sila-sampada), 

“Có đầy đủ lòng rộng lượng (bố thí, caga-sampada), 

“Có đầy đủ trí tuệ (bát-nhã, panna-sampada). 

(1) “Cái gì là “Có đầy đủ lòng tin”? 

“Nghĩa ở đây là, này Vyagghapajja, nguời tại gia có đủ 
lòng thành tín, người ấy tin vào sự Giác Ngộ của Như Lai 
(Tathagata), tức là Đức Phật: 

"Thật vậy, Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, bậc 
Có Đủ Trí Tuệ và Đức Hạnh, bậc Thoát Ly Khéo Léo, bậc Hiêu Rõ 
Thế Gian, bậc Thuần Phục Con Người, Thầy của trời và người, 
Phật và Thể Tôn". 

— Điều này được gọi là “Có đầy đủ lòng tin”. 

(2) “Cái gì là “Có đầy đủ giới hạnh”? 

“Nghĩa ở đây là, này Vyagghapajja, người tại gia luôn 
kiêng cữ, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói dối, và không uống rượu hay dùng chất độc hại. 

— Điều này được gọi là “Có đầy đủ giới hạnh”. 

(3) “Cái gì là “Có đầy đủ lòng rộng lượng”? 


Phần IV- Phụ lục các Kinh • 393 


“Nghĩa ở đây là, này Vyagghapajja, người tại gia sống với 
tâm không tham tục, đóng góp cho từ thiện, giang tay giúp 
đỡ, vui thích việc hào hiệp, có mặt khi người gặp khó cần 
giúp, vui thích việc [7] bố thí, cúng dường. — Điều này được 
gọi là “Có đầy đủ lòng rộng lượng”. 

(4) “Cái gì là “Có đầy đủ trí tuệ”? 

“Nghĩa ở đây là, này Vyagghapajja, người tại gia sống có 
trí tuệ: Người sống có trí hiểu rõ lẽ sinh diệt (như sự sinh diệt 
của năm tập họp uẩn tạo nên con người); có trí tuệ thánh thiện 
nhìn thấu bên trong mọi sự vật giúp đưa đến chấm dứt khổ 
đau. Điều này được gọi là “Có đầy đủ trí tuệ”. 

“Đây là bốn (4) điều, này Vyagghapajja, sẽ giúp mang lại 
sự giàu có và hạnh phúc cho những người tại gia trong đời 
sau”. 

Tháo vát và chú tâm trong công việc (1) 

Quản lý tài sản một cách khôn ngoan (2) 

Sống thu chi mọt cách cân bằng (3) 

Cẩn trọng gìn giữ của cải đã làm ra (4) 

Có đầy đủ lòng tin (5) và đức hạnh (6) 

Rộng lượng, không tham lam, ích kỷ (7) 

Luôn bước theo con đường trong sáng (8) 

Dần đến phúc lành cho kiếp sống tương lai 

Thật vậy, người tại gia đầy đủ lòng tin 
Vào Đức Phật, là “bậc Giác Ngộ” 

Với tám (8) điều dạy trên đây 

Sẽ dẫn chúng ta đến hạnh phúc hôm nay và sau này. 


(“7««^ Chi Bộ Kinh’’’’ {Aguttara Nỉkaya 31) 



394 • Con đường của chúng ta 


{Bản dịch qua tiếng Việt của Lê Kim Kha) 


■ Chú Thích: 

[1] Những người/ xứ Koliya (HV: Câu-lợi) là những người thù 
hằn với những người/ xứ Sakya (Thích Ca). Hoàng hậu Maha 
Maya (HV: Ma-Da), là mẹ của Đức Phật, là thuộc xứ/ họ Koliya và 


Phần IV- Phụ lục các Kinh • 395 


vua Suddhodana (HV: Tịnh-Phạn), là cha Đức Phật, thì thuộc xứ 
Sakya. 

[2] Nghĩa gốc của từ “Dighajanu” này là “chân dài”, vì biệt 
danh của ông này là “Chân cọp dài”. 

[3] “Vyagghapajja” có nghĩa là “con đuờng của Cọp”, ông ta 
cũng đuợc gọi bằng biệt danh này, vì tổ tiên, dòng họ của ông 
đuợc sinh ra trên những con đuờng rừng là dấu tích của dấu chân 
cọp tàn phá và đi qua. “Vyagghapajja” là họ của gia đình ông 
“Dighajanu” (nghĩa “chân dài của cọp” hay “chân cọp”). 

[4] “Saddha” (lòng tin) là lòng tin xác tín, là lòng tin dựa vào 
sự hiểu biết đúng đắn, chứ không phải là lòng tin mù quáng, theo 
kiểu đức tin. 

[5] Nguyên bản tiếng Pali là từ “Tuladharo”, có nghĩa là nguời 
mang cân, nguời cầm cân. Hòa thuợng dịch thành “nguời thợ bạc” 
(nhu với cân tiểu ly) để dễ hình dung. 

[6] Nguyên gốc từ Pali để gọi loại nguời này là” 
“Udambarakhadaka”. Theo Luận giảng, đó là nguời muốn (một 
vài) ăn trái sung, nhung rung cây làm tất cả trái rụng hết, kết quả là 
phần nhiều trái rơi đã bị lãng phí. Ý chỉ nguời có nhu cầu tiêu xài 
chính đáng thì ít, nhung phung phí, xả láng, ngay cả khi làm chẳng 
ra bao nhiêu tiền của. 

[7] “Vui thích” ở đây chỉ sự “hoan hỷ”, thích thú và tự nguyện 
làm những việc phuớc thiện hơn là làm những việc có lợi về vật 
chất hay về quyền lợi cá nhân của mình. Vì sao?, vì những hành 
động công đức luôn mang lại niềm an lạc lâu bền, là thiện nghiệp 
và thiện nghiệp là phuơng tiện để mang lại an ninh và hạnh phúc 
cho đời này và đời sau. Không còn con đuờng nào khác. Cho nên 
nguời tại gia có hiểu biết, trí tuệ luôn uu tiên thành tựu những việc 
làm đức hạnh và tâm linh này. 



396 • Con đường của chúng ta 


Kinh ‘Nguyên Nhân Suy Đồi’ 

(Parabhava Sutta) 

{Bản dịch từ tiếng Pali qua tiếng Anh 
của Hòa thượng Narada Thera) 


“Những Điều Làm Sa Sút Một Con Người” 


Hòa thượng Narada Thera chú giải về kinh này: 

Trong khi Kinh “Điềm Lành” nêu ra những cách thức và những 
điều kiện mang lại phúc lành và tiến bộ cho con người, thì "'Kinh 
Nguyên Nhân Suy Đồr (Parabhava Sutta) này, ngược lại, chỉ ra 
những điều là nguyên nhân làm một con người suy sụp, sa sút về 
đời sống vật chất và đạo đức. Những người để cho mình bị dính 
hay lún sâu vào những nguyên nhân tiêu cực này thì cũng đã tự bít 
kín con đường dẫn đến đời sống hạnh phúc về vật chất và tâm linh 
của mình và đánh mất phần “người” (nhân) trong chữ “con người”. 
Ngược lại, những ai sống tỉnh giác, chú tâm vượt qua những điều ô 
trược đó thì cùng đi đến từng bước của 38 phúc lành cao nhất mà 
Đức Phật đã khuyên dạy trong Kinh “Điềm Lành”. 


Phần IV - Phụ lục các Kinh • 397 

“Tôi nghe như vầy: 

“Có một lần khi Đức Thế Tôn đang lưu trú tại tu viện Kỳ- 
Viên do ngài Anathapindika (Cấp-Cô-Độc) xây ở Khu Rừng 
Kỳ-Đà, gần thành Sãvatthi (Xá-vệ). Lúc bấy giờ đã quá nửa 
khuya, một thiên thần với hào quang rạng rõ, chiếu sáng cả 
Khu Rừng Kỳ-Đà, diện kiến Đức Thế Tôn, đến gần và trang 
nghiêm đảnh lễ Người rồi đứng qua một bên. Sau khi đứng 
qua một bên, vị thiên thần đó thưa với Đức Phật bằng những 
vần kệ như sau: 

Thiên Thần: 

Con đến đây xin thưa nhiều câu hỏi với Đức Thế Tôn 
Chúng con muốn hỏi về sự sa sút suy đồi của con người 
Cầu xin Đức Cồ-Đàm (Gotama) chỉ cho chúng con 
Những nguyên nhân dẫn đến sự suy đồi!. 

Đức Phật: 

Dễ thấy người tiến bộ 

Dễ thấy người suy đồi 

Người yêu mến Giáo Pháp (Dhamma) [1], 

thì sẽ luôn tiến bộ 

Người không trọng Giáo Pháp, 

thì sẽ luôn suy đồi. 

Thiên Thần: 

Vậy chúng con đã học 
Và thấy được điều này: 

Đây nguyên nhân thứ nhất 
Xin Ngài dạy chúng con 
Đâu nguyên nhân thứ hai. [2] 


Đức Phật: 



398 • Con đường của chúng ta 


Gần gũi với kẻ xấu 
Xa lánh người đức hạnh 
Chỉ mê thích thói hư, 
của kẻ xấu, kẻ ác 
Là nguyên nhân thứ hai, 
làm người đó suy đồi. 

Thích ngủ ngày, thức đêm 
Thích đàn đúm, đông người 
Luôn uể oải, lười biếng, 
và lại hay bốc đồng 
Là nguyên nhân thứ ba, 
làm người đó suy đồi. 

Dù ăn nên làm ra 
Không chăm lo cha mẹ 
Già yếu vào cuối đời 
Là nguyên nhân thứ tư, 
làm người đó suy đồi. 

Lừa dối người tu hành 
Gạt gẫm Bà-la-môn, 
những ẩn sĩ, khất sĩ 
Là nguyên nhân thứ năm, 
làm người đó suy đồi. 

Nhiều của cải, vàng bạc 
Gạo lúa thức ăn đầy 
Nhưng hưởng thụ một mình 
Là nguyên nhân thứ sáu, 
làm người đó suy đồi. 

Tự hào về tổ tiên, 
về dòng tộc, giàu có 
Nhưng khinh rẻ người thân 
Là nguyên nhân thứ bảy 



làm người đó suy đồi. 

Kẻ trác táng, rượu chè 
Kẻ cờ bạc, cá độ 
Làm một phung phí mười 
Là nguyên nhân thứ tám, 
làm người đó suy đồi. 

Không hài lòng vợ mình 
Đi lại với gái điếm 
Tà dâm với vợ người 
Là nguyên nhân thứ chín, 
làm người đó suy đồi. 

Người tuổi đã xế già 
Lấy gái trẻ làm vợ 
Rồi mất ngủ vì ghen 
Là nguyên nhân thứ mười, 
làm người đó suy đồi. 

Tự ti đặt mình dưới 
‘Một phụ nữ hay nam 
hay ăn nhậu, phung phí’ 

Là nguyên nhân mười một, 
làm người đó suy đồi. 

Thuộc dòng dõi cao quý 
Tài ít, tham vọng nhiều 
Mưu nắm quyền lãnh tụ 
Là nguyên nhân mười hai, 
làm người đó suy đồi. 

Thấy rõ những nguyên nhân 
Làm suy đồi con người, 
trong thế gian ô trọc 
Bậc thánh hiền thấu suốt 
Nên chọn đường an lạc 



400 • Con đường của chúng ta 


Đen phúc lành, hạnh phúc. 


Ợ Kinh Tập'", 1.6, thuộc 'Kiểu Bộ Kinh’’'’) 
{Bản dịch qua tiếng Việt của Lê Kim Kha) 


■ Chú Thích: 

[1] Như đã nói trong quyển sách này, cũng như trong rất nhiều 
kinh điển và luận giảng khác, chữ “giáo pháp” hay “pháp” 
(dhamma) mà Đức Phật dùng luôn có nghĩa là những chân lý, 
những lẽ thật về con người và thế gian, bao gồm cả những đạo lý, 
luân thường, những quy luật tự nhiên, nhân quả..., tất cả đều được 
giảng dạy cặn kẽ bởi Đức Phật, nên giáo pháp (dhamma) dĩ nhiên 
cũng chính là giáo lý của Đức Phật, là Phật Pháp (Buddha 
Sansana). 

[2] Trong bản dịch tiếng Anh của Hòa thượng Narada Thera 
không đếm từ sau “nguyên nhân thứ hai”. Tuy nhiên, trong chú 
thích của ngài có ghi rõ là nguyên bản đếm đến đến mười hai. Bản 
dịch tiếng Việt cũng đếm đủ từ “thứ nhất cho đến.. .thứ mười hai”, 
như nhiều bản dịch trước đây. Điều đó cũng giúp cho bạn đọc nhận 
rõ những “nguyên nhân” Phật đã dạy trong bài kinh này. 


Phẩn IV - Phụ lục các Kinh »401 


Kinh “Điềm Lành” 

(Mangala Suttà) 

{Bản dịch từ tiếng Pali qua tiếng Anh 
của Hòa thượng Tiến Sĩ w. Rahula) 


"Những Điềm Lành Mang Lại Hạnh Phúc" 


“Tôi nghe như vầy: [1] 

“Có một lần khi Đức Thế Tôn đang lưu trú tại tu viện Kỳ-Viên 
do ngài Anathapindika (Cấp-Cô-Độc) xây ở Khu Rừng Kỳ-Đà [2], 
gần thành Sãvatthi (Xá-vệ) [3]. Lúc bấy giờ đã quá nửa khuya, một 
thiên thần với hào quang rạng rỡ, chiếu sáng cả Khu Rừng Kỳ-Đà, 
diện kiến Đức Thế Tôn, đến gần và trang nghiêm đảnh lễ Người 
rồi đứng qua một bên. Sau khi đứng qua một bên, vị thiên thần đó 
thưa với Đức Phật bằng những vần kệ như sau: 

1 . 

“Chư thiên thần và người 
Ngày đêm trông điềm lành 
Trăn trở về hạnh phúc [4] 

Nguyện xin Đức Thế Tôn 
Chỉ dạy cho con biết 
Những Phúc Lành Cao Nhất! 

(Đức Thế Tôn dạy rằng:) 

2 . 

Không giao lưu kẻ xấu [5] 

Gần gũi người trí hiền 


402 • Con đường của chúng ta 


Kính trọng người đáng trọng 
- Là Phúc Lành Cao nhất. 


3. 

Sống ở nơi thích họp [6] 

Đã tạo nhiều công đức 
Chọn theo đường chánh Đạo [7] 
- Là Phúc Lành Cao nhất. 


4. 

Có kỹ năng, tháo vát [8] 
Tuân giữ tốt giới luật [9] 
Nói lời thật ôn hòa [10] 

- Là Phúc Lành Cao nhất 


5. 

Luôn phụng dưỡng mẹ cha 
Yêu thương vợ con nhiều 
Làm những nghề chánh thiện 
- Là Phúc Lành Cao Nhất. 


6 . 

Rộng lòng trong bố thí 
Chánh trực trong tư cách [11] 
Giúp người thân họ hàng 
Hành động không tội lỗi 
- Là Phúc Lành Cao nhất. 


7. 

Ngừng và tránh việc ác 
Không rượu chè, hút chích [12] 
Kiên trì giữ đức hạnh 
- Là Phúc Lành Cao nhất. 


8 . 

Kính trọng [13] và khiêm nhường 



Phần IV - Phụ lục các Kinh • 403 


Hài lòng và biết ơn 
Nghe học Pháp đúng lúc [14] 
- Là Phúc Lành Cao nhất. 


9. 

Kiên nhẫn, biết nghe lời 
Gặp gỡ các sư thầy 
Thảo luận Pháp đúng lúc 

- Là Phúc Lành Cao nhất. 

10 . 

Tự chủ [15], sống phạm hạnh 
Thấy được Tứ Diệu Đe 
Và chứng ngộ Niết-bàn 

- Là Phúc Lành Cao nhất. 

11 . 

Gặp phải lúc thăng trầm 
(trong cuộc sống thế gian) [16] 
Tâm người vẫn vô ưu, 

Vô nhiễm và vô ngại [17] 

- Là Phúc Lành Cao nhất. 

12 . 

Ai làm được như vậy: 

Tự tại khắp mọi nơi 
Không dễ bị khuất phục 
Mọi nơi được hạnh phúc 

Những điều trên chính là: 

Những Phúc Lành Cao Nhất.” [18] 


{‘‘‘‘Kinh Tập", II.4, thuộc ''Tiêu Bộ Kinh'") 
{Bản dịch qua tiếng Việt của Lê Kim Kha) 



404 • Con đường của chúng ta 


■ Chú Thích: 

[1] Kinh này có kết tập trong tập Kinh Tập (Sutta-Nipata), (từ 
dòng V.258 trở đi) và cũng có mặt trong Tiểu Bộ Kinh 
(Khuddakapatha Nikaya). Xem “Maha-mangala Tataka (No. 453), 
(“Chuyện Tiền Thân Đức Phật — Điềm ĩ .ả nh Lớn, Chuyện số 453). 
Đe biết thêm chi tiết lịch sử và kết tập của kinh này, tham khảo 
thêm bài tham luận “Life's Highest Blessing” (Phúc Lành Cao 
Nhất trong Đời sống) của Tiến sĩ R. L. Soni, đăng trên tập san 
“WHEEL”, Số 254/256. 

[2] “Anathapindika”, có nghĩa là “nguời cấp duỡng, bố thí cho 
những nguời cô độc, nghèo khó”, nên gọi là ngài “Cấp Cô Độc”. 
Tên thật của nguời truởng giả nhân từ này là “Sudatta”. Sau khi 
ông quy y theo đạo Phật, ông đã mua khu rừng thuộc sở hữu của 
Thái tử Jeta (HV: Kỳ-đà), và xây một tu viện để cúng duờng cho 
Đức Phật và Tăng Đoàn, sau này đuợc gọi là “Tu viện letavana” 
(Kỳ Viên). 

Đây là nơi Đức Phật đã trải qua nhiều Mùa An Cu ba tháng 
mùa mua hàng năm (HV: Kiết Hạ), bắt đầu từ Rằm tháng Bảy cho 
đến Rằm tháng Muời. Rất nhiều bài thuyết giảng (kinh) quan trọng 
của Đức Phật đã đuợc Phật thuyết giảng tại đây, và rất nhiều sự 
kiện về cuộc đời của Đức Phật lịch sử đã diễn ra tại tịnh xá Kỳ 
Viên này. 

Tại đây, Đức Phật đã chăm sóc cho một Tỳ kheo bị bệnh nhung 
bị nguời đồng tu quên chăm sóc, và Phật đã khuyên dạy họ rằng: 
“Bất kỳ ai, này các Tỳ kheo, muốn chăm sóc ta, thì hãy đế nguời 
ấy chăm sóc nguời đang bệnh”. 

Cũng tại nơi này, Đức Phật đã khuyên dạy những đệ tử một 
cách vô cùng thấm thìa và cảm động về quy luật vô thuờng đầy 
nghiệt ngã. Chuyện kinh kể rằng, khi có một nguời thiếu phụ tên 
Kisagotami mang xác đứa con thân yêu đến cầu xin Phật cứu sống, 
Phật thành tâm chia buồn, nhung bảo nguời thiếu phụ rằng muốn 


Phần IV - Phụ lục các Kinh • 405 


cứu sống con mình, thì đi tìm cho được một hạt cải từ trong một 
gia đình nào chưa bao giờ có người thân chết. Người thiếu phụ bắt 
đàu rong ruổi đi tìm, và sau khi tìm khắp không thấy có nhà nào 
như vậy, nên đã hiểu ra và “giác ngộ” được lời Phật dạy về Quy 
luật Vô thường, rằng đời sống của chúng ta là hữu hạn và ai trong 
chúng ta rồi cũng sẽ chết đi vào một ngày nào đó. 

— Đức Phật: 

“Mạng sống cuối cùng là sự chết. Cũng như vô bệnh và thanh 

xuân, sau cùng là bệnh hoạn và già lão'". 

(Yathaa aarogya.m yabbana.m. Tatheva jỉỉvỉtam sabbam 

Byaadhỉjaraaparosỉtam. Mara.napparỉyasỉtam). 

[3] Nơi này được xác định là địa danh mang tên “Sahet- 
Mahet”, gần Balrampur. ►Xem thêm quyến “Hành Hương về Xứ 
Phật” của Chan Khoon San, Nxb Phương Đông, Tp. HCM. 

[4] Theo Luận Giảng, từ “mangala” có nghĩa là những điều 
mang lại hạnh phúc và giàu có, tức là “điềm lành”. 

[5] “Kẻ xấu” ở đây bao gồm cả những kẻ ngu xuẩn, mất dạy, 
vô văn hóa và cả những người có mang tâm niệm xấu ác, lời nói 
xấu ác và hành động xấu ác (thân, ý, miệng: ba nghiệp bất thiện). 

[6] “Nơi thích hợp” ở đây theo Phật giáo là bất kỳ nơi nào mà 
những tu sĩ, tăng ni và những cư sĩ tại gia có thể tiếp tục cư ngụ; 
nơi có những người kính đạo, luôn tu tập và thực hiện mười hành 
động công đức (mười nghiệp thiện), và là nơi có giáo pháp 
(Dhamma) được tôn trọng là lẽ sống của mọi người ở đó. 

[7] “Chọn con đường chánh đạo” theo luận giảng là chọn “lối 
sống chân chính”, bỏ những điều trái đạo đức để theo đạo lý (Giới 
hạnh), bỏ sự bất tín và mê tín để có được lòng tin chánh tín về Đức 
Phật và Phật pháp (Lòng tin), bỏ lòng ích kỷ, tham lam để sự rộng 
lòng, cho đi (Bố thí), như Đức Phật đã chỉ ra cho người tại gia. 



406 • Con đường của chúng ta 


[8] ớ đây dĩ nhiên là nói đến những nghề nghiệp lương thiện, 
vô hại cho chúng sinh. Đối với những người xuất gia thì đó là 
những việc làm nơi tu viện, cả những chuyện nhỏ như khâu vá y 
phục, thì cũng phải khéo tay, có kỹ năng để tự mình làm cho mình. 

[9] “Giới luật” (Vinaya) ở đây có nghĩa là những điều cấm về 
ba nghiệp thân, ý, miệng. Neu giảng giải ra cho đủ thì đó là giới 
luật về Mười Nghiệp Bất Thiện (akusala-kammapatha) mà người 
tại gia không nên làm, và sự cấm vi phạm Giới Luật Tỳ Kheo 
(Patimokkha) đối với những tu sĩ xuất gia là Tăng, Ni; Hay còn 
được gọi là Bốn Giới Thanh Tịnh của Tỳ kheo (catuparisuddhi- 
sila). 

[10] “Nói lời thật ôn hòa” là những lời tốt đẹp, “ái ngữ”, được 
nói ra họp thời, đúng lúc, chân thật, thân thiện và hữu ích và được 
nói với tâm niệm từ ái, thương mến. Ngược lại là những “tà ngữ” 
như nói dối, nói sai sự thật, nói lời mắng chửi, nói lời vu khống, 
nói dóc, nói lời vô ích, tào lao, ăn nói phi thời, không đúng lúc. 

[11] “Chính trực trong tư cách” là chính trực về tư cách đạo 
đức, là thái độ chính thiện, tuân giữ và thực hành “Mười Nghiệp 
Thiện” (kusala-kammapatha) của “thân, ý, miệng”. Đó là: 

Không Tham, 

Không Ác, 

Không Tà kiến; 

Không Nói dối, 

Không nói lời vu khống, 

Không nói lời lăng mạ, 

Không nói lời vô ích, tào lao; 

Không sát sinh, 

Không trộm cắp, 

Không tà dâm. 

[12] Là giới hạnh thứ năm, bao gồm không uống rượu bia, 
không hút chích ma túy và không dùng bất kỳ chất độc hại nào. 



Phần IV - Phụ lục các Kinh • 407 


[13] “Kính trọng” ở đây là kính trọng những tu sĩ xuất gia, 
Tăng Ni, (và dĩ nhiên kính trọng cả những tu sĩ của những tôn giáo 
khác), những su thầy của mình, cha mẹ, nguời lớn tuổi, nguời cấp 
trên, nguời giỏi giang hơn mình, V.V... 

[14] Ví dụ, nhu lúc tâm đang bị tà niệm, những điều xấu ác 
quấy nhiễu hay xui khiến..giúp khắc phục, vuợt qua phiền não. 

[15] Tự chủ (tapo): là khả năng chế ngự Tham và Sân bằng 
cách chế ngự những giác quan (căn) của mình. Và chế ngự sự ủ dột 
và luời biếng (HV: trạo hối) bằng cách chủ động đánh thức năng 
luợng tinh tấn, đánh thức sự nhiệt thành về tu tập. 

[16] Đó là “Pháp thế gian”, là những điều kiện (duyên) xảy ra 
trong cuộc đời của chúng ta trong thế gian thế tục, hay nói cách 
khác là Tám (8) Điều Đổi Thay, đen trắng, trong đời đễ khiến 
nguời ta buồn lòng, bất hạnh, lo âu hay sợ hãi: 

Đuợc và mất 

Vinh và nhục 

Khen và chê 

Suớng và khổ 

[17] Đây là ba bản tâm hay phẩm chất “đắc đạo” của những bậc 
A-la-hán, bậc giải thoát hoàn toàn. Vô ưu (asoka): không còn 
phiền não, ưu sầu; Vô nhiễm (viraja) là vô tham, vô sân, vô si; Vô 
ngại (khema): sự an tâm, không còn sợ hãi vì đã không còn dính 
chấp vào và không còn mang theo nhục dục (kama), mầm mong tái 
sinh, tái hiện hữu (bhava), tà kiến (ditthi) và vô minh (avijja). 

[18] Tức là tất cả 38 điều mang lại “Phúc lành Cao nhất” đã 
được chỉ dạy ở trên. 



408 • Con đường của chúng ta 


Kinh ‘Tâm Từ’ 

(Metta Sutta) 

{Bản dịch từ tiếng Pali qua tiếng Anh 
của Hòa thượng TS Wapola Rahula) 


"Tình Thương Yêu Bao Trùm" 


Chú thích của ngưòi dịch: 

Đây là bài Kinh Đức Phật thuyết giảng cho nhiều Tỳ kheo đang 
tu tập trong rừng vắng, những nơi đuợc xem là có nhiều chu thiên 
thần bậc thấp và những chúng sinh khác xung quanh, kể cả những 
chúng sinh khuất mặt. Các Tỳ kheo đôi khi cảm thấy bất an hoặc 
nguợc lại cảm thấy mình đang quấy rầy những chúng sinh và thiên 
thần khuất mặt. 

Thứ nhất, bài Kinh là để các thầy Tỳ kheo trì tụng để làm cho 
tâm an tịnh với tâm từ ái huớng về sự an bình của mỗi chúng sinh 
và chu thiên thần xung quanh. Thứ hai, bài Kinh là một “thông 
điệp” của Đức Phật về lòng Từ Ái, lòng yêu thuơng bao trùm của 
tất cả mọi nguời và chúng sinh nên dành cho nhau. Và chính lòng 
yêu thuơng bao trùm đó sẽ đem lại niềm an lạc, hạnh phúc và trạng 
thái Cao Đẹp nhất của tâm chúng ta. 

Vì vậy, Kinh này thuờng đuợc nhiều nguời tụng bằng miệng 
hay trong tâm truớc khi buớc vào giờ thiền, cho tâm của thiền sinh 
đuợc an tịnh. Không phải chỉ riêng Phật tử tại gia, mà các su thầy 
xuất gia ở những truyền thống thiền Phật giáo ở những nuớc theo 
Phật giáo nguyên thủy cũng thuờng tụng đọc mỗi khi đến hành 
thiền, đặc biệt là ở một nơi mới. 


Phần IV - Phụ lục các Kinh • 409 


Kinh này thường được dịch đúng là “Kinh Lòng Từ” (Metta 
sutta). “Meưa” có nghĩa là “lòng từ ái, thương yêu”. Tuy ở đây tên 
kinh không nói đến lòng Bi Mần (Karuna), nhưng vì ai đã có lòng 
từ ái thì tất nhiên cũng khởi sinh lòng Bi mẫn, lòng thương yêu và 
thương xót thường đi song hành. Vì vậy, nhiều bản dịch gọi là 
“Kinh Từ Bi”, thiết nghĩ cũng không bị lệch lạc và cũng rất thiết 
thực, vì chữ “Từ Bi” vốn rất quen thuộc và dễ nhớ đối với những 
Phật tử tại gia và những người mới bước vào đạo Phật. 



410 • Con đường của chúng ta 


Người khéo léo bản thiện, 
và mong cầu an bình, 
nên thể hiện (như vầy): 

Có năng lực, hiền hòa, 

Ngay thăng, thật ngay thăng, 
Nhẹ nhàng và khiêm tốn, 

Sống dễ dàng, tri túc, 
các căn được chế ngự 
Cẩn trọng, không trơ tráo 
Không tham đắm gia đình 
Không làm điều sai trái, 
bậc hiền trí chê cười. 

Người ấy nên thực hành, 
giữ tâm niệm như sau: 

Nguyện tất cả chúng sinh, 
được hạnh phúc an bình, 
Nguyện cho tâm chúng sinh, 
được vui lòng như ý. 

Chúng sinh dù yếu mạnh, 
dài cao hoặc trung bình, 
thấp, nhỏ hay to lớn, 
có mặt hay khuất mặt, 
dù ở gần ở xa, 
chưa sinh và đã sinh 

Không trừ chúng sinh nào, 
Nguyện cho tâm tất cả, 
được tràn đầy hạnh phúc! 
Không lừa đảo lẫn nhau, 
Thường bất khinh khắp chốn 
Khi tâm đang oán giận, 



Phần IV - Phụ lục các Kinh •411 


không mong hay nguyền rủa, 
cho ai khác bị hại, 

Như là một người mẹ, 
luôn che chở cho con, 
bằng cả mạng sống mình. 

Hãy phát tâm vô lượng, 
cho lòng Từ vô biên, 
bao trùm cả thế giới 
trên, dưới và khắp nơi, 
không cách trở hẹp hòi, 
hết giận hờn thù ghét. 

Khi đang đứng hay đi, 
khi ngồi hay khi nằm, 
bao giờ còn thức tỉnh, 
giữ niệm “Từ Bi” này, 
đây chính là tâm trạng: 

Cao Đẹp nhất trong đời. 

Không rơi vào tà kiến, 
giữ đạo đức, trí tuệ, 
từ bỏ các căn dục 

Ai làm được như vậy: 
không còn chui bào thai, 
quay lại thế gian này. 


{‘‘‘‘Kinh Tập", 1.8, thuộc "'Tiêu Bộ Kinh'") 
{Bản dịch qua tiếng Việt của Lê Kim Kha) 



412 • Con đường của chúng ta 



PHẦN V 


PHỤ LỤC 


HƯỚNG DẪN 
THIỀN TẬP CĂN BẢN 
CHO PHẬT TỬ TẠI GIA 



414 • Con đường của chúng ta 






Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 415 


Tại Sao Thiền? 

Tại sao phải thiền? 

Mọi người liên tục tìm cách có thêm sự hạnh phúc, sự hòa họp 
và sự bình an. Như nhiều ý kiến, hạnh phúc có được khi có đầy đủ 
vật chất, quyền lực và địa vị xã hội. Hoặc hạnh phúc cũng có khi 
dùng bàn chải đánh răng sạch, khi dùng kem thoa da mặt, hay khi 
lái một chiếc xe nào đó—ít nhất đó là những gì mà những quảng 
cáo đã nói. Người đời đi tìm giải pháp cho những vấn đề khó khăn 
thông qua gia đình, công việc, bạn bè, cộng sự...Con người cố thay 
đổi những điều kiện bên ngoài bằng cách này cách khác, họ cố xây 
dựng trong môi trường vật chất, xã hội và chính trị nơi họ sinh 
sống, bởi vì họ tin rằng khi trật tự xã hội và thế giới ‘hoàn hảo’ thì 
họ sẽ trở nên hạnh phúc và an bình. Tuy nhiên, họ quên đi một 
điều là: thế giới vốn luôn luôn thay đổi và không ngừng thay đổi. 
Trước khi họ có thể hoàn thành được ‘giấc mơ’ đó, mọi sự trên đời 
đã thay đổi và những hứa hẹn về hạnh phúc phai phôi giống như 
sương mù buổi sáng tan nhanh khi nắng lên. Khi người ta càng cố 
gắng chạy theo nắm bắt hạnh phúc thì hạnh phúc lại càng khó nắm 
bắt hơn, cứ như con bướm vờn bay hấp dẫn gần kề, nhưng bạn 
chẳng bao giờ bắt được nó. 

Sự thật là đa số họ đều áp dụng những phương pháp sai lầm để 
đi tìm hạnh phúc và sự hòa hợp. Họ đi tìm họ ở bên ngoài bản thân 
mình, ở thế giới bên ngoài, thay vì lẽ ra họ nên nhìn vào bên-trong 
bản thân mình để tìm thấy mình. Nhiều người bắt đầu phát hiện ra 
nguồn gốc của hạnh phúc và phiền não chính là: Tâm. Và từ đó họ 
chuyển hướng tập trung vào cái ‘con người bên-trong’, vào Tâm; 
và “Thiền” là cách để thực hiện điều đó. 


Bài giới thiệu “Tại sao thiền?” này được teích từ bài hướng dẫn “Tại Sao Thiền?" 
(Why mediation?) của thiền sư Tỳ kheo Piyanda được in trong tuyến tập “Những 
Viên Ngọc Tri Tuệ Phật Giáo" (Gems of Buddhist Wisdom). 



416 « Con đường của chúng ta 


Ngày nay, thiền đang hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người từ 
mọi nẻo của cuộc sống, từ mọi sắc tộc và tín ngưỡng trên thế giới. 
Tại sao vậy? Bởi vì tâm của một người vận hành không phụ thuộc 
vào sắc tộc hay tín ngưỡng của người đó. Trách nhiệm của việc 
hành thiền là tìm hiểu bản chất của tâm và ứng dụng theo nó vào 
đời sống hàng ngày. Tâm là chìa khóa để đi đến hạnh-phúc, và 
cũng chính là chìa khóa đi đến bất-hạnh. Đe hiểu được tâm và ứng 
dụng tâm một cách tốt đẹp chính là cách để chúng ta chuyển hóa 
và vượt qua những rào cản về sắc tộc, văn hóa và tôn giáo. Thật 
vậy, thiền (sự tu dưỡng tâm) có thể được thực hành bởi bất cứ 
người nào, cho dù người đó có thuộc tôn giáo tín ngưỡng nào. 

Những ích lọi của Thiền 

Con người luôn bận rộn hàng ngày với cuộc mưu sinh và tìm 
kiếm những sự hài lòng và khoái lạc, như những con chuột bạch cứ 
luôn chạy ở trong lồng. Vậy thì thiền mang lại điều gì?. Những ích 
lợi của thiền có thể liệt kê ra như sau: 

• Neu bạn là người bận rộn, thì thiền sẽ giúp bạn xả bỏ những 
căng thắng và tìm thấy sự thư giãn. 

• Neu bạn là người bất an lo lắng, thiền có thể giúp làm bạn 
lắng dịu và giúp bạn tìm thấy sự bình an tạm thời hay dài lâu. 

• Neu bạn là người luôn có những phiền não rắc rối khôn 
nguôi, thiền có thể giúp bạn phát huy lòng can đảm và sức 
mạnh đế đối đầu với những vấn đề khó khăn đó. 

• Neu bạn thiếu tính tự tin, thiền có thể giúp bạn có được sự tự 
tin mà bạn cần có. Lòng tự tin là bí quyết của mọi thành 
công. 

• Neu bạn có nỗi sợ hãi trong lòng, thiền có thể giúp bạn hiểu 
được bản chất thực sự của những đối tượng làm bạn sợ hãi - 
rồi thì bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi đó. 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia «417 


Neu bạn luôn luôn bất mãn với mọi điều - không có thứ gì 
trong đời là đáng hài lòng hết - thiền sẽ giúp bạn cơ hội phát 
triển và duy trì những sự thỏa mãn bên trong tâm. 

Neu bạn còn hoài nghi và thờ ơ với con đuờng đạo, thiền (và 
kết quả của nó) có thể giúp bạn đi xa hơn những nghi ngờ và 
nhìn thấy đuợc những giá trị thực tiễn trong những lời 
khuyên dạy của giáo lý. 

Neu bạn đang thất vọng và đau khổ vì không hiểu biết đuợc 
bản chất của sự sống và thế giới này, thiền có thể thực sự 
huớng dẫn bạn và giúp bạn hiểu rằng bạn chỉ đang bị phiền 
não với những điều không đáng và không cần thiết. 

Neu bạn là một nguời giàu có, thiền có thể giúp bạn nhận ra 
tính chất của sự giàu có và cách để sử dụng sự giàu có để 
mang lại hạnh phúc cho chính mình và những nguời khác. 

Neu bạn là một nguời nghèo nàn, thiền có thể giúp bạn có 
đuợc những sự bằng-lòng và bỏ đi sự so bì hay ghen tỵ với 
những nguời khá giả hơn. 

Neu bạn là nguời trẻ tuổi đang đứng giữa ngã tu đuờng của 
cuộc đời và không biết chọn huớng nào để đi, thiền sẽ giúp 
bạn hiểu đuợc con đuờng nào là huớng đi phù hợp để đi đến 
mục tiêu đúng đắn. 

Neu bạn là một nguời đã già và đã chán ngán với sự đời, 
thiền sẽ giúp bạn hiểu đuợc sâu sắc hơn về bản chất của sự 
sống; sự hiểu biết đó sẽ giúp bạn vơi đi những nỗi đau trong 
đời và làm tăng thêm những niềm vui an lạc. 

Neu bạn là nguời nóng tính, thiền sẽ giúp bạn phát triển sức 
mạnh đế vuợt qua điểm yếu này vốn là nguyên nhân gây ra 
sự giận dữ, thù ghét và sân hận. 

Neu bạn đang ghen tỵ, thiền sẽ giúp bạn hiểu đuợc sự vô ích 
và nguy hiểm của tính ghen tỵ. 

Neu bạn là nô lệ của khoái lạc nhục dục, thiền sẽ giúp bạn 
làm chủ và điều phục những dục vọng giác quan đó. 



418 « Con đường của chúng ta 


• Neu bạn đang ghiền rượu hay ma túy, thiền sẽ giúp bạn vượt 
qua những thói quen nguy hại đó. 

• Neu bạn là người ngu si, thiền sẽ giúp bạn tu tập một số kiến 
thức hữu dụng và hữu ích cho bạn và những người trong gia 
đình, bạn bè. 

• Neu bạn thực hành thiền tập, bạn có thể kiểm soát tình cảm 
của mình và không để cho sự xúc động biến bạn thành trò 
cười hay khiến bạn mất trí nữa. 

• Neu bạn là một người khôn ngoan có trí, thiền tập sẽ dẫn bạn 
đi đến giác ngộ cứu cánh. Rồi khi giác ngộ, bạn sẽ thấy được 
mọi sự vật hiện tượng đúng thực như-chúng-là, chứ không 
phải như bề ngoài của chúng, - tức là thấy được chân lý. 

• Neu bạn là người yếu ớt thấp trí, thiền sẽ giúp bạn tu dưỡng 
tâm trí mạnh mẽ, phát triển năng lực ý chí đế vượt qua những 
điểm yếu khác của mình. 


Thiền là gì? 

Trong Phật giáo, “Thiền” có nghĩa là “tu dưỡng tâm”, 
“huấn luyện tâm” (mặc dù, nên nhớ việc thực hành thiền cũng 
liên quan đến cả thân). 

Trong suốt quá trình tập thiền, Tâm của bạn, đúng hon là 
cuộc sống tinh thần của bạn, sẽ tăng trưởng lên: Tâm trí của 
bạn trở nên sáng tỏ hon, và bạn sẽ có được tầm nhìn hiểu biết 
tốt hon. Thân và Tâm bạn sẽ bắt đầu trở nên lành mạnh hon 
để bắt đầu nhìn vào bản thân mình, nhìn vào mọi người và 
sau đó nhìn được vào mọi hiện tượng xung quanh, nhìn thấy 
được mọi thực tại theo đúng bản chất thực sự của chúng. Đó 
cũng là mục tiêu của Thiền Phật giáo. 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia «419 


Thiền cũng đơn giản làm cho chính bản thân bạn hạnh 
phúc. Có một sự tĩnh lặng đẹp đẽ và mạnh mẽ bên trong bạn, 
cho dù mọi sự náo nhiệt, ồn ào ở bên ngoài xã hội xung 
quanh bạn. 

—Hầu hết mọi nguời cần phải bắt đầu bằng việc tu tập sự 
tĩnh-lặng truớc — Đó là mảng “dừng” hay mảng “tĩnh lặng” 
của thiền. Đó là thiền định. Tĩnh-lặng có nghĩa là sẽ tránh xa, 
tránh bỏ mọi sự rối ren tạo ra bởi những dạng chuông ngại 
xung quanh. Những “chuớng ngại” là những tính chất tiêu 
cực có mặt trong tâm. Những chuớng ngại đó là: 

(i) tâm Tham dục, 

(ii) tâm Sân hận, 

(iii) tâm Lo lắng & Bất an 

(iv) sự Buồn ngủ & Đờ Đan 

(v) tâm Nghi ngờ. 

Trong Phật học, năm điều này là do chính Đức Phật chỉ ra 
và đuợc gọi là “Năm Chuớng Ngại” cho quá trình thiền tập 
(và có lẽ cho bất kỳ sự tiến bộ nào về mặt tâm linh!). 

—Khi tâm bạn trở nên tĩnh-lặng, tâm càng trở nên tập 
trung hơn, lúc nào cũng vậy, và khi đó bạn dễ dàng thấy đuợc 
những bản chất của vấn đề hay bản chất của mọi sự vật một 
cách rõ ràng hơn. Đó là lúc Trí Tuệ Bên Trong của bạn khởi 
sinh. Đây là mảng “biết & thấy” của Thiền. 

► Mảng “tĩnh lặng” của thiền là sự định tâm, tức Thiền 
Định. Còn mảng “biết & thấy” của thiền là mảng “Trí Tuệ”, 
tức “Thiền Minh Sát Tuệ”. Thiền Minh Sát là quán sát một 
cách rõ ràng, minh mẫn, bằng tâm đã tĩnh-lặng để nhìn thấy 
mọi sự đúng-nhu-nó-đích-thực-là. 



420 • Con đường của chúng ta 


Đen lúc này, thì bạn có khả năng thấy được bản chất mọi 
sự kiện và hiện tượng đúng-như-chúng-là: vô thường, giả 
tạm, và khổ. 

Điều này dễ hiểu như vầy: 

Khi bạn nhìn mọi thứ bên trong và bên ngoài thân-tâm 
bằng cái tâm bị che mờ bởi Tham, Sân, Si và những chướng 
ngại, thì tâm đã bị che mờ, bạn sẽ thấy mọi sự một cách 
không rõ ràng, không đúng-như-chúng-là. (Giống như khi bạn 
nhìn cảnh vật, ngôi nhà phía xa và mặt trăng qua màn sương 
mù). 

Nhưng khi tâm bạn được tập-trung và tĩnh-lặng, không 
còn bị che mờ bởi những Tham, Sân, Si và những chướng 
ngại nói trên, thì tâm sáng tỏ và bạn sẽ nhìn thấy được mọi 
mọi sự bên trong và bên ngoài thân-tâm một cách rõ ràng, 
sáng suốt, đúng-như-chúng-là. (Giống như khi bạn nhìn mọi 
vật xung quanh, ngôi nhà bên phía xa và mặt trăng khi trời đã 
sáng tỏ và trong suốt). Và khi nhìn được một cách sáng suốt 
và thấy đuwọc mọi sự đúng “như-chúng-là”, thì điều đó 
được gọi là trí-tuệ. Trí tuệ là mục đích của thiền tập. Thiền 
tập để tìm thấy loại trí tuệ giải thoát. Đó là sự giác ngộ, mục 
tiêu của đạo Phật. 


(1) Bắt Đầui6 

Cách tốt nhất để bắt đầu thiền tập là hãy tham dự vào một 
lóp học thiền có một người hướng dẫn kinh nghiệm, một vị 
thầy hay một thiền sư hướng dẫn. 


Phần này có dựa theo hướng dẫn của Piya Tan (Tỳ kheo Piyasilo). 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia «421 


Sau khi bạn đã biết những thao tác cơ bản và cảm thấy tự 
tin, bạn có thể bắt đầu tham dự vào một khóa-thiền để tập 
thiền. Một nơi tổ chức những thời khóa thiền là một nơi lý 
tuởng, có môi truờng vật chất và tinh thần hỗ trợ cho không 
khí của việc thực hành thiền. 

► Tuy nhiên, những điều hướng dẫn sau đây trong quyển 
sách này có thể được dùng cho những người không có điều kiện 
tiếp xúc trực tiếp với một vị thầy hướng dẫn ở một lớp thiền hay 
khóa thiền. Nhiều người không tham dự được lớp học thiền hoặc 
khóa tập thiền vì nhiều lý do về thời gian hay không gian, chang 
hạn nhà ở quá cách xa nơi có những trung tâm thiền hay chùa 
chiền tổ chức những khóa thiền tập. 

► Sự hướng dẫn sẽ cố gắng rất gọn gàng, rõ ràng, dễ hiểu. 
Mỗi một vấn đề cần làm rõ (ví dụ như: “nghi ngờ”), thì nó sẽ 
được xuống hàng trong một đoạn viết riêng để bạn dễ dàng 
nắm bắt từng bước. 

Vậy là chúng ta bắt đầu từ đây!. 

Trước khi bước vào việc thiền tập, bạn cần phải có được những 
điều và những thứ cần thiết sau đây: 

(a) Phải có một đòi sống đạo đức, lương thiện, có giói hạnh 

Trước hết, điều kiện “cần” quan trọng đầu tiên là bạn 
phải có một đời sống đạo đức và chánh trực. Nói rõ hơn, 
bạn cần sống kiêng cữ theo Năm Giới và hướng thiện. Neu 
bạn chưa thực hiện điều gì trong chương trình ""Hãy làm 
Người tốtr trong các chương trước của quyển sách này, thì 
có vẻ như bạn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc thiền tập, vì 
thân-tâm bạn chưa đủ “hướng thiện” cho một sự tu tập mới về 
tâm. 



422 • Con đường của chúng ta 


Ví dụ, nếu bạn không phải là người phấn đấu tuân giữ ít 
nhất “Năm Giới” đạo đức, bạn vẫn hàng ngày làm những 
nghề thiếu lòng từ bi như giết mổ, buôn bán thịt động vật hay 
thường xuyên nhậu nhẹt, rượu chè, thì việc tập thiền để tìm 
đến sự tĩnh lặng hay trí tuệ gì gì đó.. .cũng chỉ là vô ích và vô 
nghĩa mà thôi. 

Đối với những người chưa quy y hoặc chưa bao giờ tâm 
nguyện giữ Năm Giới, thì ít nhất đó cũng là người biết tôn 
trọng sự sống, biết tôn trọng mọi người, tôn trọng lẽ thật, biết 
giúp đõ người khác, không làm những điều tội lỗi, trái đạo 
đức, trái lưong tâm, bất hiếu, bất nghĩa. 

Bước chuẩn bị cũng bao gồm cả việc xóa bỏ những tội lỗi 
và những nghỉ ngờ ra khỏi tâm tri, hãy xác định rằng mình 
bắt đầu học tập một lối sống mới, để giúp ích cho bản thân 
mình. Neu bạn đã từng làm lỗi lầm và luôn luôn ám ảnh hay 
bất an về những điều đó mỗi khi nghĩ về một đời sống tốt 
lành hay việc thiền tập, thì bạn hãy cố gắng xua tan nó đi, hãy 
“sửa khăn áo”, chững chạc, đứng dậy ngay thẳng, bắt đầu một 
trang mới trong đời mình. Bởi vì cuộc sống tinh thần và nội 
tâm của mỗi người là điều kiện rất quan trọng cho việc thiền 
tập. 

Neu có những “nghi ngờ” gì về việc kết quả của thiền tập 
hay về giáo lý của Đức Phật, bạn phải dứt khoát loại bỏ nghi 
ngờ đó ngay từ ban đầu, nếu không bạn không nên bước vào 
thiền tập, vì có thiền cũng chắc chắn không mang lại kết quả 
gì hết. “Nghi ngờ” là một trong năm chướng ngại lớn nhất 
(như đã nói trên) cho việc tu tập và chuyển hóa tâm. Nghi ngờ 
là một tình trạng tâm bạn không sẵn sàng, không thích họp, 
không đủ điều kiện để cho việc hành thiền. Neu một cái chén 
đã bị mẻ hay bị lủng thì bạn không nên dùng nó để đựng com, 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 423 


múc canh. Vì kết quả là bản thân nó không làm được. Canh 
cơm sẽ đổ chảy ra ngoài hết. 


(b) Quần áo & Ăn uống 

Bạn nên mặc quần áo đơn giản, nhẹ nhàng, thoải mái, tốt 
nhất là che phủ hết cơ thể, chân và cánh tay. Bạn cứ nhìn 
những nhà sư trong y phục ngồi thiền thì biết ngay. Bạn cũng 
nên chuẩn bị quần áo ấm, nếu bạn đang ở trên vùng lạnh hay 
trong những ngày lạnh hay phòng quá lạnh, bởi vì khi hành 
thiền cơ thể không vận động nhiều, bạn có thể bị lạnh. 

Bạn phải có trang bị cho mình miếng đệm ngồi thiền (tọa 
cụ, gối ngồi thiền), tọa cụ sẽ giúp cho việc ngồi thoải mái và 
ngồi được lâu khi thiền tập. (Những loại đệm ngồi thích hợp 
sẽ được hướng dẫn chi tiết trong Mục 4 của Chương này). 

Neu trong tình huống bạn quên mang đệm ngồi hoặc trong 
một hoàn cảnh nào đó không có miếng đệm ngồi thiền, bạn có 
thể gấp một cái mền để làm đệm lót ngồi khi thiền. 

Thói quen ăn uống thích hợp cũng rất quan trọng và hiệu 
quả cho việc hành thiền. Ăn quá nhiều trước lúc thiền tập sẽ 
làm cho bạn buồn ngủ và biếng nhác (là một trong năm 
chướng ngại đã nói trên). Nhưng nếu ăn quá ít hoặc ăn cách 
quá lâu trước giờ thiền tập sẽ làm bạn bị yếu vì đói. 

Vì vậy, dễ hiểu vì sao những người theo pháp môn tu thiền 
trong đạo Phật thường không được ăn sau giờ Ngọ buổi trưa. 
Họ chỉ ăn bữa sáng và bữa trưa. Sau đó thì họ hành thiền vào 
buổi chiều, tối hay khuya sáng hôm sau. Mục đích cũng là 
tránh việc ăn nhiều, ăn quá gần giờ hành thiền sẽ gây buồn 
ngủ và biếng nhác (hôn trầm). 



424 • Con đường của chúng ta 


Bạn cũng nên tránh ăn những đồ ăn khó tiêu, đồ ăn không 
sạch sẽ, vì chúng có thể gây khó chịu hay làm rối loạn thân 
tâm từ trong đuờng ruột. 

Khi ăn bạn nên nhai thật kỹ, để giúp cho ruột dễ tiêu hóa 
và sau đó mình cảm thấy nhẹ nhàng. Sau này bạn sẽ biết rằng, 
việc nhai thức ăn một cách đầy chú tâm (chánh niệm) đó cũng 
đã là một cách hành thiền, vì thiền tập là những việc bạn sẽ 
“chú tâm” miên mật, liên tục trong bất kỳ sinh hoạt nào của 
mỗi ngày. Neu bạn đến một thiền viện hoặc một trung tâm 
thiền vào giờ ăn sáng hay ăn trua, bạn sẽ thấy quý su thầy hay 
những nguời tập thiền ăn uống một cách chú tâm “vào việc 
ăn” trong im lặng nhu thế nào. 


(c) Môi trường thích họp cho việc thiền tập 

Noi thiền tập phải là một chỗ được cách ly, yên bình và 
an toàn. “An toàn” ở đây không có nghĩa là phòng tránh ăn 
trộm ăn cưóp, mà an toàn với ý nghĩa là tâm bạn khó được 
yên-tâm khi ngồi thiền dưới một mái nhà xiêu vẹo sắp ngã, 
hay bên dưới một cành cây mục, hay ngồi gần một tổ kiến, 
hoặc ngồi cạnh một tổ ong trên cây sát bên... 

Không nhất thiết phải ở trong nhà kín, tốt hon là noi nào 
có cảnh quan thiên nhiên xung quanh, sẽ tạo không khí an 
lành và dẫn nhập thiền cho những thiền sinh. 

Những noi thiền lý tưởng đó như là một căn chòi bên con 
suối, một cái cốc trong cánh rừng hay vùng son cước, hay 
trong một ngôi chùa hay tu viện ở cách xa và thanh bình. 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 425 


ĐÓ là chỗ chỉ để thiền, hay chỗ trong chùa chiền. Còn bên 
trong nhà của bạn, bạn cũng có thể tìm một phòng hay một 
mái hiên vắng vẻ và yên tĩnh để ngồi tập thiền. 

Nếu bạn tập thiền ở nhà, thòi gian tốt nhất để tập thiền 
là khi bạn cảm thấy thích tập thiền nhất. Hãy chắc chắn là 
bạn đã nghỉ ngoi và ngủ đủ giấc, nhưng phải tránh việc ngủ 
nhiều vì ngủ nhiều lại là một chướng ngại cho việc tu thiền. 

Việc thể dục nhẹ nhàng hàng ngày như đi bộ hay tập yoga, 
hay tập co duỗi co bắp là rất tốt cho “gân cốt” để ngồi thiền. 


(d) Sự tự do cá nhân 

Điều quan trọng kế tiếp là phải hoàn toàn tự do, không 
vướng bận điều gì trong tâm. Neu bạn đang tham dự một 
khóa thiền ở trung tâm thiền, thiền viện, hay ở một ngôi chùa, 
thì bạn nên cố gắng không đọc bất kỳ kỉnh sách hay sách 
báo gì trước khi ngồi thiền, vì việc đọc sẽ làm phân tâm, 
làm bạn nghĩ này nghĩ nọ về những điều trong sách, giống 
như tráng một lớp che phủ trong tâm, làm cản trở cho việc tập 
trung vào thiền tập của bạn. 

Neu bạn đang ở vào những ngày bận rộn, công việc tấp 
nập hay bận tâm nhiều vì những điều khác, bạn phải cố gắng 
dẹp bỏ tất cả những suy nghĩ về những việc làm chưa xong, 
về người thân, bạn bè, hay những hoạt động ở chỗ làm, những 
lễ hội.. .đang lôi cuốn bạn khỏi sự tập trung cho thiền tập. 

Hãy tạm thời cách ly khỏi thế giới hiện hữu! — Điều này 
rất quan trọng: luôn nhớ tắt hết điện thoại (ngay cả chế độ im 
lặng cũng không nên để, vì khi bạn để chế độ đó tâm bạn vẫn 
còn trông đợi người khác nhắn tin hay gọi đến, như vậy cũng 



426 • Con đường của chúng ta 


chẳng ích gì). Nói chung là cố gắng không còn thứ gì quấy 
rầy bạn trong suốt thời gian thiền tập. 


(e) Những ngưòi bạn tinh thần 

ở nơi thiền tập, khi gặp mọi nguời bạn nên nói chuyện cởi 
mở, dễ thuơng, lễ phép và tốt lành. Khi bạn giao thiệp tốt 
lành với mọi nguời, tâm của bạn cũng hoan hỷ, thoải mái, 
miệng luôn nở những nụ cuời đầy thân mến, tạo nên niềm 
thanh thản và bình an để hành thiền. 

Việc thiền tập của bạn sẽ tốt đẹp và hữu ích hơn nhiều khi 
bạn đang thiền tập với những người đồng đạo, những người 
bạn tinh thần mà bạn đã trao đổi một cách thân thiện đó. 


(2) Những Thao Tác Đầu Tiên 

Những người mới bắt đầu tập thiền thường thấy ngượng 
và khó khăn để “nhảy ngay” vào hành động thiền tập. Trong 
những trường hợp đó, bạn nên bắt đầu bằng vài câu tụng 
niệm, ví dụ như tụng niệm trong đầu mấy câu về Đức Phật, 
những câu kính chào Đức Phật, giống như những lần niệm 
Phật khác. Hay có thể tụng một bài kinh ngắn. 

Neu bạn thích, bạn có thể “chỉ ngồi” và “không làm gì cả” 
trong một lúc trước khi bạn cảm thấy đến lúc thích hợp hay 
đủ yên tâm để bắt đầu tập thiền. 

Hoặc trong trường hợp này, bạn có thể mở ra đọc vài dòng 
hay vài trang hướng-dẫn về thiền tập, chẳng hạn như quyển 
sách này. Đó cũng là một cách để bạn “bắt trớn” về thiền, 
hướng tâm và bắt đầu thiền tập một cách tự nhiên. 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 427 


Neu thời tiết nóng ẩm, bạn nên để ý đến cơ thể và việc vệ 
sinh cá nhân trước khi ngồi vào thiền tập, mục đích là để khi 
bạn bắt đầu, bạn sẽ không bị những trở ngại đó. ở những 
vùng núi non hay gần sông nước, việc tắm rửa sạch sẽ không 
những làm bạn tươi tỉnh và dễ chịu trước khi thiền mà còn 
không tạo cơ hội cho loài muỗi vì chúng hay đánh hơi người 
qua mùi cơ thể và mùi của mồ hôi. 

► Neu bạn mới đến tập thiền ở một chỗ mới, bạn nên khởi 
sinh Tâm Từ, trải tâm từ của bạn xung quanh nơi ấy, giống 
như cách bạn trải lòng thân mến với những người bạn xung 
quanh trong một khóa thiền vậy. Mục đích là để mang lại sự 
bình an và nhẹ nhàng trong Tâm bạn. 

Bạn có thể tâm niệm đọc tụng bài kinh “Tâm Từ” (Metta 
Sutta) của Đức Phật. Sau khi đọc bạn sẽ có được sự nhẹ 
nhàng, sự yên ủi trong tâm, nơi mới sẽ trở thành một nơi thân 
thiện để bạn bắt đầu việc thiền tập của mình. 

Thật ra, việc trải mở tâm từ và đọc kinh “Tâm Từ” là do 
chính Đức Phật chỉ dạy cho những đệ tử khi đến tu tập và 
hành thiền ở nơi mới hay những nơi hoang vắng. Có thể có 
rất nhiều “chúng sinh khuất mặt” ở đó, và họ sẽ được an ủi và 
an lòng khi thấy bạn rải lòng từ khắp xung quanh; họ đang 
nhìn thấy bạn mà bạn không nhìn thấy họ bằng mắt thường 
của mình. 

Những “chúng sinh khuất mặt” có thể bao gồm cả những 
ngạ quỷ (hồn ma, oan hồn), những quỷ thần, những điawj 
thần xung quanh, và những thiên thần ở tầng thấp trên mặt 
đất. 


(3) Tư Thế Ngồi Thiền 



428 • Con đường của chúng ta 


1. CHÂN - 

(a) —Tư thế ngồi thiền tốt nhất của chân là kiểu ngồi tréo 
chân nhau hay còn gọi là kiểu ngồi Hoa-Sen (Kiết-già). Khi 
ngồi, hai chân bắt chéo lên nhau, ví dụ bàn chân phải gác lên 
đùi trái, trong khi chân trái lại gác lên trên chân phải và bàn 
chân trái lại gác lên đùi phải. Với tư thế này, hai chân đan 
chéo nhau và (cùng với mông) tạo thảnh một “đế ngồi” rất 
vững chắc và cân đối và rất tốt cho cột sống lưng. 

về mặt tâm linh, kiểu ngồi Hoa Sen được cho là cách nối 
kết mình với trời và đất. về mặt kỹ thuật, đơn giản là nếu bạn 
ngồi được một tư thế ngồi tốt nhất, cân đối, vững chắc, thì 
bạn sẽ ngồi thiền được lâu mà không thấy mệt mõi hay nao 
núng để thay đồi tư thế. 

Tuy nhiên đối với một số người, như người phương Tây, 
thì tư thế này ban đầu hơi khó tập và những người bị đau 
những khóp đầu gối, khóp bàn chân, xương chân thì không 
thể tập ngồi tư thế này lâu được. 

(b) —Neu tư thế này ban đầu thường khó khăn đối với 
những người mới bắt đầu tập thiền, thì bạn có thể thử cách 
ngồi Nửa-Hoa-Sen (Bán-già), tức là hai chân không cần phải 
đan chéo nhau, nhưng bạn chỉ cần ngồi với chân phải để luôn 
xuống sàn nhà, và chân trái thì gác lên chân phải, bàn chân 
trái thì gác lên đùi phải. (Sau một lúc ngồi thiền, nếu bạn cảm 
thấy mỏi chân hay mỏi cột sống lưng, bạn có thể đổi thay 
phiên hai chân ngược lại, tức là đến lượt chân trái đặt xuống 
sàn nhà, và chân phải thì đặt trên chân trái...). 

(c) —Nếu tư thế ngồi này cũng là vấn đề đối với bạn, vậy 
bạn nên thử ngồi tư thế 1/4-Hoa-Sen (Bán-bán-già), còn được 
gọi bằng cái tên rất phổ biến đó là “kiểu ngồi Miến Điện” có 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 429 


lẽ VÌ được áp dụng rất nhiều ở Miến Điện. Tư thế này thì cả 
hai chân đều được đặt lên ưên sàn nhà, không có chân nào 
gác lên chân nào cả. Bạn hãy chọn một chân, và hướng gót 
chân vào phía giữa co thể bạn, và chân kia đặt trước chân đó, 
với gót chân hướng cũng hướng vào trong bạn và chạm vào 
mu bàn chân phía trong. 

Neu khi bạn ngồi “kiểu ngồi Miến Điện” này bạn cảm 
thấy không chắc chắn và không an tọa vì cột sống lưng không 
thấy thoải mái lắm, hoặc nhiều người thấy rằng 2 đầu gối của 
mình không thể nào chạm sàn nhà trong tư thế này được, thì 
bạn nên bắt đầu dùng luôn miếng đệm lót mông (gối ngồi 
thiền, bồ-đoàn, bộ tọa cụ). Khi bạn ngồi trên gối ngồi thiền thì 
2 đầu gối của bạn sẽ tự động chạm sàn, và tạo thảnh một tư 
thế kiềng rất vững vàng giúp cho cột sống được thẳng và 
vững chắc. 

(d) —Neu những tư thế trên cũng không thích hợp cho bạn vì 
những lý do nào đó, bạn có thể dùng một hay hai miếng đệm lót và 
ngồi theo kiểu quỳ, với hai đầu gối và hai chân đặt trên miếng đệm 
lót, với phần cuối chân và bàn chân đặt lên sàn nhà. 

(e) —Cuối cùng, bạn cũng có thể chọn những tư thế ngồi 
khác, bạn có thể ngồi trên một ghế-đẩu bằng gỗ hay bằng 
nhựa chắc; hoặc bạn có thể ngồi trên một cái ghế-dựa không 
có hai tay vịn, có thể lót miếng đệm trên mặt ghế để ngồi cho 
êm và chắc. 

Xem một số hình ảnh bên dưới để bạn hình dung các tư 
thế ngồi thiền và các công cụ ngồi thiền. 



430 • Con đường của chúng ta 



(Kiếu ngồi Hoa Sen hay Kiết Già) 



(Kiêu ngồi Nửa Hoa Sen hay Bán Già) 



Hướng dân kỹ thuật căn bản vể Thiển cho Phật tử tại gia «431 



(Kiểu ngồi ừên ghế dựa) 




432 • Con đường của chúng ta 



(Kiểu ngồi ừên ghế đẩu) 


► Lưu Ý: 

Bạn nên lưu ý đến các bước để thiết lập tư thế ngồi Hoa-Sen 
(Kiết Già) như hình minh họa bên dưới: 




Đầu tiên đan hai chân lại, 


Sau đó, từ từ bắt chân phải 














Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 433 


ngồi ừong vòng 5-10 giây. 


đặt chéo qua đùi ừái. 



Sau cùng, bắt chân ừái 
đặt chéo qua đùi phải. 


2. TAY - 

Đặt hai tay nhẹ nhàng bên trước bạn. Bàn tay trái ngửa ra, 
với tay trái đặt lên trên đùi trái. Bàn tay phải cũng nằm ngửa 
và đặt lên lòng bàn tay trái. Những ngón tay khép lại. Và một 
cách tự nhiên là những ngón tay cái sẽ nằm cao hơn một chút 
so với lòng bàn tay. Hai đầu hai ngón tay cái có thể chạm nhẹ 
vào nhau khi hai bàn tay đan lồng vào nhau. 


CÁNH TAY - 

Hai cánh tay thì thả lỏng thoải mái ở hai bên, cân đối có vẻ 
như tạo thành hai cánh cung tròn. Vì vậy, hai cánh tay hơi 
rộng ra hai bên (do việc lồng hai bàn tay vào nhau), chứ 
không kẹp sát vào hai bên cơ thể. (Neu hai cánh tay khép sát 



434 • Con đường của chúng ta 


vào hai bên hông thì khi bạn ngồi thiền lâu, bạn sẽ cảm thấy 
thân mình dần ấm lên và gây buồn ngủ). 


3. LƯNG - 

Giữ lung thẳng đứng, nhất là vùng thắt lung. Giữ lung 
thẳng đứng ở đây không có nghĩa là giữ thẳng đơ, thẳng cứng 
một cách guợng ép. Giữ thẳng một cách tự nhiên, thay vì 
những xu huớng khòm lung mà mọi nguời hay bị mắc phải. 
Mục đích là giữ cho cột-sống luôn thẳng, không bị đau hay bị 
tật sau này, và giúp ngồi thiền đuợc lâu, ít bị mỏi, giúp cho 
tâm ữí tỉnh táo, minh mẫn và ít buồn ngủ hon. 


4. MẮT - 

Mắt nên khép lại để tránh nhìn hay bị thu hút bởi những 
cảnh trần xung quanh bên ngoài. Tuy nhiên, nếu bạn trở nên 
buồn ngủ vì việc nhắm mắt, thì bạn nên hé mắt, tức mở mắt 
một nửa, nhìn xuống duới sàn nhà về phía truớc, với góc 
khoảng 45 độ. 


5. MIỆNG - 


Hàm miệng cũng nên để tự nhiên. Hai hàm răng có thể hở 
ra hoặc tiếp xúc nhẹ. Môi cũng khép lại một cách nhẹ nhàng, 
vì chủ yếu bạn thở bằng mũi. 


6. LƯỠI - 

Đầu luõi nên để chạm nhẹ phía trên vòm miệng, ngay phía 
sau của hàm răng trên. Điều này là để kiểm soát việc tiết nuớc 
miếng để không phải luôn luôn tiết và nuốt nuớc bọt liên tục. 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 435 


Nhưng khi nào bạn cảm thấy nhột hay ngưa ngứa chỗ cổ 
họng, bạn cứ nuốt nước bọt một cách tự nhiên, và bạn cũng 
nên chú tâm, hằng biết việc nuốt nước bọt này, đúng như sự 
chú tâm vào những sự việc khác khi đang hành thiền. 


7. CỔ- 


Nên giữ cổ hoi nghiêng về phía trước, nhưng không nên 
quá nghiêng hay gục đầu, vì như vậy sẽ gây ra trạng thái buồn 
ngủ. Còn nếu giữ cổ quá thẳng đứng, sẽ gây ra nhúc nhích cổ, 
mỏi cổ và gây xao lãng, mất đi sự chú tâm. 


(4) Hai Phương Pháp Thiền Quan Trọng 

Những vấn đề thuộc cá-nhân của con người càng trở nên 
phổ-biến và phức-tạp trong thời đại ngày nay, so với ngày 
xưa. Ngày càng có nhiều sự bức xúc, căng thẳng, trầm uất, 
bất an, và thậm chí hỗn loạn trong tâm trí. Dường nhu con 
người càng ngày phát triển phưong tiện cuộc sống vật chất 
nhưng càng ngày càng bị lạc hướng và mất cân bằng trong 
cuộc sống tinh thần. 

Đa số chúng ta ngày nay làm việc và sống như những cái 
máy, chỉ nghĩ đến com áo gạo tiền và thậm chí không còn biết 
hay nhớ được “lý do sống” hay “lẽ sống” của đời mình. 
Chúng ta sống để làm gì? Tại sao chúng ta được sinh ra để rồi 
chết đi vào một ngày về sau đó? Hầu hết chúng ta ngày nay là 
vậy. Bạn cứ thử hỏi lại chính mình thì sẽ nhìn thấy điều đáng 
buồn này. 



436 • Con đường của chúng ta 


Hai dạng khó khăn về tinh thần thường thể hiện trong bản 
thân chúng ta là: 

1. Sự căng thẳng và những vấn đề liên quan (như lo lắng, 
bất an, bất hạnh...) 

2. Những khó khăn về giao tiếp (như mặc cảm, giận ghét, 
tranh giành, chen lấn...) 

Đối với mỗi vấn đề trên đây, Phật giáo cũng có một số 
phưong pháp giúp xoa dịu và chữa lành. Hai phưong pháp 
thiền dễ thực hành và dễ mang lại kết quả nhất cho việc chữa 
trị là: 

(1) Thiền chú tâm vào Hoi Thở (để khắc phục vấn đề 
tinh thần thứ nhất ở trên, tức là giúp xua tan sự căng thẳng và 
những hậu quả của nó). 

(2) Thiền về Tâm Từ (phát triển lòng từ bi) (để khắc 
phục vấn đề thứ hai, giúp xua tan đi những sự sân hận, ganh 
ghét, tranh đua, và giúp tăng trưởng lòng từ bi, thưong mến 
con người và vạn vật). 



Hưởng dãn kỹ thuật căn bản về Thiển cho Phật tử tại gia • 437 



(I) 


438 • Con đường của chúng ta 


PHƯƠNG PHÁP 

“THIỀN CHÚ TÂM VÀO HƠI THỞ” 


Còn được gọi là “Thiền về Hơi Thở”, “Thiền Chánh Niệm 
về Hơi Thở” (Anapana-Sati) 

Phương pháp ''Thiền Chú Tâm vào Hơi Thở’" là rất hiệu 
quả để đối trị với những suy nghĩ lan man, lăng xăng, căng 
thẳng và mang lại sự tĩnh-lặng và bình-an cho tâm mình. 

Phương pháp này được khuyên là cần phải thực hành đầu 
tiên, trước tất cả những phương pháp thiền tập khác. Bởi vì 
nếu không tập trung vào sự chú tâm vào hơi thở vào ra của 
mình được, thì có lẽ bạn cũng không thể có được sự tập trung 
(định tâm) tốt để thực hành những phần thiền cao sâu khác. 

Sự tập trung ở đây có nghĩa là sự “liên họp” hay “liên tụ” 
tất cả những suy nghĩ của chính mình — Vì bạn luôn ở trong 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 439 


tình trạng những ý nghĩ này lang mang với những ý nghĩ 
khác, đan chéo lẫn lộn nối tiếp nhau. Khi bạn tập trung sự 
chú-tâm vào hoi-thở của mình, chỉ chú ý đến hoi thở, không 
chú ý đến điều gì khác, thì bạn đang tập trung vào hoi thở của 
mình và ý thức, biết, thấy rõ hoi thở của mình, đang đi vào và 
đi ra một cách tự nhiên. Bạn sẽ chắc chắn cảm thấy bình lặng, 
thu giản, thậm chí có nhiều năng luợng hon, ngay sau khi 
thực hành việc thiền tập này. 


(5) Các Bước Thực Hành Đúng Đắn 

Bước 1 - ĐÉM TỪ CUÓI TỪNG HƠI THỞ RA 

Thở vào, thở ra - Đem “Một”; 

Thở vào, thở ra - Đem “Hai” 

Và đếm đến “Mười”, rồi bắt đầu đếm lại từ “Một”. 

Cứ thực hiện việc “chú tâm” hơi thở, và đếm hơi thở như vậy 
trong vòng khoảng 5 phút. 

Bước 2 - ĐÉM TỪ ĐẦU TỪNG HƠI THỞ VÀO 

Đem “Một” — Thở vào, thở ra; 

Đem “Hai” — Thở vào, thở ra 

Và đếm đến “Mười”, rồi bắt đầu đếm lại từ “Một”. 

Cứ thực hiện việc chú tâm vào và đếm hơi thở như vậy 
trong vòng khoảng 5 phút. 

Bước 3 - QUAN SÁT TOÀN BỘ HƠI THỞ (LUỒNG HƠI 
THỞ) 

Ngừng đếm và chỉ tập trung vào hơi thở. Theo dõi, quan 
sát hơi thở vào ra. 



440 • Con đường của chúng ta 


Bước 4 - QUAN SÁT KHOẢNG KHẮC HƠI THỞ 

Chú tâm, tập trung vào cảm giác ở lỗ mũi, hay chỗ cánh 
trên của lỗ mũi hoặc chóp của mũi mỗi khi luồng hoi thở vào 
hoặc ra. 


(6) Phân Tích Các Bước Thực Hành 

về thực hành thì có 4 Bước thực hành, nhưng trong lý 
thuyết thì chỉ có 3 Bước, đó là: 

(1) Đếm (gồm Bước 1&2 trên đây); (2) Nối kết (Bước 3 
trên đây); (3) Tiếp xúc. 

1. ĐÉM 

Việc “đếm” ở bước đầu tiên giúp cho bạn tập trung vào 
đối tượng thiền. Bước 1 thì tưong đối dễ làm, nhưng ở Bước 
2 thì bạn chú tâm nhiều hon vào hoi thở, đặc biệt là “khoảng 
khắc” ngay trước khi hoi thở vào. Hai bước này thường được 

gọi là “cách nhanh”. 

Neu bạn thấy hoi khó khăn với “cách nhanh” này, bạn có 
thể chuyển qua “cách chậm” (gấp đôi), đó là: 

Thở vào — Đem “Một”; Thở ra — Đem “Một”. 

Thở vào - Đem “Hai”; Thở ra - Đem “Hai”. 

Và đếm đến “Mười”, rồi bắt đầu đếm lại từ “Một”, cho 
đến khi nào bạn cảm thấy sự tĩnh lặng. 

Bạn có thể đếm đến bất cứ con số giữa 5-10. Nhưng nếu 
dưới 5, thì quá ngắn, không kịp tập trung; nhưng nếu quá 10 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia «441 


thì quá dài, có thể làm bạn xao lãng, do chỉ lo đếm mà quên 
mất sự tập trung chú tâm vào hoi thở ra vào. 

► Luu ý: Chú ý đến hoi thở nhu là một “luồng” hay một 
“dòng” thở liên tục. Việc “đếm” thật sự chỉ là phụ trợ cho 
việc tập trung chú tâm. Neu bạn thấy việc đếm chỉ làm cho 
tâm bạn xao lãng, mất đi sự “chú tâm” vào hoi thở ra vào, thì 
bạn không cần phải đếm: Đon giản là buớc qua thực hiện 
Buớc thứ hai: Kết Nối. 

2. KÉT NÓI 

Sự kết nối là liên quan đến Buớc 3, đó là sự chú tâm liên 
tục, không gián đoạn vào những hoi thở ra và hoi thở vào. 
Đon giản, bạn cứ để mình bị hút vào “dòng hoi thở” khi nó đi 
vào và khi nó đi ra (lên và xuống, co và giãn). 

3. TIÉP XÚC 

Sự tiếp xúc là Buớc 4. Đó là hành vi vật lý của hoi thở khi 
tiếp xúc ở đầu lỗ mũi khi nó đi vào và khi nó đi ra. Điều này 
có nghĩa là “điểm tiếp xúc” của hoi thở, là noi đầu chóp mũi. 

► Vào bất cứ lúc nào, khi bạn đã đạt được sự tĩnh-lặng, bạn 
không cần những ngôn từ phân tích như vầy nữa. Cứ thản nhiên 
hưởng thụ sự tĩnh lặng và an lạc đó. Không cần quay lại phân tích 
này nọ gì cả, vì điều đó chỉ làm cho tâm bạn xao lãng mà thôil. 


(7) Chế Ngự Sự Xao Lãng Trong Khi “Thiền 
Chú Tâm Vào Hoi Thở” 


1. Tâm Lăng Xăng, Chạy Nhảy - 



442 • Con đường của chúng ta 


Điều này là hoàn toàn thường xuyên xảy ra đối với những 
người mới bắt đầu tập thiền, nhất là đối với những người 
“nhảy ngay” vào việc thiền tập mà không “khởi động” trước. 
Ví dụ bạn nên tụng đọc vài câu kinh, hoặc bạn nên bắt đầu 
ngồi yên lặng một lúc trước khi bắt đầu vào việc thiền. 

[Việc tập ngồi im lặng, im lặng trong tâm, là vô cùng quan 
trọng trước khi bước qua tập thiền vào hoi thở. Neu bạn chưa 
thể ngồi im lặng trong tâm, thì bạn không nên bước vào tập 
thiền về hoi thở. Ngồi im lặng là ngồi không nghĩ gì cả, 
không làm gì cả]. 

Khi đã bước vào tập thiền vào hoi thở, “bài thuốc” tốt nhất 
để giải vấn đề tâm lăng xăng là “quán sát” sự phồng lên, xẹp 
xuống của bụng khi thở. Vị trí là gần chỗ lỗ rún, nhưng đúng 
hon là phía trên lỗ rún khoảng 2-3 cm. 

[Nhiều người thiền chú tâm vào chỗ chóp mũi, noi tiếp 
xúc với hoi thở vào và hoi thở ra. Đó là cách truyền thống 
phổ biến. Tùy vào mỗi người, vấn đề chính là theo dõi và 
quan sát hoi thở vào và hoi thở ra như là đối tượng thiền 
chính]. 


2. Những Suy Nghĩ Không Lành Mạnh, Bất Thiện - 

Như là Tham dục, Sân hận, Buồn ngủ, Bất an hay Nghi 
ngờ. Tất cả đều có thể vượt qua bằng phưong pháp hay “bài 
thuốc” truyền thống sau đây: 

(a) Dùng đối trị: 

Tu tập hay nghĩ về những đối tượng hay phẩm chất ngược 
lại. Ví dụ, để chế ngự lòng thù ghét thì tu dưỡng lòng từ bi, 
tập tánh thưong người, tập tánh hiền từ. 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 443 


(b) Dùng sự chán bỏ: 

Nghĩ về những hậu quả xấu hay những bất lợi hay sự gớm 
ghiếc khi chúng ta đang có trạng thái tâm bất thiện. Ví dụ, khi 
đang bị mê mờ trong sắc dục, nghĩ đến sự gớm ghiếc, nhăn 
nhúm của ‘sắc đẹp’ đó khi về già. 

(c) Dùng Tâm mở rộng: 

Dang tay mở rộng, giữ thái độ bàng quan, thản nhiên, đơn 
giản là không để ý đến những suy nghĩ tiêu cực đó - nó cứ 
khởi sinh, rồi nó biến mất. Nó cứ đến, cứ đi, mặc nó; giống 
nhu trời xanh cứ bàng quan không để ý gì việc mây đến mây 
đi. Nên thái độ này hay còn gọi là ""Thái độ của bầu trờr. 

(d) Dùng cách phân tích ý nghĩ: 

Nhận dạng ra nguyên nhân hoặc hiểu rõ vấn đề để giải 
quyết. Ví dụ: “Tôi đang giận về cái gì?”, hoặc tự hỏi mình 
“Tại sao tôi có cảm giác nhu vậy?”, nhu vậy bạn có thể khám 
phá ra nguyên-nhân của tâm mình, và làm cho nó cân bằng 
lại. 

(e) Dùng quyết định dứt khoát: 

Dứt khoát chế ngự hay trấn áp ngay những ý nghĩ tiêu cực 
bất thiện đó ngay từ lúc chúng vừa khởi sinh. Ví dụ, khi tâm 
tham dục khởi sinh trong lúc thiền tập, thì không cần nghĩ đến 
cách “đối trị”, cách “chán bỏ”, hay cách “bầu trời xanh” gì cả, 
cứ dứt khoát dẹp bỏ ngay ý nghĩ đó, vì biết rằng nó là một 
chuớng ngại. Dứt khoát dẹp bỏ ý nghĩ đó. Neu ý nghĩ đó 
không biến mất ngay, thì lập tức chuyển qua dùng những cách 
kia, thì chắc chắn bạn sẽ không còn ý nghĩ tham dục đó. 


3. Nỗi Sợ - 



444 • Con đường của chúng ta 


Khi nào có nỗi sợ nào xuất hiện khi bạn đang tập thiền và 
bạn không thể nào kiểm soát được nó, đon giản là mở mắt ra 
và ngừng việc tập thiền. 

^Neu bạn không quen với bóng tối, bạn nên đế đèn sáng khi 
mình đang thiền tập, hoặc nên thắp đèn sáng trên điện thờ, nếu 
bạn đang ngồi thiền đối diện với một bàn thờ Phật hay to. 


4. Hình Ảnh Hiện Lên Trong Tâm - 

Bạn có thể có những hình ảnh, màu sắc trong tâm, và thậm 
chí nghe được âm thanh hay ngửi thấy mùi hưong. Đó là 
những thứ do tâm tạo ra, đó là những “vọng tưởng” — đó chỉ 
là sự phóng ảnh của tâm bạn, sự phóng tâm. 

Neu nỗi sợ hay những ý nghĩ bất thiện khởi lên, bạn cứ áp 
dụng những phưong pháp và thái độ như trên, thì sẽ chế ngự 
được ngay. 

► Dỉi cho những hình ảnh noi lên là đẹp đẽ hay thú vị đến đâu, 
cách khôn ngoan là không nên “thưởng thức ” nó quá lâu — chỉ nên 
coi chúng là giả, chúng chỉ là do tâm tạo ra và do chính mình tạo 
tác cho chúng xuất hiện trong tâm. Và những thứ “ảo ảnh ” đó là 
vô thường, là bất toại nguyện và là giả danh. 


5. Niềm Vui Sướng và Hạnh Phúc (Hỷ Lạc) - 

Khi niềm vui sướng và hạnh phúc khởi sinh, bạn phải nên 
cẩn thận, không được bị nó làm “mê muội”. Bạn nên coi nó 
với thái độ y hệt như thái độ đối với những hình ảnh giả danh 
và vọng tưởng nói trên. Đôi lúc bạn thấy co thể lắc lư rùng 
mình. Khi gặp những tâm trạng đó, nhưng bạn chỉ cần đon 
giản dẹp ngay sự cử động. 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 445 


6. Những Đau Đớn, Khó Chịu về Thân Thể - 

Đó là những cảm giác bị tê cứng, bị ngứa ngáy, bị đau 
nhức. Đó cũng là nhữngcảm giác cảm giác do tâm tạo ra, do 
tâm phóng ra trong lúc ngồi thiền. Neu những cảm giác này là 
có thể chịu đựng đuợc, thì bạn cứ bàng quan quan sát chúng 
đến rồi đi, có rồi mất. 

Nhung nếu có cảm giác nào là không chịu đựng đuợc, bạn 
hãy chú tâm vào việc làm giảm những cảm giác đau nhức đó; 
hoặc lặng lẽ thay đổi tu thế ngồi thiền [để khỏi làm ảnh 
huỏng đến những nguời đang cùng ngồi thiền với bạn]. 


7. Sự Tha Hoá, Sự Tiêu Cực- 

Đôi lúc, sau một thời gian thực hành việc thiền tập chú 
tâm vào hoi thở, bạn có cảm giác ác cảm với nguời khác, có 
cảm giác “né tránh” cuộc đời, “né tránh” nguời đời. Bạn cảm 
thấy xa lánh với mọi nguời. Đen lúc này là lúc bạn cần 
chuyển sang việc thực hành Thiền về Tâm Từ. 


(8) Lưu Ý về “Hoi Thở” 

Điều quan trọng bạn cần phải hiểu rõ là trong suốt quá 
trình thiền tập, bạn không được thúc ép hoi thở. Tức là 
không được cố ý thở ra thở vào theo ý của mình, mà hãy để 
hoi thở tự thở theo cách tự nhiên của nó. 

► Thật ra, dù bạn có cố ỷ thở nhanh hay thở chậm kiếu gì, thì 
sau một lúc hơi thở cũng quay về nhịp thở tự nhiên của cơ thế 
mình. 



446 • Con đường của chúng ta 


Hơi thở của bạn nên được điều hòa, không thở ra vô thành 
tiếng, không thở gấp gáp hổn hển, mà thở một cách thảnh 
thơi, yên ả. 

Neu thở mạnh thì gây tiếng ồn và làm xao lãng tâm trí. 
Neu thở ào ào hay hổn hển là do sự thúc ép miễn cưỡng, là do 
bạn cố ý thở và sẽ làm cho bạn trở nên mệt nhọc, hơi thở 
không tự nhiên. Hơi thở thanh thản yên ả là hơi thở tự nhiên, 
vào ra theo nhịp thở tự nhiên của cơ thể. 

^Khi cơ thế và tâm trở nên tĩnh lặng trong khi thiền tập, thì 
hơi thở sẽ tự động ngan lại, thậm chỉ trở thành rẩt vi tể đển nỗi 
bạn không còn cảm thấy hơi thở của mình nữa. 

Điều này không có gì phải lo lắng, vì sau đó hơi thở sẽ tự 
“quay trở lại”. Lúc đó, bạn nên tập trung chú-tãm vào nơi chóp 
mũi [điếm tiếp xúc vào ra của hơi thở]; Hoặc bạn nên ỷ thức toàn 
diện về cơ thế mình, từ trên đỉnh đầu cho đến đầu ngón chân; 
Hoặc bạn nên chú tâm vào những điêm-tiêp-xúc trên cơ thê (chăng 
hạn chỗ của hai ngón tay cải chạm nhau...). 


(9) Những ích Lọi Của Việc “Thiền Chú Tâm 
Vao Hoi Thở” 

(1) TĂNG THÊM Sự TỈNH GIÁC, sự Ý THỨC, sự 
TỈNH THỨC, mang lại sức mạnh và khả năng quán sát (và 
kết quả là trí nhớ cũng tốt hơn), và sự quan tâm sâu sắc hơn 
đối với mọi sự việc diễn ra — Thật vậy, bạn sẽ trở nên thú vị 
và tăng cảm hứng cho mình hơn. Những giác quan [căn] của 
bạn cũng trở nên nhạy bén hơn và sáng suốt hơn. 

Vậy là bạn đang sống, đang ý thức rõ về “sự sống của 
mình’ ’. (Hoi Thở) 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 447 


(2) Bạn sẽ dần dần thấy HẠNH PHÚC HƠN. 

(3) Bạn sẽ trở nên TRựC QUAN VÀ SÁNG TẠO HƠN 
bởi vì Tâm an tĩnh và trong sáng sẽ là tiềm năng cho những ý 
tưởng tốt. 

(4) ích lợi QUAN TRỌNG nhất là sự GIẢI THOÁT 
KHỎI KHÔ ĐAU, chán chường và bất toại nguyện. Bạn sẽ 
trở nên độc lập về mặt tình cảm: Bạn sẽ có thêm nhiều năng 
lượng và trí tuệ để giúp đõ và giao lưu với những người khác. 



448 • Con đường của chúng ta 


M 

(II) 

PHƯƠNG PHÁP 
“THIỀN VÈ TÂM TỪ” 

Tu dưỡng lòng Từ Bi thì đặc biệt rất tốt cho những ai đang 
có vấn đề về giao tiếp giữa mình và mọi người hay mọi vật 
xung quanh, những ai đang có tâm sân hận, thù ghét, ác ý, xa 
lánh với con người và những ai đang bị tự kỷ hoặc ác cảm, tự 
ghét với bản thân mình. 

Thực hành thiền quán về Tâm Từ sẽ giúp cho mọi người 
tăng trưởng lòng Từ ái, Bi mẫn, lòng trắc ẩn, thưong yêu con 
người, và từ trong tâm mình sẽ phóng trải lòng từ bi qua mọi 
người xung quanh. 


Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 449 


(10) Cách Thực Hành Đúng Đắn 

Bước 1 - BẢN THÂN MÌNH 

Chúng ta có thể phát triển Tâm Từ đối với chính bản thân 
mình. Bạn đọc trong tâm mình nhiều lần về đối tượng là 
chính bản thân mình. 

CẦU CHO MÌNH ĐƯỢC KHOẺ MẠNH! 

CẦU CHO MÌNH ĐƯỢC HẠNH PHÚC! 

CẦU CHO MÌNH KHÔNG SÂN HẬN! 

CẦU CHO MÌNH LUÔN ĐƯỢC THÀNH CÔNG! 

CẦU CHO MÌNH KHÔNG BỊ NGUY HẠI, TAI ƯONG! 

Và vân vân.... 

Bạn có thể lặp lại 1 hay 2 câu nguyện trên trong cùng một 
câu, ví dụ: 

CẦU CHO MÌNH ĐƯỢC KHOẺ MẠNH & HẠNH PHÚC! 


Bước 2 - MỘT NGƯỜI HỌ HÀNG HAY BẠN BÈ ở GẦN 
MÌNH 

Đó là người còn sống, có thể là một người rất tốt và tử tế 
với bạn. Hãy quán tưởng về người ấy và phát triển lòng Từ ái, 
tình thưong mến giống y như cách bạn phát triển lòng Từ cho 
chính bản thân mình. 


Bước 3 - MỘT NGƯỜI TRUNG LẬP 



450 • Con đường của chúng ta 


Bạn hãy chọn một người mà bạn không thích mà cũng 
không ghét, đặc biệt chọn người mà bạn hay gặp mặt thường 
xuyên. Hãy tâm niệm và phát triển lòng Từ ái đối với người 
ấy, như cách mà bạn phát triển lòng Từ ái đối với chính bản 
thân mình và những người thân thuộc, như trên. 


Bước 4 - MỘT NGƯỜI có VẤN ĐÈ KHÓ KHĂN 

Bạn có thể chọn một người đang có vấn đề rắc rối, khó 
khăn, đang phiền não, một người đang bất hạnh. Neu bạn 
nâng cao được lòng Từ ái mạnh mẽ, bạn có thể chuyển Tâm 
Từ của mình sang cho người đang bị tổn thưong tinh thần, 
hoặc thậm chí bạn có thể chuyển tâm Từ sang người mà bạn 
đang ghét hay kẻ thù của bạn. 

Neu bạn không tìm được người nào (là kẻ thù) như vậy, 
bạn có thể chọn đối tượng là người hay làm những việc trái ý 
bạn, làm những điều làm cho bạn buồn lòng. 


Bước 5 - RẢI TÂM TỪ RA KHẮP MỌI NƠI, MỌI 
HƯỚNG 

Trước hết, bạn xếp hàng 04 loại người đó, bao gồm: 

(1) Bản thân mình 

(2) Người Thân {gia đình, họ hàng, người thân) 

(3) Người Trung Lập {không thương, không ghét) 

(4) Người Có Vấn Đe vói bạn {người ghét, ‘kẻ thù'’) 

Và bắt đầu chú tâm phát triển lòng Từ ái và Bi mẫn một 
cách giống nhau với tất cả mọi người. Bạn phát triển lòng 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia «451 


thương mến, sau đó nghĩ đến từng đối tượng khác nhau, và cố 
gắng thương mến tất cả như nhau. 

Ví dụ, trong một khóa thiền, bạn có thể chánh niệm tu 
dưỡng Tâm Từ và hướng về tất cả mọi người khác nhau đang 
có mặt ở nơi thiền tập. Sau đó, bạn hướng Tâm Từ của mình 
đến tất cả mọi người trong khu nhà đó, mọi người trong khu 
vực địa phương đó, mọi người trong thành phố đó, hay trong 
đất nước đó. Sau đó, bạn tập nghĩ rải Tâm Từ đi khắp muôn 
phương. 

Điều này nghe có vẻ to tát, khó làm. Nhưng thật ra khi 
thiền tập tốt, bạn hoàn toàn có thể làm được. Ví dụ, bạn vừa 
đọc qua, hoặc tham quan qua, hoặc mới tìm hiểu xong lịch sử 
bi thương ở một địa phương nào đó, rồi khi bạn đến đó, đứng 
ở bên đường nhìn những dòng người qua lại, đủ loại người, 
bạn sẽ chứng kiến lòng mình khởi tâm Từ Bi, và nhìn về ai 
bạn cũng thấy yêu mến họ, thông cảm với họ, muốn chia sẻ 
những đau thương với họ. 

Tâm Từ Bi cũng sẽ được khởi sinh, tăng trưởng và được 
rải khắp khi bạn đi qua những nơi vừa gặp tai ương, những 
nơi nghèo đói, đang chịu nhiều đau khổ của cuộc sống này. 

Bằng cách như vậy, bạn có thể chánh niệm và nâng cao 
lòng Từ ái khi đang tập thiền và rải tâm từ của mình đi khắp 
mọi nơi, Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới, Dọc, Ngang 
xung quanh bạn. [Bạn hãy tập và sẽ tự thấy những điều này 
xảy ra!]. 


(11) Phân Tích Các Bước Thực Hành 



452 • Con đường của chúng ta 


Năm (05) bước thực hành việc tu tập Tâm Từ như trên 
được thực hiện từ mức độ dễ cho đến khó, cho đến bước quan 
trọng nhất cuối cùng là trải rải Tâm Từ khắp noi. 

Bước 1 đầu tiên dễ dàng thực hiện với đối tượng là chính 
bản thân mình, vì mọi người phàm tục chúng ta thường 
“không hài lòng với bản thân mình, đôi khi thấy tự kỷ, đôi lúc 
thấy tự ty, và đôi lúc thấy chán ghét bản thân mình”, (chẳng 
hạn khi thấy mình không làm được việc, hay kông thành công 
như người khác). Những thái độ này đối với bản thân được 
khởi sinh một cách có ý thức hoặc vô thức, tức là có khi bạn 
chủ động khởi sinh tâm như vậy, có khi bạn không có ý thức 
về những suy nghĩ đó khởi sinh. 

Việc thực hành tu tập Tâm Từ đối với bản thân mình trước 
tiên có ý nghĩa rất hay. Bởi vì nếu bạn không thưong mến 
được chính bản thân mình, thì có lẽ bạn khó lòng khởi sinh 
Tâm Từ yêu mến những người khác. 

Bước 2 thứ hai, phát triển Tâm Từ đối với người mình 
thưong mến, gần gũi (như bạn bè thân, họ hàng, anh chị em 
gần gũi...vẫn còn đang sống). Bạn phải cẩn thận khi nghĩ về 
những người thân thiết, đặc biệt như vợ chồng hoặc người 
yêu thích, bạn tập tăng trưởng Tâm Từ ái chứ không phải để 
khởi sinh tham dục [nhục dục] đối với những đối tượng thân 
mật này: Neu để ái dục khởi sinh, thì nó sẽ làm suy yếu sự tập 
trung của bạn trong mục đích thiền tập. 

Neu chọn nghĩ đến những người đã khuất thì thường là 
khởi sinh lòng buồn rầu, đau khổ, hoặc những ý nghĩ sợ sệt, 
lung tung nào đó. Những người đã khuất có thế xếp vào 
những đổi tượng cuối cùng: trải rải tâm từ đến khắp chúng 
sinh). 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 453 


Bước 3 thứ ba, chúng ta chọn đối tượng là người mình 
không thưong cũng không ghét. Đó có thể là những người 
nam hay nữ. Tuy nhiên nếu những ý nghĩ không lành mạnh 
hay bất thiện khởi sinh, thì bạn nên nghĩ đến loại người khác. 

Bước 4 thứ tư, chọn nghĩ đến đối tượng là người mình 
ghét hay kẻ thù của mình. Bạn phải tập tâm niệm rằng: việc 
có kẻ thù là một việc bất lợi, không lợi lạc gì cả. Sự thù ghét 
luôn nằm bên trong bạn và nó sẽ gặm nhấm bạn, đó là thứ 
tình cảm tiêu cực nằm bên trong bạn. (Và chính nó gặm 
nhấm, làm tổn thưong chính bạn hon bất cứ ai). 

Bạn bắt đầu hình dung ra kẻ thù hiện tại của mình và bản 
thân mình vào quãng thời gian trước khi còn thân thiện với 
nhau. (Chỉ nghĩ đến những kỷ niệm đẹp, không nghĩ đến 
quãng thời gian tù hận). Từ đó, chúng ta bắt đầu phát triển 
tình thưong mến, lòng thông cảm và và tha thứ dành cho 
người đó. Thực ra điều này không dễ dàng một chút nào, vì 
chúng ta đang sống trong cái Tâm tràn ngập trong tham, sân, 
si và những tranh giành trong cuộc sống tất bật, trong môi 
trường mà cứ đọc một tờ báo mỗi ngày hay bật cái TV lên thì 
gặp toàn những câu chuyện hay những cảnh báo động, giết 
chóc, cưóp bóc, chiến tranh, trả đũa lẫn nhau giữa những con 
người và cả những đất nước. 

Nhưng bạn hãy cố luyện tập theo các bước này. Khi bạn 
vượt qua được Bước 4 thứ tư, thì bạn mới có thể hiểu được 
rằng Tâm của bạn đã được chuyển hóa đến mức độ cao đẹp 
và từ thiện đến dường nào!. 

Đây là một điều đáng quý, và là nền tảng vững chắc nhất 
để bạn tu tập và thực hành những hành động công đức và 
thiền tập khác một cách mạnh mẽ và vững chãi. Vì những 
hành động công đức để tạo Nghiệp tốt chỉ có thể thực hiện 



454 • Con đường của chúng ta 


được một cách trong sạch khi Tâm bạn không còn lòng ích 
kỷ, thù ghét, và đố kỵ nữa. 

Neu bạn suy niệm và nhận thấy được rằng đây chính là 
chìa-khóa, là công-thức cơ sở để tu tập công đức và tạo ra 
nghiệp thiện để trở thảnh một người tốt thiện, thì bạn sẽ càng 
hoan hỷ và phấn đấu thực hành thành công theo hướng đi 
này. Mong bạn cố gắng, nhẫn nhục và khôn khéo để vượt qua 
bước quán tưởng [thiền quán] quan trọng này. 


(12) “Vượt Qua Rào Cản” 

Bước 5 thứ năm là bước cuối cùng và quan trọng nhất 
trong phương pháp và ý nghĩa của phương pháp “Thiền về 
Tâm Từ”. Bốn bước đầu tiên cũng cực kỳ quan trọng, nhưng 
là những bước cơ bản, bậc thang, nền móng để người hành 
thiền bước qua bước thứ năm với ý nghĩa lớn lao sau cùng. 

Khi một người đã thực hiện thành công việc phát triển 
Tâm Từ, thì tương tự người đó đã là mọi người, và đã có 
mình trong mọi người, và có mọi người trong bản thân mình. 

Khi bạn đi trải rải Tâm Từ cho một “số đông” người khác 
(hơn là 4 đối tượng thiền tập của 4 bước kể trên), nếu bạn 
mong ước, bạn có thể hình dung [quán tưởng] ra nhóm người 
ở vùng quê nào đó, ở thành phố nào đó, hay đất nước nào đó 
(đang gặp hoạn nạn...) hay cả thế giới chúng sinh. 

Đức Phật khuyên dạy trong bài kinh “Tâm Từ” (còn gọi 
là kinh “Từ Bi”, kinh “Lòng Từ”)^^ rằng bạn nên thực hành, 


Tâm Từ (metta) là tâm Từ ái, lòng Từ ái, lòng thương mến dành cho người khác 
hay vật khác. Khi một người đã có tâm từ hay lòng từ, thì hiến nhiên người đó cũng 
có luôn lòng Bi mẫn {karuna) là lòng thương xót, lòng ưắc ấn, lòng thông cảm, lòng 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 455 


chánh niệm, nuôi dưỡng tâm Từ Ái và Bi Mần dành cho tất cả 
chúng sinh muôn loài ở muôn phưong. 

(Phần nói về những cách thức để có một “Cuộc sống phúc 
lành” ở PHÂN II của quyển sách nói rõ hon thêm về giáo lý 
quan trọng này). 

Trừ Bước 1 đầu tiên để bạn tập làm quen với Tâm Từ với 
chính bản thân mình, còn lại bạn hoàn toàn tùy ý chọn bất kỳ 
ai, nhóm người nào, loài người, hay loài chúng sinh nào để 
tập thiền về “Thiền về Tâm Từ” đối với Bước 5 thứ năm này. 


(13) Quán Tưởng và Trải Rải Tâm Từ 

Đó là hình dung [đưa vào tâm, quán tưởng] đối tượng 
người hay chúng sinh bạn chọn để chánh niệm, tu tập Tâm Từ 
và phóng rải Tâm Từ của bạn đến với họ. Điều này được gọi 
là tực hành “quán-tưởng” về đối tượng. 

Theo Phật giáo, nếu bạn có tu dưỡng Tâm Từ, bạn hoàn 
toàn có thể chia sẻ, chuyển, gửi hay còn gọi là phát quang, 
trải rải, hay phóng rải cái [trạng thái] Tâm Từ đó cho mọi 
người, cho nhóm động vật, hay cho tất cả mọi chúng sinh, 
theo mọi hướng. Có nghĩa nôm na là bạn chọn đối tượng 
chúng sinh để bạn “nghĩ đến”, “để chia sẻ” Tâm Từ của bạn 
đến với họ. 

Khi hình dung quán tưởng đến đối tượng trong khi thiền 
tập, bạn có thể chọn một người bạn thân mến có khuôn mặt 


muốn chia sẻ dành cho người và vật khác. Cho nên, về mặt ngôn từ, đế dùng cho 
chính xác từ ngữ, thì dịch và gọi là “Tâm Từ” hay “Lòng Từ” (mettà), nhưng nhiều 
chồ người viết dùng từ “Từ Bi” cho đầy đủ thêm ý nghĩa đế diễn tả trọn vẹn phấm 
chất cao đẹp này. 




456 • Con đường của chúng ta 


vui tươi và sáng ngời. Và nghĩ đến khuôn mặt, đối tượng đó, 
bạn có thể trải tỏa Tâm Từ đến người đó với ý nghĩ, tâm 
niệm: “Cầu mong anh tốt đẹp. cầu mong hạnh phúc, cầu 
mong anh khỏe mạnh, cầu mong anh không bệnh tật, anh 
được suôn sẻ, may man...'\ Hoặc tương tự như thế. 

“Rải”, “Phóng” hay “Phát” có nghĩa là sự thể hiện, sự tỏa 
sáng, bao trùm những suy nghĩ tốt thiện, giúp cho mọi sự tốt 
đẹp và bình an cho đối tượng trong tâm mà bạn đã chọn. Cho 
dù bạn được hướng dẫn dùng từ “Cầu mong” như trong câu 
“Cầu mong mọi người bình yên...”, thì điều đó không phải là 
để tụng đọc ra cho mọi người nghe, mà chỉ là để bạn cảm 
nhận trong lòng, cảm nhận trong Tâm Từ của bạn dành cho 
mọi người. 


(14) Chế Ngự Những Sự Xao Lãng Trong Việc 
Ihỉen Quán Tam Từ 

1. Tâm Lăng Xăng, Chạy Nhảy 

Đó là sự khó tập trung trong quá ừình tập thiền “Thiền về 
Tâm Từ”. Việc tâm lăng xăng này có thể được chế ngự hay 
chỉnh lại ngay bằng phương pháp chú tâm [quay lại chú tâm] 
vào Hơi Thở Vào-Ra ở ngay đầu chóp mũi cho đến khi tâm 
của bạn tập trung trở lại. Sau khi tâm đã chú tâm vào hơi thở, 
tâm hết lăng xăng, thì bạn quay lại chỗ lúc nãy đang thiền tập 
vê Tâm Từ. 

Ví dụ, bạn đang quán tưởng và phát triển Tâm Từ dành 
cho một số nạn nhân vừa bị tai nạn lũ lụt thê lương ở một 
làng quê nghèo. Lúc đó do nhiều lý do, tâm bạn bị xao lãng, 
mất tập trung. Lúc đó, bạn nên quay sang chú tâm vào Hơi 
Thở vào-ra của mình ở ngay đầu chóp mũi. Sau đó bạn sẽ lấy 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 457 


lại được tập trung. Sau khi lấy lại tập trung, bạn hướng tâm 
quay lại thiền quán Tâm Từ đối với những đối tượng nạn 
nhân thiên tai đó. 


2. Những Ý Nghĩ Không Lành Mạnh, Bất Thiện 

Neu trong khi đang thực tập Thiền về Tâm Từ mà tâm bạn 
khởi sinh những ý nghĩ, ý tưởng không lành mạnh [bất thiện] 
bạn phải lập tức chế ngự theo cách đã ghi trong phần “Chế 
Ngự Sự Xao Lãng Trong Khi “Thiền Chú Tâm Vào Hơi 
Thở”, (Phần 8, Điểm 2). 

Bạn cũng nên tránh chọn những đối tượng hay đề mục có 
thể làm khởi sinh ý nghĩ tham dục trong quá trình thực hành 
Thiên vê Tâm Từ. 


3. Mất Khả Năng Hình Dung (Quán Tưởng) về Dối Tượng 
[Đề Mục] 

Trong trường hợp này bạn chỉ đơn giản “cố gắng” tập 
trung quán tưởng lại đề mục [đối tượng] đó, có thể đọc to lên 
trong tâm về tên gọi của đề mục đối tượng mình quán tưởng. 


4. Những Xao Lãng Khác 

Những tâm trạng sự sợ sệt, những tâm ảnh, sự hỷ lạc, sự 
khó chịu.. .nên được chế ngự y hệt theo cách chế ngự đã được 
hướng dẫn trong phần “Chế Ngự Sự Xao Lãng Trong 
Khi “Thiền Chú Tâm Vào Hoi Thở”, (Phần 8, Điểm 2). 



458 • Con đường của chúng ta 


(15) Những Lọi ích Của Việc Thực Hành 
Thien Ve Tam Từ 

12 lọi ích của việc hành Thiền về Tâm Từ mà bạn có được 
sau một thời gian nghiêm túc thực hành Thiền về Tâm Từ. Đó 
là: 


1. ĐƯỢC GIẤC NGỦ NGON - 

Bạn sẽ ngủ một giấc ngon lành, không ưở mình thức giấc. 

2. THỨC DẬY SẢNG KHOÁI - 

Bạn sẽ thức dậy khỏe mạnh, sảng khoái, không uể oải, rên, 
không ngáp hay lật mình qua lại. 

3. KHÔNG ÁC MỘNG, KHÔNG TRỞ GIẤC KHI NGỦ- 
Neu có nằm chiêm bao, thì bạn cũng chỉ thấy những hình 

ảnh, cảnh tượng hạnh phúc, an lạc. Tâm trạng cũng giống nhu 
niềm hoan hỉ và an lạc sau khi bạn làm một việc công đức, 
sau khi nghe một bài thuyết pháp hay, hay sau khi lễ lạy Đức 
Phật, Bồ-Tát hay sư tổ tại một ngôi chùa hay lễ lạy ở những 
đền thờ những bậc thánh nhân, thiên thần hộ pháp. 

4. MỌI NGƯỜI SẼ THẤY BẠN THÂN THIỆN, DẺ MẾN - 
Ai nhìn bạn cũng thấy bạn thân thiện, từ bi và dễ thưong. 

Bạn sẽ dễ dàng làm quen và cũng thấy mọi người dễ mến, dễ 
giao tiếp và thân thiện. 

5. BẠN TRỞ NÊN TỐT LÀNH VÀ THÂN MẾN ĐỐI VỚI 
NHỮNG CHÚNG SINH KHÁC - 

Những động vật và những chúng sinh khác-người (như 
những thiên thần, địa thần khuất mặt...) cũng trở nên thân 
mến với bạn, sẽ không làm hại và gây sợ cho bạn, nhất là 
xung quanh chỗ bạn ngồi thiền. 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 459 


6. BẠN ĐƯỢC BẢO VỆ, PHÙ HỘ - 

Những thiên thần, địa thần, trời thần, quan thánh hay 
những vị hộ pháp sẽ bảo vệ và phù hộ cho bạn. (Bạn sẽ luôn 
cảm thấy an toàn, không khí bình an và tốt lành ở mọi noi khi 
bạn đến. Đó là các lý do [5., 6.] mà nhiều nguời thiền thuờng 
đọc tụng bài kinh “Tâm Từ” để tâm an truớc khi ngồi thiền. 

7. BẠN ĐƯỢC BẢO VỆ KHỎI TAI NẠN NHƯ HOA HOẠN, 
CHẤT ĐỘC vẤ VŨ KHÍ - 

Tâm từ của bạn cũng sẽ giúp bạn khỏi những tai nạn hay 
thoát khỏi những nguy hiểm chết nguời. 

8. TÂM ĐƯỢC TẬP TRUNG DẺ DÀNG - 

Bạn hoàn toàn chế ngự đuợc những trạng thái buồn ngủ 
hay những chuớng ngại khác của việc hành thiền. Nhờ đó tâm 
dễ dàng đạt định. 

9. DIỆN MẠO ĐẸP ĐẼ, THANH THOÁT - 

Sắc diện bạn trở nên sáng sủa, rạng ngời và dễ mến. Điều 
này là lẽ thông thuờng, dễ thấy. 

10. TÂM VỮNG CHÃI, KHÔNG RỐI LOẠN KHI CHỂT- 

Khi cái chết đến, tâm bạn bình-an, bạn sẽ chết trong yên 

bình cứ như đi vào một giấc ngủ. 

11. TÁI SINH VỀ CÕI LÀNH - 

Neu bạn không tu hành đạt đến giải thoát hoàn toàn (Niết- 
bàn) trong kiếp này, thì khi bạn chết, bạn sẽ được tái sinh về 
cảnh giới phúc lành, về những cõi Trời hạnh phúc cao đẹp. 

12. HẠNH PHÚC LÀ TRONG HIỆN TẠI - 

Nhưng, ngay cả khi bạn còn sống bạn cũng như thấy mình 
tái sinh hạnh phúc trong từng ngày, mỗi ngày. VIỆC TIÊN 
TẬP ĐÚNG ĐẮN LUÔN MANG LẠI NIỀM HỶ-LẠC CHO 
CHÚNG TA. Luôn luôn là vậy!. 



460 • Con đường của chúng ta 


(16) Tránh Bỏ Những Điều Cực Đoan 

Dường như chúng ta đang hiện hữu trong đời sống có 02 
cực đoan khác nhau, đó là những mức độ khác nhau về “năng 
lượng” sống. 

Một cực là năng-động, sống động, thậm chí là quá khích, 
ào ạt. Một ít sự bình-lặng và cân-bằng ở giữa. Và một cực 
khác là sống với mức độ thấp nhất là buồn-chán, chán đời, ủ 
dột, ngái ngủ, bạc-nhược. 

Ví dụ, đôi khi vì những nguyên nhân nào đó, bạn mất đi 
sự tập trung co bản và sự chú tâm càng trở nên bị tản ra, 
giống như con thuyền đứt dây neo trong bão táp, cứ lang 
thang, gọi là bị “trôi giạt” kỳ hồ, vô phưong. 

► Trong trường hợp này, bạn phải hướng sự “chú tâm ” xuống 
bụng, và quán sát sự phồng lên xẹp xuống của bụng theo hơi-thở 
ra vào. cổ định sự chú-tâm vào chỗ bụng đó. 

Những lúc đó, bạn đừng cố tâm thúc ép mình. Những lúc 
đó, cách tốt nhất là bạn cứ thực hành việc “chỉ ngồi trong im 
lặng”. 

Nhiều khi đang ngồi thiền, sau một lúc, với những lý do 
không rõ ràng, bạn nhu bị “bốc hoi” hay bị “hết hoi”. Tình 
trạng này nhiều lúc được gọi là “bị chìm xuồng”, giống như 
năng lượng đang voi cạn đi và tâm trạng và cảm giác trở nên 
trống rỗng và mờ nhạt. 

► Trong trường hợp này, bạn phải quay lại tập trung sự “chú 
tâm ” vào nơi chóp-mũi và quán sát theo hơi-thở vào ra ở đó. 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia «461 


► Lưu ý: 

sẵn đây xin nói luôn về lúc kết thúc việc giờ ngồi thiền. 
Bạn không nên thay đổi một cách đột ngột. Cũng như sau một 
cuộc chạy bộ, bạn không nên nằm ngay xuống đất hay nhảy 
ào vào tắm ngay, mà phải làm cho co thể “hạ nhiệt” và 
“buông lỏng” lại từ từ. Sau khi ngồi thiền, bạn không nên lập 
tức quay lại làm những công việc khác ngay. Bạn nên dành 5 - 
10 phút thư giãn, chẳng hạn ngồi ở ngoài vườn cây, trong yên 
lặng, chánh niệm, “xả hoi” cho co thể bạn, rồi sau đó mới 
quay lại những công việc thường nhật. 

(17) Tiến Bộ 

Làm sao bạn biết được mình có tiến bộ hay không trong 
việc thiền tập? Thước đo là nằm ở chỗ kết quả bạn cảm nhận 
thế nào về sự an-bình, sự hạnh phúc, và sự hoan hỷ thích thú 
với việc thiền tập. 

Khi bạn có tiến bộ trong việc thiền tập, tâm lăng xăng sẽ 
không còn nữa, và tâm tập trung [việc định tâm] càng lúc 
càng được dễ dàng và thoải mái hon. Cảm giác về sự hài-lòng 
và an-lạc sẽ được tăng lên. 

► Vậy là bạn đã bước vào giai đoạn chánh niệm với 
những trạng thái “đạt thiền” đầu tiên. Trong trạng thái bình- 
an và hoan hỷ này, ý nghĩ của chúng ta trở nên chỉ còn quan 
tâm đến những đối tượng thiền. 

Sự thực hành được cân bằng là một phưong cách để nâng 
cao sự tiến bộ trong việc thiền tập của bạn. 

“Thiền Chú Tâm vào Hoi Thở” giúp cho tâm bạn được sự 
“hội tụ”, “tập trung” và “tĩnh lặng” [định]. Trong khi đó, 



462 • Con đường của chúng ta 


“Thiền về Tâm Từ” thì giúp bạn trở nên rạng rỡ, tỏa sáng và 
thanh thản, và giúp bạn có thể giao tiếp và “đối xử” dễ dàng 
với tất cả mọi người. 

Hai phương pháp thiền này nên được thực hành một cách 
cân-bằng với nhau. Neu không, bạn có thể vô tình phát triển 
một dạng ý thức “xa lánh”, tức là khi bạn không còn trải 
nghiệm chính bạn. Neu không thực hành hai phương pháp 
tiền này một cách cân bằng như vậy, bạn sẽ trở thành một kẻ 
quan sát cách ly, chỉ nhìn thấy nhưng không cảm thụ được gì. 
Đó là dạng người chỉ đang tồn tại, nhưng không phải đang 
“sống”. 

► Vĩ vậy, lời khuyên cho bạn là hãy thực hành song song 02 
phương pháp thiền cơ bản rất quan trọng này. Vì không có 
phương pháp tâm linh hay thiền tập cao siêu nào có thể đạt được 
mà không có những phương pháp nền tảng đầu tiên này!. 

Cứ như những ngôi nhà vậy, bạn không thể xây một ngôi 
nhà với vách cao mái đẹp nếu không xây một nền móng vững 
chắc cho nó trước. 

Cuối cùng của ""Hướng Dan'" cơ bản này, xin được nhắc 
lại, khi bạn thực hành cân bằng, đều đặn và đúng đắn 02 
phương pháp thiền cơ bản quan trọng này, bạn sẽ có được: 

(1) Tâm trong sáng và tập tmng. Tâm bình an và đạt định. 

(2) Tâm Từ và Lòng Bi Mẩn làm bạn sáng ngời, dễ mến, dễ 
thân thiện trong ánh mắt và tình cảm của mọi người. Làm cho 
bạn được bảo vệ, được ủng hộ để thực hiện việc phóng rải tâm 
từ và thực hiện những hành động công đức tốt lành. 

Tâm được cân bằng và trong sáng, cùng với lòng Từ Bi 
tăng trưởng, sẽ hướng mọi hành động của bạn vào những việc 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 463 


làm tốt đẹp, vào những hành động công đức. Đe làm gì? (Cứ 
luôn luôn hỏi lại câu này!). Đe bạn liên tục tích lũy những 
công-đức tốt đẹp và những Nghiệp-thiện tốt lành. Mục tiêu 
làm người tốtư'’ của bạn đang đuợc thực hành một cách 
vững chãi. Đe làm gì? Đe mang lại sự bình an và phúc lành 
cho chính bản thân bạn và cho mọi nguời. Đe mang lại sự vô- 
ngại, sự an-tâm, và sự hứa hẹn cho một “tuong lai tốt đẹp” 
trong những chuyến đi dài vô định sau khi từ giã kiếp sống 
này. 



464 • Con đường của chúng ta 


(III) 

TÓM TẮT PHẦN V 

Thiền tập là phần quan trọng, có lẽ là phần quan trọng 
nhất ừong việc thực hành và tu tập theo đạo Phật. Đây chỉ là 
những huớng dẫn rất co-bản về Thiền để cho bạn bắt đầu tập 
thực hành một cách đúng đắn từ những buớc ban đầu, nhu 
những Phật tử còn so co. 

Sau khi bạn đã nắm vững và thuần thục những phuong 
pháp thiền co bản này, các bạn sẽ tiến sâu vào thực hành 
những phần cao hon về Thiền Định và Thiền Tuệ Minh Sát. 
Thiền định với công cụ và mục tiêu là sự Chánh-định. Thiền 
tuệ Minh sát với công cụ và mục tiêu là sự Chánh-niệm. 
Thiền định là tu tập để đạt đến những khả năng và trạng thái 
Chánh-định của tâm (ví dụ các tầng thiền định). Thiền tuệ 
Minh sát là tu tập để đạt đến khả năng và trạng thái Chánh- 
định của tâm. 

Bạn có thể tiếp tục học những phuong pháp thiền trên từ 
những thiền su ở những trung tâm thiền hay các chùa; hoặc 
bạn có thể tự học thêm ở nhiều kinh sách và huớng dẫn khác 
nhau. 

Cuối cùng, khi đang là một nguời Phật tử tại gia, sống 
cùng gia đình, bạn không nên quên phần thực hành theo con 
đuờng đạo Phật. Hãy lấy đó làm lẽ-sống, làm lối-sống bên 
cạnh một đời sống còn nhiều vất vả, để mang lại sự bình-an 


Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 465 

và hạnh-phúc về vật-chất và tâm-linh đúng đắn cho mình và 
những người thân. 

Hãy nghĩ về những chuyến đi vô-định của kiếp sau mà cố 
gắng thực hành công thức mà Đức Phật đã từ bi chỉ dạy: 

1. Làm Công đức {Bổ thí) 

2. Giữ Giói hạnh {Đạo đức) 

3. Thiền tập {Tu dưỡng tâm) 

Và khi thực hành những phần trên cùng lúc với nhau, bạn 
sẽ cảm nhận được những sự bình-an và hạnh-phúc ngay trong 
cuộc sống này, ngay trong hiện tại, và ngay trong tưong lai 
gần. Chắc chắn là nhu vậy!. 

Vậy thì đâu còn câu hỏi rằng những phúc lành đó có được theo 
ta vào trong một tương lai xa hơn hay qua kiếp sau hay không?. 
Sao lại không, tại sao có gần mà không có xa, phải không các bạn? 




HET 



466 • Con đường của chúng ta 


về ngưòi viết 

Sinh năm 1969 tại Nha Trang. 

Năm 1989-1991: Học Đại Học Tổng Hợp Tp. HCM, khoa Anh 
ngữ, đến năm thứ 3. 

Năm 1991-1993: Nghỉ học đại học, biên dịch Từ Điên Anh-Việt 
65.000 từ (Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia ấn hành). 

Năm 1993-1994: Dạy bán thời gian môn tiếng Anh, Đại Học 
Công Nghệ Tp.HCM. 

Năm 1996-2000: Làm đại diện bán hàng nguyên liệu cho một số 
công ty nước ngoài tại Việt Nam (Nhật Bản, Nam Triều Tiên, 
Singapore, Thụy Sĩ...). 

Năm 2000-2004: Tốt nghiệp Khóa Ngoại Thương, Trường Kinh Te 
Đối Ngoại; Trường Doanh Thương Trí Dũng; Tốt nghiệp Cao Học 
QTKD (MBA), Đại Học University of Washington, Hoa Kỳ; Tốt 
nghiệp Mini-MBA, Chương trình Hội CNTT & Quản Trị Kinh 
Doanh Hoa Kỳ. 

Năm 2001-2009: Làm Trưởng đại diện tập đoàn ICEC Corp. (Mỹ) 
tại Việt Nam. 

Năm 2005-2009: Làm kiêm giám đốc Phát triến Thị trường (Việt 
Nam, Ân Độ, Bangladesh & Pakistan) cho 3 tập đoàn sản xuất 
hóa chất nông nghiệp Trung Quốc ở Sơn Đông (AM&PC), Nam 
Kinh (diangsu E/H), và Quảng Đông (Zanhua Chem & 
Guangdong AMP). 

Từ Năm 2009: Nghỉ làm; bắt đầu biên dịch kinh sách Phật giáo; 
in và phát hành miễn phỉ Kinh sách Phật giảo; tham gia các 
chương trình từ thiện Phật giáo. 

Quy y Tam Bảo tại Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, pháp danh: Đức 
Trí Thành. 


Những sách đã biên dịch và biên soạn: 



Hướng dãn kỹ thuật căn bản về Thiền cho Phật tử tại gia • 467 


1. Những Điều Phật Đã Dạy 

2. Giáo Trình Phật Học {Toàn bộ) 

3. Hưởng Dan Hành Hương về Xứ Phật 

4. Con Đường Của Chúng Ta {dành cho các Phật tử tại gia) 

5. Vấn Đáp về Phật Giáo 

6. Không Có ‘Tiêu Thừa ’ Trong Phật Giáo 

7. Lý tưởng Bồ-tát trong Phật giảo 

8. Các Kinh Phật Dạy Người Tại Gia 

9. Lẽ Sinh Diệt, Lý Tu Hành 

10. Thiền Phật Giáo — Chánh Niệm giảng bằng ngôn ngữ thông 
thường 

11. Thiền Phật Giáo - Bốn Nen Tảng Chánh Niệm giảng bằng 
ngôn ngữ thông thường 

12. Thiền Phật Giáo — Chánh Định giảng bằng ngôn ngữ thông 
thường 

13. Thiển Theo Cách Phật Dạy Sẽ Đi Đen Giải Thoát 

14. Thiền Phật giáo — Nghệ Thuật Biến Mất 

15. Thiền Phật giáo — Con Đường Tĩnh Lặng và Trí Tuệ 

16. Như Trong Lời Phật Dạy 

17. Một Kiếp Người {đang biên soạn) 



468 • Con đường của chúng ta 



